QUYÊN “NĂM” 


(Pañcaka-Nipáarfa) 


1i * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


Về Bản Dịch AN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Pali-Anh của nhà sư Tỳ Kheo 
Bồ-Đề (Bhikkhu Bodhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên bác, nhà từ 
thiện). Có nhiều chỗ tham chiếu với bản dịch của nhà sư Ajahn Sujato. 


- Để quý vị hình dung nhanh: Bộ Kinh AN này gồm có 1! QUYỀN 
(nipãia) được đặt tên lần lượt là QUYỀN “MỘT” cho đến QUYỀN 
“MƯỜI MỘT”, trong đó “Một”... vừa là tên của QUYỀN kinh (nói về 
một điều, một pháp, một người ...) vừa là số £h của QUYỀN kinh. Mỗi 
QUYỀN lại có nhiều NHÓM kinh (vagga, phẩm), toàn bộ kinh AN này có 
180 NHÓM kinh. Các QUYỀN I, 2 và 11 đơn giản đánh số các NHÓM 
kinh từ 1 đến cuối. Các Quyên 3-70 thì gom các NHÓM kinh vào những 
PHÂN “Năm Mươi Kinh” (Đầu Tiên ... Thứ Tư) và có QUYỀN có thêm 
PHÂẨN “Năm Mươi Kinh Thêm” ở cuối. 

- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 


thêm nghĩa theo tiếng Việt của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch trong ngoặc vuông [...] có trong kinh và trong 
cả phần chú-thích cuối sách là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đề (có chỗ ghi luôn 
[TKBĐ]). 


- Các chú-giải của các luận giảng kinh điển (như Mp, Mp-t, Pafis ...) 
thì đã được ghi rõ ngay đầu câu. 


- Trong phần chú-thích có chỉ dẫn các kinh chỉ ghi số như 3:101, 7:215 
thì có nghĩa nó thuộc bộ kinh AN này; vì nếu thuộc bộ kinh khác thì đã ghi rõ 
là SN, MN, hay DN ... trước số kinh rồi. Và các số đầu như 3 và 7 chính là 
số QUYỀN 3 và 7 (tức là: Quyền AN 3 kinh 101, AN 7 kinh 215). 


- Một số chữ Hán-Việt đã được quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác cố ý (hành), những 
hiện-tượng (các pháp), nhận-thức (tưởng), sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ)... 

+ Lời nhắn gửi của người dịch: người fu học nên lần lượt đọc hết những 
lời dạy của Phật!, vì làm vậy cũng không mấy khó khăn. Ví dụ trong bộ kinh 
AN này, mỗi ngày dành ít thời gian đọc một số NHÓM bài kinh, thì trong 


1v * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


một số ít ngày quý vị sẽ đọc hết một PHẢN, rồi một QUYÉN, rồi sẽ hết Bộ 
Kinh. Số kinh tóm-lược theo một mâẫu-kinh là rất nhiều, nhưng quý vị chỉ cần 
đọc lướt qua. Bản dịch bằng ứiếng Việt phổ thông nên ai cũng có thê đọc hiểu 
được (và lời nói của Phật là rõ ràng từng câu chữ). Đọc qua các kinh quý vị 
sẽ có được cách-nhìn rộng mở hơn mà sâu sắc và đúng đắn hơn về đạo Phật, 
hiểu đúng giáo lý đích thực và lý tưởng của Phật để tu hành. Và chắc chắn 
tâm sẽ dần đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng buông bỏ giải thoát của đạo 
Phật. 


- Do bộ kinh có 17 QUYỀN khác nhau nên quý vị có thể chọn bất kỳ 
QUYÉN nào đề đọc. Nhưng nếu không ưu tiên hay cần đọc những chủ-đề nào 
trước, quý vị nên đọc theo thứ tự từ đầu tới cuối, như cách đã từng đọc một 


tiểu thuyết hay sách giáo khoa vậy. 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối đề nắm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. (Hầu hết lời các kinh là đơn giản, tự 
rõ nghĩa nên không cần đọc những chú-thích). ĐỪNG LO ĐỌC NHỮNG 
CHÚ-THÍCH. Vì nếu cứ dừng lại để tra chú-thích thì người đọc có thê bị lạc 
khỏi ý chính của bài kinh, do tâm trí chúng ta hay chuyền nhảy qua các chủ 
đề và liên tưởng khác khi đọc các chú-giải này nọ. Nếu có câu nào, chữ nào, 
hay thuật ngữ nào khó hiểu thì sau khi đọc mới nên tra các chú-thích đề hiểu. 
Còn nếu đã hiểu dễ dàng thì đơn giản đừng đọc những chú-giải, vì đa phân 
những chú-giải chỉ là những diễn dịch và giải thích của các giảng luận 
sau kinh. 

Cuối cùng, là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch đã 
gặp gỡ và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm, tỉ mỉ và trọn vẹn 
nhất từ xưa đến nay của Ngài Tỳ Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Päli, dựa vào đó 
dịch các bộ kinh ra tiếng Việt phổ thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái 
dương của thầy. 


Nhà Bè, mùa mưa 2019 (PL 2564) 


(hoàn chỉnh và in cuối năm thảm dịch Covids 2021) 


MỤC LỤC 


Về Bản Dịch AN.....................-- 5-5 + 2xx xrxerererrkerrrree iii 
[Năm Mươi Kinh Đầu] ...................-- 5-2-5 E2 EE*E*E+E+E+E+E+EeEeErkreekrkd l 
NHÓM 1. NHỮNG NĂNG LỰC CỦA HỌC NHÂN.................. l 
NI 72737 cố TẾ TƯ số 00 00000001 l 
SN KT CHÍ Lo 206savcoseoae : 
TT RÏ ĨĨIĨIĨỶĨĨŸ NI nu “ae 3 

4 (4) Cứ Như Bị Đưa Thắng Xuống Đó............................. 555 Scccscea 4 
NI TH Hà 222202422026 2akiosvee + 

BH ỎU! In: l2 10022 202221020L425À60022À 6946593610020 sàsssoAesu 5 

Ti 02 0022002alLiaesdli2010eiiaaiee 6 

NT Ra oi hoan 06a saxee 7 

§ UY Bị Hút KHÀN CỔ càaadiaaabinadbiiiaindlesLDadsGixsebbdokeousdi 7 
039,19 15T ỚỚG hp TY " 8 
NHIOME 2. NITUNG NA NG TT tu nang no naanddonel 8 
11 (1) Chưa Từng Nghe Trước Đây ..............................-- So Sssseeeeeree 6 
TH HH nh 622 22ssese 9 
13 (3) Một Cách Ngắn Gọm................................--Ặ-cc SH neo 9 
14 li 3f0200CR Củ THỊ sciásckciac sao bkosiDktlailecbie 10 
T5 l5) Đườ ni THẾ KG koax12ảxksba40el2SAbkSbascClcvasasas lỗi 
I1 3 ý... ớố 7a 12 
W4. 7 TỶ đ FT TT! NV” Số. N .. Cu VỢ: 12 


TL 0Á L1 0y 66/225826nu62nkaiAiseox2osk2esnie 13 


vi * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


HH 12 lá i2 a0 veeiciao 13 
PP l1. 35.7 SN TT Tố 00 0. 0779 0070/0170 TY 13 
NHÓM 3. VỚI NĂM CHI PHÂN ...............................-.-------5-s5<555¿ 14 
*25t0117 707 1L) TƯ n9 0 0 0 0000000000 0000000007770 007. 14 
(1F de kháng ad kglangïGotsoffyisistesedesoe 15 
23 (3) Những Ô NhiỄm...........................- 5c c St St SE 1111112 15 
24 (4) Thiếu Giới HạnÌh.........................-. 5-5 S5 StEEESEEEEE1 2111121 cv, 18 
Ni 1009 T1 dàcoaeedeaebaesidtreiodietaaeroHseobidagiadarkldEneegkdBikheel 15 
26 (6) Sự Giải TÏioáí................... 5c 5c 52c St E21 212121121212errred 20 
Š7 [7] ĐỊNH TẦNG .us¿kiekaiudhHa ha keat011A1610166000414121202,004054 03 22 
4 lãi Với Vi@ Chỉ PHẨN ái kt bang b Do Sau 23 
DO ca a6 062asdavee 27 
TM Ôn 6626 02a6obedlucaseRs 27 
NI 10111111 áaczczebaullla2oidlouJagusa 29 
Ji (() Cong CNỈG NNHHIE cau esrcoedooan Giữ ngan bi nhhệ pha 2ntayntaa tin: 30 
c bá) 0P THIU E HT váy xiexobbrivceensikabanieoiiandixotioeliyoiscadke 32 
ñửi LÍ P0 (là tá nô th t2 hông ha keb0291nAndtaaliq00L1AnakpieeoliGVlArem 35 
Gã li J0 NG CHIM HH eiqbo già ci1á-0i434461010442e4446142.3043 37 
35 (5) Những Lợi Ích Của Sự Bố Thhí..........................- 2552 5csccscccec 39 
36 (6) Hợp Lúc .......................---¿--¿©2++S++E‡EeEE E211. 39 
'rgbám  TÌNNG Tố ốãẽố 6 ốc 40 
TT u66 us6 60A6 6keagbesee 41 
3Ó (Ø) COH TTHÍ............Q... Q.00 0.01010202246212 611161102 155112 13616350 564551154 2x 6 xế 


St (UIT TH HT ĐI ĐT su xuá60Axsả012624216 0444444644962 4x44 42 


VI 


NI 101110 ecocaeeeobOlasaougagoe 43 
Si |1) 010 | HH TT sesaeeabaiiuesevisscesioddegeaisesikgbsbvldcasokssljodestcdfSsesisbskcaukseo 43 
42 (2) Người TỐI......................... +5 Sc St StEE TH E1 111111101121.11 11.111 cv. 45 
43 (3) Người TỐ............................ Sen TT TH TH... 46 
44 (4) Người Bồ Thí Những Thứ Đáng Thích...............................- 48 
“DJ (5) Vimtng Đùng PHÚC ĐỨC..................ccciiiiiiiiidiiiayne 50 
Sỉ LBÌ TTHẾNE THỈNH TÊN qúnúbisaaeeidaedLiiadg102400314961066149p265%, 52 
ä7 (7) Sự Giên CŨ coao»etiididitdrosobsdioisroiddiiskestaairi 52 
ST. TAI 00 PHE TH Ê NI N LuaikeeadaeaieebdtodiasacodlasEiieiaadisel3201es . 
TT nu nvrdeebidetbsapesotbigiilietssbRseblkkliatidiobssatbisbilapbskbl 56 
SƠ (201) (17T ï HD co áit0u 06252 12k0asi564364 6646x542 650xi24065sl14aass0 bi 

[Năm Mươi Kinh Thứ Hai] ,..................... 5-5-5 6S S+E+E+E+E+E+E+E+Ezx2 61 

NHÓM 1. NHỮNG CHƯỞNG NGAẠI ............ (22226222066 22602 61 
Hà (l7: VI HD HỤ CN 2i cascoisct6esotlsoscleasdebsoskedsdeovoslelbosbolefoa.eesesbosges 61 
52 (2) Một Đngg.........................--- + ¿55s SE E1 112111121121.111111 11 se. 62 
53 (3) Những Yếu TỐ...........................--- + ¿5+ S<+tE+EEEEEEEEEEErrkerrrrrrrrvee 62 
54 (4) Những Thhời........................... 55c csectecetrETHT 1122121211212 ke 63 
55 (5) Mẹ Và C0H....................... 5-25 5cSc‡cteEeEteEterkerkerkEEkrkrkrrrrrrrrvee 65 
56 (6) Vị Thầy Hướng Dẫn ............................ + ¿2+ S2 Se+EeEsErrEererererree 67 
57 (7) Những Chủủ ĐỀ..........................- + 5 SSt+tEEEEEEE1E11211121111111 21. 1 xe 69 
55 (Ñ) Thanh NIÊN LÁCCÍHVỀ.........ccccccLi042644424442444444424414444444144 73 
59 (9) Xuất Gia Lúc Tuổi Già (]).......................----2-52©5+5s+c2cscxecxee T 
60 (10) Xuất Gia Lúc Tuổi Già (2).....................-.--2-22©5+5cccs25ecscsec 76 


NHÓM 2. NHỮNG NHẬN THỨC..........................-- +2 +s£+s+s£+£+ezz£+2 76 


viii * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


61 (1) Những Nhận Thức (1)..............................----ccccccccccrrrrereereee 76 
62 (2) Những Nhận Thức (2).........................----¿©5+5ccccccceererrrreereee 76 
Dộ (1) THHÙ TPRNUHE (ÍÌ ca 260)0411564464420410x64364cx0xis4)L5s6Li03 0x80 TỶ 
b bì THg TINH Eổ Eáitáicáiidibacaskadbkilái64a1A9ks40A 0 Aatsxbkvia22s6 tăi 
FT HH L2 24i12i6aLi0áiÀsaaiiaie 78 
F8 TT 0 Ÿ 0 co idabideiididsabidGuiaulsenebiidbkiAulidnabblgcbiieadse 78 
67 (7) Những Cơ Sở Thân Thông (]) .........................-------©-- s©<ecs55e- 79 
68 (8) Những Cơ Sở Thân Thông (2)............................-.--5--2©5+©5+55+: 79 
69 (9) Sự Không Còn Mê Thhích.....................--2+ 55 5s25++s+cezzsezxerxee 80 
70 (10) Sự Tiêu Diệt Những Ô NhiỄm........................... 5-5255 80 
NHÓM 3. NHỮNG HIÊM HỌA TƯƠNG LAI.......................... 81 
71 (1) Sự Giải Thoát Của Tâm (])......................--2--2©5+©secsecscsecxe 81 
72 (2) Sự Giải Thoát Của Tâm (2)......................--2--2©5+cc+c+ceccecxe 82 
73 (3) Người An Trú Trong Giáo Pháp (Ï) ...............................---~<<<<5 83 
Z4 (4) Người An Trú Trong Giáo Pháp (2)................................--s- S5 
7ö (Ñ) Những Chiến BÌHh (TÌ ccsccutkkiiciiixAb,li0001341A002Ảá. 86 
76 (6) Những Chiến Binh (2)........................... o5 ĂccScccrirrrirerrree, 9] 
77 (7) Những Hiểm Họa Tương Lai (]) .......................-------5©5+55555c: 95 
78 (8) Những Hiểm Họa Tương Lai (2).......................---- 555cc 5s55sc: 97 
79 (9) Những Hiểm Họa Tương Lai (3)............................-----55555-- 100 
80 (10) Những Hiểm Họa Tương Lai (44)....................---5-55555555: 102 
NHÓM 4. NHỮNG TRƯỞNG LÃO...........................------+-s5c+c52 104 
TT HH ai ib0sesdadee 104 


S20) R0 0H Cũ THỂ vá bai 24aibx0lG410x620s6i2/x4sexiixibkdes 104 


1X 


Šï L1 NwW li Ha TÌẾ ca cáo sdiblaidbsGbtosag@sesdacbebss 105 
84 (4) Không Có NiỄm-fin...................................--55cccceceecsrerrerree 106 
85 (5) Không Kiên Nhẫn Chịu Đựng,..............................-----5+cccccccscec 106 
86 (6) Những Tri-Biết Mang Tính Phân Tích .............................-- 107 
TT ác uáòeaxeloseoak 107 
ðt (5). H0 THẾ LẦU cáciiitiiiildLiảáG4i24ãa60128644kùalkdtakii.bdidgudlg 108 
W0! 1000 10v Ni vai du Gi la Ai 8Ökiaiabbue D3 ááàu 110 
TT 1a seo il6eeaisldssbkbenske 110 
NI T112 niiAeiaaei, 113 
91 (1) Những Thành Tựu (])...................--2+55- 5c cccccccerrrrrereereee 113 
92 (2) Những Thành Tự (2).......................--©22©52 552 cccccccrcsreercee 113 
93 (3) Những Tuyên BỖ............................ 5 SG cn ST HE rưệg 113 
94 (4) An Trú Thư ThÁI.................. c0 02660 e 113 
95 (5) Sự Bắt Lay ChujyỄN.......................... G525 SE t2 EEEtrrrkerrkred 114 
96 (6) Những Điều Người Tu Đã Học Được ............................... 114 
ly (I0 DU THÊ cai qaiiiediialiGidkiisgisiaaidladbiiaGiatiaakdiaskdbbdiagkdli lệ be: 
98 (8) Người Sống Tu Trong Rừng .............................-5-5-5cccccccccccea 115 
TT HH is a6aả nan 116 
EUU (I0) E1 l0 lÚ  L21 121262401142 ã404i0i664x4:612010x014014s680151Áu62i6024;614636 116 
Maint.NIWOL Kinh THỦ Bội sossaaiseaseoiaanagbiaditebisllkdgiiasssftix 121 
NffDWMI], AM TRÒ THỦ THÁ T ludiadeoddeiiddeaosaae 121 
101 (1) Sự Ngại NgNH ...................... SG ST SE /đï 
102 (2) Bị Nghi INgờ........................ 5c 2 TH T111 reo 131 


T1 TỬ can sang 2ô gecbikgiditketcietebteoddydsatbuite@sue 155 


x * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


lý 3: TH VN An 0U 0 0U CƠ 0109 00 V7 124 
TH nhát iai60xsagskae 126 
kí TP. ). NHƯ TU 0 000077. 0007 V071 0T0Y00////9 77 0 0N VY VY 126 
ìÐ? ŒÍ GIẢI HH on biokiccibascktablGiibaCsscbiGii2ssgbeng 128 
106 (8) Người Vô Học INhâï .............................. Gv, 129 
109 (9) Ở Nhà Trong Bốn Phươngg............................---5-5cccccccccccccec 129 
1Ì (T0) Trong TỮNG TY H cú taábiiasiiiiasgiiillásiabiasdlaykidssiagadásGiasuiái 130 
NHÓM 2. ANDHAKAVINDA. .......................................-.---.-<. 130 
111 (1) Khách Của Các Gia Đình.........................--- +52 ©s+cs+ce+secxe 130 
112 (2) Một Tỳ Kheo Hầu Cận ..........................--.--2--- 2©s+cs+s+c+eerscsez 131 
th KI\ : Vị THƯƠNG 0 0V 00 0Ô 07.0 000/0. 132 
114 (4) Andhiakavinda............................À.  - - 2 3++++++++++++EEeEeseeeeeeeeeseseseses 132 
1 ...........---..‹..-ac:.a <‹ễ 133 
11. ‹‹ađáaaoaaã2ãa ..ẻẻ.( ẼẽẼẽễs5@ŠẼẶašẽẼẽẼẽẼẽẼS{. 134 
....-.....- 8n 8B Bố ẽốằẽằS 134 
TH 2600660 135 
L1) 1⁄85 4. LỆ 0 Y TY NI S01 009 09 TY NT 136 
TH La da iiealataiddkobsaoàb 136 
01/1 2Öï8DLDẪẢŸ(ceoeốaa 0i aocanadaadaodaoaaaeaee 136 
V7.) THƯỜNG hố 136 
122 (2) Sự Thiết Lập Chánh Niệm............................--2255cccccccccce, 137 
123 (3) Một Người Chăm Sóc (])..........................--2--+©-+©cecccecccxee IKX/ 
124 (4) Một Người Chăm: Sóc (2)........................-.--+--+©c+cxccccceceecxee 138 


TH Ì HD didaiibctolbki6gskioailusatagoe 139 


XI 


TÔ Ea ececlbcua.GeaclaseGss 139 
127 (7) Sống Túch Riêng............................- ¿5-52 SccceSterrterrkerrrrrervee 140 
128 (8) Hạnh Phúc Của Tu Sĩ............................-- 222552 ©c+cc+rcsrerrerred 140 
129 (9) Những Vết ThưƠIg...................... 5-52 Scccccectetererkrkererrkrree 141 
15U (10) VNhing THÀNH TỰN............c co. LkLiA22142611-1441420166 141 
0 Ôi c6 oi oaeaeacsaaaa 142 
131 (1) Tiếp Tục Quay Chuyến Bánh Xe (l)........................--------- 142 
132 (2) Tiếp Tục Quay Chuyển Bánh Xe (2)......................--. ------- 143 
Ti 11: 0: F LỔ gan án natxp0lsd6obkddasbeeistepioallndsatbkiteduh 143 
134 (4) Dù Ở Phương Nào ...............................-5- 5c Scccccterrerrrrrrkee 144 
TT HH ad scosaeese 146 
TH la do ai 006620 sua 6x 148 
L*Ựg Páj c., c.: KỢ VƯỢT TU DVT 70 0V S010 007 0117700 0/97 00 07 1 149 
138 (8) Người Tiêu Tốn Thức Ăn ..............................---- 2-5 =s+c+cscsec 149 
139 (9) Không Kiên Nhẫn Chịu Đựngg............................------ccccccccec 150 
Tải) (10) Ngưũi Lắng AAlNhE,. ác ciciiikbiLLA 00 lá 021244104142 2a04 153 
RE S17 TT 20 1K sa ciaediaaeiateoiilaeeiaesasis 156 
141 (1) Cho Rồi Khinhh.......................... 5-55 SeStcE+tEEEtEEExerrkerrkerrvee 156 
T071. 0007 Lá HHỈẰẪQquqaadaaeatlbasosttlabtitial0eikrsiebkeppialbuve là Vi 
143 (3) .Sãrqrdld............................  - - Gc cu ree 158 
144 (4) Tikaptdakĩ..................... + ST H112 1 cau 159 
CƠ lui 6á nhi 606g à+ lóI 
"n5 ....<...........-4......-.. 162 


147 (7) Một Người XỂu........................-.. Ặce con ngrnHHrrgrrrrrrrrceo 162 


xii * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


149 (8) Một Ngưài TẾ.................... co ae 202cc 163 
149 (9) Được Giải Thoát Tạm Thời (1) ........................... 5555552 164 
150 (10) Được Giải Thoát Tạm Thời (2) ............................--------- 164 
[Năm Mươi Kinh Thứ 'Tư| ......................... << 555 << ‡s+++++>+ssssss 167 
I1, TH 1 111 doaaisocioaedbasugGoisdbias.dðdaBi lớ7 
151 (1) Đạo Lộ Chân Chính Đã Định (1) .............................-.--- 167 
152 (2) Đạo Lộ Chân Chính Đã Định (2)............................------©5-- lớ7 
153 (3) Đạo Lộ Chân Chính Đã Định (3)..............................-----5-- 168 
154 (4) Sự Sa Sút Của Giáo Pháp Tốt Lành (1) .......................... 169 
155 (5) Sự Sa Sút Của Giáo Pháp Tốt Lành (2) ....................... -. 170 
156 (6) Sự Sa Sứt Của Giáo Pháp Tốt Lành (3) .......................... 171 
157 (7) Nói Chuyện Không Đúng 'Người.......................... «sec. 174 
KT 7,0, (0,7 TH n6 06 1? 
1#... ‹.4.--:l (ai ống K5. s-Ÿẽ a.äẽs 177 
160 (10) Khó Xua Tdn ........................................ -- - ccc Sky rrreg 178 
W7. 1111717171 1 DÔ da adaaobasaoodgoodgosunl 178 
TÚI lï) Loại Bồ :SW EWC HC (LÍ) oaaiikoeebiibiiaslskedixelakasasbiagbsss 179 
T2 Là) EDHi Hồ HW ENC TH Lỗ án uuỹa hang dogagiDsggaakolasbokx 179 
TẾ) 47): nn60ữ" THấI TA TỔ LaaeodeediiadibiikadiiliodkiiccdafuiiacLsed 182 
164 (4) Lỗi 'SỐngg........................-- + Ăn ch tt SH HH HH1 101111111111 tre, 183 
165 (5) Hỏi Những Câu Hỏi.......................- 2252552 +z+E+zzrzrerred 183 
166 (6) Sự Chấm Dứtf.........................- --- +5 Ss+k SE 1211111211111. cxee 183 
167 (7) Quở Trráchh.....................--- 2+ ©5+©cSESt2Ex2E 2E 2121121121121121121ecre. 187 


c0 1101 Ử ca ngu tang aötobdAtiödetbpbseigideinasaabeetoltaek 191 


xIH 


tà bii 0A.) TA VU CÔNG CA TU CƯ vo, 192 
TU T0) PÚI (G6 020620644 6266262si de TC 
IIGTONM AE. TU TẠI TT da a0ã6g40aả00á0ả0x0ei 194 
171 (1) Sự Ngại Ngắn ............................ 2Q c CS SH 194 
LTD. 0l 0ý: TÔ NI ch. 0  ì To oi Ni Tên 194 
tt bi, . VẢ Ỷẽớớớợớ vn ốố an vn 55 
T74 (ái Những ư Tu TIỀN cosaiseiaioaiiiiiddil24404210142161á3c64 155 
TÔ 1Á 02 anh ng ndtghdSiecsttepgieoditedoesbnopiadteen J7 
T111 11022 na ớoenanesaeseeeesd0ilseearriealsddaoiedeake 198 
đi (I0 ae ndeeidinbdidapiokdddirtisitaseetietinkbalhtketrtidtikaksile 199 
Tôi li PT I l0 cac 024 66622035106242246022à12662466664eci2cklssec 199 
"771/70/1001 411 load 2iiáii2Asa0ivbs 201 
§öU (1L l) O0 VÔ LÍ a0 2À00Á11201Á464404266a01161 640141 00cni1ii2ei46À400-nd44ss2 206 
NHÓM 4. NHỮNG NGƯỜI SÔNG TRONG RỪNG.............. 210 
181 (1) Những Người Sống Trong Rừng .................................--.-- 210 
162 (2)—190 (10) Những Người Mặc y-phục Làm Từ Giẻ Rách... 
CO... ốGố cốc C6ốỐ ốổ số. acc so cổ Z1] 
T1 ad ảax6i0i/6ssufoaaebsl 211 
TT HN, CC 2 aaiadteeee 2i] 
155 là) lì <ÐT<THON THÍ co sii2bàxbdde1á0xssàsbadObsiexxuAvoasbvlGsske VỆ. 
193 (3) Bà-la-môn SŠqñØÄrdVA....................................- SẶSSSSSSs+ssxe 219 
194 (4) Bà-la-môn KãrdI\qpDđÏT............................. . s5 Set K6) 
195 (5) Bà-la-môn PiHĐIJñHT...................... HH ng, . 


196 (6) Những Giấc Mộng,.....................----- + 2 SssccccteEerrrkerrrrkrree 227 


xiv * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


“....................<..-ä-..-....... 228 
TP THÔ 0 00c a can na ẽnaẽỶẽ= 229 
199 (9) Những Gia Đình....................................Ặ Heo. 229 
200 (10) Sự Thoát Khôi .............................. o5 cSccScerrerrrrerrerrrrerrerrree 230 
[Năm Mươi Kinh Thứ Năm] ..........................---- 555555 55++++++<<<<s PA K, 
MT 1 TT 1111111 ácazeoataiuobseibisisaabuolisoiszbtsueui 9 
DỊ DỊ R GHI TH cgeckoinbn (1à Gas px krakbdendctk46i0stsistacbee 233 
202 (2) Lắng Nghe Giáo Pháp.......................--- +55 Se+ccccztercrrerrrees 234 
203 (3) Thuần Chủng .........................................---Sccccccctererrerrec, 234 
NI TH 2  ếne 2 12 ssacibaebselsoollAlbenarbiaeolSspe 234 
205 (5) Sự Cằn Cỗi .........................- -- S2 2+ 3 12 1 1121111111111 11 1k6 235 
“ÙU (D1. VINH TÚI ĐH cooiabaibkdsaii211x041644443606135633468 236 
Pj y6 1C TƯ TỦ TÔ 0 v7 ca TƯ th 337 
TH duc áosab,e 238 
KH 0177079171102 áii 6200462 6Q 2kcàcl a6 238 
210 (10) Với Một Cái Tâm IMờ Rồi .........................-- 255552552 5sccs2 238 
MITOAT 2, NGƯỜI Sĩ NHT” sub suguseisoaudsloiausgliauitbilae 239 
J0 0ï VN Lại TẾ ra ray bo ö chớ hon nhi Oh kikbinigisosoak 239 
c6 Ia TT ¡ II N FT cauaatiicateagbiitbionidobiallvloesddfpbbiiaaaa 239 
213 (3) Giới Hạnh:.......................... 5c 5c St St 2222212121211. 240 
214 (4) Nói NhiÊằ..................... 0S SH L HH 121 ga 241 
215 (5) Sự Không Nhẫn Nhịn (1) ...........................----55- 5c ccccccccce. 241 
216 (6) Sự Không Nhẫn Nhịm (2) ...........................--2-55c 5c ccccccccre. 242 


217 (7) Không Khích Lệ Niềm Tìn (1)........................------c-cccccccee 242 


XV 


218 (8) Không Khích Lệ Niềm-tin (2)............................---- + s5 cs+cec: 243 
"`. .........................<4-... se... 243 
TH da cacav.e 244 
NHÓM 3. DU HÀNH DÀI NGÀY ..................................-------«- 244 
221 (1) Du Hành Dài Ngày (1)....................... 555555 cccccrrerrererrea 244 
222 (2) Du Hành Dài Ngày (2)...................... 55-55 5c Sccccrcrrerrererrei 244 
223 (3) Ở Một Chỗ Quá Lâu........................----2- + 2 2+E+E+E££+EeEsrrkrrerees 245 
531 lI EU T eaagggayggna ah agchadbskosdieiadasdaaatdadteepaLasdb 246 
225 (5) Người Ghé Đến Những Gia Đình (1) .............................--- 246 
226 (6) Người Ghé Đến Những Gia Đình (2) ............................--- 246 
E0 L1ẬD da osacyve 247 
D3 [F| THẬT Hit lỗ. cc Go liCkcli0E206/22E-4iGai 242k 241 
Ea LEjI .”: TÌ4 RUN DI VN 010/0 500/1 9009 7001/77 000/1. 707 248 
"5. <4. ŠằŸẶŸšẶa. ƒ‡ẽŸẶašnOSOccĨjÏBSBBn]n 248 
KifiXATI, NGUCTTEDU TRÍ tuasaoouauoisauglbuliaaitaasapsk 249 
231 (1) Không Được Kính TTỌH............................-- s55 Ssssesesvke 249 
cố 7 0T HH ga aaeeadeaeoidtasentbeibiaddlordastbeseelvdeea 249 
na Lí 1 dàng Ga agq ph oabaatg Sáo epiiidutbltdsaeoeibiiiebao 250 
234 (4) Rất Hiữu Íchh........................ S5 Ss SE 1121111211211 ro 35] 
VU LH TH eeedioideeanabioabnetriidaoibasiostraosgbstaal g2 ị 
256 (6) Người Đáng Chê Trách (Ï)........................... 5 << +ssseeeexes Đón X2 
237 (7) Người Đáng Chê Trách (2).........................---¿©-+©-+©-s+cs+cse- 132 
238 (8) Người Đáng Chê Trách (3)...........................---¿©-¿©-s©ccccsccce- 253 


Ánh) RẺU F: F ¿oto lkáiiasc¿albladbasagbiagảscadbasse 254 


xvi * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


TL 11 66020066 saaasbsuee 254 
MAT TH 1117011 TTH Di áaicaetddusere 255 
241 (1) Hành Vi Sai Trái (Ï) ..........................--- +55 52+5s+cce+cercrrereered 255 
242 (2) Hành Vì Thân Sai Trái (]) ..........................---:--2©-2©-s5cs+c5e- 255 
243 (3) Hành V¡ Miệng Sai Trái (2)........................--:©22©5s©csccsccce- 256 
244 (4) Hành Vì Tâm Sai Trái (3)........................-----2©5+5ccccccccccrecrea 256 
245 (5) Hành Vi Sai Trái (2) ..........................----2+©5+S+cc2cctcrerrrrerred 256 
246 (6) Hành Vi Sai Trái (3) ........................... 5255 5ccccScctcrrrrrererred 557 
247 (7) Hành V¡ Miệng Sai Trái (2)..........................--- +55 5s+cs+cscsccsa 257 
248 (8) Hành Vì Tâm Sai Trái (2).....................-----5- 2552 5cccccccseerecrea 557 
36101 Hi NI Bể ad aAsablSassagiicbekade si 258 
250 (10) Niềm Tìn Vào Một Người ............................-.---e©cccccccccccee 259 
[Năm Mươi Kinh Thứ Sáu] .................... - 5255 s+s+E+E+EeErezeeeeed 261 
IMIETOAT T, TRÁT TH TIẾT sauudisaueouuidguEBisdidazusupd 261 
251 (1) Người Có Thể Cấp Đại Thọ Giới ..........................--2-5ce 55c: 261 
Z1 c2) 0V TY TÚ HE hưng khi E bi g ni oo bi 2xanqsae 261 
ki): ý TH TƯỚNỚ ớớ"ẽn CC 261 
254 (4) Sự Keo Kiệt ...................... 55+ 52c 2t SE 2212121212121. ke 262 
sử" () Nợ) Bồ TDN Nho AT TẾ caaoabeiadaoideaidioiiisallbiibkaxkkies 262 
256 (6) Tầng Thiền Định Thứ Nhất (1)............................---©--55555c- 262 
257 (7)—263 (13) Tầng Thiền Định Thứ Hai... ......................... 263 
264 (14) Tầng Thiền Định Thứ Nhất (2)........................-------5©55c- 264 
265 (15)—271 (21) Tầng Thiền Định Thứ Hai ... (2).................. 264 


[Các Kinh Thêm Vào Phần Thứ Sáu Này]. ........................... 265 


XVvH 


NHÓM 1. NHÓM “NHỮNG KINH TƯƠNG ĐÔNG? TÓM 


TT 1 L185ÔïH ¡Lá 026 6n 0xx snddxandsidsisieauecTsjk 265 
272 — (1) Người Phân Những Phần Ăn................................------- 265 
273 (2)—284 (13) Người Phân Những Chỗ Ở...................... 267 
265 (14) Người Giám Sát Những Sa-Di...........................-scs<<<<s+2 270 

NHÓM 2. NHÓM “NHỮNG GIỚI-LUẬT TU HÀNH? TÓM 

E6 6 | (ii cÝa ii 6026 ca sa ee v4 40) 
10 Ji / TT TU. NK NG CÔ CN TA 272 
287 (2)—290 (5) Một Tỳ Kheo Ái ............................ 55c Sccccccccrerie. 273 
291 (6)—292 (7) Một Đệ Tứ Tại Gia Nam và Nữ:....................... 273 
P2 (P.7 ợ (ị TẾ NT 0 0V. 0/0/7070 90000 274 
294 (9)—302 (17) Một Ni-Kiằn- Tử: ................................-o5-5ccccccccccec, 274 

NHÓM 3. NHÓM “THAM” LẶP LẠI & TÓM LƯỢC........... "7 
TT  . . O. . ... . .  . . -. ẼŸŠ sa. 275 
X . .. .-. .ỀÈằšỀšỲẼỲẼšÈỀÈšỲÈšỲšÈšÈ ẰẼŸỲšẼ& 275 
"Ẻ®<‹..a‹<.-5<-a<‹⁄ <.ắäsằŠẽằẽ sẽ. s.⁄ãsẽssẽs-. 275 
To... ........ằằŠằẼèšẼ$ššằẽẰằỀẽằ&Ÿ‡š£ŸẼẰšẰẼ— -ằằ. 275 
"-.. ...... ... -.  .ằ.  ằ. .. . . . 276 
SP 2) j oi T11: NT NUNG TU. 000. 000 TT 7 276 
NT TT ái coaasoadiaeadaaaa 276 

BANG VIỆT TT ssvscossbes6x6cáskict6aLeuiGidgkitesckedidaloBieye 279 


CHÚ THÍCH........................- 2 + S S8 SS8 S8 E+EE#EE#ESEESEESEESEESEESESErEEreeseessrs 284 


xviii * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


Kính Lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! 


[Năm Mươi Kinh Đầu] 


NHÓM 1 
NHỮNG NĂNG LỰC CỦA HỌC NHÂN 


1 (1) Một Cách Ngắn Gọn 

Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthi 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anãthapindika). Ở đó, đức Thế Tôn đã 
nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo!” 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, có năm năng-lực này của bậc học-nhân.?7* Năm đó 
là gì? Năng lực niêm-tin; năng lực biệt xâu-hô vê mặt đạo đức; năng lực 
biết sợ-hãi về mặt đạo đức; năng lực nỗ-lực, và năng lực trí-tuệ. Đây là 


năm năng-lực của bậc học-nhân. 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vậy: 
“Chúng ta sẽ có được (1) năng lực niềm-tin, là một năng lực của bậc học- 
nhân; chúng ta sẽ có được năng lực (2) biết xấu-hồ về mặt đạo đức, là một 
năng lực của bậc học-nhân; chúng ta sẽ có được năng lực (3) biết sợ-hãi 
về mặt đạo đức, là một năng lực của bậc học-nhân; chúng ta sẽ có được 
năng lực (4) nỗ-lực, là một năng lực của bậc học-nhân; và chúng ta sẽ có 
được năng lực (Š) trí-tuệ, là một năng lực của bậc học-nhân.ˆ Này các Tỳ 


kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


[Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 


2 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


lời dạy của đức Thế Tôn.]? 


2 (2) Một Cách Chỉ Tiết 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có năm năng-lực này của bậc học-nhân. Năm đó là 
gì? Năng lực niêm-tin; năng lực biêt xâu-hô vê mặt đạo đức; năng lực biệt 


sợ-hãi về mặt đạo đức; năng lực nỗ-lực, và năng lực trí-tuệ. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là năng lực niềm-tin (tín lực)? Ở đây, 
một đệ tử thánh thiện được phú cho niềm-tin. Người đó đặt niềm-tin vào 
sự giác-ngộ của Như Lai như vây: [“Đức Thế Tôn là một A-la-hán [đã tu- 
thành] và bậc Toàn Giác [đã giác ngộ toàn thiện], đã thành tựu về trí-biết 
đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc hiểu biết (những) thế 
giới, người dẫn dắt tối thượng (vô song) của những người cần được thuần 
hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ [Phật], bậc 


Thế Tôn.] Đây được gọi là năng lực niềm-tin. 


(2) “Và cái gì là năng lực biết xâu-hồ về mặt đạo đức (về lương tâm)? 
Ở đây, một đệ tử thánh thiện có cảm nhận xấu-hồ về mặt đạo đức; người 
đó biết xấu hỗ với hành-động, lời-nói, và tâm-ý [hành vi thân, hành vi lời- 
nói, hành vi tâm] sai trái; người đó xấu hồ khi tích tạo những phẩm chất 
xấu ác bất thiện. Đây được gọi là năng lực biết xấu-hồ về mặt đạo đức. 


(3) “Và cái gì là năng lực biết sợ-hãi về mặt đạo đức (về lương tâm)? 
Ở đây, một đệ tử thánh thiện biết sợ hãi việc làm sai trái; sợ hãi với hành 
động, lời nói, và tâm ý sai trái; người đó sợ hãi khi tích tạo những phẩm 
chất xấu ác bất thiện. Đây được gọi là năng lực biết sợ-hãi về mặt đạo 


đức 976 


(4) “Và cái gì là năng lực nỗ-lực (tỉnh tấn lực)? Ở đây, một đệ tử 
thánh thiện đã phát khởi sự nỗ-lực để dẹp bỏ những phẩm chất bất thiện 
và tích tạo những phẩm chất thiện lành; người đó mạnh mẽ, vững chắc 


trong sự chuyên-cần tu (tỉnh cần), không lơ là bổn-phận tu dưỡng những 


phẩm chất thiện lành. Đây được gọi là năng lực nỗ-lực. 


(5) “Và cái gì là năng lực trí-tuệ? Ở đây, một đệ tử thánh thiện là có 
trí; người đó có được loại trí-tuệ nhận thấy được sự sinh và sự diệt, (loại 
trí-tuệ đó) là thánh thiện và thâm nhập và dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ.””7 


Đây được gọi là năng lực trí-tuệ. 


“Đây là năm năng-lực của bậc học-nhân. Do vậy, này các Tỳ kheo, 
các thầy nên tu tập bản thân như vây: “Chúng ta sẽ có được (1) năng lực 
niềm-tin, là một năng lực của bậc học-nhân; chúng ta sẽ có được năng lực 
(2) biết xấu-hồ về mặt đạo đức, là một năng lực của bậc học-nhân; chúng 
ta sẽ có được năng lực (3) biết sợ-hãi về mặt đạo đức, là một năng lực của 
bậc học-nhân; chúng ta sẽ có được năng lực (4) nỗ-lực, là một năng lực 
của bậc học-nhân; và chúng ta sẽ có được năng lực (Š) trí-tuệ, là một năng 
lực của bậc học-nhân.ˆ Này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như 


vậy. 


3 (3) Khổ 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất (tệ) này, một Tỳ kheo sống 
trong sự khổ ngay trong kiếp này—với sự sầu khổ, sự thống khổ, và sốt 
não—và khi thân tan rã, sau khi chết, một cõi xấu có thê là (nơi-đến) của 
người đó. Năm đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo không có niềm-tin; không 
biết xâu-hỗ về mặt đạo đức; bắt-chấp về mặt đạo đức; lười-nhát, và không 
trí-tuệ. Có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo sống trong sự khổ ngay trong 
kiếp này—với sự sầu khổ, sự thống khổ, và sốt não—và khi thân tan rã, 


sau khi chêt, một cõi xâu có thê là (nơi-đên) của người đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất (tốt), một Tỳ kheo sống 
một cách an lạc ngay trong kiếp này—không sự sầu khổ, không sự thống 
khổ, và không sốt não—và khi thân tan rã, sau khi chết, một cõi tốt có thê 
là (nơi-đến) của người đó. Năm đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo có được 
niềm-tin; biết xấu-hỗ về mặt đạo đức; biết sợ-hãi về mặt đạo đức; có sự 


nỗ-lực, và có trí-tuệ. Có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo sống một 


4* Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


cách an lạc ngay trong kiếp này—không sự sầu khổ, không sự thống khổ, 
và không sốt não—và khi thân tan rã, sau khi chết, một cõi tốt có thê là 
(nơi-đến) của người đó.” 


4 (4) Cứ Như Bị Đưa Thắng Xuống Đó 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo bị ký thác trong 
địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. Năm đó là gì? Ở đây, một Tỳ 
kheo không có niềm-tin; không biết xấu-hồ về mặt đạo đức; bắt-chấp về 
mặt đạo đức; lười-nhát, và không trí-tuệ. Có năm phẩm chất này, một Tỳ 


kheo bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], một Tỳ kheo được 
ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó. Năm đó là gì? Ở 
đây, một Tỳ kheo có được niềm-tin; có cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo 
đức; có sự biết sợ-hãi về mặt đạo đức; có sự nỗ-lực, và có trí-tuệ. Có được 
năm phẩm chất này, một Tỳ kheo được ký thác trong cõi trời, cứ như được 


đưa thắng lên đó.” 


O (5) .Sự Tu Tập 


“Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào từ bỏ sự tu-tập và 
quay lại đời sống thấp tục (bỏ tu hoàn tục), thì có năm cơ sở có lý để bị 
(người ta) chỉ trích và phê phán ngay trong kiếp này. Năm đó là gì? (1) 
'Anh/chị không có niềm-tin vào [sự tu dưỡng] những phẩm chất thiện. (2) 
Anh/chị không có cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức để có [sự tu tập] 
những phẩm chất thiện. (3) Anh/chị không có sự sợ-hãi về mặt đạo đức đề 
có [sự tu tập] những phẩm chất thiện. (4) Anh/chị không có sự nỗ-lực để 
có [sự tu tập] những phẩm chất thiện. (5) Anh/chị không có trí-tuệ để có 
[sự tu tập] những phẩm chất thiện.” Tỳ kheo hay Tỳ kheo nỉ nào từ bỏ sự 
tu tập vả quay lại đời sống thấp tục, thì xảy ra năm sự chỉ trích có lý và cơ 


sở như vậy để bị chỉ trích và phê phán ngay trong kiếp này. 


.Š 


“Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào sống đời sống tâm 
linh toàn vẹn và trong sạch, thì cho dù có bị khổ đau và ưu buôn, nước 
mắt chảy dài, cũng có được năm cơ sở có lý đề được (người ta) khen ngợi 
ngay trong kiếp này. Năm đó là gì? (1) “Thầy/ni có được niềm-tin vảo [sự 
tu dưỡng] những phẩm chất thiện. (2) Thầy/ni có được cảm-nhận biết xâu- 
hồ về mặt đạo đức đề có [sự tu tập] những phẩm chất thiện. (3) Thây/ni có 
được sự sọ-hãi về mặt đạo đức để có [sự tu tập] những phẩm chất thiện. 
(4) Thầy/ni có được sự nỗ-lực để có [sự tu tập] những phẩm chất thiện. (5) 
Thầy/ni có được trí-tuệ đề có [sự tu tập] những phẩm chất thiện.” Tỳ kheo 
hay Tỳ kheo ni nào sống đời sống tâm linh toàn vẹn và trong sạch, thì cho 
dù có bị khổ đau và ưu buồn, nước mắt chảy dài, cũng có được năm cơ sở 


có lý để được khen ngợi ngay trong kiếp này.” 


6 (6) Dính Vào 


(1) “Này các Tỳ kheo, nếu niềm-tin được thiết lập chắc chắn trong 
[sự tu dưỡng] những phẩm chất thiện, thì không có sự dính vào (đường, 
trạng thái, điều) bất thiện. Nhưng nếu niềm-tin biến mất và sự thiếu niềm- 


tin ám muội một người, thì có sự dính vào bât thiện. 


(2) “Nếu cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức được thiết lập chắc 
chăn trong [sự tu dưỡng] những phẩm chất thiện, thì không có sự dính vào 
bất thiện. Nhưng nếu cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức biến mất và sự 
không biết xấu-hồ về mặt đạo đức ám muội một người, thì có sự dính vào 
bắt thiện. 


(3) “Nếu sự biết sợ-hãi về mặt đạo đức được thiết lập chắc chắn trong 
[sự tu dưỡng] những phẩm chất thiện, thì không có sự dính vào bắt thiện. 
Nhưng nếu sự biết sợ-hãi về mặt đạo đức biến mất và sự không biết sợ-hãi 
về mặt đạo đức ám muội, thì có sự dính vào bắt thiện. 

(4) “Nếu sự nỗ-lực (tỉnh tần) được thiết lập chắc chắn trong [sự tu 
dưỡng] những phẩm chất thiện, thì không có sự dính vào bắt thiện. Nhưng 


nếu sự nỗ-lực biên mật và sự lười-biêng ám muội một người, thì có dính 


6 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


vào bất thiện. 


(5) “Nếu trí-tuệ được thiết lập chắc chăn trong [sự tu dưỡng] những 
phẩm chất thiện, thì không có sự dính vào bất thiện. Nhưng nếu trí-tuệ 
biến mắt và sự thiếu trí-tuệ ám muội một người, thì có sự dính vào bắt 


thiện.” 


7 (7) Dục Lạc 


“Này các Tỳ kheo, hầu hết chúng sinh bị mê dính trong dục-lạc 
[những khoái-lạc giác quan]. Khi một người họ tộc bỏ lưỡi liềm và cây 
đập lúa (tức bỏ làm ăn) để rời bỏ gia đình đi vào đời sống xuất gia tu 
hành, thì người đó được mô tả là một người họ tộc đã xuất gia vì niềm-tin. 
Vì lý do gì? Những dục-lạc, dù là loại này hay loại nọ, đều có thể có được 
bởi người trẻ. Dục-lạc hạng thường, hay trung, hay cao, tất cả chúng cũng 


chỉ là dục-lạc mà thôi. 


“Ví dụ có một đứa bé, đang nằm ngửa, bỏ cây que hay hòn sỏi vô 
miệng lúc cô giữ trẻ (vú nuôi) đang lơ tâm xao lãng. Khi thấy vậy, cô giữ 
trẻ lập tức chú tâm đến nó và cố lấy thứ đó ra khỏi miệng. Nếu cô không 
lấy kịp thứ đó ra khỏi miệng, cô sẽ ắm đứa bé lên, tay giữ đầu, tay phải 
móc họng đứa bé, cô sẽ cô móc lấy thứ đó ra ngay cả khi phải làm chảy 
máu họng. Vì lý do gì? Làm vậy (móc họng, chảy máu) sẽ đau đớn cho 
đứa bé—ta không chối cãi điều này—nhưng cô ấy phải làm vậy vì sự tốt 
lành và ích lợi, vì lòng bi mẫn dành cho đứa bé. Tuy nhiên, khi đứa trẻ lớn 
lên và có đủ nhận biết thì cô giữ trẻ sẽ không còn lo lắng trông nom nó 
nữa, [cô nghĩ]: “Đứa trẻ giờ có thể tự lo cho bản thân. Nó sẽ không lơ tâm 
làm vậy nữa.” 

“Cũng giống như vậy, chừng nào một Tỳ kheo vẫn chưa thành tựu (1) 
về niềm-tin trong [sự tu tập] những phẩm chất thiện; (2) về cảm-nhận biết 
xấu-hồ về mặt đạo đức trong [sự tu tập] những phẩm chất thiện; (3) về sự 
biết sợ-hãi về mặt đạo đức trong [sự tu tập] những phẩm chất thiện; (4) về 


sự nỗ-lực trong [sự tu tập] những phẩm chất thiện; và (S) về trí-tuệ trong 


s7 


[sự tu tập] những phẩm chất thiện, thì ta vẫn còn trông nom người đó. 
Nhưng khi Tỳ kheo đó đã thành tựu (1) về niềm-tin ... (2) về cảm-nhận 
biết xấu-hồ về mặt đạo đức ... (3) về sự biết sợ-hãi về mặt đạo đức ... (4) 
về sự nỗ-lực trong [sự tu tập] những phẩm chất thiện ... (S) về trí-tuệ 
trong [sự tu tập] những phẩm chất thiện, thì ta không còn lo lắng về người 
đó nữa, [ta nghĩ]: “Tỳ kheo đó giờ có thể tự lo cho bản thân. Thầy ấy 


không lơ-tâm phóng dật nữa.'”?73 


ổ (8) Bị Rót Khỏi (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo bị rớt khỏi và 
không được thiết lập trong Giáo Pháp tốt lành. Năm đó là gì?.... (năm 
phẩm chất ngược lại với năm năng-lực của bậc học-nhân; người dịch giản 
lược)... Có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo bị rớt khỏi và không được 
thiết lập trong Giáo Pháp tốt lành. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], một Tỳ không bị 
rớt khỏi mà được thiết lập trong Giáo Pháp tốt lành. Năm đó là gì? ... 
(năm năng-lực của bậc học-nhân) ... Có được năm phẩm chất này, một Tỳ 
kheo không bị rớt khỏi mà được thiết lập trong Giáo Pháp tốt lành.” 


9 (9) Bị Rót Khỏi (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo vô lễ và bất kính 
bị rớt khỏi và không được thiết lập trong Giáo Pháp tốt lành. Năm đó là 
gì?... (năm phẩm chất ngược lại với năm năng-lực của bậc học-nhân) ... Có 
năm phẩm chất này, một Tỳ kheo vô lễ và bất kính bị rớt khỏi và không 
được thiết lập trong Giáo Pháp tốt lành. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], một Tỳ kheo lễ độ 
và biết kính trọng không bị rớt khỏi mà được thiết lập trong Giáo Pháp tốt 
lành. Năm đó là gì?... (năm năng-lực của bậc học-nhân) ... Có được năm 


phẩm chất nảy, một Tỳ kheo lễ độ và biết kính trọng không bị rớt khỏi mà 


§ * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


được thiết lập trong Giáo Pháp tốt lành.” 


10 (10) Vô Lễ 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo vô lễ và bất kính 
không có khả năng thành tựu sự tăng trưởng, sự tiễn bộ, và sự chín chắn 
trong Giáo Pháp và giới luật này. Năm đó là gì?... (săm phẩm chất ngược 
lại với năm năng-lực của bác học-nhân) ... Có năm phẩm chất này, một Tỳ 
kheo vô lễ và bất kính bị rớt khỏi và không được thiết lập trong Giáo Pháp 
tốt lành. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], một Tỳ kheo lễ độ 
và biết kính trọng có khả năng thành tựu sự tăng trưởng, sự tiễn bộ, và sự 
chín chắn trong Giáo Pháp và giới luật này. Năm đó là gì? ... (năm năng- 
lực của bậc học-nhân) ... Có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo lễ độ 
và biết kính trọng không bị rớt khỏi mà được thiết lập trong Giáo Pháp tốt 
lành.” 


NHÓM 2 
NHỮNG NĂNG LỰC 


11 (1) Chưa Từng Nghe Trước Đây 


“Này các Tỳ kheo, ta tuyên bố đã chứng ngộ kết-cuộc (chung cuộc, 
sự hoàn thành) và sự hoản-thiện của trí-biết trực tiếp đối với những điều 


chưa từng được nghe trước đây.”7? 


“Có năm năng-lực của Như Lai mà Như Lai có được, do có được 
chúng nên Như Lai đã tuyên bố mình ở vị trí người đứng đầu, cất lên tiếng 
gầm sư tử của mình trong những hội chúng, và thiết lập sự quay chuyển 
bánh xe của trời Brahma (= bánh xe Giáo Pháp).??° Năm đó là gì? Năng 
lực niềm-tin, năng lực biết xấu-hồ về mặt đạo đức, năng lực biết sợ-hãi về 


mặt đạo đức, năng lực nỗ-lực, và năng lực trí-tuệ (cũng giống tên 'năm 


.°0 


năng-lực của bậc học-nhân` đã nói ở nhóm kinh kế /rên). Đầy là năm năng- 
lực của Như Lai mà Như Lai có được, do có được chúng nên Như Lai đã 
tuyên bố mình ở vị trí người đứng đầu, cất lên tiếng gầm sư tử của mình 
trong những hội chúng, và thiết lập sự quay chuyên bánh xe của trời 
Brahma.” 


12 (2) Đỉnh (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm năng-lực của bậc học-nhân. Năm đó là gì? 
Năng lực niềm-tin, năng lực biết xấu-hồ về mặt đạo đức, năng lực biết sợ- 
hãi về mặt đạo đức, năng lực nỗ-lực, và năng lực trí-tuệ. Đây là năm năng- 
lực của bậc học-nhân. Trong số năm năng-lực đó, năng lực trí-tuệ là bậc 
nhất: là năng lực giữ vững tất cả các năng lực kia, là năng lực hợp nhất 
các năng lực kia. Giống như phần đỉnh là phần cầm đầu (chính yếu) của 
một ngôi nhà mái nhọn, đó là phần giữ chắc tất cả những phần mái kia, 
hợp nhất chúng lại (ở đỉnh). Cũng giống như vậy, trong số năm năng-lực 
đó, năng lực trí-tuệ là bậc nhất: là năng lực giữ chắc tất cả các năng lực 


kia, hợp nhất chúng lại. 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Chúng ta sẽ có được (1) năng lực niềm-tin, là một năng lực của bậc học- 
nhân; chúng ta sẽ có được năng lực (2) biết xâu-hồ về mặt đạo đức, là một 
năng lực của bậc học-nhân; chúng ta sẽ có được năng lực (3) biết sợ-hãi 
về mặt đạo đức, là một năng lực của bậc học-nhân; chúng ta sẽ có được 
năng lực (4) nỗ-lực, là một năng lực của bậc học-nhân; và chúng ta sẽ có 
được năng lực (Š) trí-tuệ, là một năng lực của bậc học-nhân.ˆ Này các Tỳ 


kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


13 (3) Một Cách Ngắn Gọn 


“Này các Tỳ kheo, có năm năng-lực này. Năm đó là gì? Năng lực 


niêm-tin, năng lực nỗ-lực, năng lực chánh-niệm, năng lực định-tâm, và 


10 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


năng lực trí-tuệ; (tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực). Đây là năm 


năng-lực (ngũ lực).””3! 


14 (4) Một Cách Chỉ Tiết 


“Này các Tỳ kheo, có năm năng-lực này. Năm đó là gì? Năng lực 
niềm-tin, năng lực nỗ-lực, năng lực chánh-niệm, năng lực định-tâm, và 


năng lực trí-tuệ. Đây là năm năng-lực. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là năng lực niềm-tin? Ở đây, một đệ 
tử thánh thiện được phú cho niềm-tin. Người đó đặt niềm-tin vào sự giác- 
ngộ của Như Lai như vây: ... [giống đoạn (1) kinh 5:02 ở trên] ... Đây 


được gọi là năng lực niêm-tin. 


(2) “Và cái gì là năng lực nỗ-lực? Ở đây một đệ tử thánh thiện phát 
khởi sự nỗ-lực ... [giống đoạn (4) kinh 5:02 ở trên] ... Đây được gọi là 


năng lực nỗ-lực. 


(3) “Và cái gì là năng lực chánh-niệm? Ở đây, một đệ tử thánh thiện 
là có chánh-niệm, có được sự chánh-niệm và sự cảnh-giác cao nhất, là 
người nhớ và nhớ lại điều đã làm hay đã nói từ lâu. Đây được gọi là năng 


lực chánh-niệm. 


(4) “Và cái gì là năng lực định-tâm? Ở đây, một Tỳ kheo: (¡) “Tách ly 
khỏi những khoái-lạc giác quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái 
bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có 
niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.” 


(ii) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự 
tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, 
và có sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm.” 


(ii) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), người đó an trú 


buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biêt (tỉnh giác), người đó trải nghiệm 


«l1 


sự sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh gọi là: “Người 
đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm 


lạc). 


(iv) “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và với 
sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hÿ hay ưu), người đó 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái 
không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh 


khiết nhờ sự buông-xả.' 
“Đây được gọi là năng lực định-tâm. 


(5) “Và cái gì là năng lực trí-tuệ? Ở đây, một đệ tử thánh thiện là 
khôn trí... [giống đoạn (5) kinh 5:02 ở trên] ... Đây được gọi là năng lực 


trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm năng-lực. ” 


15 (5) Được Nhìn Thấy 


“Này các Tỳ kheo, có năm năng-lực này. Năm đó là gì? Năng lực 
niêm-tin, năng lực nỗ-lực, năng lực chánh-niệm, năng lực định-tâm, và 


năng lực trí-tuệ. Đây là năm năng-lực 


“Và, này các Tỳ kheo, (1) năng lực niềm-tin được nhìn thấy ở đâu? 
Năng lực niềm-tin được nhìn thấy trong bốn yếu-tô Nhập-lưu (tứ chi dự- 
lưu)??? (2) Và năng lực nỗ-lực được nhìn thấy ở đâu? Năng lực nỗ-lực 
được nhìn thấy trong bốn sự chuyên-cần tu đúng đắn (tứ chánh cần). (3) 
Và năng lực chánh-niệm được nhìn thấy ở đâu? Năng lực chánh-niệm 
được nhìn thấy trong bốn-nền tảng chánh-niệm (tứ niệm xứ). (4) Và năng 
lực định-tâm được nhìn thấy ở đâu? Năng lực định-tâm được nhìn thấy 
trong bốn tầng thiền định (tứ thiền sắc giới; jhãna). (5) Và năng lực trí-tuệ 
được nhìn thấy ở đâu? Năng lực trí-tuệ được nhìn thấy trong bốn sự-thật 
thánh thiện (tứ diệu để). 


12 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm năng-lực.” 


16 (6) Đỉnh (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm năng-lực của bậc học-nhân. Năm đó là gì? 
Năng lực niềm-tin, năng lực biết xâu-hồ về mặt đạo đức, năng lực biết sợ- 
hãi về mặt đạo đức, năng lực nỗ-lực, và năng lực trí-tuệ. Đây là năm năng- 
lực của bậc học-nhân. Trong số năm năng-lực đó, năng lực trí-tuệ là bậc 
nhất: là năng lực giữ vững tất cả các năng lực kia, là năng lực hợp nhất 
các năng lực kia. Giống như phần đỉnh là phần cầm đầu (chính yếu) của 
một ngôi nhà mái nhọn, đó là phần giữ chắc tất cả những phần mái kia, 
hợp nhất chúng lại (ở đỉnh). Cũng giống như vậy, trong số năm năng-lực 
đó, năng lực trí-tuệ là bậc nhất: là năng lực giữ chắc tất cả các năng lực 
kia, hợp nhất chúng lại. (Kinh này giống đoạn đâu của kinh 5:12 nhưng nói 
về ngũ-lực thuộc :37 phần bâ-để' được nói kể từ kinh 5:13) 


17 (7) Phúc Lợi (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất là một Tỳ kheo đang thực hành 
vì phúc lợi của mình, không vì phúc lợi của người khác. Năm đó là gì? (1l) 
Ở đây, một Tỳ kheo tự mình thành tựu về giới-hạnh, nhưng không khuyến 
khích người khác thành tựu về giới-hạnh; (2) người đó tự mình thành tựu 
về sự định-tâm (thiền định), nhưng không khuyến khích người khác thành 
tựu về sự định-tâm; (3) người đó tự mình thành tựu về trí-tuệ, nhưng 
không khuyến khích người khác thành tựu về trí-tuệ: (4) người đó tự mình 
thành tựu về sự giải-thoát, nhưng không khuyến khích người khác thành 
tựu về sự giải-thoát; (5) người đó tự mình thành tựu về trí-biết (minh, sự- 
biết) và tầm-nhìn (quan kiến, sự-thấy) của sự giải-thoát, nhưng không 
khuyến khích người khác thành tựu về trí-biết và tầm-nhìn của sự giải- 
thoát. Có năm phẩm chất này là một Tỳ kheo đang thực hành vì phúc lợi 


của mình, không vì phúc lợi của người khác.” 


5 13 


18 (8) Phúc Lợi (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất là một Tỳ kheo đang thực hành 
vì phúc lợi của người khác, không vì phúc lợi của mình. Năm đó là gì? (1) 
Ở đây, một Tỳ kheo tự mình không thành tựu về giới-hạnh, nhưng khuyến 
khích người khác thành tựu về giới-hạnh; (2) người đó tự mình không 
thành tựu về sự định-tâm, nhưng khuyến khích người khác thành tựu về sự 
định-tâm; (3) người đó tự mình không thành tựu về trí-tuệ, nhưng khuyến 
khích người khác thành tựu về trí-tuệ; (4) người đó tự mình không thành 
tựu về sự giải-thoát, nhưng khuyến khích người khác thành tựu về sự giải- 
thoát; (5) người đó tự mình không thành tựu về trí-biết và tầm-nhìn của sự 
giải-thoát, nhưng khuyến khích người khác thành tựu về trí-biết và tầm- 
nhìn của sự giải-thoát. Có năm phẩm chất này là một Tỳ kheo đang thực 
hành vì phúc lợi của người khác, không vì phúc lợi của mình.” 


19 (9) Phúc Lợi (3) 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất là một Tỳ kheo đang thực hành 
không vì phúc lợi của mình, cũng không vì phúc lợi của người khác. Năm 
đó là gì? (1) Ở đây, một Tỳ kheo tự mình không thành tựu về giới-hạnh, 
cũng không khuyên khích người khác thành tựu về giới-hạnh; (2) người 
đó tự mình không thành tựu về sự định-tâm, cũng không khuyến khích 
người khác thành tựu về sự định-tâm; (3) người đó tự mình không thành 
tựu về trí-tuệ, cũng không khuyến khích người khác thành tựu về trí-tuệ; 
(4) người đó tự mình không thành tựu về sự giải-thoát, cũng không 
khuyến khích người khác thành tựu về sự giải-thoát; (5) người đó tự mình 
không thành tựu về trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát, cũng không 
khuyến khích người khác thành tựu về trí-biết và tầm-nhìn của sự giải- 
thoát. Có năm phẩm chất này là một Tỳ kheo đang thực hành không vì 


phúc lợi của mình, cũng không vì phúc lợi của người khác.” 


20 (10) Phúc Lợi (4) 


14 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất là một Tỳ kheo đang thực hành 
vì phúc lợi của mình, và vì phúc lợi của người khác. Năm đó là gì? (1) Ở 
đây, một Tỳ kheo tự mình thành tựu về giới-hạnh, và cũng khuyến khích 
người khác thành tựu về giới-hạnh; (2) người đó tự mình thành tựu vỀ sự 
định-tâm, và cũng khuyến khích người khác thành tựu về sự định-tâm; (3) 
người đó tự mình thành tựu về trí-tuệ, và cũng khuyến khích người khác 
thành tựu về trí-tuệ; (4) người đó tự mình thành tựu về sự giải-thoát, và 
cũng khuyến khích người khác thành tựu về sự giải-thoát; (5) người đó tự 
mình thành tựu về trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát, và cũng khuyến 
khích người khác thành tựu về trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát. Có 
năm phẩm chất này là một Tỳ kheo đang thực hành vì phúc lợi của mình, 


và cũng vì phúc lợi của người khác.” 


NHÓM 3 
VỚI NĂM CHI PHẢN 


21 (1) Vô Lễ (1) 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo (1) là vô lễ và bất kính, và sự 
hành-xử của người đó là không tương hợp với những Tỳ kheo đồng đạo, 
thì không thể nào người đó hoàn thiện chi phần “hành-vi hợp quy' (đúng 
theo những điều giới luật của Tăng Đoàn). (2) Không hoàn thiện chi phần 
'hành-vi hợp quy", thì không thể nào người đó hoàn thiện chi phần “học- 
nhân”. (3) Không hoàn thiện chi phần “học-nhân”, thì không thể nào người 
đó hoàn thiện chi phần “giới-hạnh°. (4) Không hoàn thiện chi phần “giới- 
hạnh”, thì không thể nào người đó hoàn thiện chi phần “chánh-kiến'. (5) 
Không hoàn thiện chi phần “chánh-kiến', thì không thể nào người đó hoàn 
thiện chi phần chánh-định.”83 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo (1) là lễ độ và biết kính trọng, 
và sự hành-xử của người đó là tương hợp với những Tỳ kheo đồng đạo, 
thì người đó có thể hoàn thiện chi phần “hành-vi hợp quy (đúng theo 
những điều giới luật của Tăng Đoản). (2) Sau khi đã hoàn thiện chi phần 


° 15 


“hành-vi hợp quy", thì người đó có thể hoàn thiện chi phần “học-nhân”. (3) 
Sau khi đã hoàn thiện chi phần “học-nhân”, thì người đó có thể hoàn thiện 
chi phần “giới-hạnh'. (4) Sau khi đã hoàn thiện chi phần “giới-hạnh', thì 
người đó có thể hoản thiện chi phần “chánh-kiến'. (5) Sau khi đã hoàn 
thiện chi phần “chánh-kiến?, thì người đó có thể hoàn thiện chi phần 
chánh-định.” 


22 (2) Vô Lễ (2) 


[Giống kinh kế trên, chỉ khác là các chữ chỉ phần “giới-hạnh', chỉ phần 
“chánh-kiến”, (5) chỉ phần “chánh-định" /ẩn /ượt được thay bằng: đông (uân) 
“giớI-hạnh", đống “chánh-định”, và đống “trí-tuệ'”. | 


23 (3) Những Ô Nhiễm 


(D “Này các Tỳ kheo,?*“ có năm thứ ô nhiễm của vàng, do bị hư 
nhiễm như vậy nên vàng là không dễ uốn nắn, không dễ điều khiển, không 
sáng sủa, mà dễ bị bê gãy (cứng giòn, không tỉnh dẻo), và không thích hợp 
để sử dụng. Năm đó là gì? Sắt... đồng ... thiết... chì ... bạc là một thứ 
hư nhiễm của vàng. Đây là năm thứ hư nhiễm của vàng, do bị dơ nhiễm 
như vậy nên vàng là không dễ uốn nắn, không dễ điều khiển, không ánh 


kim, mà dễ bị bể gãy và không thích hợp đề sử dụng (chế tác).°°Š 


“Nhưng khi vàng không có năm thứ ô-nhiễm này thì vàng đã được dễ 
uốn nắn, dễ sử dụng, và ánh kim, đã dẻo dai và đạt phẩm chất một cách 
phù hợp để chế tác. Rồi người ta dùng nó để làm bất cứ trang sức nảo theo 
ý họ—như vòng đeo tay, bông tai, dây chuyển, hay vương miệng bằng 


vàng——thì họ đều có thê làm được. 


(II) “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có năm thứ làm ô nhiễm 
của tâm, đo bị hư nhiễm như vậy nên tâm là không dễ uốn nắn (cứng lỳ), 
không dễ điều khiển, không phát sáng, mà dễ bị bể gãy (bị hư, bại), và 
không đạt-định một cách thích hợp để tiêu diệt những ô-nhiễm. Năm đó là 


16 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


øì? Tham-dục, sự ác-ý, sự đò-đẫn và buôn-ngủ, sự bất-an và hồi-tiếc, và 
sự nghi-ngờ. Đây là năm sự ô-nhiễm (chướng ngại) của tâm, do bị hư 
nhiễm như vậy nên tâm là không dễ uốn nắn (cứng lỳ), không dễ điều 
khiển, không phát sáng, mà dễ bị bể gãy (bị hư, bại), và không đạt-định 
một cách thích hợp để tiêu diệt những ô-nhiễm. 


“Nhưng khi tâm không có năm thứ ô-nhiễm này thì tâm là dễ uốn năn 
(nhu nhuyền), dễ điều khiển, phát sáng, không dễ bị bể gãy (khó hư, khó 
bại), và có thể đạt-định một cách thích hợp để tiêu diệt những ô-nhiễm. 
Lúc đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp như vậy, thì người đó có khả 
năng, bằng trí-biết trực tiếp, chứng ngộ bất kỳ trạng thái nào mà người đó 
hướng tâm mình tới đó.”% 

(1) “Nếu người đó ước: “Cầu cho tôi đạt được và dụng được nhiều 
loại thần-thông khác nhau (biến hóa thông): biến một thân thành nhiều 
thân; biến nhiều thân thành một thân; tôi hiện hình và biến hình; tôi đi 
xuyên qua tường, đi xuyên qua thành, đi xuyên qua núi như đi qua khoảng 
không; chui xuống đất và chui lên mặt đất như rẽ lặn trong nước; đi trên 
mặt nước không bị chìm như đi trên mặt đất; đi xuyên không gian như 
chim bay khi đang ngồi thiền tréo chân; tay sờ chạm mặt trăng và mặt trời, 
những thứ thật hùng vĩ và oai lực như vậy; vận dụng thân bay xa tới tận 
cõi trời Brahmä", thì người đó có khả năng chứng ngộ điều đó, khi đang 


có một cơ-sở thích hợp. 


(2) “Nếu người đó ước: “Cầu cho tôi, với yếu-tô tai thiên-thánh (thiên 
nhĩ thông), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, ghe được cả hai 
loại âm thanh, âm thanh cõi trời và cõi người, ở xa và ở gần", thì người 
đó có khả năng chứng ngộ điều đó, khi đang có một co-sở thích hợp. 

(3) “Nếu người đó ước: “Cầu cho tôi hiểu được tâm của những chúng 
sinh khác và người khác, sau khi đã lấy tâm mình bao trùm tâm của họ 
(tha tâm thông). Tôi hiểu được một cái tâm có tham là tâm có tham, một 
tâm không có tham là tâm không có tham; một tâm có sân là tâm có sân; 


một tâm không có sân là tâm không có sân; một tâm có s1 là tâm có sĩ; 


° 17 


một tâm không có si là tâm không có sĩ; tâm co cụm (bị động) là co cụm, 
và một cái tâm bị xao lãng là bị xao lãng; một tâm bao la [được khuếch 
đại, mở rộng] là bao la, và tâm không bao la là không bao la; một tâm còn 
có thể vượt trên (chưa cao nhất) là còn có thể vượt trên, và một tâm không 
thể vượt trên (cao nhất, vô thượng) là không thể vượt trên; một tâm đạt 
định là đạt định, và một tâm không đạt định là không đạt định; một tâm 
được giải thoát là được giải thoát, và một cái tâm chưa được giải thoát là 
chưa được giải thoát”, thì người đó có khả năng chứng ngộ điều đó, khi 
đang có một cơ-sở thích hợp. 


(4) “Nếu người đó ước: “Cầu cho tôi có thể nhớ lại nhiều kiếp quả 
khứ của mỉnh (túc mạng minh); đó là: người đó nhớ lại nhiều kiếp quá 
khứ của mình; đó là một lần sinh, hai lần sinh, ba lần sinh, bốn lần sinh, 
năm lần sinh, mười lần sinh, hai mươi lần sinh, ba mươi lần sinh, bốn 
mươi lần sinh, năm mươi lần sinh, một trăm lần sinh, một ngàn lần sinh, 
một trăm ngàn lần sinh ; nhiều đại kiếp thế giới than-hoại, nhiều đại kiếp 
thế giới tiến-hóa, nhiều đại kiếp thế giới tan-hoại và tiến-hóa; như vầy 
(trong một kiếp nào đó): ta được đặt tên như vậy, thuộc họ tộc như vậy, 
với diện mạo như vậy, thức-ăn thực dưỡng của ta như vậy, trải nghiệm 
Sướng và khổ của ta như vậy, tuổi thọ của ta như vậy; sau khi qua đời từ 
chỗ đó, ta tái sinh vào chỗ kia... rồi ở chỗ kia ta được đặt tên như kia, 
thuộc họ tộc như kia, với diện mạo như kia, thức-ăn thực dưỡng của ta 
như kia, trải nghiệm sướng và khổ của ta như kia, tuổi thọ của ta như kia; 
sau khi qua đời từ chỗ kia, ta đã được tái sinh vào ở đây." Như vậy đó, 
người đó đã nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ của mình với những phương 
diện và đặc điểm của chúng.°—Cầu cho tôi có thể nhớ lại những kiếp quá 
khứ của mình với những phương diện và đặc điểm của chúng", thì người 
đó có khả năng chứng ngộ điều đó, khi đang có một co-sở thích hợp. 


(5) “Nếu người đó ước: “Cầu cho tôi: với mắt thiên thánh, đã được 
thanh lọc và vượt trên loài người, người đó đã nhìn thấy những chúng sinh 
chết đi và sinh ra, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước 


lành có và vô phước có, và người đó đã hiêu được cách những chúng sinh 


18 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


trả giá đúng theo nghiệp của mình như vây: “Những chúng sinh này dính 
vào hành-vi sai trái bằng thân, lời-nói, và tâm; là người chửi mắng các bậc 
thánh nhân, người chấp giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), và hành động dựa 
theo cách-nhìn sai lạc, thì khi thân người đó tan rã, sau khi chết, họ bị tái 
sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, 
thậm chí trong địa ngục. Nhưng những chúng sinh kia có hành-vi đúng 
đăn bằng thân, lời-nói và tâm; là những người không mắng chửi các bậc 
thánh nhân, người nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), và hành 
động dựa theo cách-nhìn đúng đắn, thì khi thân tan rã, sau khi chết, họ 
được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.`— 
Như vậy đó, với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài 
người, cầu cho tôi có thể nhìn thấy những chúng sinh chết đi và sinh ra, 
thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước 
có, và tôi đã hiểu được cách những chúng sinh sống chết chuyền kiếp tùy 
theo những hành động (nghiệp) của mình như vậy", thì người đó có khả 
năng chứng ngộ điều đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp.” 


(6) “Nếu người đó ước: “Cầu cho tôi, sau khi tiêu diệt mọi ô-nhiễm, 
ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, tôi sẽ tự mình chứng ngộ sự 
giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã 
chứng nhập trong đó, tôi sẽ an trú trong đó”, thì người đó có khả năng 


chứng ngộ điều đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp.” 


24 (4) Thiếu Giới Hạnh 


(D “Này các Tỳ kheo, (1) một người thất đức, đối với người thiếu hụt 
về giới-hạnh, là (2) thiếu nguyên-nhân cận kề đưa đến sự chánh-định. Khi 
không có chánh-định, người thiếu chánh-định là (3) thiếu nguyên-nhân 
cận kề đưa đến sự-biết và sự-thấy về mọi sự đúng như chúng thực là. Khi 
không có sự-biết và sự-thấy, người thiếu sự-biết và sự-thấy như vậy là (4) 
thiếu nguyên-nhân cận kề đưa đến sự tỉnh-ngộ [sự không còn mê-thích] và 


sự chán-bỏ. Khi không có sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ, người thiêu sự tỉnh- 


«19 


ngộ và sự chán-bỏ là (5) thiêu nguyên-nhân cận kê đưa đên sự-biêt và sự- 


thấy (trí biết và tầm nhìn) của sự giải-thoát. 


“Ví dụ có một cây mà thiếu hụt cành và lá, thì chồi, vỏ, phần gỗ mềm 
và gỗ lõi của nó sẽ không phát triển đầy đủ. Cũng giống như vậy, (1) một 
người thất đức, người thiếu hụt về giới-hạnh là (2) thiếu nguyên-nhân cận 
kề đưa đến sự chánh-định ... là (3) thiếu nguyên-nhân cận kề đưa đến sự- 
biết và sự-thây về mọi sự đúng như chúng thực là ... là (4) thiếu nguyên- 
nhân cận kề đưa đến sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ ... là (5) thiếu nguyên- 


nhân cận kê đưa đên sự-biêt và sự-thây của sự giải-thoát.”® 


(II) “Này các Tỳ kheo, (1) một người đức hạnh, đối với người có 
được giới-hạnh là (2) có được nguyên-nhân cận kề đưa đến sự chánh-định. 
Khi có sự chánh-định, người có được sự chánh-định là (3) có được 
nguyên-nhân cận kề đưa đến sự-biết và sự-thấy về mọi sự đúng thực như 
chúng là. Khi có sự-biết và sự-thấy, người có được về sự-biết và sự-thấy 
như vậy là (4) có được nguyên-nhân cận kề đưa đến sự tỉnh-ngộ và sự 
chán-bỏ. Khi có sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ, người có được sự tỉnh-ngộ và 
sự chán-bỏ là (5) có nguyên-nhân cận kề đưa đến sự-biết và sự-thấy của 
sự giải-thoát. 


“Ví dụ có một cây có đầy đủ cành và lá, thì chồi, vỏ, phần gỗ mềm, 
và gỗ lõi của nó sẽ phát triển đầy đủ. Cũng giống như vậy, (1) một người 
là đức hạnh, đối với người có được giới-hạnh là (2) có được nguyên-nhân 
cận kề đưa đến sự chánh-định ... là (3) có được nguyên-nhân cận kề đưa 
đến sự-biết và sự-thấy về mọi sự đúng như chúng thực là ... là (4) có được 
nguyên-nhân cận kề đưa đến sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ ... là (5) có được 


nguyên-nhân cận kê đưa đên sự-biêt và sự-thây của sự giải-thoát.” 


25 (5) Được Trợ Giúp 
“Này các Tỳ kheo, khi chánh-kiến được trợ giúp bởi năm yếu tó, thì 
nó có sự giải-thoát của tâm là kết quả của nó, sự giải-thoát của tâm là kết 


quả và ích-lợi của nó; nó có sự giải-thoát nhờ trí-tuệ là kêt quả của nó, sự 


20 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


giải-thoát nhờ trí-tuệ là kết quả và ích-lợi của nó.°®8 Năm đó là gì? Ở đây, 
chánh-kiến được trợ giúp bởi giới-hạnh, sự học-hiểu, sự thảo-luận, sự 
tĩnh-lặng, và sự minh-sát (thiền quán). Khi chánh-kiến được trợ giúp bởi 
năm yếu tố này, thì nó có sự giải-thoát của tâm là kết quả của nó, sự giải- 
thoát của tâm là kết quả và ích-lợi của nó; nó có sự giải-thoát nhờ trí-tuệ là 


kêt quả của nó, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ là kêt quả và ích-lợi của nó.” 


26 (6) Sự Giải Thoát 


“Này các Tỳ kheo, có năm cơ-sở của sự giải-thoát, mà nhờ phương 


°2 nêu một Tỳ kheo sống chú tâm, nhiệt thành và kiên định, thì cái 


tiện đó, 
tâm chưa được giải thoát của người đó sẽ được giải thoát, những ô-nhiễm 
chưa được phá hủy sẽ được phá hủy, và người đó sẽ đạt được “sự an-toàn 


khỏi sự trói-buộc” chưa đạt được trước đó. Năm đó là gì? 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, (¡) một vị Sư [thầy, sư huynh, đạo hữu] 
ở vị trí một người thầy chỉ dạy Giáo Pháp cho một Tỳ kheo. Cho dù vị Sư 
ở vị trí người thầy chỉ dạy Giáo Pháp theo cách nào, thì Tỳ kheo đó cũng 
trải nghiệm niềm cảm-hứng về ý nghĩa và về Giáo Pháp đó.” Khi có 
cảm-hứng thì sự hoan-hỷ (hỷ) khởi sinh. Người có tâm hoan-hỷ thì thân 
được tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh-lặng trong thân thì cảm nhận sự 
sướng (thân lạc). Người cảm nhận sự sướng thì tâm đạt-định.”?! Đây là cơ- 
sở fhứ nhất của sự giải-thoát, mà nhờ phương tiện đó, nêu một Tỳ kheo 
sống chú tâm, nhiệt thành và kiên định, thì cái tâm chưa được giải thoát 
của người đó sẽ được giải thoát, những ô-nhiễm chưa được tiêu diệt sẽ 
được tiêu diệt, và người đó sẽ đạt được sự an-toàn khỏi mọi sự trói-buộc 
chưa đạt được trước đó. 


(2) “Thêm nữa, cho dù (¡) không có vị Sư [thầy, sư huynh, đạo hữu] 
nào ở vị trí một người thầy chỉ dạy Giáo Pháp cho một Tỳ kheo, (ii) 
nhưng một Tỳ kheo tự mình ở vị trí một người thầy chỉ dạy Giáo Pháp 
một cách chi tiết cho những người khác sau khi mình đã nghe và học hiểu 


nó. Cho dù Tỳ kheo đó chỉ dạy Giáo Pháp một cách chỉ tiết theo cách nào 


s21 


cho những người khác sau khi mình đã nghe và học hiểu nó, thì Tỳ kheo 
đó cũng trải nghiệm niềm cảm-hứng về ý nghĩa và về Giáo Pháp đó. Khi 
có cảm-hứng thì sự hoan-hỷ (hỷ) khởi sinh. Người có tâm hoan-hỷ thì 
thân được tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh-lặng trong thân thì cảm nhận 
sự sướng (thân lạc). Người cảm nhận sự sướng thì tâm đạt-định. Đây là 
cƠ-SỞ fh# hai của sự giải-thoát, mà nhờ phương tiện đó ... người đó sẽ đạt 


được sự an-toàn khỏi mọi sự trói-buộc chưa đạt được trước đó. 


(3) “Thêm nữa, (¡) cho dù không có vị Sư [thầy, sư huynh, đạo hữu], 
và (ii) cũng không tự mình ở vị trí một người thầy chỉ dạy Giáo Pháp một 
cách chỉ tiết cho những người khác sau khi mình đã nghe và học hiểu nó, 
(ii) nhưng một Tỳ kheo tụng đọc Giáo Pháp đó một cách chỉ tiết, sau khi 
mình đã nghe và học hiểu nó. Cho dù Tỳ kheo đó tụng đọc Giáo Pháp đó 
một cách chi tiết theo cách nào, thì Tỳ kheo đó cũng trải nghiệm niềm 
cảm-hứng về ý nghĩa và về Giáo Pháp đó. Khi có cảm-hứng thì sự hoan- 
hỷ (hỷ) khởi sinh. Người có tâm hoan-hÿ thì thân được tĩnh-lặng (khinh 
an). Người tĩnh-lặng trong thân thì cảm nhận sự sướng (thân lạc). Người 
cảm nhận sự sướng thì tâm đạt-định. Đây là cơ-sở /hứ ba của sự giải- 
thoát, mà nhờ phương tiện đó ... người đó sẽ đạt được sự an-toàn khỏi 


mọi sự trói-buộc chưa đạt được trước đó. 


(4) “Thêm nữa, cho dù (¡) không có vị Sư [thầy, sư huynh, đạo hữu], 
và (ii) cũng không tự mình ở vị trí một người thầy chỉ dạy Giáo Pháp một 
cách chỉ tiết cho những người khác sau khi mình đã nghe và học hiểu nó, 
và (11) cũng không tụng đọc Giáo Pháp đó một cách chi tiết sau khi mình 
đã nghe và học hiểu nó, (iv) nhưng người đó ngẫm nghĩ, suy xét, và bằng 
tâm kiểm tra Giáo Pháp sau khi mình đã nghe và học hiểu nó. Cho dù Tỳ 
kheo đó ngẫm nghĩ, suy xét, và băng tâm kiểm tra Giáo Pháp sau khi mình 
đã nghe và học hiểu nó theo cách nào, thì Tỳ kheo đó cũng trải nghiệm 
niềm cảm-hứng về ý nghĩa và về Giáo Pháp đó. Khi có cảm-hứng thì sự 
hoan-hỷ (hỷ) khởi sinh. Người có tâm hoan-hỷ thì thân được tnh-lặng 
(khinh an). Người tĩnh-lặng trong thân thì cảm nhận sự sướng (thân lạc). 
Người cảm nhận sự sướng thì tâm đạt-định. Đây là cơ-sở /h#ứ £z của sự 


22 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


giải-thoát, mà nhờ phương tiện đó... người đó sẽ đạt được sự an-toàn 


khỏi mọi sự trói-buộc chưa đạt được trước đó. 


(5) “Thêm nữa, cho dù (¡) không có vị Sư [thầy, sư huynh, đạo hữu], 
và (ii) cũng không tự mình ở vị trí một người thầy chỉ dạy Giáo Pháp một 
cách chỉ tiết cho những người khác sau khi mình đã nghe và học hiểu nó, 
và (ii) cũng không tụng đọc Giáo Pháp đó một cách chỉ tiết sau khi mình 
đã nghe và học hiểu nó, và (iv) người đó cũng không ngẫm nghĩ, suy xét, 
và bằng tâm kiểm tra Giáo Pháp sau khi mình đã nghe và học hiểu nó, (v) 
nhưng Tỳ kheo đó đã năm bắt được một đối-tượng thiền định, chú-tâm 
vào nó một cách khéo léo, duy-trì nó một cách khéo léo, và thâm-nhập nó 
một cách khéo léo bằng trí-tuệ. Cho dù Tỳ kheo đó đã nắm bắt được một 
đối-tượng thiền định, đã chú-tâm vào nó một cách khéo léo, đã duy-trì nó 
một cách khéo léo, và đã thâm-nhập nó một cách khéo léo bằng trí-tuệ 
theo cách nào, thì Tỳ kheo đó cũng trải nghiệm niềm cảm-hứng về ý nghĩa 
và về Giáo Pháp đó. Khi có cảm-hứng thì sự hoan-hÿ (hỷ) khởi sinh. 
Người có tâm hoan-hỷ thì thân được tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh-lặng 
trong thân thì cảm nhận sự sướng (thân lạc). Người cảm nhận sự sướng thì 
tâm đạt-định. Đây là cơ-sở /# năm của sự giải-thoát, mà nhờ phương tiện 
đó... người đó sẽ đạt được sự an-toàn khỏi mọi sự trói-buộc chưa đạt 
được trước đó. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm cơ-sở của sự giải-thoát, nhờ phương 
tiện đó, nếu một Tỳ kheo sống chú tâm, nhiệt thành và kiên định, thì cái 
tâm chưa được giải thoát của người đó sẽ được giải thoát, những ô-nhiễm 
chưa được phá hủy sẽ được phá hủy, và người đó sẽ đạt được “sự an-toàn 


khỏi mọi sự trói-buộc” chưa đạt được trước đó.” 


27 (7) Định Tâm 
“Này các Tỳ kheo, Bhikkhus, khi tỉnh thức và có chánh-niệm, hãy tu 
tập sự định-tâm là vô lượng.” Khi các thây, tỉnh-thức (cảnh giác) và có 


chánh-niệm, tu tập sự định-tâm là vô lượng, thì năm loại sự-biết khởi sinh 


„23 


là của chính mình. Năm đó là gì? (1) Sự-biết khởi sinh là của chính mình, 
như vây: “Sự định-tâm này hiện tại là sướng (lạc) và trong tương lai có kết 
quả sướng.' (2) Sự-biết khởi sinh là của chính mình, như vây: “Sự định- 
tâm này là thánh thiện và thuộc tâm linh.' (3) Sự-biết khởi sinh là của 
chính mình, như vầy: “Sự định-tâm này là không được thực hành bởi 
người thấp kém.ˆ (4) Sự-biết khởi sinh là của chính mình, như vây: “Sự 
định-tâm này là bình-an và siêu-phàm, đạt được nhờ sự làm tĩnh-lặng hòn 
toàn, và đạt tới sự hợp-nhất (nhất điểm); chứ không phải do được chế ngự 
và duy trì bằng cách trấn áp mạnh [những ô-nhiễm] mà có.””3 (5) Sự-biết 
khởi sinh là của chính mình, như vầy: “Ta chứng nhập sự định-tâm này”* 
một cách có chánh-niệm và ta thoát ra khỏi nó một cách có chánh-niệm.” 
Này các Tỳ kheo, khi tỉnh-thức và liên tục có chánh-niệm, hãy tu tập sự 
định-tâm là vô lượng. Khi các thầy tỉnh thức và có chánh-niệm, đang tu 
tập sự định-tâm là vô lượng, thì năm loại sự-biết khởi sinh là của chính 


mình.” 


28 (8) Với Năm Chỉ Phần 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự tu tập sự chánh-định 
thánh thiện gồm có năm phân.””Š Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ 
nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự tu tập sự chánh-định thánh thiện 


gôm có năm phân? 


(1) “Ở đây: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan (dục lạc), tách ly 
khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ 
(tằm) và sự soi-xét (tứ). Người đó tạo nên sự hoan-hÿ (hý) và sự sướng 
(lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó; nô làm ướt đẫm, làm ngập ướt, lắp 
đây, và làm thâm đẫm thân này, đến nỗi không còn chỗ nào của toàn thân 


mà không được thâm đẫm bởi sự hoan-hỷ và sự sướng được sinh ra từ sự 


24 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


tách-ly đó. 


() “Giống như một người hầu tắm [hay người học việc của người đó] 
đô dồn bột tây vô một bồn tắm bằng kim loại, và tưới nước từ từ vô nó, và 
nhào nặn nó tới khi nước ướt thấm cục bột tây mà ông đã nhào nặn, rồi 
thấm nước nó, và làm thấm đẫm nó từ bên trong và bên ngoài, nhưng cục 
bột tây không bị chảy rỉ nước ra. Cũng giống như vậy, vị Tỳ kheo đó tạo 
nên sự hoan-hỷ (hỷ) và sự sướng (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó; nó 
làm ướt đẫm, làm ngập ướt, lắp đầy, và làm thắm đẫm thân này, đến nỗi 
không còn chỗ nào của toàn thân mà không được thắm đẫm bởi sự hoan- 
hỷ và sự sướng được sinh ra từ sự tách-ly đó. Đây là phần tu-tập thứ nhất 


của sự định-tâm gôm có năm phân. 


(2) “Lại nữa: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tử), người 
đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng 
thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, có sự hoan-hỷ (hỷ) và 
sự sướng (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không còn ý-nghĩ và sự soI- 
xét”. Người đó tạo nên sự hoan-hÿ (hỷ) và sự sướng (lạc) được sinh ra từ 
sự định-tâm đó; nó làm ướt đẫm, làm ngập ướt, lắp đầy, và làm thắm đẫm 
thân này, đến nỗi không còn chỗ nảo của toàn thân mà không được thắm 


đẫm bởi sự hoan-hỷ và sự sướng được sinh ra từ sự định-tâm đó. 


(1) “Giống như có một cái hồ có nước được phun lên từ bên dưới, 
không có nước chảy vào từ phía đông, tây, nam, hay bắc, và cái hồ không 
bao giờ được cấp nước thêm bởi nước mưa, cho nên dòng nước mát phun 
lên từ bên dưới làm ướt đẫm, làm ngập ướt, lắp đầy, và làm thấm đẫm cả 
hồ, đến nỗi không có chỗ nảo của toàn hồ nước không được thấm đẫm bởi 
nước mát. Cũng giống như vậy, vị Tỳ kheo đó tạo nên sự hoan-hÿ (hỷ) và 
sự sướng (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm đó; nó làm ướt đẫm, làm ngập 
ướt, lắp đầy, và làm thấm đẫm thân này, đến nỗi không còn chỗ nào của 
toàn thân mà không được thấm đẫm bởi sự hoan-hỷ và sự sướng được 
sinh ra từ sự định-tâm đó. Đây là phần tu-tập /# hai của sự định-tâm gồm 


có năm phân. 


(3) “Lại nữa: “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hÿ (hỷ), người đó an 


5 25 


trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó trải 
nghiệm sự sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh gọi 
là: “Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh- 
phúc (tâm lạc).” Người đó tạo nên sự hạnh-phúc (lạc) không-còn yếu tố 
hoan-hÿ (hỷ); nó làm ướt đẫm, làm ngập ướt, lắp đầy, và làm thấm đẫm 
thân này, đến nỗi không có phần nào của toàn thân không được thấm đẫm 


bởi niềm hạnh-phúc không-có yêu tô hoan-hỷ. 


(ii) “Giống như trong một cái hồ có sen xanh dương hay sen đỏ hay 
sen trắng: một cây sen được sinh ra và lớn lên trong nước, có thể sinh 
trưởng khi đang chìm trong nước chứ không cần phải lên khỏi mặt nước, 
và nước mát sẽ làm ướt đẫm, làm ngập ướt, lắp đầy, và làm thắm đẫm 
chúng từ thân tới rễ, đến nỗi không có phần nào của những cây sen không 
được thâm đẫm bởi nước. Cũng giống như vậy, vị Tỳ kheo đó Người đó 
tạo nên sự hạnh-phúc (lạc) không-còn yếu tô hoan-hý (hý); nó làm ướt 
đẫm, làm ngập ướt, lắp đầy, và làm thấm đẫm thân này, đến nỗi không có 
phần nào của toàn thân không được thấm đẫm bởi niềm hạnh-phúc không- 
có yếu tố hoan-hý. Đây là phần tu-tập £# ba của sự định-tâm gồm có năm 


phần. 


(4) “Lại nữa: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khô (không còn sướng hay 
khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), 
trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được 
thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả." Người đó ngôi thấm đẫm thân này 
bằng một cái tâm trong và sáng, nến nỗi không có phần nào của toàn thân 


này không được thâm đẫm bởi cái tâm trong và sáng. 


(vi) “Giống như một người ngồi được phủ trùm từ đầu đến gót bằng 
tắm vải trăng, đến nỗi không còn phần nảo của toản thân này không được 
bao trùm bởi vải trắng. Cũng giống như vậy, vị Tỳ kheo đó ngồi bao trùm 
thân này băng một cái tâm trong và sáng, đến nỗi không còn phần nảo của 


toàn thân này không được bao trùm bởi cái tâm trong và sáng. Đây là phần 


26 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


tu-tập /hứ fz của sự định-tâm gồm có năm phần. 


(5) “Lại nữa: Một Tỳ kheo nằm bắt một đối-tượng để quán xét,”?5 chú 
tâm vào nó một cách khéo léo, duy trì nó một cách khéo léo, và thâm nhập 


nó một cách khéo léo băng trí-tuệ. 


(v) “Giống như một người nhìn xuống một người khác như kiểu 
một người đứng nhìn xuống một người đang ngôi, hay người ngồi nhìn 
xuống người đang năm. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo năm bắt một 
đối-tượng để thiền quán, chú tâm vào nó một cách khéo léo, duy trì nó 
một cách khéo léo, và thâm nhập nó một cách khéo léo bằng trí-tuệ. Đây 


là phần tu-tập /ứ năm của sự định-tâm gồm có năm phần. 


“Này các Tỳ kheo, khi sự chánh-định gồmc ó năm phần đã được tu 
tập và tu dưỡng theo cách như vậy, thì lúc đó, khi đang có một cơ-sở thích 
hợp như vậy là người đó có khả năng, bằng trí-biết trực tiếp, chứng ngộ 
bắt kỳ trạng thái nào mà người đó hướng tâm mình tới đó.” 

“Vị dụ có một cái bình đựng đầy nước được đặt lên trên bệ, nước đầy 
đến tận miệng bình đến nỗi con quạ có thể uống được từ bình nước. Nếu 
một người mạnh khỏe đến lắc cái bình theo đủ hướng, liệu có khả năng 


nước tràn ra không?” 
“Có, thưa thế tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi sự chánh-định thánh 
thiện gồm có năm phần đã được tu tập và tu dưỡng theo cách như vậy, thì 
lúc đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp như vậy là người đó có khả năng, 
băng trí-biết trực tiếp, chứng ngộ bắt kỳ trạng thái nào mà người đó hướng 
tâm mình tới đó. 

“Ví dụ trên đất bằng có một ao nước có bốn bờ kè, chứa đầy nước 
đến mép bờ kè đến nỗi con quạ có thể đậu bờ kè uống nước ở đó. Một 
người mạnh khỏe đến phá bể một bờ kè, liệu có khả năng nước tràn ra 
không?” 


“Có, thưa thế tôn.” 


«27 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi sự chánh-định thánh 
thiện gồm có năm phần đã được tu tập và tu dưỡng theo cách như vậy, thì 
lúc đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp như vậy là người đó có khả năng, 
băng trí-biết trực tiếp, chứng ngộ bắt kỳ trạng thái nào mà người đó hướng 
tâm mình tới đó. 

“Ví dụ trên đất bằng ở ngã tư đường có chiếc xe ngựa với con ngựa 
thuần chủng và roi cương sẵn sàng: là một người luyện ngựa giỏi, người 
đánh xe ngựa có thê ngồi lên xe, tay trái cầm cương, tay phải cầm roi thúc 
ngựa, thì người đó khả năng lái xe ngựa đi đâu hay về đâu tùy theo ý 
mình. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi sự chánh-định thánh 
thiện gồm có năm phần đã được tu tập và tu dưỡng theo cách như vậy, thì 
lúc đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp như vậy là người đó có khả năng, 
băng trí-biết trực tiếp, chứng ngộ bắt kỳ trạng thái nào mà người đó hướng 


tâm mình tới đó. 


(1) “Nếu người đó ước: ... [iớp tục các đoạn (1)—(6) giống như trong 
kinh 5:23 ở trên về 06 loại tri-biết được chứng ngộ.]...” 


29 (9) Đi Thiên 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích lợi của việc đi-thiền (thiền hành). Năm 
đó là gì? Người có tu tập được khả năng đi-bộ đường dài (các chuyến đi, 
du hành); người tu tập được khả năng chuyên-cần tu (tinh cần); người tu 
tập được khỏe-mạnh; những gì đã ăn, uống, dùng, hay nếm được tiêu hóa 
tốt; và sự định-tâm chứng được thông qua sự đi-thiền là được lâu.”?® Đây 


là năm ích lợi của việc đi-thiên.” 


30 (10) Ngài Nagita 
Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành giữa 
xứ dân Kosala (Kiều-tất-la) cùng với một Tăng đoàn lớn các Tỳ kheo, lúc 


đó mới tới khu làng Icchänañgala của những bà-la-môn người Kosala. Ở 


28 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


đó đức Thế Tôn trú trong khu rừng rậm ở vùng Icchãnaủgala. Các gia chủ 
bà-la-môn ở làng Icchãnaigala nghe tin: [“Nghe nói sa-môn Côổ-đàm, 
người con của dân tộc Thích-Ca đã xuất gia từ một gia đình họ Thích-Ca, 
vừa mới đến làng Icchãnaigala, và giờ đang trú ở khu rừng rậm ở Ic- 
chãnangala. Giờ tin đồn tốt về Thầy Cồ-đàm đã lan truyền như vây: “Bậc 
Thế Tôn đó là một A-la-hán [đã tu-thành] và bậc Toàn Giác [đã giác ngộ 
toàn thiện], đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh, chân trí) và đức-hạnh, 
là bậc phúc lành, bậc hiểu biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng 
(vô song) của những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần 
và loài người, bậc Giác Ngộ [Phật], bậc Thế Tôn. Sau khi đã tự mình 
chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp trong thế gian này có những thiên thần, 
Ma Vương, và trời Brahmä, trong thế hệ chúng sinh này có những tu sĩ và 
bà-la-môn, những thiên thần và loài người, bậc ấy đã công bố lại cho 
những người khác biết. Bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp tốt lành ở đầu, tốt lành 
ở giữa, và tốt lành ở cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn; bậc ấy cho 
thấy một đời sống tâm linh là toàn thiện và tinh khiết.”] Giờ sẽ tốt lành để 
đi gặp những vị A-la-hán đó.” 

Rồi, khi đêm đã qua, những gia chủ bả-la-môn của làng Icchãnagala 
mang nhiều thứ thức-ăn khác nhau và đi đến khu rừng rậm vùng Ic- 
chanangala. Họ đứng ở bên ngoài cửa rừng và gây ra những tiếng ồn ảo 
huyên náo. Bấy giờ, lúc đó có Ngài Nãgita là người hầu cận của đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn mới nói với thầy Nãgita: 

“Này Nãgita, ai đang làm những tiếng ồn ào huyên náo vậy? Ai nghe 
cứ tưởng như một đám ngư dân đang hò hét lúc vây bắt một đàn cá.” 


“Thưa Thế Tôn, đó là những gia chủ bà-la-môn ở làng Icchãnaigala, 
họ mang đến nhiều thứ thức-ăn khác nhau. Họ đang đứng ngoài cửa rừng 


[và muốn cúng dường chúng] cho Thế Tôn và Tăng đoàn các Tỳ kheo.” 


“Này Nãgita, cầu cho ta đừng bao giờ nổi tiếng. Cầu cho danh tiếng 
đừng đến với ta. Có những người không thể có được niềm chân phúc của 
sự từ-bỏ, niềm chân phúc của sự tách-ly (ân dật), niềm chân phúc của sự 


bình-an, niềm chân phúc của sự giác-ngộ khi họ muôn có; ta thì dễ dàng 


.«29 


có được, không khó khăn hay rắc rối gì. Hãy để họ thụ hưởng khoái lạc 
thấp hèn, khoái lạc lười nhác, khoái lạc của “lợi, vinh, danh”.” 


“Thưa Thế Tôn, mong Thế Tôn đồng ý! Mong bậc Phúc Lành đồng 
ý! Giờ là lúc đức Thế Tôn hãy đồng ý. Vì dù đức Thế Tôn có đi đâu, 
những bả-la-môn và gia chủ ở thành thị hay vùng quê cũng sẽ đi theo. 
Giống như khi trời mưa lớn và nước đều chảy dồn xuống dốc. Tương tự 
vậy, dù đức Thế Tôn đi đâu, những bà-la-môn và gia chủ ở thành thị hay 
vùng quê cũng sẽ đi theo. Vì lý do gì? Vì đức-hạnh và trí-tuệ của đức Thế 


Là) 


Tôn. 


“Này Nãgita, cầu cho ta đừng bao giờ nổi tiếng. Cầu cho danh tiếng 
đừng đến với ta. Có những người không thể có được niềm chân phúc của 
sự từ-bỏ ... Hãy để họ thụ hưởng khoái lạc thấp hèn, khoái lạc lười nhác, 
khoái lạc của “lợi, vinh, danh”.— 


(L “Này Nãgita, thứ gì được ăn, uống, dùng, và nếm rồi cũng biến 
thành phân và nước tiểu mà thôi: đó là kết quả của nó. 

(2) Khi những thứ mình yêu quý thay đôi và biến đổi, thì khởi sinh sự 
buôn sầu, than khóc, khô đau, ưu phiền, và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, 
não): đây là kết quả của nó. 

(3) Với ai tận tình tu tập thiền về “dấu hiệu (tướng) đáng-chê” [không 
hấp dẫn, xấu xí, đáng ghê tởm], thì sẽ thiết lập được sự chán-chê đối với 


“dấu-hiệu (tướng) đẹp”: đây là kết quả của nó. 


(4) Với ai sống quán sát tính vô-thường trong sáu cơ-sở (để) tiếp-xúc 
(sáu giác-quan), thì sẽ thiết lập được sự chán-chê đối với sự tiếp-xúc: đây 
là kết quả của nó. 

(5) Với ai sống quán sát sự sinh-diệt trong năm uân bị dính-chấp 
(năm thủ uân), thì sẽ thiết lập được sự chán-chê đối với sự dính-chấp (phá 


thủ): đây là kết quả của nó.”?? 


NHÓM 4 


30 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


SUMANA 


ð1 (1) Công Chúa Sumana 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có công chúa Sumanä,!900 
được hộ tống bởi năm trăm xe ngựa và năm trăm người nữ hầu, đến gặp 
đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Công chúa 


Sumanä thưa với đức Thế Tôn: 


“Ở đây, thưa Thế Tôn, có thể nào có hai đệ tử của đức Thế Tôn ngang 
bằng nhau về niềm-tin, giới-hạnh, và trí-tuệ, nhưng một người thì rộng 
lòng bố-thí, người kia thì không. Khi thân tan rã, sau khi chết, họ đều 
được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Sau 
khi họ thành những thiên thần ở đó, đâu là sự phân biệt hay khác biệt giữa 
hai vị đó?” 


“Có thể có vậy, này Sumanä”, đức Thế Tôn nói. “Người rộng lòng 
bồ-thí, sau khi trở thành thiên thần, sẽ hơn hắn người kia về năm sự: (¡) về 
tuôi thọ cõi trời, (1i) về sắc đẹp cõi trời, (ii) về hạnh phúc cõi trời, (iv) về 
vinh quang cõi trời, và (v) về uy quyên cõi trời. Người rộng lòng bồ-thí, 


sau khi trở thành thiên thân, sẽ siêu xuât hơn người kia vê năm điêu đó.” 


“Nhưng, thưa Thê Tôn, có thê nào nêu hai vị đó qua đời ở cõi trời đó 
và trở lại làm người, đâu là sự phân biệt và sự khác biệt giữa hai vị đó?” 


“Có thể có vậy, này Sumanã”, đức Thế Tôn nói. “Khi họ cùng trở 
thành người trở lại, người rộng lòng bố-thí sẽ hơn hắn người kia về năm 
sự: (1) về tuổi thọ cõi người, (1) vỀ sắc đẹp cõi người, (11) về hạnh phúc 
cõi người, (iv) về vinh quang cõi người, và (v) về uy quyền cõi người. Khi 
họ cùng trở thành người trở lại, người rộng lòng bố-thí sẽ hơn hắn người 


kia vê năm điêu như vậy.” 


“Nhưng, thưa Thể Tôn, nêu rôi cả hai cũng xuất gia đi tu thì vẫn có 


sự phân biệt và khác biệt giữa hai vị đó hay không?” 


“Có thê có vậy, này Sumanäa”, đức Thê Tôn nói. “Người rộng lòng 


s31 


bố-thí, sau khi xuất gia, sẽ hơn người kia về năm sự.!! (1) Người đó 
thường dùng y-phục được cúng dường cho chính mình, hiếm khi dùng loại 
không được cúng dường riêng cho mình. (2) Người đó thường ăn thức-ăn 
được cúng dường cho chính mình, hiểm khi ăn loại thức-ăn không được 
cúng dường riêng cho mình. (3) Người đó thường dùng chỗ-ở được cúng 
dường cho chính mình, hiếm khi dùng chỗ ở không được cúng dường 
riêng cho mình. (4) Người đó thường dùng thuốc-thang và chu cấp cho 
người bệnh được cúng dường cho chính mình, hiếm khi dùng loại không 
được cúng dường riêng cho mình. (5) Những người đồng tu của người đó, 
là những người sống tu chung với người đó, thường đối xử với người đó 
theo những cách dễ-chịu trong hành-động, lời-nói, và tâm-ý, hiếm khi 
theo những cách khó-chịu. Họ thường tặng người đó những thứ nào đáng- 
thích, hiếm khi có thứ khó-thích. Người rộng lòng bồ-thí, sau khi xuất gia, 


sẽ hơn hăn người kia về năm điêu như vậy.” 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, có thê nào nếu cả hai đều chứng đắc A-la-hán 


thì vẫn có sự phân biệt và khác biệt giữa hai vị đó hay không?” 


“Trong trường hợp này, này Sumanã, ta tuyên bố là không có gì phân 
biệt hay khác biệt giữa sự giải-thoát [của người này] và sự giải-thoát [của 
người kia|.” 

“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, thưa Thế Tôn! Đúng thật, người 
ta có lý do tốt để cúng dường thức-ăn và làm những việc công-đức, vì 
những việc đó sẽ hữu-ích cho mình khi mình trở thành thiên thần, thành 
người, hay khi xuất gia tu hành.” 

“Đúng vậy, này Sumana! Đúng vậy, này Sumanäa! Đúng thật, người ta 
có lý đo tốt để cúng dường thức-ăn và làm những việc công-đức, vì những 
việc đó sẽ hữu-ích cho mình khi mình trở thành thiên thần, thành ngØƯỜi, 
hay khi xuất gia tu hành.” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc Lành, Vị 
Thầy đã nói thêm như vầy: 


“Giông như mặt trăng không ô uê, 


32 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


Đi qua bầu trời không, 

Với ánh sáng chiếu sáng khắp nơi 

(Sáng) hơn cả tất cả những vì sao trong thế gian. 
Người thành tựu về giới-hạnh cũng giống vậy, 
Người được phú cho niềm-tin cũng vậy, 

Chiếu sáng khắp nơi bằng sự bố-thí, 

Cho tất cả người cùng khô. 


“Giống như bầu mây mưa trăm đỉnh, 

Làm sắm sét, bao vòng bằng những tia chớp, 
Trút xuống trái đất, 

Làm ngập đồng bằng và vùng trũng. 

Vị đệ tử của đức Thế Tôn cũng giống như vậy, 
Là người trí hiền thành tựu về tầm-nhìn, 

Hơn hắn người keo kiệt về năm sự: 

Tuổi thọ và sự vinh quang, 

Sắc đẹp và sự hạnh phúc, !9%2 
Có được sự giàu có. 


Sau khi chết được hưởng phước trên cõi trời.” 


32 (2) Công Chúa Cund[ 193 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá) trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) chỗ tìm thức-ăn của bầy 
sóc. Lúc đó có công chúa Cundï,! được hộ tống bởi năm trăm xe ngựa 
và năm trăm người nữ hầu, đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và 


ngồi xuống một bên. Công chúa Cundï thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa đức Thế Tôn, anh trai của con là hoàng tử Cunda. Anh ấy nói 
như vậy: “Khi nào một người nam hay nữ đã quy y nương tựa theo Phật, 
Pháp, Tăng, và kiêng cữ sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, 
và uống rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chất độc hại, là căn cơ của 


đời sống lơ tâm phóng dật, thì khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được 


«33 


tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, không phải một nơi-đến xấu dữ.” Con 
muốn hỏi đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, loại sư thầy nào người ta nên có 
niềm-tin vào đó, để mà, khi thân tan rã, sau khi chết, người ta sẽ được tái 
sinh trong một nơi-đến tốt lành, không phải một nơi-đến xấu dữ? Loại 
Giáo Pháp nào người ta nên có niềm-tin vào đó, đề mà, khi thân tan rã, sau 
khi chết, người ta sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, không phải 
một nơi-đến xấu đữ? Loại Tăng Đoàn nào người ta nên có niềm-tin vào 
đó, đề mà, khi thân tan rã, sau khi chết, người ta sẽ được tái sinh trong 


một nơi-đến tốt lành, không phải một nơi-đến xấu đữ?” 


(1) “Này CundI, dù chúng sinh có cao siêu tới mức nào, từ loài không 
chân hoặc hai chân, bốn nhân, hoặc nhiều chân, có sắc-thân hoặc không 
có sắc-thân, có nhận-thức hoặc không có nhận-thức, cho tới loại vừa 
không có nhận-thức vừa có nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng), thì Như 
Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác được tuyên bố là bậc nhất trong tất cả 
mọi loài. Những al có niềm-tin vào Phật là có niềm-tin vào chỗ bậc nhất, 
và đôi với ai có niềm-tin vào chỗ bậc nhất thì kết quả là bậc nhất. 

(2) “Này Cundï, dù những hiện-tượng có điều-kiện (pháp hữu vi) có 
cao siêu tới mức nào, thì Con Đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát Thánh 
Đạo) được tuyên bồ là bậc nhất trong tất cả mọi thứ. Những aI có niềm-tin 
vào Bát Thánh Đạo là có niềm-tin vào đạo bậc nhất, và đối với ai có niềm- 


tin vào đạo bậc nhất thì kết quả là bậc nhất. !905 


(3) “Này Cundĩ, dù những hiện-tượng có điều-kiện (hữu vi) hay 
không còn điều-kiện (vô vi) có cao siêu tới mức nào, sự chán-bỏ được 
tuyên bố là bậc nhất trong tất cả sự đó, đó là, sự nghiền nát sự tự-cao, sự 
loại bỏ sự thèm-khát, sự bứng sốc sự ràng-buộc, sự kết-thúc vòng luân- 
hồi, sự tiêu diệt dục-vọng (ái tận), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn. 
Những ai có niềm-tin vào Giáo Pháp, trong sự chán-bỏ,''! là có niềm-tin 
vào chỗ bậc nhất, và đối với ai có niềm-tin vào chỗ bậc nhất thì kết quả là 


bậc nhất. 


(4) “Này CundlI, dù các cộng đồng hay đoàn thê (tôn giáo) có cao siêu 


tới mức nào, thì Tăng Đoàn các đệ tử của Như Lai được tuyên bố là bậc 


34 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


nhất trong tất cả; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp, tám hạng người— Tăng 
Đoàn của Như Lai là xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng 
được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao 
nhất trong thế gian (phước điển vô thượng ở trên đời). Những ai có niềm- 
tin vào Tăng Đoàn là có niềm-tin vào chỗ bậc nhất, và đối với ai có niềm- 
tin vào chỗ bậc nhất, thì đạo quả sẽ là bậc nhất.” 

(5) “Này Cundl, dù có giới-hạnh nào có cao siêu tới mức nào, gIới- 
hạnh được quý trọng bởi những bậc thánh được tuyên bố là bậc nhất trong 
tất cả, đó là khi nó không bị sứt mẻ, không bị lỗi, không bị dính nhiễm, bị 
vết Ố, mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi người trí hiền, không bị 
dính-chấp, dẫn tới đạt-định. Những ai hoàn thiện giới-hạnh được quý 
trọng bởi những bậc thánh là hoàn thiện thứ bậc nhất, và đối với ai hoàn 
thiện thứ bậc nhất, thì đạo quả sẽ là bậc nhất.” 

Đối với những ai có niềm-tin đối với chỗ bậc nhất, !9 
Biết Giáo Pháp bậc nhất, 
Tin tưởng vào Đức Phật bậc bậc nhất— 
Là bậc vô-thượng, bậc đáng cúng-dường; 
Đối với những ai có niềm-tin vào Giáo Pháp, 
Ở trong sự bình-an của sự chán-bỏ, 
Đối với ai có niềm-tin vào Tăng đoàn bậc nhất 
Là phước-điền tốt nhất ở trên đời; 
Đối với ai tặng quà cho chỗ bậc nhất, 
Thì loại bậc nhất của phước-đức sẽ gia tăng: 
Loại bậc nhất của tuôi thọ, sắc đẹp và huy hoàng, 


Danh tiếng, hạnh phúc và sức mạnh. 


Người có trí cũng dường cho chỗ bậc nhất, 

Đạt định dựa trên Giáo Pháp bậc nhất, 

Sau khi này tái sinh thành tiên hay thành người, 

Sẽ vui-mừng, sau khi đã đạt được sự (phước quả) bậc nhất. 


.35 


33 (3) Uggaha 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Bhaddiya trong Rừng Jãtiyã. 
Lúc đó có Ugsaha, là con trai của Mendaka, đã đến gặp đức Thế Tôn, 
kính lễ, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, mong đức Thế Tôn cùng với ba vị Tỳ kheo khác!998 
đồng ý nhận bữa cơm ngày mai của con (cúng dường).” 


Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. Rồi, ông Uggaha, sau khi hiểu 
được đức Thế Tôn đã đồng ý, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế 
Tôn, giữ đức Thế Tôn ở bên phải, và đi về. 

Rồi, sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng đức Thế Tôn mặc y-phục, 
mang theo bình bát và cà sa, và đi đến nơi ở của ông Uggaha, tới nơi đức 
Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã được chuẩn bị. Rồi, ông Uggaha, con trai 
của Mendaka, đã tự tay mình phục vụ đức Thế Tôn với những món ngon 
khác nhau. 

Sau khi đức Thế Tôn đã ăn xong và đã dẹp bình bát của mình, ông 
Uggaha mới ngồi xuống một bên và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, những cô con gái của con sẽ đi đến ở bên các gia 
đình phía chồng. Mong đức Thế Tôn khởi xướng và chỉ dạy chúng theo 
cách đề dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dài lâu cho chúng.” 

Rồi đức Thế Tôn đã nói với các cô gái: 

(1) “Vậy thì, này các cô gái, các con nên tu tập bản thân như vây: 
họ 


làm vậy vì mong muôn điêu tôt đẹp cho cô ta, đê tìm kiêm phúc lợi 





“Đôi với người chông nào mà cha mẹ chúng ta đã gả cho chúng ta 


cho cô ta, đặt sự bi mãn lên cô Ấy, làm vì sự bi mẫn dành cho cô ây— 
thì chúng ta sẽ thức dậy trước chồng và đi nghỉ sau chồng, đảm đương 
những việc cần được làm, hòa nhã trong hành-vi và khả ái trong lời-nói 
của chúng ta.` Các con nên tu tập bản thân như vậy. 


(2) “Và các con nên tu tập bản thân như vây: “Chúng ta sẽ vinh danh, 
tôn trọng, kính trọng, và tôn kính những người mà chồng chúng ta kính 


36 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


trọng—như cha mẹ chông, các tu sĩ và bà-la-môn—và khi họ đên nhà 
chúng ta sẽ mời chô ngôi và nước uông.” Các con nên tu tập bản thân như 


^ 


vậy. 


(3) “Và các con nên tu tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ khéo léo và 
chú ý đến những công việc trong nhà của chồng, dù đó là việc đan thêu 
hay may vá; chúng ta sẽ có nhận định đúng đắn về những công việc để 
chúng ta làm và thu xếp một cách phù hợp.” Các con nên tu tập bản thân 


như vậy. 


(4) “Và các con nên tu tập bản thân như vây: “Chúng ta sẽ để ý đến 
những người giúp việc của nhà chồng— từ người hầu, người đưa tin, hay 
người làm công— để coi việc nào họ đã làm xong hay chưa làm; chúng ta 
sẽ tìm hiểu tình trạng sức khỏe của họ khi họ bị bệnh; và sẽ phân phát 
những phần thức-ăn đúng mức cho họ. Các con nên tu tập bản thân như 


vậy. 


(5) “Và các con nên tu tập bản thân như vây: “Chúng ta sẽ phòng hộ 
và bảo vệ những thu nhập mà chồng mang về—dù đó là tiền, hay lúa gạo, 
bạc hay vàng—và chúng ta sẽ không tiêu phá, gian cắp, phá hoại, hay tiêu 
xài lãng phí những thu nhập đó của chồng.” Các con nên tu tập bản thân 


như vậy. 


“Này các cô gái, khi một người phụ nữ có được năm phẩm chất này, 
thì khi thân tan rã, sau khi chết, người đó sẽ được tái sinh trong số những 
thiên thần có thân hình khả ái (đẹp, đáng thích). 1009 


Vợ thì không coi thường chồng, 

Là người đã liên tục nuôi nắng mình, 

Là người luôn nhiệt tình và hăng hái 

Mang về cho vợ mọi thứ cô cần có. 

Một người vợ tốt cũng không mắng chửi chồng, 
Bằng những lời lẽ do sự ghen ty mà ra;!919 
Người vợ khôn ngoan thì thể hiện sự kính trọng 
Đối với những người mà chồng mình kính trọng. 


«37 


Vợ thức dậy sớm, làm việc siêng năng, 

Quản lý việc nội trợ trong nhà; 

Vợ đối xử với chồng bằng những cách khả ái, 

Và bảo vệ của cải chồng làm ra. 

Người phụ nữ hoàn thành những bổn phận như vậy, 
Theo ý chí và ước muốn của chồng, 

Thì sẽ được tái sinh trong số những thiên thần 


Được gọi là “những vị tiên khả ái”. 


34 (4) Tướng Quân Siha 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï (Tỳ-xá-li) trong hội 
trường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Lúc đó có tướng quân Sïha đã đến 


gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngôi xuống một bên, và thưa:!9 


“Thưa Thế Tôn, có thể nào chỉ ra một kết-quả có thê trực tiếp nhìn 


thây được (nhãn tiên) !°!2 của việc bô-thí?” 
“Được, này ông S1ha”, đức Thê Tôn nói. 


(1) “Này ông Siha, một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi, là đễ 
thương và dễ mến đối với nhiều người. Đây là một kết quả có thể nhìn 


thấy trực tiếp của sự bố-thí. 


(2) “Lại nữa, những người tốt được nhờ vào người bố-thí, người rộng 
lòng bố-thí. Đây cũng là một kết quả có thể nhìn thấy trực tiếp của sự bố- 
thí. 


(3) “Lại nữa, một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi, tạo được 
danh tiếng tốt. Đây cũng là một kết quả có thể nhìn thấy trực tiếp của sự 
bồ-thí. 


(4) “Lại nữa, ở hội chúng đoàn thể nào mà một người bố-thí, người 
rộng lòng cho-đi đến gặp—dù đó là những người giai cấp chiến-sĩ, những 
bà-la-môn, những gia-chủ, hay những tu-sĩ (sa-môn)—thì người đó sẽ đến 


gặp một cách tự-tin và bình-tĩnh.!'!3 Đây cũng là một kết quả có thể nhìn 


38 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


thấy trực tiếp của sự bồ-thí. 


(5) “Lại nữa, khi thân tan rã, sau khi chết, một người bố-thí, người 
rộng lòng cho-đi được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong 


một cõi trời. Đây là một kêt-quả thuộc kiếp sau của sự bô-thí.”1°!4 


Sau khi điêu này được nói ra, tướng STha đã nói với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, con không cần phải đặt niềm-tin vào đức Thế Tôn về 
bốn kết-quả được nhìn thấy trực tiếp này của sự bố-thí mà đức Thế Tôn đã 
mới nói ra. Con cũng biết về bốn điều đó. Vì con là một người bố-thí, 
người rộng lòng cho-đi, và con là dễ thương và dễ mến đối với nhiều 
người. Con là một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi, và nhiều người 
tốt nhờ vào con. Con là một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi, và con 
đã tạo được danh tiếng tốt là một người thí chủ, người tài trợ, và người 
ủng hộ Tăng Đoàn. Con là một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi, và 
dù là hội chúng nào mà con đến gặp dù đó là những người giai cấp 
chiến-sĩ, những bà-la-môn, những gia-chủ, hay những tu-sĩ—con đều đến 
gặp một cách tự-tin và bình-tnh. Con không cần phải đặt niềm-tin vào 
đức Thế Tôn về bốn kết-quả được nhìn thấy trực tiếp này của sự bố-thí mà 
đức Thế Tôn đã mới nói ra. Vì con cũng biết về bốn điều đó. Nhưng (điều 
thứ năm) về kết-quả kiếp sau của sự bố-thí, con chưa biết về điều này, cho 


nên điêu này con đặt niêm-tin vào đức Thê Tôn.” 


“Đúng là vậy, này ông Siha, đúng là vậy! Khi thân tan rã, sau khi 
chết, một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi được tái sinh trong một 


nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” 


Do bố-thí, người đó đáng mến, và nhiều người tốt được nhò, 
Người đó đạt được tiếng tốt và danh tiếng gia tăng. 

Người rộng lòng thì bình-tĩnh và tự-tin 

Khi bước vào mấy chỗ hội chúng. 

Vậy đó, muốn tìm hạnh phúc người trí cho-đi. 

Và sau khi tây sạch ô-nhiễm của tính keo-kiệt. 


Họ được an trú trong ba cõi trời, 


«39 


Họ vui sướng sông đại thọ ở đó, 


Cùng với những thiên thần. 


Sau khi tận dụng cơ hội làm những việc thiện, 
Sau khi chết từ đây, 
Họ tự sáng tỏ, 


Và dạo chơi trong vườn lạc viên Nandana,!°®!5 


Ở đó họ vui chơi, hưởng lạc 

Được chu cấp với năm thứ dục-lạc cõi trời. 

Sau khi thực hiện lời dạy của bậc Ôn Định đã hết ràng buộc, 
VỊ đệ tử của bậc Phúc Lành được hưởng phúc trên cõi trời. 


35 (5) Những Lợi Ích Của Sự Bồ Thí 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích lợi của việc bố-thí. Năm đó là gì? (1) 
Người bố-thí là dễ thương và dễ mến đối với nhiều người. (2) Những 
người tốt nhờ được người đó. (3) Người đó tạo được danh tiếng tốt. (4) 
Người đó không thất thiếu về bồn phận của người tại gia. (5) Khi thân tan 
rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm 


+33 
1 


chí trong một cõi trời. Đây là năm ích lợi của việc bố-thí. 
Do bố-thí, một người là đáng mến, 
Là người làm theo nghĩa vụ của điều thiện; 
Những Tỳ kheo thiện tâm tự chủ, 
Luôn nhờ được vào người bố-thí. 
Và họ chỉ dạy lại Giáo Pháp, 
Đề xua tan tất cả sự khổ, 
Sau khi ngộ được trạng thái vô-nhiễm, 


Người đó kiếp này chứng luôn Niết-bàn. 


36 (6) Hợp Lúc 


“Này các Tỳ kheo, có năm món quả hợp lúc. Năm đó là gì? (1) Tặng 


40 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


quà cho khách đến thăm. (2) Tặng quà cho người chuẩn bị lên đường đi 
xa. (3) Tặng quà cho người bệnh. (4) Tặng quà trong thời gian nạn đói. (Š) 
Tặng những trái quả và nông sản lúc mới thu hoạch cho những người đức- 


hạnh. Đây là năm món quà hợp lúc.” 


Vào lúc thích hợp, những người có trí, 

Người từ thiện, và người rộng lòng, 

Cúng tặng món quà hợp lúc cho những bậc thánh, 
Những bậc ôn định và chánh trực; 

Cúng dường với cái tâm trong sáng, 

Thì sự cúng dường đó là lớn lao. 


37 (7) Thức-ăn 


“Này các Ty kheo, Một thí chủ cho tặng thức-ăn là cho tặng người 
nhận năm thứ. Năm đó là gì? Người đó cho tặng tuổi-thọ, sắc-đẹp, hạnh- 
phúc, sức-mạnh, và sự sáng-suốt.!'!° (1) Bằng sự cho tặng tuôi-thọ, người 
đó sẽ được phú cho tuổi-thọ, cho dù (sau này tái sinh) ở cõi người hay cõi 
trời. (2) Bằng sự cho tặng sắc-đẹp, người đó sẽ được phú cho sắc-đẹp, cho 
dù ở cõi người hay cõi trời. (3) Bằng sự cho tặng hạnh-phúc, người đó sẽ 
được phú cho hạnh-phúc, cho dù ở cõi người hay cõi trời. (4) Bằng sự cho 
tặng sức-mạnh, người đó sẽ được phú cho sức-mạnh, cho dù ở cõi người 
hay cõi trời. (5) Bằng cách cho tặng sự sáng-suốt, người đó sẽ được phú 
cho sự sáng-suốt, cho dù ở cõi người hay cõi trời. Một thí chủ cho tặng 
thức-ăn là cho tặng năm thứ như vậy.” 

Người có trí là người biết cho tặng: 

Tuôi thọ, sức mạnh, sắc đẹp, và sự sáng suốt. 
Người thông minh là người cho tặng sự hạnh phúc, 
Và sẽ nhận lại sự hạnh phúc. 

Sau khi đã cho tặng tuôi thọ, 

Sức mạnh, sắc đẹp, sự hạnh phúc, và sự sáng suốt, 


Người đó sống thọ và uy tín, 


“41 


Ở nơi người đó sẽ tái sinh trong đó. 


38 (8) Niàm-tin 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích lợi đưa đến cho người học tộc có 
niềm-tin. Năm đó là gì? (1) Khi những người tốt trong thế gian thể hiện 
lòng bi-mẫn, trước tiên họ thê hiện lòng bi-mẫn tới người có niềm-tin,!° 
sau đó mới tới những người không có niềm-tin. (2) Khi họ gặp gỡ ai, 
trước tiên họ gặp gỡ những người có niềm-tin, sau đó mới tới những 
người không có niềm-tin. (3) Khi họ nhận đồ cúng dường, trước tiên họ 
nhận từ những người có niềm-tin, sau đó mới từ người không có niềm-tin. 
(4) Khi họ chỉ dạy Giáo Pháp, trước tiên họ chỉ dạy Giáo Pháp cho những 
người có niềm-tin, sau đó mới tới những người không có niềm-tin. (5) Khi 
thân tan rã, sau khi chết, người có niềm-tin được tái sinh trong một nơi- 
đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Đây là năm ích lợi đưa đến cho 


một người hộ tộc có được niêm-tin. 


“Giống trên chỗ đất bằng ở ngã tư đường, có một cây đa đề [banyan] 
lớn là nơi trú nhờ của chim chóc xung quanh. Cũng giống như vậy, người 
họ tộc được phú cho niềm-tin trở thành chỗ nương nhờ của nhiều người 
như: các Tỳ kheo, các Tỳ kheo ni, các đệ tử tại g1a nam, và nữ.” 

Một cây lớn với thân to lớn, 

Đầy đủ cảnh, lá, quả, 

Rễ vững chắc, trái quả đang xum xuê, 

Là chỗ nương dựa của nhiều chim chóc. 

Sau khi bay qua bầu trời, 

Chim ghé nhờ cơ sở thích thú này: 

Những con cần bóng mát thì hưởng thụ bóng mát; 
Những con cân trái quả thì hưởng thụ trái quả. 
Cũng giống vậy, khi một người có giới-hạnh, 
Được phú cho niềm-tin, 


Có tư cách khiêm tôn, nhún nhường, 


42 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


Hiền từ, mở lòng, mềm mại, 

Thì những người là ruộng phước trong thế gian— 
Đã hết tham và sân, 

Đã hết si, không còn ô-nhiễm—— 

Sẽ nương nhờ vào người đó. 

Và họ chỉ dạy lại Giáo Pháp, 

Đề xua tan tất cả sự khổ, 

Sau khi ngộ được trạng thái vô-nhiễm, 


Người đó kiếp này chứng luôn Niết-bàn. 


39 (9) Con Trai 


“Này các Tỳ kheo, sau khi xem xét về năm triển vọng, cha mẹ mong 
muốn một con trai được sinh ra trong gia đình. Năm đó là gì? (1) “Sau khi 
được chúng ta nuôi dưỡng, con trai sẽ nuôi dưỡng chúng ta. (2) Hoặc nó 
sẽ làm công việc cho chúng ta. (3) Dòng dõi gia đình sẽ được mở rộng. (4) 
Nó sẽ coi quản của thừa kế. (5) Hoặc chuyện khác, khi chúng ta qua đời, 
nó sẽ thay mặt chúng ta thực hiện việc bố thí cúng dường.” Sau khi xem 
xét về năm triển vọng này, cha mẹ mong muốn con trai được sinh ra trong 


gia đình.” 


40 (10) Những Cây Sa-La 1918 


“Này các Tỳ kheo, dựa trên dãy núi Himalaya (Hy mã lạp sơn), vua 
của những ngọn núi, những cây sa-la to lớn lớn lên theo năm cách. Năm 
đó là gì? (1) Chúng lớn lên về cành, lá và tán lá; (2) chúng lớn lên về vỏ 
cây; (3) chúng lớn lên về chồi; (4) chúng lớn lên về gỗ mềm; (5) chúng 
lớn lên về gỗ lõi. Dựa trên núi Himalaya, vua của những ngọn núi, những 


cây sala to lớn lớn lên theo năm cách như vậy. 


“Cũng giống như vậy, khi người đứng đầu một gia đình!” được phú 


cho niềm-tin, những người trong gia đình dựa vào người đó để trưởng 


- 43 


thành (chín chắn) theo năm cách. Năm đó là gì? (1) Họ trưởng thành về 
niềm-tin; (2) họ trưởng thành về giới-hạnh; (3) họ trưởng thành về sự học- 
hiểu; (4) họ trưởng thành về sự (tâm) bồ-thí; và (5) họ trưởng thành về trí- 
tuệ. Khi người đứng đầu một gia đình được phú cho niềm-tin, những 
người trong gia đình dựa vào người đó đề trưởng thành theo năm cách như 


vậy.” 


Giống như khi những cây lớn lên, 

Nhờ dựa vào núi đá, 

Trong bao la rừng hoang, 

Có thê trở thành những đại vương thụ của rừng. 

Cũng giống như vậy, khi một người đứng đầu gia đình, 
Có được niềm-tin và giới-hạnh, 

Thì vợ, con, thân quyền đều nhờ dựa theo ông đề trưởng thành; 
Rồi bạn bè, họ hàng cũng dựa vào ông như vậy. 

Những người nhìn thấy giới-hạnh của ông, 

Tâm rộng lòng bố-thí, 

Và những việc thiện của ông, 

Họ sẽ làm theo gương ông ấy. 

Ở đây (đời này) sau khi họ đã sống theo đúng Giáo Pháp, 
Theo con-đường (đạo) dẫn tới nơi-đến tốt lành, 

Những người thích vuI sướng [dục lạc], 


Được hưởng lạc trong cõi tiên. 


NHÓM 5 
VUA MUNDA 


41 (1) Sử Dụng 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó gia chủ Cấp Cô Độc đến 


gặp và kính lễ đức Thế Tôn, ngôi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn mới 


44 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


nói với ông: 
“Này gia chủ, có năm sự sử dụng tài sản như vây. Năm đó là gì?!929 
L L M 


“Với tài sản do mình làm ra bằng nỗ lực tháo vát, được tích lũy bằng 
chính đôi tay của mình, có được từ mô hôi công sức của mình, tải sản 
chân chính có được một cách chân chính, người đệ tử thánh thiện đảm 


nhận làm năm việc xứng đáng. Năm đó là gì? 


(1) Với tài sản được làm ra như vậy, người đó (7) làm cho bản thân 
mình hạnh phúc và vui lòng và duy trì một cách hợp lý để cho mình được 
hạnh phúc như vậy; người đó (#) làm cho cha mẹ hạnh phúc và vui lòng 
và duy trì một cách hợp lý để cho họ được hạnh phúc như vậy; người đó 
(7) làm cho vợ con mình, người ở, người làm, và người phục vụ hạnh 
phúc và vui lòng và duy trì một cách hợp lý để cho họ được hạnh phúc 
như vậy. Đây là sự sử dụng thứ nhất đối với tài sản. 


(2) Với tài sản được làm ra như vậy, người đó làm cho bạn bè và 
đồng sự hạnh phúc và vui lòng và duy trì một cách hợp lý để cho họ được 


hạnh phúc như vậy. Đây là sự sử dụng thứ hai đối với tài sản. 


(3) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người 
đệ tử thánh thiện biết chia ra các khoản dự phòng rủi ro bị mất mát do hỏa 
hoạn và lũ lụt, bị cướp hoặc bị tịch thu bởi các vua chúa, hoặc bị chiếm 
đoạt bởi những người thừa kế bất nghĩa; người đó làm cho bản thân mình 
được an toàn khỏi những rủi ro đó. Đây là sự sử dụng thứ ba đối với tài 


sản. 


(4) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người 
đệ tử thánh thiện biết thực hiện năm loại cúng lễ: đối với những người 
thân thuộc, khách khứa, ông bà tổ tiên, nhà vua, và các thiên thần. Đây là 
sự sử dụng thứ tư đối với tài sản 

(5) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người 
đệ tử thánh thiện thiết lập một sự cúng dường cao thượng là cúng dường 
thức ăn—đó là một sự cúng dường thuộc cõi trời (phạm trú thí), dẫn tới an 


lạc, đưa đến (tái sinh) cõi trời —cho những tu sĩ và những bả-la-môn là 


° 45 


những người đã kiềm chế khỏi sự say-sưa (phù hoa) và sự lo-tâm phóng 
dật, những người đã sống an-định trong sự nhẫn-nhịn và hiền-từ, là những 
nØười thuần-hóa hóa bản thân mình, làm tnh-lặng bản thân mình, và tu- 


tập bản thân đề đạt tới Niết-bàn. Đây là sự sử dụng thứ năm đối với tài sản 


“Này gia chủ, đây là năm sự sử dụng tài sản. Này gia chủ, nếu tài sản 
của một đệ tử (tại gia) thánh thiện được dùng hết sau khi người đó đã sử 
dụng nó theo năm cách này, người đó nghĩ: “Tôi đã sử dụng tài sản theo 
năm cách này và tài sản của tôi đã dùng hết.” Như vậy người đó không có 
sự tiếc-nuối. Nhưng nếu tài sản của một đệ tử (tại gia) thánh thiện gia tăng 
sau khi người đó đã sử dụng nó theo năm cách này, người đó nghĩ: “Tôi đã 
sử dụng tài sản theo năm cách này và tài sản của tôi đã gia tăng." Như vậy 
theo cách nào người đó cũng không có sự hối-tiếc.” 

“Tôi đã hưởng thụ sự tài sản, 

Đã nuôi nắng những người thân, 

Và đã vượt qua những nghịch cảnh. 

Tôi đã làm sự cúng dường cao thượng, 
Và đã thực hiện năm sự dâng cúng. 

Tôi đã phục vụ những Tỳ kheo đức hạnh, 


Là những vị tự chủ sống độc thân. 


““Ƒôi đã thành tựu mọi mục đích, 

Mà một người trí, đang sống tại gia 

Có thể muốn làm khi mong cầu sự giàu có. 

Những việc tôi đã làm tôi không hề hối tiếc.” 
Tưởng niệm điều này, một người sinh tử 

Giữ mình ổn định trong Giáo Pháp thánh thiện. 
Người ta khen ngợi người đó ở đây trong kiếp này. 
Và sau khi chết người đó hưởng phước trên cõi trời. 


42 (2) Người Tốt 


“Này các Tỳ kheo, khi một người tốt được sinh ra trong một gia đình, 


46 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


điều này là sự tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc của nhiều người. Điều nảy là 
sự tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc (1) của cha mẹ người đó, (2) của vợ và 
con cái của người đó, (3) của những nô bộc, người làm, và người hầu cận 
của người đó, (4) của bạn bè và đồng nghiệp của người đó, và (5) của 


những tu sĩ và bà-la-môn. 


“Giống như đám mây (làm) mưa lớn sẽ tưới tốt những mùa màng, nó 
xuất hiện vì sự tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc của nhiều người. Cũng 
giống như vậy, khi một người tốt được sinh ra trong một gia đình, điều 
nảy là sự tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc của nhiều người. Điều này là sự 
tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc (1) của cha mẹ người đó ... (5) của những 
tu sĩ và bà-la-môn.” 


Những thiên thần phò hộ người được phòng hộ bởi Giáo Pháp, !9! 


Người đã biết quản lý tài sản vì phúc lợi của nhiều người. 
Tiếng tốt không bỏ người kiên định trong Giáo Pháp, 
Người có học-hiều và có giới-hạnh và có sự giữ-giới. 
Ai mà xứng đáng để chê trách người đó 

Là bậc đứng vững trong Giáo Pháp 

Đã thành tựu về giới-hạnh 

Là một bậc thuyết giảng về sự-thật 

Có được 'cảm nhận biết xấu-hồ” 

[tinh khiết] như đồng tiền làm từ vàng tỉnh? 

Những thiên thần còn khen ngợi bậc ấy; 

Trời Brahmã cũng ngợi khen bậc ấy. 


43 (3) Người Tốt 

Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc đến gặp và kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 
xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn mới nói với ông: 

“Này gia chủ, có năm điều thường được ước, được mong, và được 
muốn nhưng khó đạt được trong thế gian. Năm đó là gì? (1) Tuổi-thọ là 


điêu thường được ước, được mong, và được muôn nhưng khó đạt được 


* 47 


trong thế gian. (2) Sắc-đẹp ... (3) Hạnh-phúc ... (4) Danh-tiếng ... (5) (Sự 
tái sinh trong) những cõi-trời là điều thường được ước, được mong, và 


được muốn nhưng khó đạt được trong thế gian. !922 


“Này gia chủ, đây là năm điều thường được ước, được mong, và được 
muốn nhưng khó đạt được trong thế gian, ta nói vậy, không đạt được bằng 
những sự cầu nguyện hay ước nguyện. Nếu năm điều này thường được 
ước, được mong, và được muốn có thê đạt được bằng sự cầu nguyện hay 
ước nguyện, vậy thì ở đây có ai thiếu (khả năng đó) đâu? (ai cũng cầu 


được ước có, thì đâu cần phải nỗ lực tu hành chuyên nghiệp để làm gì) 


(1) “Này gia chủ, người đệ tử thánh mong muốn tuôi-thọ thì không 
phải cầu nguyện, hay chỉ thích thú nó, hay [chỉ ngồi đó] khao khát nó là 
có được nó.!!?3 Một đệ tử thánh thiện mong muốn tuổi-thọ thì nên tu tập 
theo con-đường đưa dẫn đến tuổi-thọ.!!? Vì khi người đó tu tập con- 
đường đưa dẫn tới tuôi-thọ, nó sẽ dẫn tới đạt được tuôi-thọ, và người đó sẽ 


đạt được tuổi-thọ dù (sau này tái sinh) ở cõi người hay cõi trời. 


(2) “Này gia chủ, người đệ tử thánh thiện mong muốn sắc-đẹp ... (3) 
. mong muốn hạnh-phúc ... (4) ... mong muốn danh-tiếng thì không 
phải cầu nguyện, hay chỉ thích thú nó, hay [chỉ ngồi đó] khao khát nó là 
có được nó. Một đệ tử thánh thiện mong muốn sắc-đẹp " danh-tiếng thì 
nên tu tập theo con-đường đưa dẫn đến sắc-đẹp ... danh-tiếng. Vì khi 
người đó tu tập con-đường đưa dẫn tới sắc-đẹp ... danh-tiếng, nó sẽ dẫn 
tới đạt được sắc-đẹp ... danh-tiếng, và người đó sẽ đạt được sắc-đẹp ... 
danh-tiễng (sau này tái sinh) ở cõi người hay cõi trời. 

(5) “Này gia chủ, người đệ tử thánh thiện mong muốn (tái sinh trong) 
những cõi-trời thì không phải cầu nguyện, hay chỉ thích thú nó, hay [chỉ 
ngồi đó] khao khát nó là có được chúng. Một đệ tử thánh thiện mong 
muốn những cõi-trời thì nên tu tập theo con-đường đưa dẫn đến cõi-trời. 
Vì khi người đó tu tập con-đường đưa dẫn tới cõi-trời, nó sẽ dẫn tới đạt 
được những cõi-trời, và người đó sẽ đạt được những cõi-trời.”1925 


Đôi với người ước được tuôi thọ, sắc đẹp, danh tiêng,19% 


48 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


Sự khen ngợi, sự (tái sinh trong) cõi trời, những gia đình cao quý, 
Và những khoái lạc cao sang 

Lần lượt tiếp nối nhau, 

Thì bậc trí hiền đề cao sự chuyên-chú, 


Trong sự làm những việc công-đức. 


Nhờ sự chuyên-chú, người trí bảo đảm được 
Cả hai sự tốt lành: 

Sự tốt lành trong kiếp này, 

Và sự tốt lành trong kiếp sau. 

Bằng cách đạt được sự tốt lành,!%7 bậc ôn-định 


Được gọi là một bậc của trí-tuệ. 


44 (4) Người Bồ Thí Những Thứ Đáng Thích 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Vesälï (Tỳ-xá-li) trong hội 
trường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Lúc đó, vào buổi sáng, đức Thế 
Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa, và đi tới tư gia của gia chủ 
Ugga ở thành Vesäli, tới nơi đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn 
sẵn. Rồi gia chủ Ugga ở Vesälï đã ra gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 


Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, trước mặt đức Thế Tôn con đã nghe và học được: 
“Người bồ thí thứ đáng thích [thứ tốt, ngon, có giá trị] sẽ đạt được thứ 
đáng thích.' Thưa Thế Tôn, cháo con nấu từ hoa sa-la là đáng thích.!928 
Mong đức Thế Tôn nhận từ con, vì lòng bi-mẫn.” Đức Thế Tôn đã nhận, 


vì lòng bi-mẫn. 


“Thưa Thế Tôn, trước mặt đức Thế Tôn con đã nghe và học được: 
“Người bố thí thứ đáng thích sẽ đạt được thứ đáng thích. Thưa Thế Tôn, 


Xưởi Mơ Xu phân cơm 


phân “món ăn" nâu với táo tàu ”^“”.... phân rau cọng xào 
nâu từ gạo nương không có những hạt đen, ăn kèm mây loại nước sôt và 
gia vị là ngon. Mong đức Thê Tôn nhận từ con, vì lòng bi-mân.” Đức Thê 


Tôn đã nhận, vì lòng bi-mẫn. 


° 40 


“Thưa Thế Tôn, trước mặt đức Thế Tôn con đã nghe và học được: 
“Người bồ thí thứ đáng thích sẽ đạt được thứ đáng thích." Thưa Thế Tôn, 
vải làm từ lụa Kãsi là êm ái. Mong đức Thế Tôn nhận từ con, vì lòng bi 


mẫn.” Đức Thế Tôn đã nhận, vì lòng bi mẫn. 


“Thưa Thế Tôn, trước mặt đức Thế Tôn con đã nghe và học được: 
“Người bố thí thứ đáng thích sẽ đạt được thứ đáng thích. Thưa Thế Tôn, 
trường kỷ của con được trải bằng thảm, có chăn mèền, và tắm phủ, có tắm 
phủ làm từ da linh dương, có mái che ở trên và có hai gối đỏ đặt ở hai đầu, 
là êm ái. Mặc dù con biết những thứ (cao sang) này không được dùng bởi 
đức Thế Tôn, tắm ván gỗ đàn hương này của con trị giá bạc ngàn.!%! 
Mong đức Thế Tôn nhận từ con, vì lòng bi mẫn.” Đức Thế Tôn đã nhận, 
vì lòng bi mẫn. 

Rồi đức Thế Tôn nói lời cảm ơn với gia chủ Ugga ở Vesälï như vầy: 

“Người bồ thí thứ tốt thì sẽ nhận được thứ tốt, 

Khi người đó hết lòng cúng dường cho những bậc chánh trực, 
Vải vóc, chỗ nằm, thức ăn, thức uống, 

Và những thứ nhu yếu khác. 

“Sau khi đã biết những A-la-hán như ruộng phước, 

Là chỗ cho-đi và cúng-dường, chứ không giữ lại, 932 

Người thiện cho đi thứ khó cho đi: 

Người bố thí thứ đáng thích thì sẽ nhận được thứ đáng thích.” 

Rồi, sau khi đã nói lời cảm ơn với gia chủ Ugga ở Vesãälĩ, đức Thế 
Tôn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và ra về. Rồi, vào một thời sau đó, gia chủ 
Ugga ở Vesälï đã qua đời. Sau khi chết, gia chủ Ugga ở Vesãlï đã tái sinh 


trong số những thiên thần được tạo bằng-tâm.!%3 


Rồi, trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvathï (Xá-vệ) trong 
Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi gia 
chủ) Cấp Cô Độc. Lúc đó, khi đêm đã khuya, thiên thần trẻ Ugga, với vẻ 
đẹp tuyệt vời, chiếu sáng hết Khu Vườn Jeta, đã đến gặp đức Thế Tôn, 


kính lễ đức Thế Tôn, và đứng qua một bên. Đức Thê Tôn mới nói với vị 


50 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


thiên thần: 
“Này tiên Ugga, ta hy vọng điều đó đúng như tiên đã mong ước.” 
“Dạ đúng vậy, thưa Thế Tôn, đúng như con đã mong ước.” 


Rồi đức Thế Tôn đã đọc cho vi tiên trẻ Ugøa những dòng kệ sau đây: 


6€ 


Người cho tặng những thứ đáng thích 
Thì đạt được những thứ đáng thích; 
Người cho những quý nhất 

Thì đạt được những thứ quý nhất; 
Người cho những thứ hay nhất 

Thì đạt được những thứ hay nhất; 
Người cho những thứ tốt nhất 

Thì đạt được trạng thái tốt nhất. 








“Người cho thứ tốt nhất 
Người cho thứ quý nhất 
Người cho thứ hay nhất, 
Thì sống trường thọ và danh tiếng, 


Cho dù tái sinh ở cõi nào.”1934 


45 (5) Những Dòng Phước Đức !95 


“Này các Tỳ kheo, có năm dòng chảy của phước đức, là những dòng 
chảy của thiện lành, là những dưỡng chất của hạnh phúc—thuộc cõi trời, 
chín muỗi thành hạnh phúc, đưa đến cõi trời—chúng dẫn tới điều thường 
được ước, được mong, và được muốn, dẫn tới ích lợi và hạnh phúc. Năm 
đó là gì? 

*(1) Khi có một Tỳ kheo chứng nhập vả an trú trong sự định-tâm vô 
lượng trong khi đang sử dụng y-phục [đã được cúng dường cho mình], thì 
người [cúng dường; thí chủ| tích tạo được một dòng chảy của phước đức 
vô lượng, là một dòng chảy của thiện lành, một dưỡng chất của hạnh phúc 


... đẫn tới ích lợi và hạnh phúc. (2) Khi có một Tỳ kheo chứng nhập và an 


“51 


trú trong sự định-tâm vô lượng trong khi đang sử dụng thức-ăn ... (3) chỗ 
trú-ở ... (4)... chỗ-năm và ghế-ngồi ... (5) thuốc-thang và chu cấp cho 
người bệnh [đã được cúng dường cho mình], thì người [cúng dường: thí 
chủ] tích tạo được một dòng chảy của phước đức vô lượng, là một dòng 
chảy của thiện lành, một dưỡng chất của hạnh phúc ... dẫn tới ích lợi và 
hạnh phúc. 


“Đây là năm dòng chảy của phước đức, là những dòng chảy của thiện 
lành, là những dưỡng chất của hạnh phúc—thuộc cõi trời, chín muồi thành 
hạnh phúc, đưa đến cõi trời—chúng dẫn tới điều thường được ước, được 
mong, và được muốn, dẫn tới ích lợi và hạnh phúc. 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện có-được năm 
dòng chảy của phước-đức, là năm dòng chảy của điều thiện, thì không dễ 
gì đo lường phước-đức của người đó mà nói: “Dòng chảy phước-đức của 
người đó, là dòng chảy của điều thiện, dưỡng chất của hạnh phúc của 
người đó là nhiều bao nhiêu vầy hay bao nhiêu vậy'; mà phải coi đó là 
một khối phước-đức khống lồ, vô lường, vô lượng. 

“Này các Tỳ kheo, giỗng như không dễ gì đo lường nước trong đại 
dương mà nói: “Có rất nhiều thùng nước", hay “nhiều trăm thùng nước', 
hay “nhiều ngàn thùng nước,''3 hay “nhiều trăm ngàn thùng nước” như 
vầy hay như vậy; mà phải coi đó là một khối nước khổng lồ, vô lường, vô 
lượng. Cũng giống như vậy, khi một người đệ tử thánh thiện có-được năm 
dòng chảy phước-đức ... phải coi đó là một khối phước-đức khổng lồ, vô 
lường, vô lượng.” 


“Như nhiều dòng sông được dùng bởi bao quần chúng, 
Đều chảy xuống dốc, 
Cuối cùng ra tới biển, 
Thành một khối nước không lỗ, một biển nước vô biên, 


Bê chứa đáng sợ, lại chứa đây châu báu; 


“Giống vậy, những dòng chảy ùa (phước đức) tới người có trí — 
Là người biết bồ thí thức ăn, thức uống, y phục, 


52 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


[Chúng ùa tới] người bố thí giường chiếu, chỗ ngôi, và chăn mên 


Như những dòng sông mang nước ùa ra biên cả.” 


46 (6) Những Thành Tựu 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự thành tựu này. Năm đó là gì? Thành tựu 
về niềm-tin, thành tựu về giới-hạnh, thành tựu về sự học-hiểu, thành tựu 


về sự bố-thí, và thành tựu về trí-tuệ. Đây là năm sự thành tựu.” 


47 (7) Sự Giàu Có 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự giàu có này. Năm đó là gì? Sự giàu có 
về niềm-tin, sự giàu có về giới-hạnh, sự giàu có về sự học-hiều, sự giàu có 
về sự bố-thí, và sự giàu có về trí-tuệ. Đây là năm sự giàu có. 

(L) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự giàu có về niềm-tin? Ở đây, 
một đệ tử thánh thiện được phú cho niềm-tin. Người đó đặt niềm-tin vào 
sự giác-ngộ của Như Lai như vây: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu 
thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết 
đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế 
giới, người dẫn dắt tối thượng của những người cần được thuần hóa, thầy 
của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” Đây 
được gọi là sự giàu có về niềm-tin. 

(2) “Và cái gì là sự giàu có về giới-hạnh? Ở đây, một đệ tử thánh 
thiện kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tả dục, kiêng 
cữ nói-dối nói láo, kiêng cữ uống rượu nặng, rượu nhẹ và dùng những chất 
độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Đây được gọi là sự giàu 
có về giới-hạnh. 

(3) “Và cái gì là sự giàu có về sự học-hiểu? Ở đây, một đệ tử thánh 
thiện đã học hiểu nhiều, ghi nhớ những điều đã học, và tích lũy những 
điều đã học. Những giáo lý đó là tốt lành từ ở đầu, tốt lành ở giữa, và tốt 
lành ở cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn, chúng tuyên bố (cho thấy) 


.53 


đời sống tâm linh toàn thiện và tỉnh khiết—những giáo lý như vậy người 
đó đã học hiểu nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã tụng đọc bằng miệng, đã 
bằng tâm điều tra tìm hiểu, và đã thâm nhập một cách khéo léo bằng 
(chánh)-kiến.!"” Đây được gọi là sự giàu có về sự học-hiều. 

(4) “Và cái gì là sự giàu có về sự bố-thí? Ở đây, một đệ tử thánh thiện 
sống ở nhà với một cái tâm không bị dính nhiễm tính keo-kiệt, rộng lòng 
bố thí, mở tay giúp đỡ, vui thích sự từ-bỏ, là người tận tâm với việc từ- 
thiện, vui thích sự cho-đi và chia-sẻ. Đây được gọi là sự giàu có về sự bố- 
thí. 

(5) “Và cái gì là sự giàu có về trí-tuệ? Ở đây, một đệ tử thánh thiện là 
khôn trí; người đó có được (loại) trí-tuệ để nhận thấy sự sinh và sự diệt, 
(trí-tuệ đó) là thánh thiện và thâm nhập và dẫn tới hoàn toàn chấm-dứt 
khổ. Đây được gọi là sự giàu có về trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm loại sự giàu có.” 


Khi người có niềm-tin vào Như Lai, !93 

(Niềm-tin) bất lay chuyền và được thiết lập thiện khéo, 
Và những giới-hạnh là tốt thiện 

Được những bậc thánh nhân yêu quý và khen ngợi; 
Khi người đã có niềm-tin vào Tăng Đoàn 

Và cách-nhìn của người đó đã được chánh trực, 

Thì người ta nói rằng người đó là không nghẻo nản, 
Rằng đời sống của người đó là không vô ích. 

Bởi vậy một người thông minh, 

Ghi nhớ lời dạy của Đức Phật, 

Nên chú ý đến niềm-tin và giới-hạnh, 


Đên sự tự-tin và tâm-nhìn của Giáo Pháp. 


48 (8) Những Tình Cảnh 


54 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, có năm tình cảnh không thể có được (đạt được) 
bởi một tu sĩ hay bà-la-môn, bởi một thiên thần, hay Ma Vương, hay trời 
Brahmä, hay bất kỳ ai trong thế gian. Năm đó là gì? (1) 'Cầu mong thứ 
phải già mà không bị già!”: đây là một tình huống không thể có được bởi 
một tu sĩ hay bà-la-môn ... hay bất kỳ ai trong thế gian. (2) 'Cầu mong 
thứ phải bệnh mà không bị bệnh!: đây là một tình huống không thể có 
được bởi một tu sĩ hay bà-la-môn ... hay bắt kỳ ai trong thế gian. (3) “Cầu 
mong thứ phải chết mà không bị chết!”: đây là một tình huống không thể 
có được bởi một tu sĩ hay bả-la-môn ... hay bất kỳ ai trong thế gian. (4) 
“Cầu mong thứ phải tàn hoại mà không tàn hoại!”: đây là một tình huống 
không thê có được bởi một tu sĩ hay bả-la-môn ... hay bất kỳ ai trong thế 
gian. (5) 'Cầu mong thứ phải mất mà không bị mất!: đây là một tình 
huống không thể có được bởi một tu sĩ hay bả-la-môn ... hay bất kỳ ai 


trong thế gian. 


(D (1) “Này các Tỳ kheo, đối với người phàm phu không được chỉ 
dạy, thứ gì phải bị già thì sẽ già. Khi hiện thực này xảy ra, người đó không 
biết suy xét như vầy: “Đâu phải chỉ đối với ta thứ phải bị già thì sẽ già. 
Đối với tất cả mọi chúng sinh đến và đi, mất đi và tái sinh, thứ phải bị già 
cũng sẽ giả. Nếu ta có buôn, sầu, than khóc, đấm ngực, và bị quân trí mỗi 
khi có thứ phải già mà già đi, (thì cũng chăng thay đổi được gì cái hiện 
thực đó), ta chỉ càng khản cô khô họng ăn hết ngon và mặt mày nhăn 
nhúm thành xấu xí mà thôi. Rồi ta không làm gì ra việc gì, kẻ thù ta càng 
thêm vui sướng, và bạn bè ta càng thêm buồn lòng.” Do không biết suy xét 
như vậy, nên mỗi khi có thứ phải già mà già đi, người đó cứ buồn, sầu, 
than khóc, đấm ngực, và bị quân trí. Đây được gọi là một người phảm phu 
không được chỉ dạy bị trũng mũi tên độc ưu-sầu, nó cứ làm đau đớn người 
đó. 

(2) “Lại nữa, đối với người phàm phu không được chỉ dạy, thứ gì phải 
bệnh thì sẽ bệnh ... (3) thứ phải chết thì sẽ chết ... (4) thứ phải tàn hoại thì 
sẽ tàn hoại ... (5) thứ phải mất thì sẽ mất. Khi hiện thực này xảy ra, người 
đó không biết suy xét như vầy: “Đâu phải chỉ đối với ta thứ phải mất thì sẽ 


°55 


mất ... Đối với tất cả mọi chúng sinh đến và đi, mất đi và tái sinh, thứ 
phải mất cũng sẽ mắt. Nếu ta có buôn, sầu, than khóc, đấm ngực, và bị 
quân trí mỗi khi có thứ phải bị mất mà mất đi, (thì cũng chăng thay đổi 
được gì cái hiện thực đó), ta chỉ càng khản cô khô họng ăn hết ngon và 
mặt mày nhăn nhúm thành xấu xí mà thôi. Rồi ta không làm gì ra việc gì, 
kẻ thù ta càng thêm vui sướng, và bạn bè ta càng thêm buôn lòng.” Do 
không biết suy xét như vậy, nên mỗi khi có thứ phải già mà già đi, người 
đó cứ buôn, sâu, than khóc, đấm ngực, và bị quần trí. Đây được gọi là một 
người phàm phu không được chỉ dạy bị trúng mũi tên độc ưu-sầu, nó cứ 
làm đau đớn người đó. 


(I) (1) “Này các Tỳ kheo, đối với người đệ tử thánh thiện đã được 
chỉ dạy, thứ gì phải già thì sẽ già. Khi hiện thực này xảy ra, người đó biết 
suy xét như vầy: “Đâu phải chỉ đối với ta thứ phải mất thì sẽ mất ... Đối 
với tất cả mọi chúng sinh đến và đi, mất đi và tái sinh, thứ phải mất cũng 
sẽ mất. Nếu ta có buồn, sầu, than khóc, đấm ngực, và bị quân trí mỗi khi 
có thứ phải bị mất mà mất đi, (thì cũng chăng thay đối được gì cái hiện 
thực đó), ta chỉ càng khản cô khô họng ăn hết ngon và mặt mày nhăn 
nhúm thành xấu xí mà thôi. Rồi ta không làm gì ra việc gì, kẻ thù ta càng 
thêm vui sướng, và bạn bè ta càng thêm buồn lòng.” Do biết suy xét như 
vậy, nên mỗi khi có thứ phải già mà già đi, người đó không buồn, sầu, 
than khóc, đấm ngực, hay bị quân trí. Đây được gọi là một người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy đã nhô mũi tên độc ưu-sầu, mũi tên độc chỉ 
làm đau đớn người phàm phu không được chỉ dạy. Hết ưu-sầu, hết mũi tên 
độc, vị đệ tử thánh thiện chứng ngộ Niết-bàn. 19 


(2) “Lại nữa, đối với người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, thứ gì 
phải bệnh thì sẽ bệnh ... (3) thứ phải chết thì sẽ chết ... (4) thứ phải tàn 
hoại thì sẽ tàn hoại ... (5) thứ phải mắt thì sẽ mắt. Khi hiện thực này xảy 
ra, người đó biết suy xét như vầy: “Đâu phải chỉ đối với ta thứ phải mắt thì 
sẽ mất ... Đối với tất cả mọi chúng sinh đến và đi, mắt đi và tái sinh, thứ 
phải mất cũng sẽ mất. Nếu ta có buôn, sầu, than khóc, đấm ngực, và bị 


quần trí mỗi khi có thứ phải bị mất mà mất đi, (thì cũng chăng thay đổi 


56 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


được gì cái hiện thực đó), ta chỉ càng khản cổ khô họng ăn hết ngon và 
mặt mày nhăn nhúm thành xấu xí mà thôi. Rồi ta không làm gì ra việc gì, 
kẻ thù ta càng thêm vui sướng, và bạn bè ta càng thêm buôn lòng.” Do biết 
suy xét như vậy, nên mỗi khi có thứ phải già mà già đi, người đó không 
buôn, sầu, than khóc, đẫm ngực, hay bị quân trí. Đây được gọi là một 
người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy đã nhồ mũi tên độc ưu-sầu, mũi 
tên độc chỉ làm đau đớn người phàm phu không được chỉ dạy. Hết ưu-sầu, 


hết mũi tên độc, vị đệ tử thánh thiện chứng ngộ Niết-bàn. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm tình huống không thể có được bởi một 
tu sĩ hay bà-la-môn, bởi một thiên thần, hay Ma Vương, hay trời Brahmä, 
hay bất kỳ ai trong thế gian.” 

“Không phải bằng sự buôn sầu và than khóc, 

Làm vậy chỉ có được sự tốt tối thiểu mà thôi. !%0 
Khi biết một người ưu-sầu và buồn bã như vậy 
Những kẻ thù của người đó cảng vui mừng. 


“Khi một người có trí không rung rây trước những nghịch cảnh, 
Biết cách quyết định điều gì là tốt, 

Thì kẻ thù của người đó càng buôn rầu 

Sau khi nhìn thấy sắc mặt người đó trước sau không đổi. 

“Hễ khi nào một người có thể đạt được sự tốt cho mình, 

Dù bằng cách nào—bằng sự tán tụng, thần chú, châm ngôn, 

Đồ cúng, hay truyền thông—!9! thì người đó 

Cứ cô gắng làm theo cách như vậy. 


“Nhưng nếu một người hiểu: 

-Sự tốt này không thể đạt được bởi ta hay bất cứ ai', 

Thì người đó nên chấp nhận tình cảnh mà không ưu-sâu, 
Chỉ cần nghĩ răng: “Nghiệp này mạnh; giờ tôi biết làm gì?”” 


49 (9) Kosala 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 


.57 


Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có Vua Pasenadi (Ba-tư- 
nặc) của xứ Kosala (Kiều-tất-la) đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, và ngồi xuống một bên. [Bấy giờ, ngay lúc đó hoàng hậu Mallikã 
vừa mới chết.]!2 Có người đến gặp nhà vua và tâu nhỏ vào tai nhà vua 
rằng: “Thưa đại vương, hoàng hậu Mallikã mới chết rồi.” Khi điều này 
được nói ra, nhà vua vô cùng đau đớn và buồn bã, và vua ngồi đó với hai 


vai chùn xuống, mặt úp xuống, nhăn nhúm đau khổ, và không nói nên lời. 
Rồi đức Thế Tôn, sau khi biết được tình cảnh của nhà vua, mới nói 
với nhà vua: 
“Này đại vương, có năm tình huống không thể có được (đạt được) bởi 
một tu sĩ hay bà-la-môn, bởi một thiên thần, hay Ma Vương, hay trời 
Brahmä, hay bất kỳ ai trong thế gian.” 


[Phân còn lại giống như kinh 5:48 kế trên, gồm cả phần thi kệ.] 


50 (10) Ngài Nãrada 


Trong một lần có Ngài Nãrada đang sống ở Pãtaliputta (Hoa Thị 
Thành) trong khu Vườn Gà. Bấy giờ, ngay lúc đó, có hoàng hậu Bhaddã 
của Vua Munda, rất được ông yêu quý, vừa mới chết. Vì cái chết của 
hoàng hậu, nhà vua không buôn tắm rửa, không xức dầu, không ăn uống 
hay làm việc gì nữa. Suốt ngày và đêm, nhà vua chỉ lo nghĩ sầu nghĩ quân 
bên xác của hoàng hậu Bhaddã. Rồi nhà vua đã ra lệnh cho quan ngân khó 
là Piyaka: 

“Này thiện thần Piyaka, hãy đặt xác của hoàng hậu trong một thùng 
sắt chứa đầy dầu và đóng kín nó trong một thùng sắt khác để chúng ta có 
thể nhìn thấy xác hoàng hậu được lâu hơn.” 

“Dạ, thưa đại vương”, quan ngân khố Piyaka đáp lại. [Rồi ông làm 
theo yêu cầu của nhà vua ...] 

Rồi ý nghĩ này xảy đến với vị quan ngân khó Piyaka: “Hoàng hậu 


Bhaddã của Vua Munda, rất được ông yêu quý, đã chết. Vì cái chết của 


58 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


hoàng hậu, nhà vua không buôn tắm rửa, không xức dầu, không ăn uống 
hay làm việc gì nữa. Suốt ngày và đêm, nhà vua chỉ lo nghĩ sầu nghĩ quân 
bên xác của hoàng hậu. Liệu có sa-môn hay bà-la-môn nào để Vua Munda 
có thê đến thăm, để mà, sau khi nghe Giáo Pháp của vị ấy, nhà vua mới 


dẹp bỏ được mũi tên ưu-sâu này?” 


Rồi ý nghĩ này xảy đến với Piyaka: “Ngài Nãrada hiện đang sống ở 
Pãtaliputta, trong khu Vườn Gà. Hiện tin đồn tốt lành về Ngài Nãrada đã 
được lan truyền như vầy: “Vị ấy là có trí, giỏi giang, thông minh, học hiểu 
nhiều, là người thuyết giảng hay khéo, có tài hùng biện, chín chắn, và là 
một A-la-hán.” Giả sử Vua Munda đến thăm Ngài Nãrada: có lẽ nếu nghe 
Giáo Pháp của Ngài Nãrada, nhà vua có thể đẹp bỏ được mũi tên ưu-sầu 
này.” [Rồi vị quan đã trình bảy lại ý nghĩ đó cho nhà vua ...] ... [Nhà vua 
nói:] 

“Được, này thiện thần Piyaka, hãy thông báo cho Ngài Nãrada. Và 
làm sao một người như ta nghĩ đến chuyện cứ đường đột đến gặp một sa- 
môn hay bà-la-môn đang sống trong địa phận của vị ấy mà không thông 
báo trước cho vị ấy?” 


“Dạ, thưa đại vương”, Piyaka đáp lại. [Rồi vị quan đã đến gặp thầy 
Nãrada và báo lại toàn bộ tình huống cho thầy ấy biết ... và thầy Nãrada 
nói:| 

“Vậy mời Vua Munda cứ tùy tiện mà đến.” 

[Rồi Piyaka kính lễ chào thầy Nãrada, và về bâm báo lại cho nhà vua 
như vậy ... Và nhà vua nói:] 

“Vậy thì, thiện thần Piyaka, hãy cho chuẩn bị những cỗ xe ngựa tốt 
nhất!” 

“Dạ, thưa đại vương”, Piyaka đáp lại. [Rồi ông làm theo yêu cầu của 
nhà vua ... và quay lại báo cho nhà vua đã chuẩn bị xong ...] 

Rồi Vua Munda đã lên một cỗ xe đẹp, cùng với những xe khác, với 


toàn bộ uy nghỉ vương triều, lên đường tiến đến khu Vườn Gà đề gặp thầy 


.59 


Nãrada ... Nhà vua đến gặp và kính lễ thầy Nãrada, và ngồi xuống một 
bên. Thầy Narada mới nói với nhà vua: 
[Toàn bộ phân nội dung của kinh 5:48 ở trên, gồm cả phân thi kệ ] 
Sau khi những lời này được nói ra, Vua Munda đã hỏi thầy Nãrada: 
“Thưa Thầy, tên của bài thuyết giảng Giáo Pháp này là gì?” 


“Này đại vương, bài thuyết giảng Giáo Pháp này được đặt tên là “sự 
nhồ bỏ mũi tên ưu-sầu'.”1943 

“Chắc vậy rồi, thưa Thầy, đó chính là sự nhỗ bỏ mũi tên ưu-sầu! 
Chắc vậy rồi, thưa Thầy, đó chính là sự nhỗ bỏ mũi tên ưu-sầu! Sau khi 


nghe bài thuyết giảng Giáo Pháp này, tôi đã dẹp bỏ mũi tên ưu-sầu.” 


Rồi Vua Munda mới nói với quan ngân khố Piyaka: “Vậy là, này 
thiện thần Piyaka, hãy cho thiêu xác của hoàng hậu Bhaddäã đi, và xây một 
đôi đất (lăng mộ, như bảo tháp) để tưởng niệm về hoàng hậu. Từ bữa nay 
ta sẽ tắm rửa lại, và xức dầu, và ăn uống đầy đủ các bữa, và làm những 


công việc của ta.” 


60 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


“6l 


[Năm Mươi Kinh Thứ Hai| 


NHÓM 1 
NHỮNG CHƯỚNG NGAẠI 


O1 (1) Những Trở Ngại 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các 
Tỳ kheo: 


“Này các Tỳ kheo!” 
“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự trở ngại, là những chướng-ngại (triỀn 
cái), những sự cản trở của tâm, những trạng thái làm suy yếu trí-tuệ. Năm 
đó là gì? (1) Tham-dục là một sự trở ngại, là một chướng-ngại, một sự cản 
trở của tâm, một trạng thái làm suy yếu trí-tuệ. (2) Sự ác-ý ... (3) Sự 
buồn-ngủ và đờ-đẫn (hồn trầm thụy miên) ... (4) Sự bắt-an và hối-tiếc 
(trạo cử hồi quá)... (5) Sự nghi-ngờ là một sự trở ngại, là một chướng- 
ngại, một sự cản trở của tâm, một trạng thái làm suy yếu trí-tuệ. Đây là 


năm sự trở ngại, là những chướng-ngại ... làm suy yêu trí-tuệ. 


(D “Này các Tỳ kheo, nếu không dẹp bỏ năm sự trở ngại đó, là những 
chướng-ngại ... làm suy yếu trí-tuệ, thì không thể nào một Tỳ kheo, với 
trí-tuệ thiếu lực và yêu ớt, có thể biết được sự tốt của mình, sự tốt của 
người khác, hay sự tốt của cả mình và người, hay có thể chứng ngộ được 
sự khác-biệt siêu nhân nào về sự-biết và sự-thấy xứng đáng của những bậc 
thánh. 


“Ví dụ có con sông chảy từ trên núi, chảy đi xa, với dòng chảy xiết, 
cuốn theo mọi thứ trôi nổi. Rồi đến một chỗ hai bên bờ người ta đào 
những kênh thủy lợi.'' Trong trường hợp này, dòng chảy thắng giữa 


sông sẽ bị phân tán, lan tràn, và bị chia hướng, cho nên dòng sông không 


62 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


còn chảy xa đến đâu, không còn chảy xiết, không còn cuốn đi nhiều thứ 
trôi nôi. Cũng giống như vậy, nếu không dẹp bỏ năm sự trở ngại, là những 
chướng-ngại ... thì không thể nào một Tỳ kheo ... có thê chứng ngộ đượ 
sự khác-biệt siêu nhân nảo về sự-biết và sự-thấy xứng đáng của những bậc 
thánh. 


(H) “Nhưng, này các Tỳ kheo, sau khi đã dẹp bỏ năm sự trở ngại đó, 
là những chướng-ngại ... làm suy yếu trí-tuệ, thì có thể rằng một Tỳ kheo, 
với trí-tuệ mạnh mẽ, có thê biết được sự tốt của mình, sự tốt của người 
khác, và sự tốt của cả mình và người, và có thể chứng ngộ được sự khác- 
biệt siêu nhân về sự-biết và sự-thây xứng đáng của những bậc thánh. 


“Ví dụ có con sông chảy từ trên núi, chảy đi xa, với dòng chảy xiết, 
cuốn theo mọi thứ trôi nổi. Rồi người ta đóng chặn tất cả những kênh thủy 
lợi ở hai bên bờ sông. Trong trường hợp này, dòng chảy thắng giữa sông 
sẽ không bị phân tán, lan tràn, hay bị chia hướng, cho nên dòng sông có 
thê chảy đi xa, chảy xiết, và cuốn đi mọi thứ trôi nổi. Cũng giống như vậy, 
sau khi đã dẹp bỏ năm sự trở ngại, là những chướng-ngại ... thì có thể 
rằng một Tỳ kheo ... có thể chứng ngộ sự khác-biệt siêu nhân về sự-biết 


và sự-thấy xứng đáng của những bậc thánh.” 


52 (2) Một Đống 


“Này các Tỳ kheo, nếu ai nói 'một đống bất thiện chính là năm 
chướng-ngại (ngũ triền cái)? thì đó là người nói một cách đúng đắn.!95 Vì 
năm chướng-ngại là cả một đống bắt thiện. Năm đó là gì? Chướng ngại 
tham-dục, chướng ngại sự ác-ý, chướng ngại sự buồn-ngủ và đò-đẫn, 
chướng ngại sự bắt-an và hồi-tiếc, chướng ngại sự nghi-ngờ. Nếu ai nói 
“một đồng bất thiện chính là năm chướng-ngại” thì đó là người nói một 


cách đúng đăn. Bởi vì năm chướng-ngại là cả một đống bắt thiện.” 


53 (3) Những Yếu Tổ 


«63 


“Này các Tỳ kheo, có năm yếu tố này trợ giúp sự chuyên-cần tu (tỉnh 


cần). Năm đó là gì? 


(1) “Ở đây, một đệ tử thánh thiện được phú cho niềm-tin. Người đó 
đặt niềm-tin vào sự giác-ngộ của Như Lai như vầy: Đức Thế Tôn là một 
A-la-hán (đã tu thành), bậc Toản Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành 
tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu- 
biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng của những người cần được 
thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc 
Thế Tôn.” 

(2) “Người đó hiếm khi bị bệnh hay đau yếu, thậm chí còn có được hệ 
tiêu hóa không quá lạnh không quá nóng mà vừa phải và thích hợp cho sự 
chuyên-cần tu. 

(3) “Người đó chân thật và cởi mở, người thể hiện đúng như bản thân 
mình đối với Vị Thầy và những đồng đạo trí hiền của mình. 

(4) “Người đó đã phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn) để dẹp bỏ những 
phẩm chất bát thiện và tích tạo những phẩm chất thiện lành; người đó là 
mạnh mẽ, vững chắc trong sự cố-gắng, không lơ là khỏi bốn phận tu 


dưỡng những phẩm chất thiện. 


(5) “Người đó là có trí; người đó có được trí-tuệ đề nhìn thấy sự sinh 
và sự diệt, (loại trí-tuệ đó) là thánh thiện và thâm nhập và dẫn tới sự hoàn 
toàn diệt-khô. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm yếu tố trợ giúp cho sự chuyên-cần tu.” 


54 (4) Những Thời 

(D “Này các Tỳ kheo, có năm thời bất lợi cho sự chuyên-cần tu tu tập 
(tỉnh cần). Năm đó là gì? 

(1) “Ở đây, một Tỳ kheo bị già, bị khuất khục bởi sự già yếu. Đây là 
thời thứ nhất bắt lợi cho sự chuyên-cần tu. 


64 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


(2) “Thêm nữa, một Tỳ kheo bị bệnh, bị khuất khục bởi bệnh đau. 
Đây là thời thứ hai bất lợi cho sự chuyên-cần tu. 


(3) “Thêm nữa, khi có nạn đói, mùa màng thất bát, là thời khó có 
được thức-ăn cúng dường, và không dễ sống qua ngày bằng cách khất 


thực chỗ này chỗ nọ. !'! Đây là thời thứ ba bất lợi cho sự chuyên-cần tu. 


(4) “Thêm nữa, khi có bạo loạn giặc giã, mọi người ở vùng quê phóng 


lên xe cộ bỏ chạy tán loạn. Đây là thời thứ tư bất lợi cho sự chuyên-cần tu. 


(Š) “Thêm nữa, khi có sự chia rẽ trong Tăng Đoàn, và khi đó có 
những sự sỉ nhục lẫn nhau, chửi bới lẫn nhau, chê bai lẫn nhau, và từ chối 
lẫn nhau.!* Lúc đó những người chưa có sự tự-tin càng không đạt được 
sự tự-tin, những người có sự tự-tin thì thay đổi tâm ý. Đây là thời thứ năm 
bắt lợi cho sự chuyên-cần tu. 


“Đây là năm thời bắt lợi cho sự chuyên-cần tu tu tập. 


(IH) “Này các Tỳ kheo, có năm thời thuận lợi cho sự chuyên-cần tu tu 
tập. Năm đó là gì? 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo còn trẻ, là người chân tóc còn đen được phú 
cho tuôi trẻ, đang trong thời thanh xuân của cuộc đời. Đây là thời thứ nhất 


thuận lợi cho sự chuyên-cần tu tu tập. 


(2) “Thêm nữa, một Tỳ kheo hiếm khi bị bệnh hay đau yếu, thậm chí 
còn có được hệ tiêu hóa không quá lạnh không quá nóng mà vừa phải và 
thích hợp cho sự chuyên-cần tu. Đây là thời thứ hai thuận lợi cho sự 
chuyên-cần tu tu tập. 

(3) “Thêm nữa, thời thức-ăn có nhiều; khi có mùa màng bội thu và 
thức-ăn cúng dường có nhiều, cho nên người tu dễ sống qua ngày bằng 
cách đi khất thực chỗ này chỗ nọ. Đây là thời thứ ba thuận lợi cho sự 
chuyên-cần tu tu tập. 

(4) “Thêm nữa, khi mọi người dân sống trong sự hòa hảo, một cách 
hòa đồng, không tranh chấp, hòa hiền với nhau như sữa với nước, nhìn 


nhau bắng ánh mắt thân từ. Đây là thời thứ tư thuận lợi cho sự chuyên-cần 


«65 


tu tu tập. 


(S5) “Thêm nữa, Tăng Đoàn sống một cách an lành——trong sự hòa hảo, 
một cách hòa đồng, không tranh chấp, cùng chung một tiếng nói. Khi 
Tăng Đoàn sống một cách hòa hảo, không có sự sỉ nhục lẫn nhau, không 
chửi bới lẫn nhau, không lăng mạ lẫn nhau, và không từ chối lẫn nhau. 
Lúc đó những người chưa có sự tự-tin thì đạt được sự tự-tin, và những 
người đã có sự tự-tin càng gia tăng [sự tự-tin của họ].! Đây là thời thứ 


năm thuận lợi cho sự chuyên-cân tu. 


“Đây là năm thời thuận lợi cho sự chuyên-cần tu tu tập.” 


ĐO (5) Mẹ Và Con 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đó có một người 
mẹ và con trai, là một Tỳ kheo ni và một Tỳ kheo, đã nhập kỳ an cư mùa 
mưa (kiết hạ) ở vùng Sãvatth. Họ thường muốn gặp thăm nhau, người mẹ 
hay muốn gặp con, và người con hay muốn gặp mẹ. Vì họ thường gặp gỡ 
thăm nhau, nên hình thành một sự gắn kết như ràng buộc; do có sự ràng 
buộc, nên sự thân mật càng khởi sinh; do có sự thân mật, nên có sự khơi 
mào (mở đầu, phát sinh) nhục dục.! Với tâm của họ bị dính bởi nhục 
dục, khi vẫn chưa tuyên bố điểm yếu của mình và bỏ tu hoàn tục (sự mất 


khả năng tu tiếp), họ lại có quan hệ tính dục với nhau. !959 


Rồi một số Tỳ kheo đã đến gặp và kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống 
một bên, và thưa lại với đức Thế Tôn sự việc đã xảy ra. [Đức Thế Tôn 
nói:] 

“Này các Tỳ kheo, có phải kẻ ngu đó từng nghĩ rằng: “Một người mẹ 
không ái tình với con trai, hoặc con trai không ái tình với người mẹ”? 

(1) “Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ hình-sắc nào khêu 
gợi, gợi dục, làm say sưa, quyền rũ (hốt hồn), làm mê đắm và là thứ gây 


nhiêu trở ngại cho sự đạt tới “sự an-toàn khỏi mọi sự trói-buộc” cho băng 


66 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


thân-sắc của phụ nữ. Những chúng sinh có nhục dục với sắc-thân phụ 
nữ—thèm khát, dính chặt trong đó, mê muội, và bị đắm chìm trong đó 


1051 


một cách mù quáng ”®'—thì sự ưu-sâu dai dăng dưới uy lực điêu khiên 


của thân-săc phụ nữ. 


(2) “Ta không thấy riêng một thứ âm-thanh nảo ... (3) ... một thứ 
mùi-hương nào ... (4) ... một thứ mùi-vỊị nảo ... (Š) ... một thứ chạm-xúc 
nào khêu gợi, gợi dục, làm say sưa, quyến rũ (hốt hồn), làm mê đắm và là 
thứ nhiều trở ngại cho sự đạt tới “sự an-toàn khỏi mọi sự trói-buộc” cho 
bằng sự chạm-xúc phụ nữ. Những chúng sinh có nhục dục với sự chạm- 
xúc phụ nữ—thèm khát, dính chặt trong đó, mê muội, và bị đắm chìm 
trong đó một cách mù quáng—thì sự ưu-sầu dai dẳng dưới uy lực điều 


khiên của sự chạm-xúc phụ nữ. 


“Này các Tỳ kheo, khi bước đi, phụ nữ ám muội cái tâm của nam 
nhân; khi ngồi ... khi nằm ... khi cười ... khi nói ... khi ca hát... khi 
khóc, phụ nữ đều ám muội cái tâm của nam nhân. Ngay cả khi (thân) bị 
trương phình, phụ nữ cũng ám muội cái tâm của nam nhân. Thậm chí 
khi chết, phụ nữ cũng ám muội cái tâm của nam nhân. Này các Tỳ kheo, 
nếu có ai nói một cách đúng đăn nói về thứ gì là “toàn bộ là cái bẫy của 


Ma Vương' thì đó rõ ràng chính là phụ nữ người đó nói như vậy.”193 


Thà nói chuyện với kẻ ác sát nhân, 

Thà nói chuyện với quỷ dữ, 

Thả đến gần một con rắn có thê bị cắn chết; 
Nhưng một mình nói chuyện riêng với một phụ nữ, 
Thì không bao giờ làm. 


Họ trói buộc tâm ngu mờ của nam nhân, 
Ngay khi mới liêc nhìn, ngay khi mới mỉm cười, 
Ngay khi áo quân hở hang, và khi nói lời êm dịu. 


1054 


Không an toàn khi tiếp cận””>° một người (nữ) như vậy 


Ngay cả khi (thân) người nữ đó bị sình lên hay đã chết. 








Năm đối-tượng nhục-dục này, 


° 67 


Được tìm thấy trong thân thẻ phụ nữ: 
Thân-sắc, âm-thanh, mùi-hương, mùi-vỊ, 


Và những sự chạm-xúc sung sướng. 


Những al bị cuốn theo cơn lũ nhục dục, 

A1 không hoàn-toản hiểu những dục lạc, 

Là đã lao đầu vào trong (biển) luân-hồi [samsãra], 

[vào trong] thời-kiếp, nơi-đến, và những sự hiện-hữu khác nhau, 


(Từ sự hiện hữu này đến sự hiện hữu khác)!9°Š 


Nhưng ai đã hoàn-toàn hiểu những dục lạc, 

Thì sống không còn sợ hãi từ bất cứ phương nào. 

Sau khi đã tiêu diệt những ô-nhiễm, 

Khi còn đang ở trong thế gian, họ đã siêu thoát thế gian. 


56 (6) Vị Thầy Hướng Dẫn 
Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp vị thầy hướng dẫn của mình, và thưa: 


““Thưa thây, thân của con giông như bị chuôc thuôc (mê, độc), con trở 
nên mât phương hướng, và những giáo lý không còn rõ ràng đôi với con 
nữa. Sự đờ-đẫn và buôn-ngủ ám muội tâm con. Con sống đời sông tâm 


linh không mãn lòng, và có sự nghi-ngờ vê những giáo lý.”1956 


Rồi vị thầy hướng dẫn (y chỉ sư) đã dắt học trò của mình đến gặp đức 
Thế Tôn. Vị thầy kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa lại 
với đức Thế Tôn những điều người học trò đã nói. [Đức Thế Tôn nói:] 

“Đúng như vậy, này Tỳ kheo (nói với người học trò)! (I1) Khi người 
tu không phòng-hộ ở các cửa của các căn cảm-nhận; (2) không tiết-độ 
trong ăn uống; (3) và không để tâm (chú ý, để ý, hướng tâm trí) đến sự 
tỉnh-thức; (4) khi người tu thiếu sự minh-sát nhìn thấu những phẩm chất 
thiện lành; (5) và không sống với ý-định hướng tới sự cố-găng tu tập 
'những phần tu trợ giúp giác-ngộ' trong những canh đầu và canh cuối vào 


ban đêm, thì thân người tu giống như bị chuốc thuốc, người đó trở nên 


68 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


mất phương hướng, và những giáo lý không còn rõ ràng đối với người đó 
nữa. Sự đờ-đẫn và buồn-ngủ ám muội tâm người đó. Người đó sông đời 
sống tâm linh không mãn lòng, và có sự nghi-ngờ về những giáo lý. 


“Do vậy, này Tỳ kheo, thầy nên tu tập bản thân như vây: (1) “Tôi sẽ 
phòng-hộ các cửa của các căn cảm-nhận; (2) sẽ tiết-độ trong ăn uống: (3) 
và để tâm sự tỉnh-thức; (4) Tôi sẽ có sự minh-sát nhìn thấu những phẩm 
chất thiện lành: (5) và sẽ sống với ý-định hướng tới sự cố-gắng tu tập 
'những phần tu trợ giúp giác-ngộ' trong những canh đầu và canh cuối vào 


ban đêm.” Này Tỳ kheo, thầy nên tu tập bản thân theo cách như vậy.” 


Rồi, sau khi nhận được lời khởi xướng như vậy từ đức Thế Tôn, vị Tỳ 
kheo đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở 
hướng bên phải mình và đi về. Rồi, sau khi sống tu một mình, lui về (thu 
mình), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, chăng bao lâu sau vị Tỳ 
kheo đó đã tự mình chứng ngộ trí-biết cuối cùng ngay trong kiếp này, đó 
là chung-cuộc tối thượng của đời sống tâm linh mà vì mục-tiêu đó những 
người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất 
gia tu hành, và sau khi đã chứng nhập trong đó, vị ấy an trú trong đó. 
Người đó trực tiếp biết rằng: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được 
sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 
(tái sinh) nào nữa.` Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những vị A- 
la-hán. Rồi, sau khi đã thành một A-la-hán, vị Tỳ kheo đó mới đến gặp vị 
thầy hướng dẫn của mình và thưa: “Thưa thầy, thân con giờ không còn 
giống như bị chuốc thuốc, con đã trở nên có phương hướng đúng đắn, và 
những giáo lý đều rõ ràng đối với con. Sự buồn-ngủ và đò-đẫn không còn 
ám muội tâm con. Con sống đời sống tâm linh một cách hoan-hỷ, và 
không còn sự nghi-ngờ về những giáo lý.” 

Rồi người thầy hướng dẫn lại dắt người học trò đến gặp đức Thế Tôn. 
Vị thầy kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa lại với đức Thế 
Tôn những điều người học trò đã nói. [Đức Thế Tôn nói: ] 

“Đúng như vậy, này Tỳ kheo! (1) Khi người tu không phòng-hộ ở các 


cửa của các căn cảm-nhận; (2) không tiêt-độ trong ăn uông; (3) và không 


« 69 


để tâm (chú ý, để ý, hướng tâm trí) đến sự tỉnh-thức; (4) khi người tu thiếu 
sự minh-sát nhìn thấu những phẩm chất thiện lành; (5) và không sống với 
ý-định hướng tới sự cố-gắng tu tập “những phần tu trợ giúp giác-ngộ” 
trong những canh đầu và canh cuối vào ban đêm, thì thân người tu giống 
như bị chuốc thuốc, người đó trở nên mất phương hướng, và những giáo 
lý không còn rõ ràng đối với người đó nữa. Sự đò-đẫn và buồn-ngủ ám 
muội tâm người đó. Người đó sống đời sống tâm linh không mãn lòng, và 
có sự nghi-ngờ về những giáo lý. 


197 các nên tu tập bản thân như vây: (1) 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, 
“Chúng ta sẽ phòng-hộ các cửa của các căn cảm-nhận; (2) sẽ tiết-độ trong 
ăn uống: (3) và để tâm sự tỉnh-thức; (4) Chúng ta sẽ có sự minh-sát nhìn 
thấu những phẩm chất thiện lành; (5) và sẽ sống với ý-định hướng tới sự 
cố-găng tu tập “những phần tu trợ giúp giác-ngộ' trong những canh đầu và 
canh cuối vào ban đêm.” Này Tỳ kheo, thầy nên tu tập bản thân theo cách 


như vậy.” 


57 (7) Những Chú Đề 


“Này các Tỳ kheo, có năm chủ đề nên được thường xuyên quán chiếu 
(suy xét, quán niệm) bởi một người nữ hay người nam, bởi một người tại 
gia hay người xuất gia.'°8 Năm đó là gì? (1) Một người nên thường xuyên 
quán chiếu như vây: “Ta phải bị già; ta không tránh khỏi già. (2) Một 
người nên thường xuyên quán chiếu như vây: “Ta phải bị bệnh; ta không 
tránh khỏi bệnh đau. (3) Một người nên thường xuyên quán chiếu như 
vây: “Ta phải bị chết; ta không tránh khỏi chết. (4) Một người nên thường 
xuyên quán chiếu như vây: “Ta phải bị chia lìa và chia xa với mọi người 
và mọi thứ ta thương ta quý.”!? (5) Một người nên thường xuyên quán 
chiếu như vây: “Ta là chủ nghiệp của ta, là người thừa tự nghiệp của ta; ta 
có nghiệp là nguồn-gốc của ta, nghiệp là họ-hàng của ta, nghiệp là nơi 
nương-dựa của ta; ta sẽ là người thừa lãnh mọi nghiệp tốt xấu mà ta (đã) 


kà 


làm. 


70 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


(Ð (1) “Vì lợi ích gì một người [nữ hay người nam, người tại gia hay 
người xuất gia] nên thường xuyên quán chiếu (lẽ thực): “Ta phải bị già; ta 
không tránh khỏi già”? Thời còn trẻ chúng sinh bị say sưa (ỷ lại) với tuôi 
trẻ, và khi đang say sưa với tuôi trẻ của họ, họ dính vào những hành-động, 
lời-nói, và tâm-ý sai trái. Nhưng nếu một người thường xuyên quán chiếu 
chủ-đề (lẽ thực) này, thì sự say sưa với tuôi trẻ sẽ được giảm bớt hay đẹp 
bỏ hoàn toàn. Vì lợi ích đó một người nên thường xuyên quán chiếu: “Ta 
phải bị già; ta không tránh khỏi già” 

(2) “Và vì lợi ích gì một người nên thường xuyên quán chiếu (lẽ 
thực): “Ta phải bị bệnh; ta không tránh khỏi bệnh đau”? Thời còn sức khỏe 
chúng sinh bị say sưa với sự khỏe mạnh, và khi đang say sưa với sự khỏe 
mạnh của họ, họ dính vào những hành-động, lời-nói, và tâm-ý sai trái. 
Nhưng nếu một người thường xuyên quán chiếu chủ-đề (lẽ thực) này, thì 
sự say sưa với sự khỏe mạnh sẽ được giảm bót hay dẹp bỏ hoàn toàn. Vì 
lợi ích đó một người nên thường xuyên quán chiếu: “Ta phải bị bệnh; ta 
không tránh khỏi bệnh đau'. 


(3) “Và vì lợi ích gì một người nên thường xuyên quán chiếu (lẽ 
thực): “Ta phải bị chết; ta không tránh khỏi chết? Thời đang còn sống 
chúng sinh bị say sưa với cuộc sống, và khi đang say sưa với cuộc sống, 
họ dính vào những hành-động, lời-nói, và tâm-ý sai trái. Nhưng nếu một 
người thường xuyên quán chiếu chủ-đề (lẽ thực) này, thì sự say sưa với 
cuộc sống sẽ được giảm bớt hay đẹp bỏ hoàn toàn. Vì lợi ích đó một 
người nên thường xuyên quán chiếu: “Ta phải bị chết; ta không tránh khỏi 
chết”. 

(4) “Và vì lợi ích gì một người nên thường xuyên quán chiếu (lẽ 
thực): “Ta phải bị chia lìa và chia xa với mọi người và mọi thứ ta thương 
ta quý”? Chúng sinh có mong-muốn và tham-dục đối với những người và 
những thứ họ thương họ quý, và do bị kích thích bởi sự tham-dục đó, họ 
dính vào những hành-động, lời-nói, và tâm-ý sai trái. Nhưng nếu một 
người thường xuyên quán chiếu chủ-đề (lẽ thực) này, thì sự mong-muốn 


và tham-dục đó sẽ được giảm bớt hay dẹp bỏ hoàn toàn. Vì lợi ích đó một 


«7l 


người nên thường xuyên quán chiêu: “Ta phải bị chia lìa và chia xa với 


mọi người và mọi thứ ta thương ta quý'. 


(5) “Và vì lợi ích gì một người nên thường xuyên quán chiếu (lẽ 
thực): “Ta là chủ nghiệp của ta, là người thừa tự nghiệp của ta; ta có 
nghiệp là nguồn-gốc của ta, nghiệp là họ-hàng của ta, nghiệp là nơi 
nương-dựa của ta; ta sẽ là người thừa lãnh mọi nghiệp tốt xấu mà ta (đã) 
làm.ˆ? Người ta dính vào những hành-động, lời-nói, và tâm-ý sal trái (ba 
dạng tà nghiệp). Nhưng nếu một người thường xuyên quán chiếu chủ-đề 
(lẽ thực) này, thì những hành-vi (nghiệp) sai trái đó sẽ được giảm bớt hay 
đẹp bỏ hoàn toàn. Vì lợi ích đó một người nên thường xuyên quán chiếu: 
“Ta là chủ nghiệp của ta, là người thừa tự nghiệp của ta; ta có nghiệp là 
nguồn-gốc của ta, nghiệp là họ-hàng của ta, nghiệp là nơi nương-dựa của 


ta; ta sẽ là người thừa lãnh mọi nghiệp tốt xấu mà ta (đã) làm.” 


(I) (1) “Người đệ tử thánh thiện biết quán chiếu như vầy: “Đâu chỉ 
mình ta phải bị già, không tránh được già. Tất cả mọi chúng sinh đến và 
đi, qua đời và tái sinh, đều phải bị già; không ai thoát được già.' Khi 
người đó thường xuyên quán chiếu về chủ-đề (lẽ thực) này, thì đạo [con 
đường] được khởi tạo. Người đó đi theo đạo, tu tập nó, và tu dưỡng nó. 
Khi người đó tu như vậy, những gông-cùm (kiết sử) sẽ bị phá bỏ hoàn 


toàn và những khuynh-hướng tiềm ân (tùy miên) sẽ bị bứng bỏ. 1999 


(2) “Người đệ tử thánh thiện quán chiếu như vây: “Đâu chỉ mình ta 
phải bị bệnh, không tránh được bệnh đau. Tất cả mọi chúng sinh đến và 
đi, qua đời và tái sinh, đều phải bị bệnh; không ai thoát được bệnh đau.” 
Khi người đó thường xuyên quán chiếu về chủ-đề (lẽ thực) này, thì đạo 
[con đường] được khởi tạo. Người đó đi theo đạo, tu tập nó, và tu dưỡng 
nó. Khi người đó tu như vậy, những gông-cùm (kiết sử) sẽ bị phá bỏ hoàn 


toàn và những khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) sẽ bị bứng bỏ. 


(3) “Người đệ tử thánh thiện quán chiếu như vây: “Đâu chỉ mình ta 
phải bị chết, không tránh được chết. Tất cả mọi chúng sinh đến và đi, qua 
đời và tái sinh, đều phải bị chết; không ai thoát được chết.” Khi người đó 


thường xuyên quán chiếu về chủ-đề (lẽ thực) này, thì đạo [con đường] 


72 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


được khởi tạo. Người đó đi theo đạo, tu tập nó, và tu dưỡng nó. Khi người 
đó tu như vậy, những gông-cùm (kiết sử) sẽ bị phá bỏ hoàn toàn và những 
khuynh-hướng tiềm ân (tùy miên) sẽ bị bứng bỏ. 


(4) “Người đệ tử thánh thiện quán chiếu như vầy: “Đâu chỉ mình ta 
phải bị chia lìa và chia xa với mọi người và mọi thứ ta thương ta quý. Tất 
cả mọi chúng sinh đến và đi, qua đời và tái sinh, đều phải bị chia lìa và 
chia xa với mọi người và mọi thứ họ thương họ quý.` Khi người đó 
thường xuyên quán chiếu về chủ-đề (lẽ thực) này, thì đạo [con đường] 
được khởi tạo. Người đó đi theo đạo, tu tập nó, và tu dưỡng nó. Khi người 
đó tu như vậy, những gông-cùm (kiết sử) sẽ bị phá bỏ hoản toàn và những 
khuynh-hướng tiềm ân (tùy miên) sẽ bị bứng bỏ. 


(5) “Người đệ tử thánh thiện quán chiếu như vây: “Đâu chỉ mình ta là 
chủ nghiệp của ta, là người thừa tự nghiệp của ta; đâu chỉ mình ta có 
nghiệp là nguồn-gốc của ta, nghiệp là họ-hàng của ta, nghiệp là nơi 
nương-dựa của ta; đâu chỉ mình ta sẽ là người thừa lãnh mọi nghiệp tốt 
xấu mà ta (đã) làm. Khi người đó thường xuyên quán chiếu về chủ-đề (lẽ 
thực) này, thì đạo [con đường] được khởi tạo. Người đó đi theo đạo, tu tập 
nó, và tu dưỡng nó. Khi người đó tu như vậy, những gông-cùm (kiết sử) sẽ 
bị phá bỏ hoàn toàn và những khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) sẽ bị 
bứng bỏ. 

“Những người phàm đều phải bị bệnh, !9%1 

Bị già, bị chết, mà họ lại thấy ghê tởm 

[Với những người khác] khi họ hiện hữu 

Đúng theo bản chất tự nhiên của họ. 

“Nếu ta cảm thấy ghê tởm 

Với những chúng sinh có cùng bản chất như vậy, 

Thì điều đó đâu đúng đắn đối với ta, 

Bởi vì ta cũng có cùng bản chất như vậy. 

“Trong khi ta đang an trú như vầy, 

Sau khi đã biết được trạng thái không còn sự thu-nạp (sanh y), 


«73 


Ta đã vượt qua tât cả mọi sự Say sưữa—— 
Sự say sưa với tuôi-trẻ, với sức-khỏe, và với cuộc-sông—— 


Sau khi ta đã nhìn thấy sự an-toàn trong sự từ-bỏ.!92 


“Sự nhiệt thành đã khởi sinh trong ta, 
Khi ta đã rõ ràng nhìn thấy Niết-bàn. 
Giờ thì ta không còn có thể 

Say sưa thỏa thích trong những dục-lạc. 
Nhờ vào đời sống tâm linh này, 


Ta chẳng bao giờ quay lại (tái sinh).” 


56 (8) Thanh Niên Licchavi 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Vesälï (Tỳ-xá-li) trong hội 
trường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Rồi, vào buổi sáng, đức Thế Tôn 
mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa đi vô thành đề khất thực. Sau khi 
đã đi khất thực trong thành VesalT và trở về sau một vòng đi khất thực, 
đức Thế Tôn đi vô khu Rừng Lớn và ngồi xuống một gốc cây để an trú 
qua ngày. Bấy giờ, vào lúc đó có một số thanh niên người Licchavi cầm 
cung tên đang đi quanh trong khu Rừng Lớn, có dẫn theo một bầy chó, lúc 
đó họ nhìn thấy đức Thế Tôn đang ngôi dưới gốc cây để an trú qua ngày. 
Khi họ nhìn thấy đức Thế Tôn, họ bỏ cung tên xuống, đuổi bầy chó đi qua 
một bên, và đến gặp đức Thế Tôn. Họ kính lễ đức Thế Tôn và đứng im 
lặng chấp hai tay để kính lễ. 


Lúc đó có một thanh niên người Licchavi tên là Mahanama (Đại 
Danh) cũng đang đi dạo bộ quanh trong khu Rừng Lớn, lúc đó anh ta nhìn 
thấy nhóm thanh niên Licchavi đang đứng im lặng chấp hai tay đề kính lễ. 
Rồi anh ta cũng đến gặp và kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và 


tự cảm hứng thốt ra như vầy: “Họ sẽ là người Vajji! Họ sẽ là người Vajji!” 


[Đức Thế Tôn nói:] “Nhưng này Mahãnãma, tại sao anh nói: “Họ sẽ 


là người ValjJi! Họ sẽ là người VaJji (Bạt-kỳ)!*?” 


“Thưa Thế Tôn, những thanh niên LIcchavi này là bạo lực, côn đồ, 


74 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


thô bạo. Khi các gia đình đang tặng quà bánh kẹo trái cây ... họ đến cướp 
giựụt và ngốn ăn hết. Chúng còn đạp vào lưng các phụ nữ và con gái.!93 


Mà giờ chúng đứng im lặng chấp hai tay để kính lễ đức Thế Tôn.” 


“Này Mahãnãma, anh có thê trông đợi sự tăng trưởng, không phải sự 
sa sút, khi anh tìm thấy năm phẩm chất trong bất kỳ người nào—cho dù 
người đó có là một vị vua giai cấp chiến-sĩ được phong vương, một người 
quyền thế của xứ sở, một tướng lĩnh quân đội, một người trưởng làng, một 
chủ bang hội, hay một lãnh chúa của nhiều họ tộc. Năm đó là gì? 


(1) “Ở đây, này Mahãnãma, với tài sản có được băng sự phần đấu nỗ 
lực, tích lũy được bằng sức mạnh đôi tay, kiếm được bằng mồ hôi nước 
mắt, tài sản chân chính đạt được một cách chân chính, thì một người họ 
tộc tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính cha mẹ của mình. Cha mẹ 
người đó, khi được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính, sẽ hết lòng 
bi-mẫn đối với người đó, họ nghĩ rằng: “Cầu mong con được sống lâu và 
sống thọ.” Khi cha mẹ của một người họ tộc hết lòng bi-mẫn đối với người 


đó, thì chỉ trông đợi tăng trưởng, không phải sự sa sút. 


(2) “Lại nữa, này Mahanama, với tài sản có được bằng sự phần đấu 
nỗ lực, tích lũy được bằng sức mạnh đôi tay, kiếm được bằng mồ hôi nước 
mắt, tài sản chân chính đạt được một cách chân chính, thì một người họ 
tộc tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính vợ, con, nô bộc, người làm, 
người hầu của mình. Họ, khi được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn 
kính, sẽ hết lòng bi-mẫn đối với người đó, họ nghĩ rằng: 'Cầu mong ông 
ấy được sống lâu và sống thọ.” Khi vợ, con, nô bộc, người làm, người hầu 
của một người họ tộc hết lòng bi-mẫn đối với người đó, thì chỉ trông đợi 


tăng trưởng, không phải sự sa sút. 


(3) “Lại nữa, này Mahãnãma, với tài sản có được bằng sự phần đấu 
nỗ lực, tích lũy được bằng sức mạnh đôi tay, kiếm được bằng mô hôi nước 
mắt, tài sản chân chính đạt được một cách chân chính, thì một người họ 
tộc tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính những người chủ của ruộng 
đất láng giềng và những người có làm ăn với mình.!% Họ, khi được tôn 


vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính, sẽ hết lòng bi-mẫn đối với người 


° 75 


đó, họ nghĩ rằng: “Cầu mong ông ấy được sống lâu và sống thọ. Khi 
những người chủ của ruộng đất láng giềng và những người có làm ăn của 
một người họ tộc hết lòng bi-mẫn đối với người đó, thì chỉ trông đợi tăng 


trưởng, không phải sự sa sút. 


(4) “Lại nữa, này Mahanama, với tài sản có được bằng sự phần đấu 
nỗ lực, tích lũy được bằng sức mạnh đôi tay, kiếm được bằng mồ hôi nước 
mắt, tài sản chân chính đạt được một cách chân chính, thì một người họ 
tộc tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính những thiên thần phù 
hộ. !% Những thiên thần, khi được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn 
kính, sẽ hết lòng bi-mẫn đối với người đó, họ nghĩ rằng: “Cầu mong ông ta 
được sống lâu và sống thọ.” Khi những thiên thần phù hộ hết lòng bi-mẫn 


đối với người đó, thì chỉ trông đợi tăng trưởng, không phải sự sa sút. 


(5) “Lại nữa, này Mahãnãma, với tài sản có được bằng sự phần đấu 
nỗ lực, tích lũy được bằng sức mạnh đôi tay, kiếm được bằng mô hôi nước 
mắt, tài sản chân chính đạt được một cách chân chính, thì một người họ 
tộc tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính những tu sĩ và bả-la-môn. 
Những tu sĩ và bà-la-môn, khi được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn 
kính, sẽ hết lòng bi-mẫn đối với người đó, họ nghĩ rằng: 'Cầu mong ông ta 
được sống lâu và sống thọ.” Khi những tu sĩ và bà-la-môn hết lòng bi-mẫn 


đối với người đó, thì chỉ trông đợi tăng trưởng, không phải sự sa sút.” 


59 (9) Xuất Gia Lúc Tuổi Già (1) 

“Này các Tỳ kheo, hiếm khi tìm thấy người xuất gia lúc tuổi già mà 
có được năm phẩm chất. Năm đó là gì? Hiếm khi tìm thấy người xuất gia 
lúc tuôi già (1) là người tinh nhuệ; (2) là người có tư cách phù hợp (đúng 
đắn); (3) là người học hiểu nhiều (học rộng); (4) là người có thể thuyết 
giảng về Giáo Pháp; và (5) là người thiện thạo về giới luật. Hiếm khi tìm 


thây người xuât gia lúc tuôi già mà có được năm phâm chât này.” 


76 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


60 (10) Xuất Gia Lúc Tuổi Già (2) 

“Này các Tỳ kheo, hiếm khi tìm thấy người xuất gia lúc tuổi già mà 
có được năm phẩm chất. Năm đó là gì? Hiếm khi tìm thấy người xuất gia 
lúc tuổi già (1) là người đễ tu sửa; (2) là người chắc chắn lưu giữ trong 
tâm những điều đã học hiểu; (3) là người chấp nhận những hướng dẫn chỉ 
thị một cách tôn trọng (từ sư huynh, đạo hữu, giáo thọ); (4) Là người có 
thể thuyết giảng về Giáo Pháp; và (5) là người thiện thạo về giới luật. 
Hiểm khi tìm thấy người xuất gia lúc tuổi già mà có được năm phẩm chất 


” 


này. 


NHÓM 2 
NHỮNG NHẬN THỨC 


61 (1) Những Nhận Thúc (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm nhận-thức này, nếu được tu tập và tu 
dưỡng, sẽ mang lại kết quả và lợi ích lớn lao, dẫn đến đỉnh cao là sự bắt- 
tử, có sự bất-tử là chung cuộc của chúng. Năm đó là gì? Nhận-thức vỀ sự 
không hấp-dẫn (của thân), nhận-thức về cái chết, nhận-thức về sự nguy- 
hại, nhận-thức về sự gøớm-ghiếc của thức-ăn, và nhận-thức về sự không (gì 
đáng) thích-thú trong toàn bộ thế gian.!% Năm nhận-thức này, nếu được 
tu tập và tu dưỡng, sẽ mang lại kết quả và lợi ích lớn lao, dẫn đến đỉnh cao 


là sự bât-tử, có sự bât-tử là chung cuộc của chúng.” 


62 (2) Những Nhận Thức (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm nhận-thức này, nếu được tu tập và tu 
dưỡng, sẽ mang lại kết quả và lợi ích lớn lao, dẫn đến đỉnh cao là sự bất- 
tử, có sự bất-tử là chung cuộc của chúng nó. Năm đó là gì? Nhận-thức về 
sự vô-thường, nhận-thức về sự vô-ngã,!° nhận-thức về cái chết, nhận- 


thức vê sự gớm-ghiêc của thức-ăn, và nhận-thức vê sự không (gì đáng) 


°s7/ 


khoái-thích trong toàn bộ thế gian. Năm nhận-thức này, nếu được tu tập và 
tu đưỡng, sẽ mang lại kết quả và lợi ích lớn lao, dẫn đến đỉnh cao là sự 
bắt-tử, có sự bất-tử là chung cuộc của chúng.” 


63 (3) Tăng Trưởng (1) 


“Này các Tỳ kheo, tăng trưởng theo năm cách là một nam đệ tử thánh 
thiện tăng trưởng bằng sự tăng trưởng thánh thiện, và người đó hấp thu 
được tỉnh hoa và điều tốt nhất trong kiếp này. Năm đó là gì? Người đó 
tăng trưởng về niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiều, bố-thí, và trí-tuệ. Tăng 
trưởng theo năm cách này là một nam đệ tử thánh thiện tăng trưởng bằng 
sự tăng trưởng thánh thiện, và người đó hấp thu được tỉnh hoa và điều tốt 
nhất trong kiếp này.” 


Người tăng trưởng về niêm-tin, 
Và giới-hạnh, về trí-tuệ, vê bô-thí và vê sự học-hiêu—— 
Một người nam cao siêu thây biệt như vậy, 


Hắp thu cho mình tinh túy của kiếp này. 


64 (4) Tăng Trưởng (2) 


“Này các Tỳ kheo, tăng trưởng theo năm cách là một nữ đệ tử thánh 
thiện tăng trưởng bằng sự tăng trưởng thánh thiện, và người đó hấp thu 
được tỉnh hoa và điều tốt nhất trong kiếp này. Năm đó là gì? Người đó 
tăng trưởng về niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiểu, sự bố-thí, và trí-tuệ. Tăng 
trưởng theo năm cách này là một nữ đệ tử thánh thiện tăng trưởng bằng sự 
tăng trưởng thánh thiện, và người đó hấp thu được tỉnh hoa và điều tốt 
nhất trong kiếp này.” 


Người tăng trưởng về niềm-tin, 

Và giới-hạnh, về trí-tuệ, về bố-thí và về sự học-hiểu— 
Một nữ đệ tử tại gia đức hạnh như vậy, 

Hắp thu cho mình tỉnh túy của kiếp này. 


78 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


65 (5) Đàm Đạo 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có được năm phẩm chất, điều đó 
là thích hợp để những Tỳ kheo đồng đạo có sự đàm đạo với người đó. 
Năm đó là gì? (1) Ở đây, một Tỳ kheo tự mình thành tựu về giới-hạnh, và 
người đó trả lời những câu hỏi trong cuộc đàm đạo về vấn đề thành tựu về 
giới-hạnh. (2) Người đó tự mình thành tựu về sự định-tâm, và người đó trả 
lời những câu hỏi trong cuộc đàm đạo về vấn đề thành tựu về sự định-tâm. 
(3) Người đó tự mình thành tựu về trí-tuệ, và người đó trả lời những câu 
hỏi trong cuộc đàm đạo về vấn đề thành tựu về trí-tuệ. (4) Người đó tự 
mình thành tựu sự giải-thoát, và người đó trả lời những câu hỏi trong cuộc 
đàm đạo về vấn đề thành tựu về sự giải-thoát. (5) Người đó tự mình thành 
tựu về trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát, và người đó trả lời những câu 
hỏi trong cuộc đàm đạo về vấn đề thành tựu về trí-biết và tầm-nhìn của sự 
giải-thoát. Khi một Tỳ kheo có được năm phẩm chất, điều đó là thích hợp 
để những Tỳ kheo đồng đạo có sự đàm đạo với người đó.” 


66 (6) Sống Chung 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có được năm phẩm chất, điều đó 
là thích hợp để những Tỳ kheo đồng đạo “sống cùng với người đó°.!968 
Năm đó là gì? (1) Ở đây, một Tỳ kheo tự mình thành tựu về giới-hạnh, và 
người đó trả lời những câu hỏi trong cuộc đàm đạo về vấn đề thành tựu về 
giới-hạnh. (2) Người đó tự mình thành tựu về sự định-tâm, và người đó trả 
lời những câu hỏi trong cuộc đàm đạo về vẫn đề thành tựu về sự định-tâm. 
(3) Người đó tự mình thành tựu về trí-tuệ, và người đó trả lời những câu 
hỏi trong cuộc đàm đạo về vấn đề thành tựu về trí-tuệ. (4) Người đó tự 
mình thành tựu sự giải-thoát, và người đó trả lời những câu hỏi trong cuộc 
đàm đạo về vấn đề thành tựu về sự giải-thoát. (5) Người đó tự mình thành 
tựu về trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát, và người đó trả lời những câu 


hỏi trong cuộc đàm đạo về vân đê thành tựu về trí-biêt và tâm-nhìn của sự 


«79 


giải-thoát. Khi một Tỳ kheo có được năm phẩm chất, điều đó là thích hợp 


399 


để những Tỳ kheo đồng đạo “sống cùng với người đó". 


67 (7) Những Cơ Sở Thân Thông (I) 


“Này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo hay Tỳ kheo nỉ nào tu tập và tu 
dưỡng năm điều, thì có thể trông đợi một trong hai đạo quả là: trí-biết cuối 
cùng ngay trong kiếp này, hoặc nếu vẫn còn chút tàn dư hơi hướng, là 
trạng thái thánh quả Bắt-lai. Năm đó là gì? 


“(1) Ở đây, một Tỳ kheo tu tập cơ sở (để đạt tới) thần thông [năng lực 
tâm linh] có được sự định-tâm nhờ sự mong-muốn (dục) và những sự tạo- 
tác của sự chuyên-cân tu (tinh cần hành). (2) Người đó tu tập cơ sở thần 
thông có được sự định-tâm nhờ sự øổ-ic (tỉnh tấn) và những sự tạo-tác 
của sự chuyên-cần tu. (3) Người đó tu tập cơ sở thần thông có được sự 
định-tâm nhờ /âm (tâm) và những sự tạo-tác của sự chuyên-cần tu. (4) 
Người đó tu tập cơ sở thần thông có được sự định-tâm nhờ sự điêu-tra 
(trạch pháp) và những sự tạo-tác của sự chuyên-cần tu.! (5) Riêng sự 
nhiệt-tâm là điều thứ năm.!%7 

“Này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo hay Tỳ kheo nỉ nào tu tập và tu 
dưỡng năm điều này, thì có thê trông đợi một trong hai đạo quả là: trí-biết 
cuối cùng ngay trong kiếp này, hoặc nếu vẫn còn chút tàn dư hơi hướng, 
là trạng thái thánh quả Bắt-lai.” 


68 (8) Những Cơ Sở Thần Thông (2) 


“Này các Tỳ kheo, trước khi giác-ngộ, khi ta còn là một bô-tát, chưa 


giác-ngộ toàn thiện, ta đã tu tập và tu dưỡng năm điều. Năm đó là gì? 


“(1) Ta tu tập cơ sở (để đạt tới) thần thông [năng lực tâm linh] có 
được sự định-tâm nhờ s mong-muốn (dục) và những sự tạo-tác của sự 
chuyên-cần tu (tỉnh cần hành). (2) Ta tu tập cơ sở thần thông có được sự 


định-tâm nhờ sự nồ-lc (tinh tân) và những sự tạo-tác của sự chuyên-cân 


§0 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


tu. (3) Ta tu tập cơ sở thần thông có được sự định-tâm nhờ /âm (tâm) và 
những sự tạo-tác của sự chuyên-cần tu. (4) Ta tu tập cơ sở thần thông có 
được sự định-tâm nhờ sự điêu-tra (trạch pháp) và những sự tạo-tác của sự 


chuyên-cần tu. (5) Riêng sự nhiệt-tâm là điều thứ năm. 


“Bởi vì ta đã tu tập và tu dưỡng những điều đó cùng với sự nhiệt-tâm 
là điều thứ năm, cho nên do đang có sẵn một cơ-sở thích hợp đó, ta đã có 
khả năng, bằng trí-biết trực tiếp, chứng ngộ bất kỳ trạng thái nào có thể 
chứng ngộ được mà ta đã khuynh hướng tâm mình tới đó. 


x.: ïếp tục các đoạn (1)—(6) giống như kinh 5:23 ở trên vỀ sự hướng 


tâm mình tới 06 loại trí-biết (mình) được chứng ngộ.” 


69 (9) Sự Không Còn Mê Thích 


“Này các Tỳ kheo, có năm điều này, nếu được tu tập và tu dưỡng, sẽ 
nhất thiết dẫn tới sự không còn mê-thích (sự tỉnh ngộ), sự chán-bỏ, sự 
chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, Sự giác-ngộ, Niết-bàn. Năm đó là 
gì? Ở đây, một Tỳ kheo sống (I) quán sát (quán niệm, thiền quán) sự 
không hấp-dẫn của thân, (2) nhận thức sự gớm-ghiếc của thức-ăn, (3) 
nhận thức sự không (gì đáng) thích-thú trong toàn bộ thế gian, (4) quán sát 
sự vô-thường trong tất cả hiện-tượng có điều-kiện (pháp hữu vi); và (5) 
người đó có sự nhận-thức về cái chết được thiết lập một cách vững chắc ở 
bên trong (tâm). Đây là năm điều (pháp tu), nếu được tu tập và tu dưỡng, 
sẽ nhất thiết dẫn tới sự không còn mê-thích, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự 


bình-an, trí-biêt trực tiêp, sự giác-ngộ, Niêt-bản.” 


70 (10) Sự Tiêu Diệt Những Ô Nhiễm 


“Này các Tỳ kheo, có năm điều này, nếu được tu tập và tu dưỡng, sẽ 
dẫn tới sự tiêu diệt những ô-nhiễm. Năm đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo 
sống (1) quán sát (quán niệm, thiền quán) sự không hấp-dẫn (ô uế) của 
thân, (2) nhận thức sự gớm-ghiếc của thức-ăn, (3) nhận thức sự không (gì 


„61 


đáng) thích-thú trong toàn bộ thế gian, (4) quán sát sự vô-thường trong tất 
cả hiện-tượng có điều-kiện (pháp hữu vi); và (5) người đó có sự nhận-thức 
về cái chết được thiết lập một cách vững chắc ở bên trong (tâm). Đây là 
năm điều (pháp tu), nếu được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự tiêu diệt 


những ô-nhiễm.” 


NHÓM 3 
NHỮNG HIÊM HỌA TƯƠNG LAI 


71 (1 Sự Giải Thoát Của Tâm (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm điều này, nếu được tu tập và tu dưỡng, sẽ 
có sự giải-thoát của tâm là kết quả của chúng, sự giải-thoát của tâm là kết 
quả và ích lợi của chúng: chúng có sự giải-thoát nhờ trí-tuệ là kết quả của 
chúng, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ là kết quả và ích lợi của chúng.!”! Năm đó 
là gì? 

“Ở đây, một Tỳ kheo sống (1) quán sát (quán niệm, thiền quán) sự 
không hấp-dẫn (ô uế) của thân, (2) nhận thức sự eøớm-ghiếc của thức-ăn, 
(3) nhận thức sự không (gì đáng) thích-thú trong toàn bộ thế gian, (4) 
quán sát sự vô-thường trong tất cả hiện-tượng có điều-kiện (pháp hữu vi); 
và (5) người đó có sự nhận-thức về cái chết được thiết lập một cách vững 
chắc ở bên trong (tâm). Năm điều này, nếu được tu tập và tu dưỡng, sẽ có 
sự giải-thoát của tâm là kết quả của chúng, sự giải-thoát của tâm là kết quả 
và ích lợi của chúng; chúng có sự giải-thoát nhờ trí-tuệ là kết quả của 


chúng, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ là kết quả và ích lợi của chúng. 


“Khi một Tỳ kheo được giải-thoát trong tâm và được giải-thoát nhờ 
trí-tuệ, người đó được gọi là một Tỳ kheo đã loại bỏ thanh rào-cản, đã san 
bằng hào-cản, đã nhồ bỏ cột-cản; là người hết dính bản-lề, bậc thánh thiện 
đã hạ bỏ cò-xí (biểu ngữ, danh phận), đã đặt xuống gánh nặng, không còn 


ràng-buộc.!%2 


() “Và theo cách nào một Tỳ kheo đã loại bỏ thanh rào-cản? Ở đây, 


§2 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


một Tỳ kheo đã đẹp bỏ vô-minh, đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm nó thành 
như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó để không còn không còn khởi 
sinh trong tương lai. Theo cách như vậy là một Tỳ kheo đã loại bỏ thanh 


rào-cản. 


(1) “Và theo cách nào một Tỳ kheo đã san bằng hào-cản? Ở đây, một 
Tỳ kheo đã dẹp bỏ sự lang thang trôi dạt trong sự (tái) sinh vốn tạo ra sự 
hiện-hữu mới; người đó đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm nó thành như gốc trơ 
của cây cọ chết, đã xóa số nó để không còn không còn khởi sinh trong 


tương lai. Theo cách như vậy là một Tỳ kheo đã san bằng hào-sâu. 


(ii) “Và theo cách nào một Tỳ kheo đã nhồ bỏ cột-cản? Ở đây, một 
Tỳ kheo đã dẹp bỏ dục-vọng, đã đã cắt bỏ nó tận sốc, đã làm nó thành như 
gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó để không còn không còn khởi sinh 


trong tương lai. Theo cách như vậy là một Tỳ kheo đã bứng nhồ trụ-đá. 


(iv) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là người không còn bị ách-khóa? 
Ở đây, một Tỳ kheo đã dẹp bỏ năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), 
đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa 
số nó để không còn không còn khởi sinh trong tương lai. Theo cách nào là 
một Tỳ kheo đã không còn bị ách-khóa. 


(v) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là bậc thánh thiện đã hạ bỏ cò-xí, 
đã đặt xuống gánh nặng, không còn ràng-buộc? Ở đây, một Tỳ kheo đã 
đẹp bỏ sự tự-ta (ngã mạn), đã đã cắt bỏ nó tận sốc, đã làm nó thành như 
gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó đề không còn không còn khởi sinh 
trong tương lai. Theo cách như vậy là một Tỳ kheo là bậc thánh thiện đã 
hạ bỏ cờ-xí, đã đặt xuống gánh nặng, không còn ràng-buộc.” 


72 (2) Sự Giải Thoát Của Tâm (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm điêu này, nêu được tu tập và tu dưỡng, sẽ 
có sự giải-thoát của tâm là kêt quả của chúng, sự giảIi-thoát của tâm là kêt 
quả và ích lợi của chúng; chúng có sự giải-thoát nhờ trí-tuệ là kêt quả của 


chúng, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ là kết quả và ích lợi của chúng. Năm đó là 


.- 83 


gì? 

“Nhận-thức về sự vô-thường, nhận-thức về sự khổ trong thứ vô- 
thường, nhận-thức sự vô-ngã trong thứ vô-thường, nhận-thức VỀ Sự dẹp-bỏ 
(buông bỏ, từ bỏ), nhận-thức về sự chán-bỏ.!?3 Năm điều này, nếu được 
tu tập và tu dưỡng, sẽ có sự giải-thoát của tâm là kết quả của chúng, sự 
giải-thoát của tâm là kết quả và ích lợi của chúng; chúng có sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ là kết quả của chúng, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ là kết quả và ích 


lợi của chúng. 


“Khi một Tỳ kheo được giải-thoát trong tâm và được giải-thoát nhờ 
trí-tuệ, người đó được gọi là một Tỳ kheo đã loại bỏ thanh rào-cản, đã san 
bằng hào-cản, đã nhồ bỏ cột-cản; là người hết dính bản-lề, bậc thánh thiện 
đã hạ bỏ cò-xí (biểu ngữ, danh phận), đã đặt xuống gánh nặng, không còn 
ràng-buộc. 

(¡) “Và theo cách nào một Tỳ kheo đã loại bỏ thanh rào-cản? Ở đây, 
một Tỳ kheo đã đẹp bỏ vô-minh, đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm nó thành 
như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó để không còn không còn khởi 
sinh trong tương lai. Theo cách như vậy là một Tỳ kheo đã loại bỏ thanh 


rào-cản. 


[Tiếp tục các đoạn (ïì), (ii), (iv)., (v) như kinh kế trên. ] 


73 (3) Người An Trú Trong Giáo Pháp (I) 

Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “người an trú trong Giáo Pháp, 
người an trú trong Giáo Pháp°.!?* Theo cách nào là một Tỳ kheo an trú 
trong Giáo Pháp?” 

(1) “Ở đây, này Tỳ kheo, một Tỳ kheo học Giáo Pháp—từ những thể 
loại kinh: kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, kinh thị 
kệ, kinh tự cảm hứng nói ra (kinh Phật tự thuyết), kinh trích dẫn, kinh bốn 


84 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


sinh (của Phật), kinh những chuyện tuyệt vời, và kinh vấn đáp—người đó 
trải qua cả ngày chỉ lo học Giáo Pháp, nhưng lơ là sự tách-ly (ân dật) và 
không hết mình vì (để tu tập) sự vắng-lặng bên trong của tâm. Đây được 
gọi là một Tỳ kheo bị cuốn hút trong việc học vấn, chứ không phải người 


an trú trong Giáo Pháp. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo chỉ dạy Giáo Pháp cho những người khác 
một cách chi tiết mà mình đã nghe và đã học. Người đó trải qua cả ngày 


175 nhựng lơ là sự tách-ly (ân dật) và không 


chỉ lo chỉ dạy về Giáo Pháp, 
hết mình vì (để tu tập) sự vắng-lặng bên trong của tâm. Đây được gọi là 
một Tỳ kheo bị cuốn hút trong việc học vấn, chứ không phải người an trú 


trong Giáo Pháp. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo tụng đọc Giáo Pháp một cách chi tiết mà 
mình đã nghe và đã học. Người đó trải qua cả ngày chỉ lo việc tụng đọc, 
nhưng lơ là sự tách-ly (ân dật) và không hết mình vì (để tu tập) sự vắng- 
lặng bên trong của tâm. Đây được gọi là một Tỳ kheo bị cuốn hút trong 


việc học vấn, chứ không phải người an trú trong Giáo Pháp. 


(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo suy ngẫm, suy xét, và bằng tâm kiểm tra 
Giáo Pháp mà mình đã nghe và đã học. Người đó trải qua cả ngày chỉ lo 
nghĩ suy về Giáo Pháp, nhưng lơ là sự tách-ly (ân dật) và không hết mình 
vì (để tu tập) sự vắng-lặng bên trong của tâm. Đây được gọi là một Tỳ 
kheo bị cuốn hút trong việc học vấn, chứ không phải người an trú trong 
Giáo Pháp. 

(5) “Ở đây, một Tỳ kheo học Giáo Pháp—từ những thể loại kinh: 
kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, kinh thi kệ, kinh tự 
cảm hứng nói ra (kinh Phật tự thuyết), kinh trích dẫn, kinh bốn sinh (của 
Phật), kinh những chuyện tuyệt vời, và kinh vẫn đáp —nhưng người đó 
không trải qua cả ngày chỉ lo việc học Giáo Pháp. Người đó không lơ là sự 
tách-ly (ân dật) và hết mình vì (để tu tập) sự vắng-lặng bên trong của 
tâm.!® Chính theo cách này một Tỳ kheo là người an trú trong Giáo 
Pháp. 


°Ò 85 


“Như vậy, này Tỳ kheo, ta đã dạy cho thầy (1) người bị cuốn hút 
trong sự học vấn, (2) người bị cuốn hút trong sự chỉ dạy, (3) người bị cuốn 
hút trong sự tụng đọc, (4) người bị cuốn hút trong sự nghĩ suy, và (5) 
người an trú trong Giáo Pháp. Những gì cần phải làm bởi một người thầy 
bi mẫn vì lòng bi mẫn dành cho những đệ tử của mình, vì sự tìm kiếm 
phúc lợi cho họ, thì ta đã làm xong đối với các thầy. Này các Tỳ kheo, đây 
có những gốc cây, ngoài kia có những chòi trống. Này các Tỳ kheo, hãy 
thiền tập, đừng lơ tâm phóng dật. Đừng đề có lý do phải hồi tiếc sau này. 
Đây là chỉ thị của ta cho các thây.” 


Z4 (4) Người An Trú Trong Giáo Pháp (2) 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thé Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “Người an trú trong Giáo Pháp, 
người an trú trong Giáo Pháp”. Theo cách nào là một Tỳ kheo an trú trong 
Giáo Pháp?” 

(1) “Ở đây, này Tỳ kheo, một Tỳ kheo học Giáo Pháp—từ những thể 
loại kinh: kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, kinh thị 
kệ, kinh tự cảm hứng nói ra (kinh Phật tự thuyết), kinh trích dẫn, kinh bốn 
sinh (của Phật), kinh những chuyện tuyệt vời, và kinh vấn đáp nhưng 
người đó không tiến xa hơn và không hiểu được ý nghĩa của kinh kệ bằng 
trí-tuệ.!7 Đây được gọi là một Tỳ kheo là người bị cuốn hút trong việc 


học vẫn, chứ không phải người an trú trong Giáo Pháp. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo chỉ dạy Giáo Pháp cho những người khác 
một cách chỉ tiết mà mình đã nghe và đã học, nhưng người đó không tiễn 
xa hơn và không hiểu được ý nghĩa của kinh kệ bằng trí-tuệ. Đây được gọi 
là một Tỳ kheo bị cuốn hút trong việc chỉ dạy, chứ không phải người an 
trú trong Cáo Pháp. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo tụng đọc Giáo Pháp cho những người khác 


một cách chỉ tiết mà mình đã nghe và đã học, nhưng người đó không tiến 


86 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


xa hơn và không hiểu được ý nghĩa của kinh kệ bằng trí-tuệ. Đây được gọi 
là một Tỳ kheo bị cuốn hút trong việc tụng đọc, chứ không phải người an 
trú trong Giáo Pháp. 


(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo suy ngẫm, suy xét, và bằng tâm kiểm tra 
Giáo Pháp mà mình đã nghe và đã học, nhưng người đó không tiễn xa hơn 
và không hiểu được ý nghĩa của kinh kệ bằng trí-tuệ. Đây được gọi là một 
Tỳ kheo bị cuốn hút trong việc nghĩ suy, chứ không phải người an trú 
trong Giáo Pháp. 


(5) “Ở đây, một Tỳ kheo học Giáo Pháp—từ những thể loại kinh: 
kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, kinh thi kệ, kinh tự 
cảm hứng nói ra (kinh Phật tự thuyết), kinh trích dẫn, kinh bốn sinh (của 
Phật), kinh những chuyện tuyệt vời, và kinh vẫn đáp— và người đó tiễn 
xa hơn và hiểu được ý nghĩa của kinh kệ bằng trí-tuệ. Chính theo cách này 
một Tỳ kheo là người an trú trong Giáo Pháp. 


“Như vậy, này Tỳ kheo, ta đã dạy cho thầy (1) người bị cuốn hút 
trong sự học vấn, (2) người bị cuốn hút trong sự chỉ dạy, (3) người bị cuốn 
hút trong sự tụng đọc, (4) người bị cuốn hút trong sự nghĩ suy, và (5) 
người an trú trong Giáo Pháp. Những gì cần phải làm bởi một người thầy 
bi mẫn vì lòng bi mẫn dành cho những đệ tử của mình, vì sự tìm kiếm 
phúc lợi cho họ, thì ta đã làm xong đối với các thầy. Này các Tỳ kheo, đây 
có những gốc cây, ngoài kia có những chòi trống. Này các Tỳ kheo, hãy 
thiền tập, đừng lơ tâm phóng dật. Đừng để có lý do phải hối tiếc sau này. 
Đây là chỉ thị của ta cho các thây.” 


75 (5) Những Chiến Binh (1) 

(D “Này các Tỳ kheo, có năm loại chiến binh được thấy có trong thế 
gian. Năm đó là gì? 

(1) “Ở đây, có chiến binh khi nhìn thấy đám bụi mịt mù thì chùn 
bước, rủn chí, không dám xông trận.'”8 Này các Tỳ kheo, có chiến binh 


như vậy. Đây là loại chiến binh thứ nhất thấy có trong thế gian. 


° 87 


(2) “Lại nữa, có chiến binh chịu được đám bụi mịt mù, nhưng khi 
nhìn thấy cờ xí (phe địch) thì chùn bước, rủn chí, không dám xông trận. 
Này các Tỳ kheo, có chiến binh như vậy. Đây là chiến binh thứ hai thấy 


có trong thế gian. 


(3) “Lại nữa, có chiến binh chịu được đám bụi mịt mù, cờ xí (phe 
địch), nhưng khi nghe tiếng la thét thì chùn bước, rủn chí, không dám 
xông trận. Này các Tỳ kheo, có chiến binh như vậy. Đây là chiến binh thứ 
ba thấy có trong thế gian. 


(4) “Lại nữa, có chiến binh chịu được đám bụi mịt mù, cờ xí (phe 
địch), tiếng la thét, nhưng khi bị đánh là bị thương hay chết. Đây là chiến 
binh thứ tư thấy có trong thế gian. 


(Š) “Lại nữa, có chiến binh chịu được đám bụi mịt mù, cờ xí (phe 
địch), tiếng la thét, và khi bị đánh là không bị thương hay chết. Sau khi 
chiến thắng, người đó tung hô chiến thắng và đứng vững ở đầu chiến trận. 


Đây là chiến binh thứ năm thấy có trong thế gian. 
“Đây là năm loại chiến binh được thấy có trong thế gian. 


(II) “Cũng giống như vậy, có năm loại người giống năm loại chiến 
binh đó được thấy có trong số những Tỳ kheo. Năm đó là gì? 


(1) “Ở đây, có Tỳ kheo khi nhìn thấy đám bụi mịt mù thì chùn bước, 
rủn chí, không thê gìn giữ đời sống tâm linh (không tu nỗi nữa). Người đó 
tuyên bố sự yếu nhược của mình trong tu tập [sự mất khả năng tu tiếp], bỏ 
tu, và quay lại đời sống thấp tục.!? Cái gì là đám bụi mịt mù đối với 
người đó? Tỳ kheo đó nghe “Trong làng nọ làng kia phụ nữ và thiếu nữ 
đẹp, hấp dẫn, duyên dáng, da dẻ tuyệt đẹp”. Sau khi nghe vậy, người đó 
chùn bước, rủn chí, không thể gìn giữ đời sống tâm linh. Người đó tuyên 
bố sự yếu nhược của mình trong tu tập, bỏ tu, và quay lại đời sống thấp 
tục. Đây là đám bụi mù đối với người đó. Ta nói rằng, người nảy giống 
như loại chiến binh, khi nhìn thấy đám bụi mịt mù thì chùn bước, rủn chí, 
không dám xông trận. Này các Tỳ kheo, có người như vậy ở đây. Đây là 
loại người thứ nhất [giống một chiến binh] được thấy có trong số những 


88 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


Tỳ kheo. 


(2) “Lại nữa, có Tỳ kheo có thể chịu được đám bụi mù, nhưng khi 
nhìn thấy cờ xí thì chùn bước, rủn chí, không thể gìn giữ đời sống tâm 
linh. Người đó tuyên bố sự yếu nhược của mình trong tu tập, bỏ tu, và 
quay lại đời sống thấp tục. Cái gì là cờ xí đối với người đó? Tỳ kheo đó 
không nghe “Trong làng nọ làng kia phụ nữ và thiếu nữ đẹp, hấp dẫn, 
duyên dáng, da đẻ tuyệt đẹp” mà chính mình nhìn thấy phụ nữ và thiếu nữ 
đẹp, hấp dẫn, duyên dáng, da dẻ tuyệt đẹp. Sau khi nhìn thấy phụ nữ như 
vậy, người đó chùn bước, rủn chí, không thể gìn giữ đời sống tâm linh. 
Người đó tuyên bố sự yêu nhược của mình trong tu tập, bỏ tu, và quay lại 
đời sống thấp tục. Đây là cờ xí đối với người đó. Ta nói rằng, người này 
giống như loại chiến binh có thể chịu được đám bụi mù, nhưng khi nhìn 
thấy cờ xí thì chùn bước, rủn chí, không dám xông trận. Này các Tỳ kheo, 
có người như vậy ở đây. Đây là loại người thứ hai thấy có trong số những 
Tỳ kheo. 


(3) “Lại nữa, có Tỳ kheo có thể chịu được đám bụi mù, cờ xí, nhưng 
khi nghe tiếng la thét thì chùn bước, rủn chí, không thể gìn giữ đời sống 
tâm linh. Người đó tuyên bố sự yếu nhược của mình trong tu tập, bỏ tu, và 
quay lại đời sống thấp tục. Cái gì là tiếng la thét đối với người đó? Khi Tỳ 
kheo đó đã đi vô rừng, đến một gốc cây, hay một chòi trỗng, một phụ nữ 
đến gần người đó, mỉm cười, tán gẫu với người đó, cười cợt người đó, và 
trêu đùa người đó thì chùn bước, rủn chí, không thể gìn giữ đời sống tâm 
linh. Người đó tuyên bố sự yếu nhược của mình trong tu tập, bỏ tu, vả 
quay lại đời sống thấp tục. Đây là tiếng la thét đối với người đó. Ta nói 
rằng, người này giống như loại chiến binh có thể chịu được đám bụi mù, 
cờ xí, nhưng khi nghe tiếng la thét thì chùn bước, rủn chí, không dám 
xông trận. Này các Tỳ kheo, có người như vậy ở đây. Đây là loại người 
thứ ba thấy có trong số những Tỳ kheo. 

(4) Lại nữa, có Tỳ kheo có thể chịu được đám bụi mù, cờ xí, tiếng la 
thét, nhưng khi bị đánh thì bị thương hay chết. Cái gì là cú đánh đối với 
người đó? Khi Tỳ kheo đó đã đi vô rừng, đến một gốc cây, hay một chòi 


° 89 


trống, một phụ nữ đến gần người đó, ngồi xuống hay nằm xuống bên 
cạnh, và ôm ấp người đó. Khi người phụ nữ làm vậy, người đó quan hệ 
tính dục với cô ta mặc dù vẫn chưa bỏ tu và chưa tuyên bố sự yếu nhược 
[mất khả năng tu tiếp] của mình. Đây là cú đánh đối với người đó. Ta nói 
rằng, người này giống loại chiến binh có thể chịu được đám bụi mù, cờ xí, 
tiếng la thét, nhưng khi bị đánh thì bị thương hay chết. Này các Tỳ kheo, 
có người như vậy ở đây. Đây là loại người thứ tư thấy có trong số những 
Tỳ kheo. 


(5) Lại nữa, có Tỳ kheo có thể chịu được đám bụi mù, cờ xí, tiếng la 
thét, và khi bị đánh không bị thương hay chết. Sau khi chiến thắng, người 
đó tung hô chiến thắng và đứng vững ở đầu chiến trận. Cái gì là chiến 
thắng đối với người đó? Khi Tỳ kheo đó đã đi vô rừng, đến một gốc cây, 
hay một chòi trống, một phụ nữ đến gần người đó, ngồi xuống hay năm 
xuống bên cạnh, và ôm ấp người đó. Nhưng người đó tự gỡ bản thân khỏi 
tình thế đó, giải thoát bản thân, và bỏ đi tới nơi mình muốn ở. 

“Rồi, người đó lánh về nơi ở tách-ly ân dật: như một chỗ trong rừng, 
chỗ một gốc cây, một ngọn núi, một khe núi, một hang động ngang sườn 
núi, một nghĩa địa, một nơi thoáng đãng, một đồng rơm. Rồi, sau khi đã đi 
vô rừng, đến một gốc cây, hay một chòi trống, người đó ngồi xuống, hai 
chân chéo nhau, giữ thân thăng, và thiết lập sự chánh-niệm ở trước mặt. 
(1) Sau khi đã đẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) đối với thể giới, người đó 
sống với một cái tâm không còn thèm-muốn; người đó thanh lọc tâm mình 
khỏi sự thèm-khát. (2) Sau khi đã dẹp bỏ sự ác-ý và thù-ghét (sân), người 
đó sống với một cái tâm không còn sự ác-ý, đầy bi-mẫn đối với tất cả 
chúng sinh; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự ác-ý và thù-ghét. (3) Sau 
khi đã dẹp bỏ sự đò-đẫn và buồn-ngủ, người đó sống không còn sự đò-đẫn 
và buồn-ngủ, nhận thức ánh sáng, có chánh-niệm và có sự rõ-biết; người 
đó thanh lọc tâm mình khỏi buồn-ngủ và đò-đẫn. (4) Sau khi đã dẹp bỏ sự 
bắt-an và hối-tiếc, người đó sống không có sự khích-động, với một cái 
tâm hướng nội đầy bình-an; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự bất-an 
và hồi-tiếc. (5) Sau khi đã dẹp bỏ sự nghi-ngờ, người đó sống vượt khỏi 


90 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


nghi-ngờ, không còn hoài nghi về những phẩm chất thiện; người đó thanh 
lọc tâm mình khỏi sự nghi-ngờ. 


“Sau khi đã dẹp bỏ năm chướng-ngại đó, là những ô-nhiễm của tâm 
làm suy yếu trí-tuệ, và sau khi tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan 
(dục lạc), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền) ... tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không còn khổ 


hay sướng, có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả. 


“Khi tâm người đó đã được đạt-định theo cách này, được thanh lọc, 
được thanh tây, không uế nhiễm, không còn những ô-nhiễm, dễ uốn nắn, 
dễ điều khiển, vững vàng, và đã đạt tới sự bắt-động, người đó hướng nó 
(tâm) tới trí-biết về sự đã tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận minh).!#° Người đó 
hiểu được đúng như nó thực là: 'Đây là khổ”. Người đó hiểu được đúng 
như nó thực là: “Đây là nguồn-gốc khổ' ... “Đây là sự chấm-dứt khổ' ... 
“Đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ'. Người đó hiểu được đúng 
như nó thực là: “Đây là những ô-nhiễm'. Người đó hiểu được đúng như nó 
thực là: “Đây là nguồn-gốc những ô-nhiễm'... “Đây là sự chấm-dứt 
những ô-nhiễm'... “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt những ô- 
nhiễm'. Khi người đó biết và thấy như vậy, tâm của người đó sẽ được giải 
thoát khỏi ô-nhiễm của/do tham-dục (dục lậu), khỏi ô-nhiễm của/do sự 
hiện-hữu (hữu lậu), và khỏi ô-nhiễm của/do vô-minh (vô minh lậu). Khi 
tâm được giải-thoát thì có sự-biết: “[Tâm] được giải-thoát." Người đó hiểu 
rằng: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm 
đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 
Đây là chiến-thắng của người đó trong trận chiến. 


“Này các Tỳ kheo, ta nói rằng, người này giống loại chiến binh có thể 
chịu được đám bụi mù, cờ xí, tiếng la thét, và bị đánh không bị thương 
hay chết, và người đó, sau khi chiến thắng, người đó tung hô chiến thắng 
và đứng vững ở đầu chiến trận. Này các Tỳ kheo, có người như vậy ở đây. 
Đây là loại người thứ năm thấy có trong số những Tỳ kheo. 


“Đây là năm loại người giống năm loại chiến binh được thấy có trong 
số những Tỳ kheo.” 


.«0] 


76 (6) Những Chiến Binh (2) 


(ID) “Này các Tỳ kheo, có năm loại chiến binh này được thấy có trong 
thế gian. Năm đó là gì? 


(1) “Ở đây, có chiến binh cầm kiếm và khiêng, mang cung và giỏ tên, 
và xông vào trận chiến. Người đó cô gắng và nỗ lực hết sức, nhưng quân 
thù đã sát hại và kết liễu anh ta. Này các Tỳ kheo, có chiến binh như vậy. 
Đây là loại chiến binh thứ nhất thấy có trong thế gian. 


(2) “Lại nữa, có chiến binh cầm kiếm và khiêng, mang cung và giỏ 
tên, và xông vào trận chiến. Người đó cố gắng và nỗ lực hết sức, nhưng 
quân thù đã sát thương anh ta. [Những chiến hữu của người đó] đưa người 
đó ra và chở về chỗ người thân quyến của anh ta. Khi họ đang chở người 
đó đi, chưa kịp tới chỗ người thân, người đó đã chết dọc đường. Này các 
Tỳ kheo, có chiến binh như vậy. Đây là loại chiến binh thứ hai thấy có 
trong thế gian. 


(3) “Lại nữa, có chiến binh cầm kiếm và khiêng, mang cung và giỏ 
tên, và xông vào trận chiến. Người đó cố gắng và nỗ lực hết sức, nhưng 
quân thù đã sát thương anh ta. [Những chiến hữu của người đó] đưa người 
đó ra và chở về chỗ người thân quyến của anh ta. Những người thân của 
anh lo chữa trị và chăm sóc cho anh, nhưng trong khi họ đang chăm sóc 
thì anh ta chết do vết thương nặng. Này các Tỳ kheo, có chiến binh như 
vậy. Đây là loại chiến binh thứ ba thấy có trong thế gian. 


(4) “Lại nữa, có chiến binh cầm kiếm và khiêng, mang cung và giỏ 
tên, và xông vào trận chiến. Người đó cố gắng và nỗ lực hết sức, nhưng 
quân thù đã sát thương anh ta. [Những chiến hữu của người đó] đưa người 
đó ra và chở về chỗ người thân quyến của anh ta. Những người thân của 
anh lo chữa trị và chăm sóc cho anh, và kết quả là anh ta bình phục khỏi 
vết thương. Này các Tỳ kheo, có chiến binh như vậy. Đây là loại chiến 
binh thứ tư thấy có trong thế gian. 


(Š) “Lại nữa, có chiên binh câm kiêm và khiêng, mang cung và giỏ 


92 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


tên, và xông vào trận chiến. Sau khi chiến thắng, người đó tung hô chiến 
thắng và đứng vững ở đầu chiến trận. Này các Tỳ kheo, có chiến binh như 
vậy ở đây. Đây là loại chiến binh thứ năm thấy có trong thế gian. 


“Đây là năm loại chiến binh được thấy có trong thế gian. 


(II) “Cũng giống như vậy, có năm loại người này giống năm loại 


chiến binh được thấy có trong số những Tỳ kheo. Năm đó là gì? 


(1) “Ở đây, có Tỳ kheo sống nhờ vào một làng xóm hay thị trấn. Vào 
buổi sáng, người đó mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa đi vô làng 
hay thị trấn để khất thực, với thân, lời-nói, và tâm không được phòng hộ, 
không thiết lập sự chánh-niệm, các căn cảm-nhận (giác quan) không được 
kiềm chế. Tới đó nhìn thấy những phụ nữ ăn mặc hớ hênh và hở hang. Khi 
nhìn thấy họ, nhục-dục xâm chiếm tâm người đó. Với tâm bị xâm chiếm 
bởi nhục-dục, người đó quan hệ tính dục với họ khi chưa tuyên bố về sự 
yếu nhược của mình [sự mất khả năng tu tiếp] và bỏ tu. Ta nói rằng, người 
này giống như loại chiến binh cầm kiếm và khiêng ... xông vào trận chiến 
nhưng quân thù đã sát hại và kết liễu anh ta, trong khi anh ta đang cố gắng 
và nỗ lực trong trận chiến. Này các Tỳ kheo, có người như vậy ở đây. Đây 
là loại người thứ nhất [giống một chiến binh] được thấy có trong số những 
Tỳ kheo. 


(2) “Lại nữa, có Tỳ kheo sống nhờ vào một làng xóm hay thị trấn. 
Vào buổi sáng, người đó mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa đi vô 
làng hay thị trấn để khất thực ... Tới đó nhìn thấy những phụ nữ ăn mặc 
hớ hênh và hở hang. Khi nhìn thấy họ, nhục-dục xâm chiếm tâm người đó. 
Với cái tâm bị xâm chiếm bởi nhục-dục, người đó bị đốt cháy về thân và 
về tâm [bằng cơn sốt của nhục-dục]. Người đó nghĩ: “Ta nên quay về tu 
viện (tịnh xá, chùa) và báo cho các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, tôi đã bị 
ám muội bởi nhục-dục, bị áp chế bởi nhục-dục. Tôi không thể tiếp tục gìn 
giữ đời sống tâm linh. Sau khi đã tuyên bố sự yếu nhược bất khả tu tiếp 


của tôi, tôi sẽ bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục.” Trong khi người đó 
đang quay về tu viện, chưa kịp tới tu viện, người đó đã tuyên bố sự yếu 


nhược bắt khả tu tiếp của người đó, và bỏ tu, và quay lại đời sống thấp 


„93 


tục. Ta nói rằng, người này giống loại chiến binh cầm kiếm và khiêng ... 
xông vào trận chiến nhưng quân thù đã sát thương anh ta, trong khi anh ta 
đang cô gắng và nỗ lực trong trận chiến, và sau đó được đưa ra và chở về 
chỗ người thân quyến của anh ta, nhưng anh ta chết dọc đường trước khi 
tới chỗ người thân. Này các Tỳ kheo, có người như vậy ở đây. Đây là loại 
người thứ hai thấy có trong số những Tỳ kheo. 


(3) “Lại nữa, có Tỳ kheo sống nhờ vào một làng xóm hay thị trấn. 
Vào buổi sáng, người đó mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa đi vô 
làng hay thị trần để khất thực ... Tới đó nhìn thấy những phụ nữ ăn mặc 
hớ hênh và hở hang. Khi nhìn thấy họ, nhục-dục xâm chiếm tâm người đó. 
Với cái tâm bị xâm chiếm bởi nhục-dục, người đó bị đốt cháy về thân và 
về tâm [bằng cơn sốt của nhục-dục]. Người đó nghĩ: “Ta nên quay về tu 
viện (tịnh xá, chùa) và báo cho các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, tôi đã bị 
ám muội bởi nhục-dục, bị áp chế bởi nhục-dục. Tôi không thể tiếp tục gìn 
giữ đời sống tâm linh. Sau khi đã tuyên bố sự yếu nhược bắt khả tu tiếp 
của tôi, tôi sẽ bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục.” Người đó về tới tu 
viện và thông báo cho các Tỳ kheo. Rồi những Tỳ kheo đồng đạo khởi 
xướng và chỉ dẫn cho người đó: “Này đạo hữu, đức Thế Tôn đã tuyên 
thuyết rằng những khoái-lạc giác quan (dục lạc) “chỉ mang lại một ít sự 
thỏa-thích [vị ngọt] nhưng nhiều khổ đau và tuyệt vọng và rằng sự nguy- 
hại trong chúng còn nhiều hơn nữa'.!°8! Bằng ví dụ khúc xương, đức Thế 
Tôn đã tuyên thuyết rằng những khoái-lạc giác quan “chỉ mang lại một ít 
sự thỏa-thích nhưng nhiều khổ đau và tuyệt vọng và rằng sự nguy-hại 
trong chúng còn nhiều hơn nữa”. Bằng miếng thịt ... bằng ví dụ đuốc rơm 
... bằng ví dụ hồ than đang cháy ... bằng ví dụ giấc mộng ... bằng ví dụ 
đồ đạc mượn tạm... bằng ví dụ trái cây trên cây ... bằng ví dụ cái dao và 
thớt của người bán thịt... bằng ví dụ cắn gươm ... bằng ví dụ đầu rắn, 
đức Thế Tôn đã khắng định rằng những khoái-lạc giác quan “chỉ mang lại 
một ít sự thỏa-thích nhưng nhiều khổ đau và tuyệt vọng và rằng sự nguy- 
hại trong chúng còn nhiều hơn nữa). Hãy vui thích đời sống tâm linh (tu 
hành, phạm hạnh). Đừng có nghĩ chuyện mình bất khả năng tu tiếp, rồi bỏ 
tu, và quay lại đời sống thấp tục.” Trong khi người đó đang được khởi 


94 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


xướng và chỉ dẫn theo cách như vậy, người đó lại phản đối: “Này các 
thiện hữu, mặc dù đức Thế Tôn đã tuyên thuyết rằng những khoái-lạc giác 
quan “chỉ mang lại một ít sự thỏa-thích nhưng nhiều khổ đau và tuyệt 
vọng và răng sự nguy-hại trong chúng còn nhiều hơn nữa”, nhưng, tôi vẫn 
không thể tiếp tục duy trì đời sống tâm linh. Sau khi đã tuyên bố sự yếu 
nhược bất khả tu tiếp của mình, tôi sẽ bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. 
Và sau khi đã tuyên bố sự bất khả tu tiếp và bỏ tu, người đó quay lại đời 
sống thấp tục. Ta nói rằng, người này giống loại chiến binh cầm kiếm và 
khiêng ... xông vào chiến trận nhưng bị quân thù sát thương, trong khi 
anh ta đang cố găng và nỗ lực trong trận chiến, và sau đó được đưa ra và 
chở về chỗ người thân quyến của anh ta, họ đã lo trị và chăm sóc cho anh 
ta, nhưng anh ta chết do vết thương nặng. Này các Tỳ kheo, có người như 
vậy ở đây. Đây là loại người thứ ba thấy có trong số những Tỳ kheo. 


(4) “Lại nữa, có Tỳ kheo.... [giống hệt đoạn (3) kế trên... cho đến 
chổ:] ... Trong khi người đó đang được khởi xướng và chỉ dẫn theo cách 
như vậy, người đó nói: “Này các đạo hữu, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ tiếp tục tu, 
tôi sẽ vui thích đời sống tâm linh [tu hành, phạm hạnh]. Tôi sẽ không nghĩ 
tới chuyện bất khả năng tu tiếp, rồi bỏ tu, và quay lại đời sống thấp tục. 
Ta nói rằng, người này giống loại chiến binh cầm kiếm và khiêng ... xông 
vào chiến trận nhưng bị quân thù sát thương, trong khi anh ta đang cố 
gắng và nỗ lực trong trận chiến, và sau đó được đưa ra và chở về chỗ 
người thân quyến của anh ta, họ đã lo trị và chăm sóc cho anh ta, và sau 
đó anh ta bình phục khỏi vết thương. Này các Tỳ kheo, có người như vậy 
ở đây. Đây là loại người thứ tư thấy có trong số những Tỳ kheo. 


(5) “Lại nữa, có Tỳ kheo có Tỳ kheo sống nhờ vào một làng xóm hay 
thị trần. Vào buổi sáng, người đó mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa 
đi vô làng hay thị trấn để khát thực, với thân, lời-nói, và tâm được phòng 
hộ, sự chánh-niệm được thiết lập, các căn cảm-nhận (giác quan) được 
kiềm chế. Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, người đó không nắm giữ 
những dấu-hiệu (tướng) và đặc-điểm (nét) của nó. Bởi vì, nếu người đó để 
căn-mắt không được phòng hộ, thì những trạng thái bất thiện xấu ác như 


„95 


thích-muôn (tham) và phiên-bực (ưu) sẽ xâm chiêm người đó, người đó tu 
tập sự kiêm-chê nó; người đó phòng hộ căn mắt, người đó đảm nhận việc 


kiêm-chê căn mắt. 


“Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai ... Khi ngửi thấy một mùi- 
hương bằng mũi ... Khi nếm thấy một mùi-vị bằng lưỡi ... Khi cảm thấy 
một đối-tượng chạm xúc bằng thân ... Khi nhận biết một hiện-tượng thuộc 
tâm bằng tâm, người đó không nắm giữ những dấu-hiệu và đặc-điểm của 
nó. Bởi vì, nếu người đó đề căn-tai ... căn-tâm không được phòng hộ, thì 
những trạng thái bất thiện xấu ác như thích-muốn (tham) và phiền-bực 
(ưu) sẽ xâm chiếm người đó, người đó tu tập sự kiềm-chế nó; người đó 
phòng hộ căn-tai ... căn-tâm, người đó đảm nhận việc kiềm-chế căn-tai ... 


căn-tâm. 


“Sau khi trở về sau một vòng đi khất thực, sau khi ăn trưa, người đó 
lánh về nơi ở tách-ly ân dật: như một chỗ trong rừng, chỗ một gốc cây, 
một ngọn núi, một khe núi, một hang động ngang sườn núi, một nghĩa địa, 
một nơi thoáng đãng, một đống rơm. Rồi, sau khi đã đi vô rừng, đến một 
gốc cây, hay một chòi trống, người đó ngồi xuống, hai chân chéo nhau, 
giữ thân thắng, và thiết lập sự chánh-niệm ở trước mặt. (1) Sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn (tham) đối với thế giới ... [ép tực đoạn y hệt đoạn (5). 
phân (ID của kinh 5:75 kế trên ... cho đến chỗ:] ... Người đó hiểu rằng: 
“Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm 
xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.` Ta nói 
rằng, người này giống loại chiến binh cầm kiếm và khiêng ... xông vào 
trận chiến, và sau khi chiến thắng, người đó tung hô chiến thắng và đứng 
vững ở đầu chiến trận. Này các Tỳ kheo, có người như vậy ở đây. Đây là 
loại người thứ năm thấy có trong số những Tỳ kheo. 


“Đây là năm loại người được thấy có trong số những Tỳ kheo.” 


77 (7) Những Hiểm Họa Tương Lai (T) 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống tu trong rừng suy xét (quán 


96 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


chiếu) về năm hiểm-họa tương lai là đủ để người đó sống chuyên chú, 
nhiệt thành, và kiên định để đạt tới điều chưa đạt tới, để thành tựu điều 
chưa được thành tựu, để chứng ngộ điều chưa được chứng ngộ. Năm đó là 
gì? 

(1) “Ở đây, một Tỳ kheo sống tu trong rừng suy xét như vầy: “Giờ ta 
đang sống chỉ một mình trong rừng. Nhưng khi đang sống ở đây, biết đâu 
có thể rắn căn ta, có thể bọ cạp cắn ta, hay rết căn ta. Vì ta có thể chết bất 
cứ lúc nào, nên điều đó là một trở ngại cho ta. Vậy giờ ta phải phát khởi 
sự nỗ-lực (tinh tấn) để đạt tới điều chưa đạt tới, để thành tựu điều chưa 
được thành tựu, để chứng ngộ điều chưa được chứng ngộ.” Đây là hiểm- 
họa tương lai thứ nhất, quán chiếu về nó cũng đủ để một Tỳ kheo sống tu 
trong rừng sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... để chứng ngộ 


điêu chưa được chứng ngộ. 


(2) “Thêm nữa, một Tỳ kheo sống tu trong rừng suy xét như vầy: 
“Giờ ta đang sống chỉ một mình trong rừng. Nhưng khi đang sống ở đây, 
biết đâu có thê ta đi bị vấp té, hay có thể thức-ăn ta ăn hại chết ta, hay có 
thê mật hay đờm hay gió độc bị kích động trong ta làm ta chết. Vì ta có 
thê chết bất cứ lúc nào, nên điều đó là một trở ngại cho ta. Vậy giờ ta phải 
phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) để đạt tới điều chưa đạt tới, để thành tựu 
điều chưa được thành tựu, để chứng ngộ điều chưa được chứng ngộ.” Đây 
là hiêm-họa tương lai thứ hai, suy xét về nó cũng đủ đề một Tỳ kheo sống 
tu trong rừng sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... để chứng ngộ 


điêu chưa được chứng ngộ. 


(3) “Thêm nữa, một Tỳ kheo sống tu trong rừng quán chiếu như vầy: 
“Giờ ta đang sống chỉ một mình trong rừng. Nhưng khi đang sống ở đây, 
biết đâu có thể ta gặp phải thú dữ như sư tử, cọp, báo, sấu, hay linh câu, 
và có thể chúng lấy mạng của ta. Vì ta có thể chết bất cứ lúc nào, nên điều 
đó là một trở ngại cho ta. Vậy giờ ta phải phát khởi sự nỗ-lực (tinh tắn) để 
đạt tới điều chưa đạt tới, để thành tựu điều chưa được thành tựu, để chứng 
ngộ điều chưa được chứng ngộ.” Đây là hiểm-họa tương lai thứ ba, suy xét 


về nó cũng đủ để một Tỳ kheo sống tu trong rừng sống chuyên chú, nhiệt 


«. 0/7 


thành, và kiên định ... để chứng ngộ điều chưa được chứng ngộ. 


(4) “Thêm nữa, một Tỳ kheo sống tu trong rừng quán chiếu như vây: 
“Giờ ta đang sống chỉ một mình trong rừng. Nhưng khi đang sống ở đây, 
biết đâu có thể gặp phải những dân côn đồ đang trốn tội hoặc đang có ý đồ 
phạm tội, và có thể chúng lấy mạng của ta. Vì ta có thể chết bất cứ lúc 
nào, nên điều đó là một trở ngại cho ta. Vậy giờ ta phải phát khởi sự nỗ- 
lực (tỉnh tấn) để đạt tới điều chưa đạt tới, để thành tựu điều chưa được 
thành tựu, để chứng ngộ điều chưa được chứng ngộ.` Đây là hiểm-họa 
tương lai thứ tư, suy xét về nó cũng đủ để một Tỳ kheo sống tu trong rừng 
sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... để chứng ngộ điều chưa 
được chứng ngộ. 


(5) “Thêm nữa, một Tỳ kheo sống tu trong rừng quán chiếu như vây: 
“Giờ ta đang sống chỉ một mình trong rừng. Nhưng trong rừng có những 


1982 ©ó thể chúng lấy mạng ta. Vì ta có thê chết bất cứ 


loài quỷ dữ phi nhân, 
lúc nào, nên điều đó là một trở ngại cho ta. Vậy giờ ta phải phát khởi sự 
nỗ-lực (tinh tắn) để đạt tới điều chưa đạt tới, để thành tựu điều chưa được 
thành tựu, để chứng ngộ điều chưa được chứng ngộ.` Đây là hiểm-họa 
tương lai thứ năm, suy xét về nó cũng đủ để một Tỳ kheo sống tu trong 
rừng sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... để chứng ngộ điều 


chưa được chứng ngộ. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm hiểm-họa tương lai, suy xét về chúng 
cũng đủ để một Tỳ kheo sống tu trong rừng sống chuyên chú, nhiệt thành, 
và kiên định để đạt tới điều chưa đạt tới, để thành tựu điều chưa được 
thành tựu, để chứng ngộ điều chưa được chứng ngộ.” 


78 (8) Những Hiểm Họa Tương Lai (2) 


“Này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo biết suy xét (quán chiếu) về năm 
hiểm-họa tương lai thì cũng đủ để người đó sống chuyên chú, nhiệt thành, 
và kiên định để đạt tới điều chưa đạt tới, để thành tựu điều chưa được 
thành tựu, để chứng ngộ điều chưa được chứng ngộ. Năm đó là gì? 


98 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo biết suy xét như vây: “Ta giờ đang trẻ, là 
người trẻ còn chân tóc đen được phú cho hạnh phúc của tuổi trẻ, đang 
trong thời thanh xuân của cuộc đời. Nhưng sẽ đến lúc tuổi già cũng tấn 
công thân thể này. Rồi khi bị giả, bị khuất phục bởi sự già yếu, lúc đó 
không dễ gì chú-tâm [tác ý, chuyên chú] đến giáo lý của Phật; không dễ gì 
lánh về nơi trú-ở xa lánh trong rừng núi. Trước khi cái tình trạng không 
đáng ước, không muốn có và khó chịu đó xảy đến với ta, ta nên mau 
chóng phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) để đạt tới điều chưa đạt tới, để thành 
tựu điều chưa được thành tựu, để chứng ngộ điều chưa được chứng ngộ. 
Nhờ vậy đến lúc ta ở trong tình trạng (già) đó, ta sẽ sống được thư thái, 
cho dù ta bị già yêu." Đây là hiểm-họa tương lai thứ nhất, suy xét về nó 
cũng đủ cho một Tỳ kheo sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... 


để chứng ngộ điều chưa được chứng ngộ. 


(2) “Thêm nữa, một Tỳ kheo biết suy xét như vây: “Giờ ta ít bị bệnh 
hay đau; ta cũng có được hệ tiêu hóa không quá lạnh không quá nóng mà 
vừa phải và thích hợp cho việc chuyên-cần tu tu tập (tỉnh cần). Nhưng sẽ 
đến lúc bệnh tật tấn công thân thể này. Đến khi một người bị bệnh, bị 
khuất phục bởi bệnh đau, lúc đó không dễ gì chú-tâm đến giáo lý của 
Phật; không dễ gì lánh về nơi trú-ở xa lánh trong rừng núi. Trước khi cái 
tình trạng không đáng ước, không muốn có và khó chịu đó xảy đến với ta, 
ta nên mau chóng phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn) để đạt tới điều chưa đạt 
tới, để thành tựu điều chưa được thành tựu, để chứng ngộ điều chưa được 
chứng ngộ. Nhờ vậy đến lúc ta ở trong tình trạng (bệnh) đó, ta sẽ sống 
được thư thái, cho dù ta bị bệnh đau.” Đây là hiểm-họa tương lai thứ hai, 
suy xét về nó cũng đủ cho một Tỳ kheo sống chuyên chú, nhiệt thành, và 


kiên định ... để chứng ngộ điều chưa được chứng ngộ. 


(3) “Thêm nữa, một Tỳ kheo biết suy xét như vây: “Giờ thức-ăn có 
nhiều; vụ mùa bội thu và thức-ăn cúng dường có nhiều, cho nên người tu 
có thể dễ dàng sống qua ngày băng cách đi khất thực chỗ này chỗ nọ. 
Nhưng sẽ đến thời lúc nạn đói, mùa vụ thất bát, khi đó khó có được thức- 
ăn khất thực và người tu khó sống qua ngày băng cách đi khất thực chỗ 


« 99 


nảy chỗ nọ. Vào thời nạn đói, người ta đồ xô tìm tới những nơi có nhiều 
thức-ăn, cho nên những điều-kiện sống ở đó sẽ đông đúc và chen giành. 
Đến lúc những điều-kiện sống bị đông đúc và chen giành, không dễ gì 
chú-tâm đến giáo lý của Phật; không dễ gì lánh về nơi trú-ở xa lánh trong 
rừng núi. Trước khi cái tình trạng không đáng ước, không muốn có và khó 
chịu đó xảy đến với ta, ta nên mau chóng phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) để 
đạt tới điều chưa đạt tới, để thành tựu điều chưa được thành tựu, để chứng 
ngộ điều chưa được chứng ngộ. Nhờ vậy đến lúc ta ở trong tình trạng (nạn 
đói) đó, ta sẽ sống được thư thái, cho dù trong thời nạn đói.” Đây là hiểm- 
họa tương lai thứ ba, suy xét về nó cũng đủ cho một Tỳ kheo sống chuyên 
chú, nhiệt thành, và kiên định ... để chứng ngộ điều chưa được chứng 


^ 


ngộ. 


(4) “Thêm nữa, một Tỳ kheo biết suy xét như vầy: “Giờ mọi người 
đang sống trong sự hòa hảo, một cách hòa đồng, không tranh chấp, hiền 
hòa với nhau như sữa với nước, nhìn nhau bằng những ánh mắt thân từ. 
Nhưng sẽ tới thời lúc bạo loạn giặc giã, khi đó mọi người ở vùng quê 
phóng lên xe cộ bỏ chạy tán loạn. Trong thời lúc bạo loạn giặc giã đó, 
người ta đồ xô tìm đến những nới có sự an toàn, cho nên những điều-kiện 
sống ở đó sẽ đông đúc và chen giành. Đến lúc những điều-kiện sống bị 
đông đúc và chen giành, không dễ gì chú-tâm đến giáo lý của Phật; không 
dễ gì lánh về nơi trú-ở xa lánh trong rừng núi. Trước khi cái tình trạng 
không đáng ước, không muốn có và khó chịu đó xảy đến với ta, ta nên 
mau chóng phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) để đạt tới điều chưa đạt tới, để 
thành tựu điều chưa được thành tựu, để chứng ngộ điều chưa được chứng 
ngộ. Nhờ vậy đến lúc ta ở trong tình trạng (bạo loạn) đó, ta sẽ sống được 
thư thái, cho dù trong thời bạo loạn giặc giã.” Đây là hiểm-họa tương lai 
thứ tư, suy xét về nó cũng đủ cho một Tỳ kheo sống tu trong rừng sống 
chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... để chứng ngộ điều chưa được 


chứng ngộ. 


(5) “Thêm nữa, một Tỳ kheo biết suy xét như vầy: “Giờ Tăng Đoàn 
đang sống một cách an ốn— trong sự hòa hảo, một cách hòa đồng, không 


100 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


có tranh chấp, cùng chung một giọng nói [sự tụng niệm]. Nhưng sẽ đến 
thời lúc có sự chia rẽ trong Tăng Đoàn. Trong thời lúc có sự chia rẽ trong 
Tăng Đoàn, không dễ gì chú-tâm đến giáo lý của Phật; không dễ gì lánh 
về nơi trú-ở xa lánh trong rừng núi. Trước khi cái tình trạng không đáng 
ước, không muốn có và khó chịu đó xảy đến với ta, ta nên mau chóng phát 
khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn) để đạt tới điều chưa đạt tới, để thành tựu điều 
chưa được thành tựu, để chứng ngộ điều chưa được chứng ngộ. Nhờ vậy 
đến lúc ta ở trong tình trạng (bị chia rẽ) đó, ta sẽ sống được thư thái, cho 
dù có sự chia rẽ trong Tăng Đoàn." Đây là hiểm-họa tương lai thứ năm, 
suy xét về nó cũng đủ cho một Tỳ kheo sống tu trong rừng sống chuyên 
chú, nhiệt thành, và kiên định ... để chứng ngộ điều chưa được chứng 


^ 


ngộ. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm hiểm-họa tương lai, suy xét về nó cũng 
đủ cho một Tỳ kheo sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định để đạt tới 
điều chưa đạt tới, để thành tựu điều chưa được thành tựu, để chứng ngộ 


điêu chưa được chứng ngộ.” 


79 (9) Những Hiểm Họa Tương Lai (3) 


“Này các Tỳ kheo, có năm hiểm họa chưa khởi sinh sẽ khởi sinh 
trong tương lai. Các thầy nên nhận ra chúng và có gắng trừ bỏ chúng. 
Năm đó là gì? 

(1) “Trong tương lai, sẽ có những Tỳ kheo không tu thành về thân, 
giới-hạnh, tâm, và trí-tuệ.!?3 Họ thụ giới cho những người khác () (đại 
thọ giới, toàn bộ giới) nhưng họ không thê huấn luyện những người khác 
phần giới-hạnh bậc cao, tâm bậc cao (thiền định), và trí-tuệ bậc cao. Do 
vậy những người học trò này sẽ không tu thành về thân, giới-hạnh, tâm, và 
trí-tuệ. Rồi đến lượt họ sẽ lại thụ giới cho những người khác [sau họ] (i¡), 
và rồi họ cũng không thể huấn luyện những người khác đó phần giới-hạnh 
bậc cao, tâm bậc cao, và trí-tuệ bậc cao. Do vậy những người học trò [sau 


họ] cũng sẽ không tu thành về thân, giới-hạnh, tâm. và trí-tuệ. Vậy đó, này 


5Ò I10I 


các Tỳ kheo, do có sự suy đôi về Giáo Pháp nên có sự suy đôi vê giới luật, 
và do có sự suy đôi về giới luật nên có sự suy đôi vê Giáo Pháp. !° Đây là 
hiểm-họa thứ nhất chưa khởi sinh sẽ khởi sinh trong tương lai. Các thầy 


nên nhận ra và cô găng trừ bỏ nó. 


(2) “Lại nữa, trong tương lai, sẽ có những Tỳ kheo không tu thành về 
thân, giới-hạnh, tâm, và trí-tuệ. Họ ban cho những người khác sự nương- 
dựa vào họ (tức họ làm y chỉ sư cho những người khác)'°*®Š nhưng họ 
không thê huấn luyện những người khác phần giới-hạnh bậc cao, tâm bậc 
cao, và trí-tuệ bậc cao. Do vậy ... [ểiếp tục tương tự đoạn (1) kế trên]... 
Đây là hiểm-họa thứ hai chưa khởi sinh sẽ khởi sinh trong tương lai. Các 


thây nên nhận ra và cô găng trừ bỏ nó. 


(3) “Lại nữa, trong tương lai, sẽ có những Tỳ kheo không tu thành về 
thân, giới-hạnh, tâm, và trí-tuệ. Trong khi tham gia vào cuộc đàm đạo nói 
về Giáo Pháp, trong nhiều câu hỏi và câu trả lời,!'#° họ sẽ rơi vào Giáo 
Pháp tối tăm (hắc pháp) nhưng sẽ không nhận thấy điều đó. Vậy đó, này 
các Tỳ kheo, do có sự suy đôi về Giáo Pháp nên có sự suy đồi về giới luật, 
và do có sự suy đôi về giới luật nên có sự suy đồi về Giáo Pháp. Đây là 
hiểm-họa thứ ba chưa khởi sinh sẽ khởi sinh trong tương lai. Các thầy nên 


nhận ra và cô găng trừ bỏ nó. 


(4) “Lại nữa, trong tương lai, sẽ có những Tỳ kheo không tu thành về 
thân, g1ới-hạnh, tâm, và trí-tuệ. (2) khi những bài thuyết giảng (kinh) được 
nói bởi Như Lai là sâu sắc, sâu sắc về ý nghĩa, vượt trên (xuất) thế gian, 
liên hệ đến tính-không, đang được tụng giảng, thì họ sẽ không muốn lắng 
nghe chúng, không lóng tai nghe chúng, và cũng không áp dụng tâm để 
hiểu chúng; và họ không cho rằng những giáo lý đó nên cần được học hiểu 
và năm vững. (5) Nhưng khi những bài thuyết giảng chỉ là những bài thi 
ca của các thi sĩ, với câu chữ mỹ miễu, được sáng tạo bởi người những 
người ngoài đạo, được nói ra bởi đệ tử [của họ], đang được ngâm đọc, thì 
họ lại muốn lắng nghe chúng, lóng tai nghe chúng, và áp dụng tâm đề hiểu 
chúng, và họ cho rằng những giáo lý đó mới cần được học hiểu và năm 


vững.!°#” Vậy đó, này các Tỳ kheo, do có sự suy đôi về Giáo Pháp nên có 


102 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


sự suy đôi về giới luật, và do có sự suy đôi vê giới luật nên có sự suy đôi 
vê Giáo Pháp. Đây là hiêm-họa thứ tư chưa khởi sinh sẽ khởi sinh trong 
tương lai. Các thây nên nhận ra và cô găng trừ bỏ nó. 


(5) “Lại nữa, trong tương lai, sẽ có những Tỳ kheo không tu thành về 
thân, giới-hạnh, tâm, và trí-tuệ. Những Tỳ kheo trưởng lão—không tu 
thành về thân, giới-hạnh, tâm, và trí-tuệ—những Tỳ kheo trưởng lão sống 
xa hoa (thụ hưởng) và lơi lỏng, những người lãnh đạo (thượng tọa) thì tụt 
lùi (không tu tiến), dẹp bỏ bốn phận sống tách-ly lánh trần; họ không phát 
khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) để đạt tới những điều chưa đạt được, để thành 
tựu những điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ những điều chưa 
chứng ngộ được. Những người kế tục sau đó noi gương làm theo họ. Rồi 
tới phiên những người sau cũng trở nên sống xa hoa và lơi lỏng; những 
người lãnh đạo sau cũng tụt lùi, dẹp bỏ bổn phận sống tách-ly lánh trần; 
những người sau cũng không phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) để đạt tới 
những điều chưa đạt được, đề thành tựu những điều chưa thành tựu được, 
để chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ được. Vậy đó, này các Tỳ kheo, 
do có sự suy đôi về Giáo Pháp nên có sự suy đôi về giới luật, và do có sự 
suy đồi về giới luật nên có sự suy đồi về Giáo Pháp. Đây là hiểm-họa thứ 
năm chưa khởi sinh sẽ khởi sinh trong tương lai. Các thầy nên nhận ra và 
có găng trừ bỏ nó. 

“Này các Tỳ kheo, đây là năm hiểm-họa tương lai chưa khởi sinh sẽ 


khởi sinh trong tương lai. Các thầy nên nhận ra và có gắng trừ bỏ chúng.” 


80 (10) Những Hiểm Họa Tương Lai (4) 


“Này các Tỳ kheo, có năm hiểm họa chưa khởi sinh sẽ khởi sinh 
trong tương lai. Các thầy nên nhận ra chúng và cố gắng trừ bỏ chúng. 
Năm đó là gì? 

(1) “Trong tương lai, sẽ có những Tỳ kheo tham muốn những y-phục 
(cà sa) đẹp tốt. Họ sẽ đẹp bỏ những y-phục làm từ giẻ rách, đẹp bỏ những 


nơi trú-ở xa lánh trong rừng núi, và đô dôn vê những làng xã, thị xã, thành 


„ 103 


phó lớn, sẽ cư trú luôn ở đó; và họ sẽ dính vào sự tìm kiếm những y-phục 
một cách sai trái và không đúng đắn. Đây là hiểm-họa thứ nhất chưa khởi 
sinh sẽ khởi sinh trong tương lai. Các thầy nên nhận ra và cỗ găng trừ bỏ 


⁄ 


nƠØ. 


(2) “Lại nữa, trong tương lai, sẽ có những Tỳ kheo tham muốn những 
thức-ăn ngon tốt. Họ sẽ đẹp bỏ việc đi khất-thực, dẹp bỏ những nơi trú-ở 
xa lánh trong rừng núi, và đồ dồn về những làng xã, thị xã, thành phố lớn, 
sẽ cư trú luôn ở đó; và họ sẽ dính vào sự tìm kiếm những thức-ăn cúng 
dường một cách sai trái và không đúng đắn. Đây là hiểm-họa thứ hai chưa 
khởi sinh sẽ khởi sinh trong tương lai. Các thầy nên nhận ra và cố găng trừ 
bỏ nó. 

(3) “Lại nữa, trong tương lai, sẽ có những Tỳ kheo tham muốn những 
chỗ-ở đẹp tốt. Họ sẽ đẹp bỏ việc sống đưới gốc cây, dẹp bỏ những nơi trú- 
ở xa lánh trong rừng núi, và đồ dồn về những làng xã, thị xã, thành phố 
lớn, sẽ cư trú luôn ở đó; và họ sẽ dính vào việc tìm kiếm những chỗ-ở một 
cách sai trái và không đúng đắn. Đây là hiểm-họa thứ ba chưa khởi sinh sẽ 
khởi sinh trong tương lai. Các thầy nên nhận ra và cố gắng trừ bỏ nó. 


(4) “Lại nữa, trong tương lai, sẽ có những Tỳ kheo có dính líu mật 
thiết với những Tỳ kheo ni, những nữ tu tập sự, và những nữ sa-di.!°88 Khi 
họ tạo thành những sự dính líu mật thiết đó, có thê thấy trước họ sẽ sống 
đời sống tâm linh (tu hành, phạm hạnh) một cách không mãn lòng, họ sẽ 
phạm vào những tội ô-nhiễm,!"8° hoặc bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. 
Đây là hiểm-họa thứ tư chưa khởi sinh sẽ khởi sinh trong tương lai. Các 


thây nên nhận ra và cô găng trừ bỏ nó. 


(Š) “Lại nữa, trong tương lai, sẽ có những Tỳ kheo có dính líu mật 
thiết với những người làm công quả trong chùa và sa-di. Khi họ tạo thành 
những sự đính líu mật thiết đó, có thể thấy trước họ sẽ dính vào việc dùng 
những thứ được cất giữ (như thức ăn, vật dụng ...), và gợi ý rõ ràng đối 
với khu đất và cây trồng xung quanh.!!° Đây là hiểm-họa thứ năm chưa 
khởi sinh sẽ khởi sinh trong tương lai. Các thầy nên nhận ra và cố găng trừ 


bỏ nó. 


104 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm hiểm-họa tương lai chưa khởi sinh sẽ 
khởi sinh trong tương lai. Các thầy nên nhận ra và cố gắng trừ bỏ chúng.” 


NHÓM 4 
NHỮNG TRƯỞNG LÃO 


61 (1) Kích Tham ... 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo trưởng lão là 
khó ưa và khó được chấp nhận, không được tôn trọng và không được kính 
trọng bởi những Tỳ kheo đồng đạo. Năm đó là gì? (1) Người đó đầy tham- 
dục với những thứ kích tham; (2) người đó đầy sân-hận với những thứ 
kích sân; (3) người đó bị si-mê bởi những thứ làm sĩ mê; (4) người đó bị 
động-vọng bởi những thứ kích động; (Š) và người đó bị say-sưa (phù hoa) 
bởi những thứ làm say sưa. Có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo trưởng 
lão là khó ưa và khó chấp nhận, không được tôn trọng và không được kính 
trọng bởi những Tỳ kheo đồng đạo. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo trưởng 
lão là đáng mến và được hải lòng, được tôn trọng và được kính trọng bởi 
những Tỳ kheo đồng đạo. Năm đó là gì? (1) Người đó không bị tham-dục 
với những thứ kích tham; (2) người đó không bị sân-hận với những thứ 
kích sân; (3) người đó không bị si-mê bởi những thứ làm s1 mê; (4) người 
đó không bị động-vọng bởi những thứ kích động; (Š) và người đó không 
bị say-sưa bởi những thứ làm say sưa. Có được năm phẩm chất này, một 
Tỳ kheo trưởng lão là đáng mến và được hài lòng, được tôn trọng và được 
kính trọng bởi những Tỳ kheo đồng đạo.” 


62 (2) Không Có Tham ... 

“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo trưởng lão là 
khó ưa và khó được chấp nhận, không được tôn trọng và không được kính 
trọng bởi những Tỳ kheo đồng đạo. Năm đó là gì? (1) Người đó không 


° 105 


thiếu tham-dục; (2) người đó không thiếu sân-giận; (3) người đó không 
thiếu si-mê; (4) người đó hay chê-bai phi báng (người khác); và (5) người 
đó là xấc-xược bố lễu. Có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo trưởng lão là 
khó ưa và khó được chấp nhận, không được tôn trọng và không được kính 
trọng bởi những Tỳ kheo đồng đạo. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo trưởng 
lão là đáng mến và được hài lòng, được tôn trọng và được kính trọng bởi 
những Tỳ kheo đồng đạo. Năm đó là gì? (1) Người đó không tham-dục; 
(2) người đó không sân-giận; (3) người đó không si-mê; (4) người đó 
không chê-bai phi báng (người khác); và (5) người đó không xắc-xược bồ 
lễu. Có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo trưởng lão là đáng mến và 
được hài lòng, được tôn trọng và được kính trọng bởi những Tỳ kheo đồng 


”? 


đạo. 


83 (3) Người Mưu Mô ... 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo trưởng lão là 
khó ưa và khó được chấp nhận, không được tôn trọng và không được kính 
trọng bởi những Tỳ kheo đồng đạo. Năm đó là gì? (1) Người đó là người 
mưu-mô, (2) người nịnh-nọt ba phải, (3) người gảI-xúi (gợi ý, xÚI g1ục), 
(4) người khúm-núm (giả hèn) và (5) người dùng lợi lộc để mưu-đồ lợi 
lộc.! Có năm phẩm chất này ... không được kính trọng bởi những Tỳ 
kheo đồng đạo. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo trưởng 
lão là đáng mến và được hài lòng, được tôn trọng và được kính trọng bởi 
những Tỳ kheo đồng đạo. Năm đó là gì? (1) Người đó không phải người 
mưu-mô, (2) người nịnh-nọt ba phải, (3) người gải-xúi (gợi ý, xúI g1ục), 
(4) người khúm-núm (giả hèn) và (5) người dùng lợi lộc để mưu-đồ lợi 
lộc. Có được năm phẩm chất này ... được kính trọng bởi những Tỳ kheo 


đồng đạo.” 


106 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


84 (4) Không Có Niằềm-tin ... 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo trưởng lão là 
khó ưa và khó được chấp nhận, không được tôn trọng và không được kính 
trọng bởi những Tỳ kheo đồng đạo. Năm đó là gì? (1) Người đó không có 
niềm-tin, (2) không biết xấu-hồ về mặt đạo đức, (3) bất-chấp về mặt đạo 
đức, (4) lười-biếng, và (5) không có-trí. Có năm phẩm chất này ... không 
được kính trọng bởi những Tỳ kheo đồng đạo. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo trưởng 
lão là đáng mến và được hải lòng, được tôn trọng và được kính trọng bởi 
những Tỳ kheo đồng đạo. Năm đó là gì? (1) Người đó được phú cho 
niềm-tin, (2) biết xâu-hồ về mặt đạo đức, (3) biết sợ-hãi về mặt đạo đức, 
(4) nỗ-lực (tinh tấn), và (5) có-trí. Có được năm phẩm chất này ... được 
kính trọng bởi những Tỳ kheo đồng đạo.” 


85 (5) Không Kiên Nhẫn Chịu Đựng 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo trưởng lão là 
khó ưa và khó được chấp nhận, không được tôn trọng và không được kính 
trọng bởi những Tỳ kheo đồng đạo. Năm đó là gì? Người đó không kiên- 
nhẫn chịu đựng (1) những hình-sắc, (2) những âm-thanh, (3) những mùi- 
hương, (4) những mùi-vị, (5) những đối-tượng chạm xúc. Có năm phẩm 
chất này, một Tỳ kheo trưởng lão ... không được kính trọng bởi những Tỳ 
kheo đồng đạo. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo trưởng 
lão là đáng mến và được hài lòng, được tôn trọng và được kính trọng bởi 
những Tỳ kheo đồng đạo. Năm đó là gì? Người đó có thê kiên-nhẫn chịu 
đựng (1) những hình-sắc, (2) những âm-thanh, (3) những mùi-hương, (4) 
những mùi-vỊ, (Š) những đối-tượng chạm xúc. Có được năm phẩm chất 
nảy, một Tỳ kheo trưởng lão ... được kính trọng bởi những Tỳ kheo đồng 


” 


đạo. 


» 107 


86 (6) Những Trí-Biết Mang Tính Phân Tích 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một Tỳ kheo trưởng lão 
là đáng mến và được hải lòng, được tôn trọng và được kính trọng bởi 
những Tỳ kheo đồng đạo. Năm đó là gì? Người đó chứng ngộ (1) trí-biết 
mang tính phân tích (vô ngại giải trí) về ý-nghĩa, (2) trí-biết mang tính 
phân tích về Giáo Pháp, (3) trí-biết mang tính phân tích về ngôn-ngữ, (4) 
trí-biết mang tính phân tích về sự nhận-biết,''? và (5) người đó giỏi giang 
và siêng năng làm những công việc (trong chùa, trong Tăng đoàn) cần 
được làm cho (để phục vụ) các Tỳ kheo đồng đạo; người đó có sự phán 


xét giỏi về những việc đó đề thực hiện và thu xếp chúng một cách hợp lý. 


“Có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo trưởng lão ... được kính 
trọng bởi các Tỳ kheo đồng đạo.” 


87 (7) Có Giới Hạnh 


“Này các Tỳ kheo, có năm được phẩm chất, một Tỳ kheo trưởng lão 
là đáng mến và được hải lòng, được tôn trọng và được kính trọng bởi 
những Tỳ kheo đồng đạo. Năm đó là gì? 


(1) “Người đó là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm chế trong 
Pãtimokkha [Giới Bốn Tỳ kheo], có được đức-hạnh và nơi nương-tựa tốt, 
nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhất. Sau khi đã thụ nhận những 
giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những điều luật đó. 


(2) “Người đó đã học-hiều nhiều, ghi nhớ những điều mình đã học, và 
tích lũy những điều mình đã học. Những giáo lý đó là tốt lành ở, tốt lành ở 
giữa, và tốt ở phần cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn,!' (chúng) 
tuyên bố (cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tinh khiế—những 
giáo lý đó người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã tụng đọc bằng 
miệng, đã điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách thiện khéo bằng 
cách-nhìn (chánh kiến). 


108 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


(3) “Người đó là người thuyết giảng tốt với sự truyền tải tốt; người đó 
được phú cho giọng nói được trau chuốt, rõ ràng, trôi chảy, diễn đạt được 
ý nghĩa. 

(4) “Người đó nếu muốn, một cách không khó khăn hay rắc rối, sẽ 
chứng đắc bốn tầng thiền định (sắc giới) (chúng) tạo nên phần tâm bậc cao 


và là những sự an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này. 


(5) “Với đã tiêu diệt những ô-nhiễm, ngay trong kiếp nảy, bằng trí- 
biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người 
đó an trú trong đó. 


“Có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo trưởng lão là đáng mến 
và được hài lòng, được tôn trọng và được kính trọng bởi những Tỳ kheo 
đồng đạo.” 


88 (8) Một Trưởng Lão 


(D “Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, là một Tỳ kheo trưởng lão 
đang làm vì sự nguy hại của nhiều người, sự bất hạnh của nhiều người, vì 
sự lụn bại, sự nguy hại và sự khô đau của nhiều người, của những thiên 
thần và loài người. Năm đó là gì? 

“(1) Một trưởng lão đã kỳ cựu và đã xuất gia lâu năm. (2) Người đó 
được biết nhiều và nổi tiếng và có nhiều đệ tử gồm những người xuất gia 
và tại gia. (3) Người đó nhận được y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang 
với chu cấp cho người bệnh. (4) Người đó đã học-hiểu nhiều, ghi nhớ 
những điều mình đã học, và tích lũy những điều mình đã học. Những giáo 
lý đó là tốt lành ở, tốt lành ở giữa, và tốt ở phần cuối, với ý nghĩa và câu 
chữ đúng đắn, (chúng) tuyên bồ (cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và 
tinh khiế—những giáo lý đó người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, 
đã tụng đọc bằng miệng, đã điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách 
thiện khéo bằng cách-nhìn (chánh kiến).!"* (5) Nhưng người đó lại nắm 


giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến) và quan-điểm lệch lạc. 


« 109 


“Người đó lôi kéo nhiều người ra khỏi Giáo Pháp tốt lành (thiện 
pháp) và thiết lập họ trong Giáo Pháp xấu ác (tà pháp). Nhiều người noi 
theo gương thây đó là do họ nghĩ [lầm] rằng: “Vị Tỳ kheo trưởng lão đó là 
kỳ cựu và đã xuất gia lâu năm”; “Vị Tỳ kheo trưởng lão đó được biết nhiều 
và nỗi tiếng và có nhiều đệ xuất gia và tại gia”; “Vị Tỳ kheo trưởng lão đó 
nhận được y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người 
bệnh”; “Vị Tỳ kheo trưởng lão đó đã học-hiểu nhiều, ghi nhớ những điều 
mình đã học, và tích lũy những điều mình đã học". 


“Có năm phẩm chất này là một Tỳ kheo trưởng lão đang làm vì vì sự 
nguy hại của nhiều người, sự bất hạnh của nhiều người, vì sự lụn bại, sự 
nguy hại và sự khổ đau của nhiều người, của những thiên thần và loài 
nĐƯưỜi. 

(I “Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], là một Tỳ 
kheo trưởng lão đang làm vì phúc lợi của nhiều người, vì hạnh phúc của 
nhiều người, vì sự tốt lành, phúc lợi và hạnh phúc của nhiều người, của 
những thiên thần và loài người. Năm đó là gì? 

“(1) Một trưởng lão đã kỳ cựu và đã xuất gia lâu năm. (2) Người đó 
được biết nhiều và nổi tiếng và có nhiều đệ tử gồm những người xuất gia 
và tại gia. (3) Người đó nhận được y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang 
với chu cấp cho người bệnh. (4) Người đó đã học-hiểu nhiều, ghi nhớ 
những điều mình đã học, và tích lũy những điều mình đã học. Những giáo 
lý đó là tốt lành ở, tốt lành ở giữa, và tốt ở phần cuối, với ý nghĩa và câu 
chữ đúng đắn, (chúng) tuyên bồ (cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và 
tinh khiế—những giáo lý đó người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, 
đã tụng đọc bằng miệng, đã điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách 
thiện khéo bằng cách-nhìn (chánh kiến). (5) Và người đó nằm giữ cách- 
nhìn đúng đắn (chánh kiến) và quan-điểm chánh đúng. 

“Người đó lôi kéo nhiều người ra khỏi Giáo Pháp xấu ác (tả pháp) và 
thiết lập họ trong Giáo Pháp tốt lành (thiện pháp). Nhiều người noi theo 
gương thầy đó là do họ nghĩ [đúng] rằng: “Vị Tỳ kheo trưởng lão đó là kỳ 


cựu và đã xuât gia lầu năm”; “VỊ Tỳ kheo trưởng lão đó được biệt nhiêu và 


110 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


nổi tiếng và có nhiều đệ xuất gia và tại gia”; “Vị Tỳ kheo trưởng lão đó 
nhận được y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người 
bệnh'; “Vị Tỳ kheo trưởng lão đó đã học-hiểu nhiều, ghi nhớ những điều 


mình đã học, và tích lũy những điều mình đã học". 


“Có được năm phẩm chất này, là một Tỳ kheo trưởng lão đang làm vì 
phúc lợi của nhiêu người, vì hạnh phúc của nhiêu người, vì sự tôt lành, 
phúc lợi và hạnh phúc của nhiêu người, của những thiên thân và loài 


người.” 


89 (9) Một Học Nhân (1) 


“Này các Tỳ kheo, năm phẩm chất dẫn tới sự sa-sút của một Tỳ kheo 
là một học nhân. Năm đó là gì? Ham thích công việc, ham thích nói, ham 
thích ngủ, và ham thích giao lưu nhiều người, và người đó không coi lại 
tâm mình đã được giải-thoát đến mức độ nào.!" Năm phẩm chất này dẫn 


tới sự sa-sút của một Tỳ kheo là một học nhân. 


“Này các Tỳ kheo, năm phẩm chất dẫn tới sự không sa-sút của một 
Tỳ kheo là một học nhân. Năm đó là gì? Không ham thích công việc, 
không ham thích nói, không ham thích ngủ, và không ham thích giao lưu 
nhiều người, và người đó thường xem xét lại tâm mình đã được giải-thoát 
đến mức độ nào. Năm phẩm chất này dẫn tới sự không sa-sút của một Tỳ 


kheo là bậc học-nhân.! 


90 (10) Học Nhân (2) 


(D “Này các Tỳ kheo, năm phẩm chất dẫn tới sự sa-sút của một Tỳ 


kheo là một học nhân. Năm đó là gì? 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo là một học nhân có nhiều trách vụ và bổn 
phận, và giỏi giang trong nhiều công việc (ở tu viện, chùa; Phật sự) cần 
phải được làm, do vậy người đó lơ láng sự tách-ly (ân dật, trú tu) và không 


dành hết mình cho (sự tu tập) sự vắng-lặng bên trong (định) của tâm. Đây 


°lIII 


là điều thứ nhất dẫn tới sự sa-sút của một Tỳ kheo là một học nhân. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo là một học nhân trải qua cả ngày chỉ làm 
những việc lặt vặt, do vậy người đó lơ lảng sự tách-ly và không dành hết 
mình cho sự vắng-lặng bên trong của tâm. Đây là điều thứ hai dẫn tới sự 


sa-sút của một Tỳ kheo là một học nhân. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo là một học nhân có dính líu mật thiết với 
những gia chủ và những tu sĩ, giao lưu (với người này người nọ) một cách 
không phù hợp theo kiểu như mình là người tại gia,''?7 do vậy người đó lơ 
láng sự tách-ly và không dành hết mình cho sự vắng-lặng bên trong của 
tâm. Đây là điều thứ ba dẫn tới sự sa-sút của một Tỳ kheo là một học 


nhân. 


(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo là một học nhân đi vô làng quá sớm và trở 
về quá trễ trong ngày, do vậy người đó lơ lảng sự tách-ly và không dành 
hết mình cho sự vắng-lặng bên trong của tâm. Đây là điều thứ tư dẫn tới 


sự sa-sút của một Tỳ kheo là một học nhân. 


(Š) “Lại nữa, một Tỳ kheo là một học nhân nếu muốn thì không khó 
khăn hay rắc rối gì nhưng lại không muốn nghe những cuộc đàm đạo nói 
về sự sông thanh-bần để dẫn tới sự khai mở trái tim (khai tâm), đó là, 
những sự đàm đạo về sự giảm thiểu nhu-cầu (tri túc), về sự biết hài-lòng 
(với những thứ và điều-kiện mình có được), về sự sống độc-thân, về sự 
không nên dính-líu mật thiết [với người khác], về sự phát khởi sự nỗ-lực 
(tinh tấn), về giới-hạnh, về sự định-tâm, về trí-tuệ, về sự giải-thoát, về trí- 
biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát; do vậy người đó lơ lảng sự tách-ly và 
không dành hết mình cho sự vắng-lặng bên trong của tâm. Đây là điều thứ 


năm dẫn tới sự sa-sút của một Tỳ kheo là một học nhân. 
“Đây là năm điều dẫn tới sự sa-sút của một Tỳ kheo là một học nhân. 
(I) “Này các Tỳ kheo, có năm điều dẫn tới sự không sa-sút của một 
Tỷ kheo là một học nhân. Năm đó là gì? 
(1) “Ở đây, một Tỳ kheo là một học nhân không có nhiều trách vụ và 


bôn phận mặc dù người đó giỏi giang trong nhiêu công việc (ở tu viện, 


112 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


chùa; Phật sự) cần phải được làm, do vậy người đó không lơ lảng sự tách- 
ly (Ấn dật, trú tu) mà dành hết mình cho (sự tu tập) sự vắng-lặng bên trong 
(định) của tâm. Đây là điều thứ nhất dẫn tới không sự sa-sút của một Tỳ 


kheo là một học nhân. 


(2) “Ở đây, một Tỳ kheo là một học nhân không trải qua cả ngày làm 
những công việc lặt vặt, do vậy người đó không lơ lảng sự tách-ly mà 
dành hết mình cho sự vắng-lặng bên trong của tâm. Đây là điều thứ hai 


dẫn tới không sự sa-sút của một Tỳ kheo là một học nhân. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo là một học nhân không dính líu mật thiết 
với những gia chủ và những tu sĩ, không giao lưu (với người này người 
nọ) một cách không phủ hợp theo kiêu như mình là người tại gia, do vậy 
người đó không lơ láng sự tách-ly mà dành hết mình cho sự văng-lặng bên 
trong của tâm. Đây là điều thứ ba dẫn tới sự không sa-sút của một Tỳ kheo 


là một học nhân. 


(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo là một học nhân không đi vô làng xóm quá 
sớm hay trở về quá trễ, do vậy người đó không lơ lảng sự tách-ly mà dành 
hết mình cho sự vắng-lặng bên trong của tâm. Đây là điều thứ tư dẫn tới 


sự không sa-sút của một Tỳ kheo là một học nhân. 


(5) “Lại nữa, một Tỳ kheo là một học nhân nếu muốn, thì không khó 
khăn hay rắc rối gì, sẽ lắng nghe những cuộc đàm đạo nói về sự sống 
thanh-bần để dẫn tới sự khai mở trái tim (khai tâm), đó là, những sự đàm 
đạo về sự giảm thiểu nhu-cầu (tri túc), về sự biết hài-lòng (với những thứ 
và điều-kiện mình có được), về sự sống độc-thân, về sự không nên dính- 
líu mật thiết [với người khác], về sự phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn), về 
giới-hạnh, về sự định-tâm, về trí-tuệ, về sự giải-thoát, về trí-biết và tầm- 
nhìn của sự giải-thoát; do vậy người đó không lơ lảng sự tách-ly và không 
dành hết mình cho sự vắng-lặng bên trong của tâm. Đây là điều thứ năm 


dẫn tới không sự sa-sút của một Tỳ kheo là một học nhân. 


“Đây là năm điều dẫn tới sự không sa-sút của một Tỳ kheo là một học 


nhân. 


5Ö 113 


NHÓM 5 
KAKUDHA 


91 (1) Những Thành Tựu (I) 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự thành tựu này. Năm đó là gì? Thành tựu 
về niềm-tin, thành tựu giới-hạnh, thành tựu về sự học-hiễu, thành tựu về 
sự bố-thí, và thành tựu về trí-tuệ. Đây là năm sự thành tựu.” 


92 (2) Những Thành Tựu (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự thành tựu này. Năm đó là gì? Thành tựu 
về giới-hạnh, thành tựu sự định-tâm, thành tựu về trí-tuệ, thành tựu về sự 
giải-thoát, và thành tựu về trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát. Đây là 
năm sự thành tựu.” 


93 (3) Những Tuyên Bồ 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự tuyên bố về trí-biết cuối cùng.!"8 Năm 
đó là gì? (1) Người tuyên bố trí-biết cuối cùng do sự khờ (đần độn) và sự 
ngu; (2) người tuyên bố trí-biết cuối cùng do người đó có những tham 
muốn xấu ác và bị thúc giục bởi tham muốn; (3) người tuyên bồ trí-biết 
cuối cùng do người đó là điên khùng và loạn trí; (4) người tuyên bố trí- 
biết cuối cùng do người đó tự đánh giá cao về mình; và (5) Người tuyên 
bố trí-biết cuỗi cùng một cách đúng đắn. Đây là năm sự tuyên bồ trí-biết 


cuôi cùng.” 


94 (4) An Trú Thư Thái 


“Này các Tỳ kheo, có năm loại sự an trú thư thái. Năm đó là gì? (1) Ở 
đây: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan (dục lạc), một Tỳ kheo 


114 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền) ... (2)... 
trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) ...' (3) ... trong tầng thiền định 
thứ ba (Tam thiền) ...' (4) ... trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền) ...” 
(5) Với đã tiêu diệt những ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực 
tiếp, một Tỳ kheo đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, 
sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an 


trú trong đó. 


“Đây là năm loại sự an trú thư thái.” 


95 (5) Sự Bắt Lay Chuyển 


“Này các Tỳ kheo, có được năm điều, một Tỳ kheo sẽ mau sớm thâm 
nhập sự (trạng thái) bất lay chuyền.!"? Năm đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo 
đã chứng ngộ (1) trí-biết mang tính phân tích (vô ngại giải trí) về ý-nghĩa, 
(2) trí-biết mang tính phân tích về Giáo Pháp, (3) trí-biết mang tính phân 
tích về ngôn-ngữ, (4) trí-biết mang tính phân tích về sự nhận-biết, và (5) 


người đó luôn xem xét lại tâm mình được giải-thoát đên mức độ nảo. 


“Có được năm điều này, một Tỳ kheo sẽ mau sớm thâm nhập sự bất 


lay chuyền.” 


96 (6) Những Điều Người Tu Đã Học Được 


“Này các Tỳ kheo, có được năm điều thì một Tỳ kheo theo đuổi (tu 
tập) “sự chánh-niệm hơi-thở” sẽ mau sớm thâm nhập sự (trạng thái) bắt lay 
chuyên. Năm đó là gì? (1) Ở đây, một Tỳ kheo có ít trách vụ, ít công việc 
phải làm (ở tu viện, chùa), dễ được trợ giúp, và dễ hài lòng với mọi thứ 
(điều kiện, tiện nghi) để sống. (2) Người đó ăn ít và để ý đến sự tiết-độ 
trong ăn uống. (3) Người đó ít khi buồn-ngủ và để ý đến sự tỉnh-giác. (4) 
Người đó đã học-hiều nhiều, ghi nhớ những điều mình đã học, và tích lũy 
những điều mình đã học. Những giáo lý đó là tốt lành ở, tốt lành ở giữa, 


và tôt ở phân cuôi, với ý nghĩa và câu chữ đúng đăn, (chúng) tuyên bô 


° 115 


(cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tỉnh khiết—những giáo lý đó 
người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã tụng đọc bằng miệng, đã 
điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách thiện khéo bằng cách-nhìn 
(chánh kiến). (5) Người đó luôn xem xét lại tâm mình được giải-thoát đến 
mức độ nào. 

“Có được năm điều này, một Tỳ kheo theo đuôi “sự chánh-niệm hơï- 


thở” sẽ mau sớm thâm nhập sự bắt lay chuyền.” 


97 (7) Sự Đàm Đạo 


“Này các Tỳ kheo, có được năm điều thì một Tỳ kheo theo đuôi (tu 
tập) “sự chánh-niệm hơi-thở” sẽ mau sớm thâm nhập sự (trạng thái) bắt lay 
chuyền. Năm đó là gì? (1) Ở đây, Tỳ kheo có ít trách vụ, ít công việc ... 
(2) Người đó ăn ít... (3) Người đó ít khi buồn-ngủ ... (4) Người đó nếu 
muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, sẽ lắng nghe những cuộc đàm đạo 
nói về sự sống thanh bần để dẫn tới sự khai mở trái tim (khai tâm), đó là, 
những sự đàm đạo về sự giảm thiêu nhu-cầu (tri túc), về sự biết hài-lòng 
(với những gì mình có được), về sự sống độc-thân, về sự không nên dính 
líu mật thiết [với người khác], về sự phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn), về 
giới-hạnh, về sự định-tâm, về trí-tuệ, về sự giải-thoát, về trí-biết và tầm- 
nhìn của sự giải-thoát. (Š) Người đó luôn xem xét lại tâm mình được giải- 


thoát đên mức độ nào. 


“Có được năm điêu này, một Tỳ kheo theo đuôi “sự chánh-niệm hơi- 


thở” sẽ mau sớm thâm nhập sự bắt lay chuyền.” 


98 (8) Người Sống Tu Trong Rừng 


“Này các Tỳ kheo, có được năm điều thì một Tỳ kheo theo đuôi “sự 
chánh-niệm hơi-thở” sẽ mau sớm thâm nhập sự (trạng thái) bất lay chuyền. 
Năm đó là gì? (1) Ở đây, Tỳ kheo có ít trách vụ, ít công việc ... (2) Người 
đó ăn ít... (3) Người đó ít khi buôn-ngủ ... (4) Người đó là người sống tu 


116 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


trong rừng, lánh về sống tu nơi trú-ở xa lánh. (5) Người đó luôn xem xét 


lại tâm mình được giải-thoát đên mức độ nảo. 


“Có được năm điêu này, một Tỳ kheo sẽ mau sớm thâm nhập sự bât 


lay chuyền.” 


99 (9) Sự Tử 


“Này các Tỳ kheo, vào cuôi chiêu, sư tử, vua của muôn loài thú, ra 
khỏi hang ô của nó, rướn duôi thân, quan sát bôn phía xung quanh, và gầm 


lên tiêng gâm sư tử của nó ba lân. Sau đó nó băt đâu đi săn môi. 


(U “Nếu nó tấn công một con voi, nó luôn tấn công một cách cẩn 
trọng, không phải một cách coi thường. !!'° (2) Nếu nó tắn công con trâu 
.. (3)... con bò... (4)... con báo ... (Š) ... hay những con thú nhỏ hơn, 
ngay cả một con thỏ hay con mèo, nó luôn tấn công một cách cần trọng, 
không phải một cách coi thường. Vì lý do gì? [Vì nó nghĩ:] “Đừng để sự ra 


tay của ta (cú bắt môi) thất bại. 


“Này các Tỳ kheo, sư tử là một cách để ví chỉ Như Lai, bậc A-la-hán, 
bậc Toàn Giác. Lời của Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp cho một hội chúng là 
tiếng gầm sư tử của Như Lai. (1) Nếu Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp cho các 
Tỳ kheo, Như Lai chỉ dạy một cách cần trọng, không phải một cách coi 
thường. (2) Nếu Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp cho các Tỳ kheo ni... (3)... 
những đệ tử tại gia nam ... (4) ... những đệ tử tại gia nữ, Như Lai chỉ dạy 
một cách cần trọng, không phải một cách coi thường. (5) Nếu Như Lai chỉ 
dạy Giáo Pháp cho những người phàm phu, thậm chí những người chở 
thức-ăn hay những thợ săn bắn,!!°' Như Lai chỉ dạy một cách cần trọng, 
không phải một cách coi thường. Vì lý do gì? Vì Như Lai có sự tôn trọng 
đối với Giáo Pháp, sự tôn kính đối với Giáo Pháp.” 


100 (10) Kakudha 


Tôi nghe như vày.!!!? Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Kos- 


° 117 


ambï trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi ông) Ghosita. Bấy giờ, vào lúc 
đó có (Ty kheo) Kakudha, người con dân tộc Koliya (Câu-lợi), là người 
hầu cận (thị giả) của Ngài Đại Mục-kiền-liên, vừa mới chết và được tái 
sinh trong số [những thiên thần] có thân được làm bằng-tâm.!!'3 Thân của 
vị thiên thần đó lớn gấp hai hay gấp ba lần một ngôi làng ở xứ M-kiệt-đà 
(Magadha), nhưng vị ấy không gây cản trở cho mình hay cho người khác 


băng thân (không lỗ) của mình. !1% 


Rồi vị tiên trẻ Kakudha đã đến gặp thầy Đại Mục-kiền-liên, kính lễ 
thầy ấy, đứng qua một bên, và thưa với thầy ấy: 


“Thưa thầy, có tham muốn khởi sinh trong thầy Đề-bà-đạt-đa 
(Devadatta) như vầy: “Ta sẽ lãnh đạo Tăng Đoàn những Tỳ kheo'. Và 
cùng lúc khởi sinh ý nghĩ này, thầy Đề-bà-đạt-đa đã mất hết thần-thông 
đó.”!!Š Đây là lời vị tiên trẻ Kakudha đã nói. Sau đó vị ấy kính lễ thầy 


Mục-kiền-liên, giữ thầy ở hướng bên phải mình, và biến mắt ngay tại đó. 


Rồi thầy Mục-kiền-liên đến gặp và kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống 
một bên, và thưa lại với đức Thế Tôn chuyện mới xảy ra. [Đức Thế Tôn 
đã nói:] 

“Nhưng, này Mục-kiền-liên, thầy có lấy tâm mình bao trùm tâm của 
vị tiên trẻ Kakudha để hiểu rõ về vị tiên đó (để coi): “Rằng những gì vị 
tiên trẻ Kakudha nói đều là đúng và không sai khác”?” 

“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 

“Hãy ghi nhớ lời này, này Mục-kiển-liên! Giờ thì kẻ ngu (Đề-bà-đạt- 
đa) đó sẽ lộ bản thân, theo ý đồ của mình. 

“Này Mục-kiền-liên, có năm loại thầy được thấy có trong thế gian. 
Năm đó là gì? 

(1) “Ở đây, có người thầy giới-hạnh chưa được thanh lọc mà tuyên 
bố: “Ta là người có giới-hạnh được thanh lọc. Giới-hạnh của ta được thanh 
lọc, được thanh tây, được tây nhiễm. Những đệ tử của ông ta biết ông ta: 
“Vị thầy vinh danh này, mặc dù giới-hạnh chưa không trong sạch nhưng 


118 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


tuyên bố: “Ta là người có giới-hạnh được thanh lọc. Giới-hạnh của ta 
được thanh lọc, được thanh tây, được tây nhiễm.” Giờ ông ta không muốn 
chúng tôi báo sự thật này cho những người tại gia. Làm sao chúng tôi có 
thể làm trái ý của ông ta? Hơn nữa, ông ta cũng được tôn vinh cúng đường 
với y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh. 
Một người sẽ lộ bản thân (bản chất) bằng những điều mình làm.'!!® 
Những đệ tử của ông che đậy cho người thầy như vậy về giới-hạnh của 
ông, và vị thầy như vậy muốn được các đệ tử che đậy về giới-hạnh của 
ông. 

(2) “Lại nữa, có người thầy sự mưu-sinh chưa được thanh lọc mà 
tuyên bố: “Ta là người có sự mưu-sinh được thanh lọc. Sự mưu-sinh của ta 
được thanh lọc, được thanh tây, được tây nhiễm.” Những đệ tử của ông ta 
biết ông ta: “Vị thầy vinh danh này, mặc dù sự mưu-sinh không trong sạch 
nhưng tuyên bố: “Ta là người có sự mưu-sinh được thanh lọc. Sự mưu- 
sinh của ta được thanh lọc, được thanh tây, được tây nhiễm.” Giờ ông ta 
không muốn chúng tôi báo sự thật này cho những người tại gia. Làm sao 
chúng tôi có thể làm trái ý của ông ta? Hơn nữa, ông ta cũng được tôn 
vinh cúng dường với y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp 
cho người bệnh. Một người sẽ lộ bản thân bằng những điều mình làm.” 
Những đệ tử của ông che đậy cho người thầy như vậy về sự mưu-sinh của 
ông, và vị thầy như vậy muốn được các đệ tử che đậy về sự mưu-sinh của 


^ 


ông. 


(3) “Lại nữa, có người thầy sự chỉ-dạy Giáo Pháp chưa được thanh 
lọc mà tuyên bố: “Ta là người có sự chỉ-dạy Giáo Pháp được thanh lọc. Sự 
chỉ-dạy Giáo Pháp của ta được thanh lọc, được thanh tây, được tây 
nhiễm.” Những đệ tử của ông ta biết ông ta: “Vị thầy vinh danh này, mặc 
dù sự chỉ-dạy Giáo Pháp chưa không trong sạch nhưng tuyên bố: “Ta là 
người có sự chỉ-dạy Giáo Pháp được thanh lọc. Sự chỉ-dạy Giáo Pháp của 
ta được thanh lọc, được thanh tây, được tây nhiễm.” Giờ ông ta không 
muốn chúng tôi báo sự thật này cho những người tại gia. Làm sao chúng 
tôi có thê làm trái ý của ông ta? Hơn nữa, ông ta cũng được tôn vinh cúng 


° 119 


dường với y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người 
bệnh. Một người sẽ lộ bản thân bằng những điều mình làm.” Những đệ tử 
của ông che đậy cho người thầy như vậy về sự chỉ-dạy Giáo Pháp của ông, 
Và VỊ thầy như vậy muốn được các đệ tử che đậy vỀ sự chỉ-dạy Giáo Pháp 
của ông. 

(4) “Lại nữa, có người thầy những sự giảng-giải của ông chưa được 
thanh lọc!" mà tuyên bố: “Ta là người có sự giảng-giải được thanh lọc. 
Sự giảng-giải của ta được thanh lọc, được thanh tây, được tây nhiễm.” 
Những đệ tử của ông ta biết ông ta: “Vị thầy vinh danh này, mặc dù giảng- 
giải chưa được thanh lọc nhưng tuyên bố: “Ta là người có sự giảng-giải 
được thanh lọc. Sự giảng-giải của ta được thanh lọc, được thanh tây, được 
tây nhiễm.” Giờ ông ta không muốn chúng tôi báo sự thật này cho những 
người tại gia. Làm sao chúng tôi có thê làm trái ý của ông ta? Hơn nữa, 
ông ta cũng được tôn vinh cúng dường với y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và 
thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh. Một người sẽ lộ bản thân bằng 
những điều mình làm. Những đệ tử của ông che đậy cho người thầy như 
vậy về sự giảng-giải của ông, và vị thầy như vậy muốn được các đệ tử che 
đậy về sự giảng-giải của ông. 

(5) “Lại nữa, có người thầy sự-biết và sự-thấy của ông chưa được 
thanh lọc mà tuyên bố: “Ta là người có sự-biết và sự-thấy được thanh lọc. 
Sự-biết và sự-thấy của ta được thanh lọc, được thanh tây, được tây 
nhiễm." Những đệ tử của ông ta biết ông ta: “Vị thầy vinh danh này, mặc 
dù sự-biết và sự-thấy chưa được thanh lọc nhưng tuyên bố: “Ta là người 
có sự-biết và sự-thấy được thanh lọc. Sự-biết và sự-thấy của ta được thanh 
lọc, được thanh tây, được tây nhiễm.” Giờ ông ta không muốn chúng tôi 
báo sự thật này cho những người tại gia. Làm sao chúng tôi có thê làm trái 
ý của ông ta? Hơn nữa, ông ta cũng được tôn vinh cúng dường với y-phục, 
thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh. Một người sẽ 
lộ bản thân bằng những điều mình làm." Những đệ tử của ông che đậy cho 
người thầy như vậy về sự-biết và sự-thấy của ông, và vị thầy như vậy 
muốn được các đệ tử che đậy về sự-biết và sự-thấy của ông. 


120 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


“Đây là năm loại người thầy được thấy có trong thế gian. 


(1) “Nhưng, này Mục-kiền-liên, ta là người có giới-hạnh được thanh 
lọc được thanh lọc, và ta tuyên bố: “Ta là người có giới-hạnh được thanh 
lọc. Giới-hạnh của ta được thanh lọc, được thanh tây, được tây nhiễm.” 
Những đệ tử của ta không che đậy cho ta về giới-hạnh của ta, và ta không 
muốn được che đậy bởi những đệ tử của ta về giới-hạnh của ta. (2) Ta là 
người có sự mưu-sinh được thanh lọc, và ta tuyên bố: “Ta là người có sự 
mưu-sinh được thanh lọc. Sự mưu-sinh của ta được thanh lọc, được thanh 
tây, được tây nhiễm.” Những đệ tử của ta không che đậy cho ta về sự 
mưu-sinh của ta, và ta không muốn được che đậy bởi những đệ tử của ta 
về sự mưu-sinh của ta. (3) Ta là người có sự chỉ-dạy Giáo Pháp được 
thanh lọc, và ta tuyên bố: “Ta là người có sự chỉ-dạy Giáo Pháp được 
thanh lọc. Sự chỉ-dạy Giáo Pháp của ta được thanh lọc, được thanh tây, 
được tây nhiễm.” Những đệ tử của ta không che đậy cho ta về sự chỉ-dạy 
Giáo Pháp của ta, và ta không muốn được che đậy bởi những đệ tử của ta 
về sự chỉ-dạy Giáo Pháp của ta. (4) Ta là người có sự giảng-giải được 
thanh lọc, và ta tuyên bố: “Ta là người có sự giảng-giải được thanh lọc. Sự 
giảng-giải của ta được thanh lọc, được thanh tây, được tây nhiễm.” Những 
đệ tử của ta không che đậy cho ta về sự giảng-giải của ta, và ta không 
muốn được che đậy bởi những đệ tử của ta về sự giảng-giải của ta. (5) Ta 
là người có sự-biết và sự-thấy được thanh lọc, và ta tuyên bố: “Ta là người 
có sự-biết và sự-thấy được thanh lọc. Sự-biết và sự-thấy của ta được thanh 
lọc, được thanh tây, được tây nhiễm.” Những đệ tử của ta không che đậy 
cho ta về sự-biết và sự-thấy của ta, và ta không muốn được che đậy bởi 


những đệ tử của ta vê sự-biêt và sự-thây của ta.” 


«121 


[Năm Mươi Kinh Thứ Ba| 


NHÓM 1 
AN TRÚ THƯ THÁI 


101 (1) Sự Ngại Ngắn 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất này làm nên sự tự-tin trong một 
người học nhân.!8 Năm đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo được phú cho 
niềm-tin và có giới-hạnh, có sự học-hiều, có sự nỗ-lực (tinh tần), và CÓ trĩ. 
(1) Mọi sự ngại-ngần!!? có trong một người không có niềm-tin thì không 
có trong người được phú cho niềm-tin; bởi vậy phẩm chất (niềm-tin) này 
làm nên sự tự-tin trong một người học nhân. (2) Mọi sự ngại-ngần có 
trong một người không có giới-hạnh (thất đức) thì không có trong một 
người có giới-hạnh; bởi vậy phẩm chất (giới-hạnh) này làm nên sự tự-tin 
trong một người học nhân. (3) Mọi sự ngại-ngần có trong một người thiếu 
sự học-hiểu thì không có trong một người có sự học-hiều; bởi vậy phẩm 
chất (học-hiểu) này làm nên sự tự-tin trong một người học nhân. (4) Mọi 
sự ngại-ngần có trong một người lười-biếng thì không có trong một người 
siêng năng nỗ-lực (tinh tấn); bởi vậy phẩm chất (nỗ-lực) này làm nên sự 
tự-tin trong một người học nhân. (5) Mọi sự ngại-ngần có trong một người 
không có-trí thì không có trong một người có-trí; bởi vậy phâm chất (trí 


tuệ) này làm nên sự tự-tin trong một người học nhân.” 


102 (2) Bị Nghỉ Ngờ 


“Này các Tỳ kheo, dựa trên năm căn cứ, một Tỳ kheo bị nghi ngờ và 
không được tin tưởng, bị coi là loại “Tỳ kheo xấu ác” cho dù người đó 
thuộc phẩm cách bất lay chuyên.!!!? Năm đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo 
thường đến gặp chỗ gái bán dâm, đàn bà góa, phụ nữ chưa chồng, hoạn 


quan, hay những Tỳ kheo ni.!!!! Dựa trên năm căn cứ này, một Tỳ kheo bị 


122 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


nghi ngờ và không được tin tưởng, bị coi là loại “Tỳ kheo xấu ác” cho dù 


người đó thuộc phẩm cách bất lay chuyền.” 


103 (3) Kẻ Trộm !!!2 


(D “Này các Tỳ kheo, có năm yếu tố thì một tay siêu trộm sẽ đột nhập 
nhà cửa ăn trộm, cướp bóc của cải, làm côn đồ, và cướp đường. Ba đó là 
gì? Ở đây, một siêu trộm (1) dựa vào địa hình không bằng phăng, (2) dựa 
vào sự rậm rạp, và (3) dựa vào những người quyền lực, (4) lo lót hồi lộ, 


(5) di chuyển một mình. 


(1) “Và theo cách nào một siêu trộm dựa vào địa hình không bằng 
phăng? Ở đây, một siêu trộm dựa vào sông ngòi khó vượt qua và núi non 
hiểm trở. Theo cách như vậy là siêu trộm dựa vào địa hình không bằng 


phăng. 


(2) “Và theo cách nào một siêu trộm dựa vào sự rậm rạp (che khuât)? 
Ở đây, một siêu trộm dựa vào sự rậm rạp của ruộng mía, sự rậm rạp của 
cây lớn, của bụi rậm cây lùm, hay rừng lớn. Theo cách như vậy là siêu 


trộm dựa vào sự rậm rạp che khuât. 


(3) “Và theo cách nào một siêu trộm dựa vào những người quyền lực? 
Ở đây, một siêu trộm dựa vào vua chúa hay những quan chức. Hắn nghĩ: 
“Nếu có ai bắt được tội ta, vua chúa hay những quan chức đó sẽ bênh vực 
(bào chữa) cho ta và bỏ qua.” Và nếu có ai bắt được tội hắn, vua chúa và 
những quan chức đó sẽ bênh vực cho hắn và bỏ qua. Theo cách như vậy là 


siêu trộm dựa vào những người quyên lực. 


(4) “Và theo cách nào một siêu trộm lo lót hối lộ? Ở đây, một siêu 
trộm là giàu có, có nhiều của cải và tài sản. Người đó nghĩ: “Nếu có ai kết 
tội ta điều gì, ta sẽ giải quyết với người đó bằng tiền hối lộ.” Nếu có ai kết 
tội hắn vì điều gì, hắn sẽ giải quyết với người đó bằng tiền hối lộ. Theo 
cách như vậy là siêu trộm lo lót hồi lộ. 


(Š) “Và theo cách nào một siêu trộm di chuyên một mình? Ở đây, một 


° 123 


siêu trộm thực hiện những vụ trộm cắp!!!3 chỉ một mình. Vì lý do gì? [Vì 
hắn nghĩ:] “Những mưu tính bí mật của ta!” không nên để người khác 
biết!” Theo cách như vậy là siêu trộm di chuyển một mình. 


“Có năm yếu tố này, một tay siêu trộm sẽ đột nhập nhà cửa ăn trộm, 
cướp bóc của cải, làm côn đô, và cướp đường. 

(ID “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất thì 
một Tỳ kheo xấu ác (ác tăng) làm bản thân mình hư hỏng và tổn hại, 
người đó là đáng chê và đáng trách bởi những bậc trí hiền; và người đó tạo 
ra nhiều thất-phước. Năm đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo xấu ác (1) dựa 
trên căn cước không bằng phăng, (2) dựa vào sự rậm rạp (che khuất), và 
(3) dựa vào những người quyên lực, (4) lo lót hối lộ, và (5) đi chuyển một 


mình. 


(1) “Và theo cách nào một Tỳ kheo dựa trên căn cước không bằng 
phăng? Ở đây, một Tỳ kheo xấu ác dính vào những hành-động sai trái, lời- 
nói sai trái, và tâm-ý sai trái (ba tà nghiệp). Theo cách như vậy là một Tỳ 


kheo xâu ác dựa vào căn cước không băng phăng. 


(2) “Và theo cách nào một Tỳ kheo dựa vào sự rậm rạp (che mờ)? Ở 
đây, một Tỳ kheo xấu ác năm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), dung dưỡng 
cách-nhìn cực đoan. !!Š Theo cách như vậy là một Tỳ kheo xấu ác dựa vào 


sự rậm rạp. 


(3) “Và theo cách nào một Tỳ kheo xấu ác dựa vào những người 
quyên lực? Ở đây, một Tỳ kheo xấu ác dựa vào vua chúa hay những quan 
thần. Người đó nghĩ: “Nếu có ai bắt tội ta, vua chúa hay những quan thần 
đó sẽ bào chữa cho ta và bỏ qua.” Và nếu có ai bắt tội Tỳ kheo đó, vua 
chúa và những quan thần đó sẽ bào chữa cho Tỳ kheo đó và bỏ qua. Theo 


cách như vậy là một Tỳ kheo xấu ác dựa vào những người quyền lực. 


(4) “Và theo cách nào một Tỳ kheo lo lót hối lộ? Ở đây, một Tỳ kheo 
nhận được y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người 
bệnh. Người đó nghĩ: “Nếu có ai kết tội ta vì điều gì, ta sẽ giải quyết với 


người đó băng những thứ lợi lộc này.” Và nêu có ai kêt tội người đó vì 


124 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


điều gì, người đó sẽ giải quyết với người đó bằng những thứ lợi lộc như 
vậy. Theo cách như vậy là một Tỳ kheo xấu ác lo lót hối lộ. 

(5) “Và theo cách nào một Tỳ kheo di chuyển một mình? Ở đây một 
Tỳ kheo đến lập một nơi để trú ở một mình ở gần những vùng biên giới 
(giữa các xứ). Khi tiếp cận những gia đình ở đó, người đó nhận được 
những thứ lợi lộc. Theo cách như vậy là một Tỳ kheo di chuyển một mình. 


“Có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo xấu ác làm bản thân mình hư 
hỏng và tốn hại, người đó là đáng chê và đáng trách bởi những bậc trí 


hiên; và người đó tạo ra nhiêu thât-phước.” 


104 (4) Tỉnh Tế 11 


“Này các Tỳ kheo có được năm phẩm chất, thì một Tỳ kheo là một 
(hạng) tu sĩ [sa-môn] tỉnh tế trong số những Tỳ kheo. Năm đó là gì? {Ở 
đây, (1) một Tỳ kheo thường dùng y-p”„c đã được (thí chủ) cúng dường 
cho chính mình, hiếm khi dùng thứ không được cúng dường cho chính 
mình; người đó thường ăn /h#ức-ăn đã được (thí chủ) cúng dường cho 
chính mình, hiếm khi ăn thứ không được cúng dường cho chính mình; 
người đó thường dùng chổ-ở đã được (thí chủ) cúng dường cho chính 
mình, hiếm khi dùng thứ không được cúng dường cho chính mình; người 
đó thường dùng (huốc-thang với chu cấp cho người bệnh đã được (thí 
chủ) cúng dường cho chính mình, hiếm khi dùng thứ không được cúng 
dường cho chính mình. (ii) Những Tỳ kheo đạo hữu mà vị ấy đang sống 
chung thường cư xử với vị ấy bằng những hành-động, lời-nói, và tâm-ý dễ 
chịu, hiếm khi có hành-động, lời-nói hay tâm-ý nào khó chịu. Họ thường 
tặng cho vị ấy những thứ đáng thích, hiếm khi có thứ nào khó thích. (ii) 
Những sự khó khổ (khó chịu, không an ổn) sinh ra từ mật, đờm, gió, hay 
sự kết hợp của chúng; sự khó khổ sinh ra do thay đổi khí hậu: sự khó khổ 
sinh ra do hành vi bất cần; sự khó khổ sinh ra do bị tắn công; hoặc sự khó 
khổ sinh ra do quả của nghiệp (kamma)—những sự khó khổ này không 
thường khởi sinh trong vị ấy nữa. Vị ấy hiếm khi bệnh yếu. (ïv) Vị ấy nếu 


° 125 


muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, có thể chứng đắc bốn tầng thiền 
định (jhãna) (chúng) vốn tạo nên phần tâm bậc cao và chúng là những sự 
an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này. (v) Với sự đã tiêu diệt mọi 
ô-nhiễm, ngay trong kiếp nảy, bằng trí-biết trực tiếp, vị ấy đã tự mình 
chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và 
sau khi đã chứng nhập trong đó, vị ấy an trú trong đó.} Theo cách như vậy 


một người là một tu sĩ tinh tế trong những hạng tu sĩ. 


{“Này các Tỳ kheo, nếu ai có thể nói một cách đúng đắn mà nói về 
người nào như vây: “Vị ấy là một sa-môn tinh tế trong số những sa-môn? 
thì chính là về ta người đó nói điều đó. (i) Bởi vì ta thường dùng y-pực 
đã được (thí chủ) cúng dường cho chính ta, hiếm khi dùng thứ không được 
cúng dường cho chính ta; ta thường ăn /hức-ăn đã được (thí chủ) cúng 
dường cho chính ta, hiễm khi ăn thứ không được cúng dường cho chính 
ta; ta thường dùng chỗ-ở đã được (thí chủ) cúng dường cho chính ta, hiếm 
khi dùng thứ không được cúng dường cho chính ta; ta thường dùng /huốc- 
thang với chu cấp cho người bệnh đã được (thí chủ) cúng dường cho 
chính ta, hiếm khi dùng thứ không được cúng dường cho chính ta. (ii) 
Những Tỳ kheo mà ta đang sống chung thường cư xử với ta bằng những 
hành-động, lời-nói, và tâm-ý dễ chịu, hiếm khi có hành-động, lời-nói hay 
tâm-ý nào khó chịu. Họ thường tặng cho ta những thứ đáng thích, hiếm 
khi có thứ nào khó thích. (ii) Những sự khó khô sinh ra từ mật, đờm, gIÓ, 
hay sự kết hợp của chúng: sự khó khổ sinh ra do thay đổi khí hậu; sự khó 
khổ sinh ra do hành vi bắt cân: sự khó khổ sinh ra do bị tấn công; hoặc sự 
khó khổ sinh ra do quả của nghiệp (kamma)—những sự khó khổ này 
không thường khởi sinh trong ta nữa. Ta hiếm khi bệnh yếu. (iv) Ta, nếu 
muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, có thể chứng đắc bốn tầng thiền 
định (jhãna) (chúng) vốn tạo nên phần tâm bậc cao và chúng là những sự 
an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này. (v) Với sự đã tiêu diệt mọi 
ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, ta đã tự mình chứng 
ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi 
đã chứng nhập trong đó, ta an trú trong đó. Nếu ai có thể nói một cách 


đúng đăn mà nói về người nào như vây: “VỊ ây là một sa-môn tĩnh tê trong 


126 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


sô những sa-môn" thì chính là về ta người đó nói điêu đó.”} 


105 (5) Thư Thái 


“Này các Tỳ kheo, có năm phương tiện để sống một cách thư thái.!!!7 


Năm đó là gì? 

(1) “Ở đây, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình đều luôn 
giữ hành-động từ ái đỗi với những đồng đạo của mình trong đời sống 
thánh thiện. Đây là nguyên tắc hòa hợp để tạo ra sự thân mến và tôn trọng, 
và dẫn tới sự gắn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa đồng, và sự đoàn kết. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình đều luôn 
giữ ởi-nói từ ái đối với những đồng đạo của mình trong đời sống thánh 
thiện. Đây cũng là nguyên tắc hòa hợp để tạo ra sự thân mến và tôn trọng . 
.. và sự đoàn kết. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình một 
mình đều luôn giữ /ân-ÿ £ ái đối với những đồng đạo của mình trong đời 
sống thánh thiện. Đây cũng là nguyên tắc hòa hợp đề tạo ra sự thân mến 
và tôn trọng .. . và sự đoàn kết. 

(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình một 
mình càng có chung với những đồng đạo của mình trong đời sống thánh 
thiện loại giới-hạnh (có tính chất) lành mạnh, không rách mẻ, không ô 
nhiễm, không vết nhơ, hướng tới giải thoát, được khen ngợi bởi bậc hiền 
trí, không dính-chấp, dẫn đến sự định-tâm. Đây cũng là nguyên tắc hòa 
hợp để tạo ra sự thân mến và tôn trọng .... và sự đoàn kết. 

(Š) “Lại nữa, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình một 
mình càng có chung với những đồng đạo của mình trong đời sống thánh 
thiện loại cách-nhìn (chánh kiến) thuộc tính thiện và giúp giải thoát, và 
dẫn dắt người khác tu tập theo cách-nhìn đó đạt đến sự hoàn toàn diệt-khổ. 
Này các Tỳ kheo, đây là năm phương tiện để sống một cách thư thái.” 


106 (6) Ananda 


« 127 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambi trong Tịnh Xá 
(được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp 
đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“(1) Thưa Thế Tôn, theo cách nào một Tỳ kheo có thể an trú một cách 


thư thái khi đang sống trong Tăng Đoàn?” 


“Này Änanda, khi một Tỳ kheo tự mình thành tựu về giới-hạnh, 
nhưng không chỉ giáo (phê bình, chỉ trích) những người khác về giới- 
hạnh;!”° đến mức độ này người đó có thể an trú thư thái khi đang sống 


trong Tăng Đoàn.” 


(2) “Nhưng, thưa Thế Tôn, còn cách nào khác một Tỳ kheo có thể an 
trú một cách thư thái khi đang sống trong Tăng Đoàn?” 


“Có thể có, này Ananda. Khi một Tỳ kheo tự mình thành tựu về ĐIỚI- 
hạnh nhưng không chỉ giáo (phê bình, chỉ trích) người khác về vấn đề 
giới-hạnh, và người đó xem xét chính mình nhưng không xem xét người 
khác; đến mức độ này người đó có thê an trú thư thái khi đang sống trong 


Tăng Đoàn.” 


(3) “Nhưng, thưa Thế Tôn, còn cách nào khác một Tỳ kheo có thể an 


trú một cách thư thái khi đang sống trong Tăng Đoàn?” 


“Có thể có, này Ananda. Khi một Tỳ kheo tự mình thành tựu về ĐIỚI- 
hạnh nhưng không chỉ giáo (phê bình, chỉ trích) người khác về vấn đề 
giới-hạnh, và người đó xem xét chính mình nhưng không xem xét người 
khác, và người đó có danh tiếng nhưng không động vọng gì nếu không 
được danh tiếng: đến mức độ này người đó có thể an trú thư thái khi đang 
sống trong Tăng Đoàn.” 

(4) “Nhưng, thưa Thế Tôn, còn cách nào khác một Tỳ kheo có thể an 
trú một cách thư thái khi đang sống trong Tăng Đoàn?” 

“Có thể có, này Ananda. Khi một Tỳ kheo tự mình thành tựu về ĐIỚI- 
hạnh nhưng không chỉ giáo (phê bình, chỉ trích) người khác về vấn đề 


giới-hạnh, và người đó xem xét chính mình nhưng không xem xét người 


128 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


khác, và người đó có danh tiếng nhưng không động vọng gì nếu không 
được danh tiếng, và người đó, nếu muốn, có thể chứng nhập bốn tầng 
thiền định (jhãna) (những tầng thiền định đó) tạo nên phần tâm bậc cao và 
là những sự an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này; đến mức độ 


này người đó có thê an trú thư thái khi đang sống trong Tăng Đoản.” 


(5) “Nhưng, thưa Thế Tôn, còn cách nào khác một Tỳ kheo có thể an 


trú một cách thư thái khi đang sống trong Tăng Đoàn?” 


“Có thể có, này Ananda. Khi một Tỳ kheo tự mình thành tựu về ĐIỚớI- 
hạnh nhưng không chỉ giáo (phê bình, chỉ trích) người khác về vẫn đề 
giới-hạnh, và người đó xem xét chính mình nhưng không xem xét người 
khác, và người đó có danh tiếng nhưng không động vọng gì nếu không 
được danh tiếng, và người đó, nếu muốn, có thể chứng nhập bốn tầng 
thiền định (jhãna) (những tầng thiền định đó) tạo nên phần tâm bậc cao và 
là những sự an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này, và với sự đã 
tiêu diệt những ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, 
người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải- 
thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong 
đó; đến mức độ này người đó có thê an trú thư thái khi đang sống trong 


Tăng Đoàn.” 


107 (7) Giới Hạnh 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một Tỳ kheo là xứng 
đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng 
được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước 
điền vô thượng ở trên đời). Năm đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo thành tựu 
về giới-hạnh, thành tựu về sự định-tâm, thành tựu về trí-tuệ, thành tựu về 
sự giải-thoát, và thành tựu về trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát. Có 
được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo là xứng đáng được tặng quà, đáng 
được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo 


trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên 


« 129 


đời).” 


106 (8) Người Vô Học Nhân 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một Tỳ kheo là xứng 
đáng được tặng quà ... là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế 
gian. Năm đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo có được đống [uân] giới-hạnh 
của bậc vô-học nhân, đống sự định-tâm của bậc vô-học nhân, đống trí-tuệ 
của bậc vô-học nhân, đống sự giải-thoát của bậc vô-học nhân, đống trí- 
biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát của bậc vô-học nhân. Có được năm 
phẩm chất này, một Tỳ kheo là xứng đáng được tặng quà ... là ruộng gieo 


trồng công-đức cao nhất trong thế gian.” 


109 (9) Ở Nhà Trong Bốn Phương 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một Tỳ kheo là như ở- 
nhà trong (khắp) bốn phương.” Năm đó là gì? (1) Ở đây, một Tỳ kheo là 
có giới-hạnh; người đó sống được kiềm chế trong Pãtimokkha [Giới Bốn 
Tỳ kheo], có được đức-hạnh và nơi nương-tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại 
trong từng lỗi nhỏ nhất. Sau khi đã thụ nhận những giới-luật tu hành, 
người đó tu tập theo những điều luật đó. (2) Người đó đã học-hiều nhiều, 
ghi nhớ những điều mình đã học, và tích lũy những điều mình đã học. 
Những giáo lý đó là tốt lành ở, tốt lành ở giữa, và tốt ở phần cuối, với ý 
nghĩa và câu chữ đúng đắn, (chúng) tuyên bố (cho thấy) đời sống tâm linh 
toàn thiện và tinh khiết—những giáo lý đó người đó đã học nhiều, đã lưu 
giữ trong tâm, đã tụng đọc bằng miệng, đã điều tra bằng tâm, và đã thâm 
nhập một cách thiện khéo bằng cách-nhìn (chánh kiến. (3) Người đó biết 
hài-lòng với y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người 
bệnh. (4) Người đó, nếu muốn thì không khó khăn hay rắc rối gì, có thể 
chứng nhập bốn tầng thiền định (jhãna) (những tầng thiền định đó) tạo nên 
phần tâm bậc cao và là những sự an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong 


kiếp này. (5) Với sự đã tiêu diệt những ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, 


130 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


bằng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của 
tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong 
đó, người đó an trú trong đó. Có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo là 
như ở-nhà trong bốn phương.” 


110 (10) Trong Rừng Núi 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một Tỳ kheo là đủ tốt 
(thích hợp) để lui về nơi trú-ở xa lánh trong rừng núi (để sống tu ân dật). 
Năm đó là gì? (1) Ở đây, một Tỳ kheo là có giới-hạnh ... [nu kinh kế 
írên] ... người đó tu tập theo những điều luật đó. (2) Người đó đã học-hiểu 
nhiều ... thâm nhập băng cách-nhìn (chánh kiến). (3) Người đó phát khởi 
sự nỗ-lực để dẹp bỏ những phẩm chất bát thiện; người đó là mạnh mẽ, 
vững chắc trong sự tu dưỡng những phẩm chất thiện. (4) Người đó, nếu 
muốn thì không khó khăn hay rắc rối gì, có thể chứng nhập bốn tầng thiền 
định (jhãna) (những tầng thiền định đó) tạo nên phần tâm bậc cao và là 
những sự an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này. (5) Với sự đã tiêu 
diệt những ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, băng trí-biết trực tiếp, người đó 
đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ 
trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó. Có 
được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo là đủ tốt đề để lui về (tu) nơi trú-ở 


xa lánh trong rừng núi.” 


NHÓM 2 
ANDHAKAVINDA 112 


111 (1) Khách Của Các Gia Đình 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, thì một Tỳ kheo ghé thăm các 
gia đình làm họ khó chịu và khó ưa, và không được họ tôn trọng hay kính 
trọng. Năm đó là gì? (I1) Tỳ kheo đó thân mật với những người mình 
không thân; (tức, ra vẻ thân mật với những người thực sự không thân với 


5131 


mình); (2) ban phát những điều mình không có; (tức, chi phát thứ này thứ 
nọ, ra bộ mình là bậc thầy, bậc thánh; là thái độ không đứng đắn); (3) giao 
lưu với những người bị chia rẽ (bất hòa);!?! (4) nói lén trong tai; và (5) 
đòi hỏi quá mực; (tức: xin xỏ, yêu cầu quá đáng). 

“Có năm phẩm chất này, thì một Tỳ kheo ghé thăm các gia đình làm 


họ khó chịu và khó ưa, và không được họ tôn trọng hay kính trọng.” 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], thì một Tỳ kheo 
ghé thăm các gia đình làm họ dễ chịu và ưa mến, và được họ tôn trọng và 
kính trọng. Năm đó là gì? (1) Tỳ kheo đó không thân mật với những người 
mình không thân; (2) không ban phát những điều mình không có; (3) 
không giao lưu với những người bị chia rẽ; (4) không nói lén trong tai; và 
(Š) không đòi hỏi quá mực. 


“Có được năm phẩm chất này, thì một Tỳ kheo ghé thăm các gia đình 


làm họ dễ chịu và ưa mến, và được họ tôn trọng và kính trọng.” 


112 (2) Một Tỳ Kheo Hầu Cận 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, người đó không nên được nhận 
làm Tỳ kheo hầu cận. Năm đó là gì? (1) Người đó đi quá xa hoặc quá gần 
người kia; (2) không mang bình bát khi nó đã đầy (thức ăn ...); (3) không 
kiềm chế (nhắc nhở, cảnh báo) người kia khi lời-nói người kia sắp dính 
tội; (4) cứ ngắt lời khi người kia đang nói; và (5) không có trí, ngu đần, 
chậm hiểu. Có năm phẩm chất này, người đó không nên được nhận làm 


Tỳ kheo hầu cận. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, người đó có thể được 
nhận làm Tỳ kheo hầu cận. Năm đó là gì? (1) Người đó không đi quá xa 
hoặc quán gần người kia; (2) mang bình bát khi nó đã đây; (3) kiềm chế 
(nhắc nhở, cảnh báo) người kia khi người kia lời-nói người kia sắp dính 
tội; (4) không ngắt lời khi người kia đang nói; và (5) có trí khôn, thông 
minh, nhạy bén. Có được năm phẩm chất này, người đó có thể được nhận 


làm Tỳ kheo hâu cận.” 


132 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


115 (3) Sự Định Tâm 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo không có khả 
năng chứng nhập trong chánh-định. Năm đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo 
không thể kiên nhẫn chịu đựng những hình-sắc, những mùi-hương, những 
mùi-vị, những đối-tượng chạm xúc. Có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo 


không có khả năng chứng nhập chánh-định. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], một Tỳ kheo có 
khả năng chứng nhập trong chánh-định. Năm đó là gì? Ở đây, một Tỳ 
kheo có thể kiên nhẫn chịu đựng những hình-sắc, những mùi-hương, 
những mùi-vị, những đối-tượng chạm xúc. Có năm phẩm chất này, một 
Tỳ kheo có khả năng chứng nhập chánh-định.” 


114 (4) Andhakavinda 


Trong một lần đức Thế Tôn đang đức Thế Tôn đang sống giữa xử 
người Ma-kiệt-đà (Magadha) ở Andhakavinda. Lúc đó Ngài Änanda đã 
đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức 
Thế Tôn mới nói với thầy ấy: 

“Này Änanda, những Tỳ kheo nào là người mới vào tu, là những 
người mới xuất gia, những người mới đến với Giáo Pháp và giới luật này, 
thầy nên khuyến khích họ, ôn định họ, và thiết lập họ trong năm điều. 
Năm đó là gì? 

(1) “Thầy nên khuyến khích họ, ôn định họ, và thiết lập họ trong sự 
kiềm-chế của Pãtimokkha (Giới Bổn Tỳ Kheo) như vậy: “Này các đạo 
hữu, hãy có giới-hạnh; sống được kiềm-chế trong Pãtimokkha, có được 
đức-hạnh và nơi nương-tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ 
nhặt. Sau khi đã thụ nhận những giới-luật tu hành, hãy tu tập theo/trong 
những điều luật đó.) 


(2) “Thầy nên khuyến khích họ, ôn định họ, và thiết lập họ trong sự 


«133 


kiêm-chê các căn cảm-nhận (giác quan) như vây: “Này các đạo hữu, hãy 
phòng hộ các cửa của các căn cảm-nhận; lây sự chánh-niệm là người bảo 
vệ; hãy có chánh-niệm và sự rõ-biệt (tỉnh giác), có được một cái tâm được 


phòng hộ, một cái tâm dưới sự bảo vệ của sự chánh-niệm.” 


(3) “Thầy nên khuyến khích họ, ôn định họ, và thiết lập họ trong sự 
hạn chế lời-nói như vầy: “Này các đạo hữu, đừng nói chuyện nhiều. Hãy 


hạn chê sự nói chuyện của mình." 


(4) “Thầy nên khuyến khích họ, ổn định họ, và thiết lập họ trong sự 
tách-ly thân như vầy: “Này các đạo hữu, hãy là những người sống tu trong 
rừng. Lui về ở những nơi trú-ở xa lánh trong rừng núi (để tu).? 


(5) “Thầy nên khuyến khích họ, ổn định họ, và thiết lập họ trong một 
tầm-nhìn chánh đúng như vây: “Này các đạo hữu, hãy nắm giữ cách-nhìn 


đúng đăn (chánh kiên) và có tâm-nhìn chánh đúng."!1?2 


“Này Ananda, những Tỳ kheo nào là người mới vào tu, là những 
người mới xuất gia, những người mới đến với Giáo Pháp và giới luật này, 
thầy nên khuyến khích họ, ồn định họ, và thiết lập họ trong năm điều như 


vậy. 


115 (5) Keo Kiệt 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo ni bị ký thác 
trong địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. Năm đó là gì? Người đó 
keo kiệt (và tham lam) về những chỗ-ở, về những gia-đình (thí chủ), về 
những lợi-lộc, về lời-khen, và về Giáo Pháp.!!23 Có năm phẩm chất này, 


một Tỳ kheo ni bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một Tỳ kheo ni được ký 
thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Năm đó là gì? Người đó 
không keo kiệt về những chỗ-ở, về những gia-đình, về những lợi-lộc, về 
lời-khen, và về Giáo Pháp. Có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo ni 


được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó.” 


134 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


116 (6) Khen 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo ni bị ký thác 
trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Năm đó là gì? (1) Không 
điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó cứ khen người đáng chê trách. (2) 
Không điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó cứ chê người đáng khen 
ngợi. (3) Không điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó cứ tin một vấn đề 
đáng nghỉ ngờ. (4) Không điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó cứ nghỉ 
ngờ một vấn đề đáng tin tưởng. (5) Người đó phung phí những thứ được 
(những thí chủ) cúng dường vì niềm-tin (đối với Tam Bảo).!!?“ Có năm 
phẩm chất này, một Tỳ kheo ni bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa 


thăng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], một Tỳ kheo ni 
được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó. Năm đó là gì? 
(1) Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó khen người đáng khen. 
(2) Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó chê trách người đáng 
chê trách. (3) Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó nghi ngờ 
một vấn đề đáng nghi ngờ. (4) Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, 
người đó tin một vấn đề đáng tin tưởng. (5) Người đó không phung phí 
những thứ được cúng dường vì niềm-tin. Có được năm phẩm chất này, 
một Tỳ kheo ni được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên 
thÓ,” 


117 (7) Ghen Tỳ 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo ni bị ký thác 
trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Năm đó là gì? (1) Không 
điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó cứ khen người đáng chê trách. (2) 
Không điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó cứ chê người đáng khen 
ngợi. (3) Người đó ghen ty, và (4) keo kiệt. (5) Người đó phung phí những 
thứ được (những thí chủ) cúng dường vì niềm-tin (đối với Tam Bảo). Có 


° 135 


năm phẩm chất này, một Tỳ kheo ni bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị 


đưa thắng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], một Tỳ kheo ni 
được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Năm đó là gì? 
(1) Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó khen người đáng khen. 
(2) Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó chê trách người đáng 
chê trách. (3) Người đó không ghen ty, và (4) không keo kiệt. (Š) Người 
đó không phung phí những thứ được cúng dường vì niềm-tin. Có được 
năm phẩm chất này, một Tỳ kheo ni được ký thác trong cõi trời, cứ như 
được đưa thắng lên đó. 


116 (8) Cách Nhìn 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo ni bị ký thác 
trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Năm đó là gì? (1) Không 
điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó cứ khen người đáng chê trách. (2) 
Không điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó cứ chê người đáng khen 
ngợi. (3) Người đó nắm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), và (4) có những ý- 
định sai trái (tà tư duy). (Š) Người đó phung phí những thứ được (những 
thí chủ) cúng đường vì niềm-tin (đối với Tam Bảo). Có năm phâm chất 
nảy, một Tỳ kheo nỉ bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống 
đó. 

“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], một Tỳ kheo ni 
được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó? Năm đó là gì? 
(1) Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó khen người đáng khen. 
(2) Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó chê trách người đáng 
chê trách. (3) Người đó nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), và (4) 
có những ý-định đúng đắn (chánh tư duy). (5) Người đó không phung phí 
những thứ được cúng dường vì niềm-tin. Có được năm phẩm chất này, 


một Tỳ kheo được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó.” 


136 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


119 (9) Lời Nói 

[Giống hệt kinh 5:II8, nhưng thay điều (3) và (4) trong hai đoạn “địa 
ngục” và “cối trời” như sau: ] 

*,.. (3) Người đó có lời-nói sai trái (tà ngữ), và (4) hành-động sai trái 
(tà nghiệp) ... 


“... (3) Người đó có lời-nói đúng đắn (chánh ngữ), và (4) hành-động 
đúng đắn (chánh nghiệp)...” 


120 (10) Nỗ Lực 

[Giống hệt kinh 5:II8, nhưng thay điều (3) và (4) trong hai đoạn “địa 
ngục” và “cối trời” như sau: ] 

“... (3) Người đó có sự nỗ-lực sai lạc (tà tính tần), và (4) sự tâm-niệm 
sai lạc (tà niệm) ... 

“... (3) Người đó có sự nỗ-lực đúng đắn (chánh tinh tấn), và (4) sự 


tâm-niệm đúng đăn (chánh niệm) ...” 


NHÓM 3 
BỆNH 


121 (1) Bệnh 


“Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï (Tỳ-xá-li) trong hội 
trường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Lúc đó, vào buổi cuối chiều, đức 
Thế Tôn ra khỏi nơi ẩn cư và đến thăm khu bệnh xá, ở đó đức Thế Tôn 
nhìn thấy một Tỳ kheo yếu ớt và đau bệnh. Rồi đức Thế Tôn ngồi xuống 
chỗ ngồi đã được dọn sẵn và nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, nếu năm điều không tuột mất khỏi một Tỳ kheo 
yếu ớt và đau bệnh, thì có thể trông đợi người đó: “Không bao lâu nữa, với 


sự tiêu diệt ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, người đó 


° 137 


tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí- 
tuệ, và sau khi chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó.` Năm đó là 
gì? Ở đây, một Tỳ kheo sống (1) quán xét (quán niệm, thiền quán) sự 
không hấp-dẫn của thân, (2) nhận thức sự gớm-ghiếc của thức-ăn, (3) 
nhận thức sự không (gì đáng) thích-thú trong toàn bộ thế gian, (4) quán 
xét sự vô-thường trong tất cả hiện-tượng có điều-kiện (pháp hữu vi); và 
(5) người đó có sự nhận-thức về cái chết được thiết lập một cách vững 
chắc ở bên trong (tâm). Nếu năm điều này không tuột mất khỏi một Tỳ 
kheo yếu ớt và đau bệnh, thì có thể trông đợi người đó: “Không bao lâu 
nữa, với sự tiêu diệt ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, 
người đó tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải- 
thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi chứng nhập trong đó, người đó an trú trong 
đó.” 


122 (2) Sự Thiết Lập Chánh Niệm 


“Này các Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo hay Tỳ kheo nỉ nào tu tập và tu 
dưỡng năm điều, thì có thể trông đợi một trong những thánh quả: đó là trí- 
biết cuối cùng ngay trong kiếp này (A-la-hán), hoặc nếu còn chút tàn dư 
hơi hướng, đó là thánh quả Bắt-lai. Năm đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo (1) 
có sự chánh-niệm được thiết lập một cách thiện khéo ở bên trong để [đạt 
tới, đắc được] trí-tuệ để nhận biết sự sinh và diệt của những hiện- 


1125 người đó sống (2) quán xét (quán niệm, thiền quán) sự không 


tượng; 
hấp-dẫn của thân, (3) nhận thức sự gớm-ghiếc của thức-ăn, (4) nhận thức 
sự không (gì đáng) thích-thú trong toàn bộ thế gian, (5) quán xét sự vô- 
thường trong tất cả hiện-tượng có điều-kiện (pháp hữu vi). Nếu Tỳ kheo 
hay Tỳ kheo nỉ nào tu tập và tu dưỡng năm điều này, thì có thê trông đợi 
một trong những thánh quả: đó là trí-biết cuối cùng ngay trong kiếp này, 


hoặc nếu còn chút tàn dư hơi hướng, đó là thánh quả Bắt-lai.” 


125 (3) Một Người Chăm Sóc (1) 


138 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một người bệnh là khó chăm 
sóc. Năm đó là gì? (1) Người đó làm những điều có hại. (2) Người đó 
không giữ sự tiết độ (vừa phải, chừng mực) trong những thứ ích lợi. (3) 
Người đó không chịu dùng thuốc thang. (4) Người đó không nói đúng nói 
rõ những triệu chứng của mình cho người chăm sóc tận tâm; người đó 
không báo rõ tình trạng của mình là đang tệ hơn, hay đang tốt hơn, hay 
vẫn không biến chuyên. (5) Người đó không kiên nhẫn chịu đựng những 
cảm-giác đau đớn, đau buốt, nhức nhối, đau thương, khó chịu nôi, làm Suy 
kiệt sức sống đã khởi sinh trong thân. Có năm phẩm chất này, một người 


bệnh là khó chăm sóc. 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất [khác], một người bệnh là dễ 
chăm sóc. Năm đó là gì? (1) Người đó làm những điều ích lợi. (2) Người 
đó giữ sự tiết độ trong những thứ ích lợi. (3) Người đó dùng thuốc thang. 
(4) Người đó nói đúng nói rõ những triệu chứng của mình cho người chăm 
sóc tận tâm; người đó báo rõ tình trạng của mình là đang tệ hơn, hay đang 
tốt hơn, hay vẫn không biến chuyền. (5) Người đó kiên nhẫn chịu đựng 
những cảm-giác đau đớn, đau buốt, nhức nhối, đau thương, khó chịu nỗi, 
làm suy kiệt sức sống đã khởi sinh trong thân. Có năm phẩm chất này, một 


người bệnh là dễ chăm sóc. 


124 (4) Một Người Chăm Sóc (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một người chăm sóc là không 
đủ phẩm chất đề chăm sóc bệnh nhân. Năm đó là gì? (1) Người đó không 
có khả năng chuẩn bị thuốc thang. (2) Người đó không biết cái gì là lợi 
hay hại, nên người đó đưa ra những có hại và thu lại những thứ ích lợi. (3) 
Người đó chăm sóc bệnh vì tiền bạc vật chất, không phải vì một cái tâm 
từ-ái. (4) Người đó thấy ghê tởm khi phải dọn phân, nước tiểu, đồ ói mửa, 
hay nước dãi nước miếng (của người bệnh). (5) Người đó không có khả 
năng thỉnh thoảng hướng dẫn, khích lệ, truyền cảm hứng, và làm hoan hỷ 
bệnh nhân bằng sự nói chuyện về Giáo Pháp. Có năm phẩm chất này, một 


người chăm sóc là không đủ phâm chât đê chăm sóc người bệnh. 


„ 139 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một người chăm sóc là 
đủ phẩm chất để chăm sóc bệnh nhân. Năm đó là gì? (1) Người đó có khả 
năng chuẩn bị thuốc thang. (2) Người đó biết cái gì là lợi hay hại, nên 
người đó đưa ra những ích lợi và thu lại những thứ có hại. (3) Người đó 
chăm sóc bệnh không vì tiền bạc vật chất, mà với một cái tâm từ-ái. (4) 
Người đó không thấy ghê tởm khi phải dọn phân, nước tiểu, đồ ói mửa, 
hay nước dãi nước miếng (của người bệnh). (5) Người đó có khả năng 
thỉnh thoảng hướng dẫn, khích lệ, truyền cảm hứng, và làm hoan hỷ bệnh 
nhân bằng sự nói chuyện về Giáo Pháp. Có năm phẩm chất này, một 
người chăm sóc là đủ phâm chất để chăm sóc người bệnh.” 


125 (5) Sức Sống (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm điều này làm suy giảm sức sống. Năm đó 
là gì? Người làm những điều có hại; người không giữ sự tiết độ (vừa phải, 
chừng mực) trong những thứ ích lợi; người có hệ tiêu hóa không tốt; 
người đi [khất thực] vào những lúc không phù hợp (phi thời);”!2 người 


không sông độc thân. Đây là năm điêu làm suy giảm sức sông. 


“Này các Tỳ kheo, có năm điều [khác] làm gia tăng sức sống. Năm đó 
là gì? Người làm những điều có ích lợi; nĐØƯưỜi g1ữ Sự tiết độ trong những 
thứ ích lợi; người có hệ tiêu hóa tốt; người đi [khất thực] vào những lúc 


phủ hợp; người sống độc thân. Đây là năm điều làm gia tăng sức sông.” 


126 (6) Sức Sống (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm điều này làm suy giảm sức sống. Năm đó 
là gì? Người làm những điều có hại; người không giữ sự tiết độ (vừa phải, 
chừng mực) trong những thứ ích lợi; người có hệ tiêu hóa không tốt; 
người thất-đức (thiếu giới-hạnh); người có bạn bè (đạo hữu) xấu. Đây là 


năm điêu làm suy giảm sức sông. 


“Này các Tỳ kheo, có năm điêu [khác] làm gia tăng sức sông. Năm đó 


140 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


là gì? Người làm những điều có ích lợi; người giữ sự tiết độ trong những 
thứ ích lợi; người có hệ tiêu hóa tốt; người đức-hạnh (có giới-hạnh); người 
có bạn bè (đạo hữu) tốt. Đây là năm điều làm gia tăng sức sống.” 


127 (7) Sống Tách Riêng 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo là không đủ 
phẩm chất (không thích hợp, không đủ khả năng) đề sống tách riêng khỏi 
(không cần sống tu chung với) Tăng Đoàn. Năm đó là gì? (1) Người đó 
không hài-lòng với mọi loại thứ y-phục (cà sa); (2) người đó không hài- 
lòng với mọi thứ thức-ăn (3) người đó không hài-lòng với mọi chỗ-ở; (4) 
người đó không hài-lòng với mọi thứ thuốc thang và chu cấp cho người 
bệnh; và (5) người đó sống với những ý nghĩ nhục-dục. Có năm phẩm 
chất này, một Tỳ kheo là không đủ phẩm chất để sống tách riêng khỏi 
Tăng Đoàn. 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất [khác], một Tỳ kheo là đủ 
phẩm chất để sống tách riêng khỏi Tăng Đoàn. Năm đó là gì? (1) Người 
đó biết hài-lòng mọi loại thứ y-phục (cà sa); (2) người đó biết hài-lòng 
mọi thứ thức-ăn (3) người đó biết hài-lòng mọi chỗ-ở; (4) người đó biết 
hài-lòng mọi thứ thuốc thang và chu cấp cho người bệnh;!? và (5) người 
đó sống không có những ý nghĩ nhục-dục. Có năm phẩm chất này, một Tỳ 


kheo là đủ phẩm chất đề sống tách riêng khỏi Tăng Đoản.” 


128 (8) Hạnh Phúc Của Tu Sĩ 


“Này các Tỳ kheo, có năm loại khổ đối với một tu sĩ (sa-môn). Năm 
đó là gì? Ở đây, (1) Người đó không hài-lòng với mọi loại thứ y-phục (cà 
sa); (2) người đó không hài-lòng với mọi thứ thức-ăn (3) người đó không 
hài-lòng với mọi chỗ-ở; (4) người đó không hài-lòng với mọi thứ thuốc 
thang và chu cấp cho người bệnh; và (5) người đó sống đời sống tâm linh 


không được mãn lòng. Đây là năm loại khổ của một tu sĩ. 


5Ò 14I 


“Này các Tỳ kheo, có năm loại hạnh-phúc với một tu sĩ. Năm đó là 
gì? Ở đây, (1) Người đó biết hài-lòng mọi loại thứ y-phục (cà sa); (2) 
người đó biết hài-lòng mọi thứ thức-ăn (3) người đó biết hài-lòng mọi 
chỗ-ở; (4) người đó biết hài-lòng mọi thứ thuốc thang và chu cấp cho 
người bệnh; (5) người đó sống đời sống tâm linh được mãn lòng. Đây là 


năm loại hạnh phúc của một tu sĩ. 


129 (9) Những Vết Thương 


“Này các Tỳ kheo, có năm vết thương bất khả chữa trị!!8 dẫn tới 
cảnh giới đày đọa, dẫn tới địa ngục. Năm đó là gì? (1) Kẻ giết mẹ; (2) kẻ 
giết cha; (3) kẻ giết A-la-hán; (4) kẻ với một cái tâm thù hận làm Như Lai 
chảy máu; và (5) kẻ tạo ra sự chia rẽ trong Tăng Đoàn. Đây là năm vết 
thương bất khả chữa trị dẫn tới cảnh giới đày đọa, dẫn tới địa ngục.” 


150 (10) Những Thành Tựu 


“Này các Tỳ kheo, có năm khổ nạn nảy. Năm đó là gì? (1) Khổ nạn 
[do mắt] người thân; (2) khổ nạn [do mất] của cải; (3) khổ nạn [do bị] 
bệnh đau; (4) khổ nạn đối với giới-hạnh, và (5) khổ nạn đối với cách-nhìn 
(tà kiến)."'?? Không phải do khổ nạn thứ nhất, hay thứ hai, hay thứ ba nên 
khi thân tan rã, nên khi thân tan rã, sau khi chết, những chúng sinh bị tái 
sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, 
thậm chí trong địa ngục. Mà chính do khô nạn thứ tư và thứ năm nên khi 
thân tan rã, sau khi chết, những chúng sinh bị tái sinh trong cảnh giới đày 
đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 


Đây là năm khô nạn. 


“Này các Tỳ kheo, có năm thành tựu này. Năm đó là gì? (I) Thành 
tựu [có được] người thân; (2) thành tựu [có được] của cải; (3) thành tựu 
[có được] sức khỏe; (4) thành tựu về giới-hạnh, và (5) thành tựu về cách- 
nhìn (chánh kiến). Không phải do thành tựu thứ nhất, hay thứ hai, hay thứ 


142 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


ba nên khi thân tan rã, sau khi chết, những chúng sinh được tái sinh trong 
một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Mà chính do thành tựu 
thứ tư và thứ năm nên khi thân tan rã, sau khi chết, những chúng sinh 
được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Đây 


là năm thành tựu.” 


NHÓM 4 
VUA 


131 (1) Tiếp Tục Quay Chuyển Bánh Xe (1) 


“Này các Tỳ kheo, có được năm yếu tố, một vị vua quay chuyển bánh 
xe (chuyển luân vương) thiết lập sự chuyển dịch bánh xe chỉ duy nhất 


113? một bánh xe không thể nào bị quay ngược bởi 


thông qua Giáo Pháp, 
bất kỳ chúng sinh hung bạo nào trong hình dạng con người. Năm đó là gì? 
Ở đây, một vị vua quay chuyên bánh xe là người biết điều tốt là gì, người 
biết Giáo Pháp, người biết sự đo lường đúng đắn, người biết thời gian phù 
hợp, và người biết (những) hội chúng. Có được năm yếu tố này, một vị 
vua quay chuyển bánh xe thiết lập sự chuyên dịch bánh xe chỉ duy nhất 
thông qua Giáo Pháp, là một bánh xe không thê nảo bị quay ngược bởi bất 
kỳ chúng sinh hung bạo nào trong hình dạng con người. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, Như 
Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, chỉ duy nhất thông qua Giáo Pháp, thiết 
lập sự chuyển động của bánh xe vô thượng của Giáo Pháp, một bánh xe 
không thể nảo bị quay ngược bởi bất kỳ tu sĩ, bà-la-môn, thiên thần, Ma 
Vương, hay trời Brahma, hay bất cứ ai trong thế gian. Năm đó là gì? Ở 
đây, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác là một bậc biết điều tốt là gì, 
bậc biết Giáo Pháp, bậc biết sự đo lường đúng đăn, bậc biết thời gian phù 
hợp, và bậc biết (những) hội chúng. !3! Có được năm phẩm chất này, Như 
Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, chỉ duy nhất thông qua Giáo Pháp, thiết 
lập sự chuyển động của bánh xe vô thượng của Giáo Pháp ... không thể 


nảo bị quay ngược bởi ... bất cứ ai trong thế gian.” 


- 143 


132 (2) Tiếp Tục Quay Chuyển Bánh Xe (2) 


[Giống đoạn một kinh kế trên, chỉ thay thể “vị vua quay chuyển bánh xe” 


băng “người con cả (thải tử) của vị vua quay chuyển bánh xe”. ] 


“Cũng giống như vậy, có được năm phẩm chất, Xá-lợi-phất, chỉ duy 
nhất thông qua Giáo Pháp, thiết lập sự chuyển động của bánh xe vô 
thượng của Giáo Pháp đã được thiết lập dịch chuyên bởi Như Lai, một 
bánh xe không thể nào bị quay ngược bởi bất kỳ tu sĩ, bà-la-môn, thiên 
thần, Ma Vương, hay trời Brahmä, hay bất cứ ai trong thế gian.!!2 Năm 
đó là gì? Ở đây, Xá-lợi-phất là người biết điều tốt là gì, người biết Giáo 
Pháp, người biết sự đo lường đúng đắn, người biết thời gian phù hợp, và 
người biết những hội chúng. Có được năm phẩm chất này, Xá-lợi-phất, 
chỉ duy nhất thông qua Giáo Pháp, thiết lập sự chuyên động của bánh xe 
vô thượng của Giáo Pháp đã được thiết lập dịch chuyển bởi Như Lai, một 
bánh xe không thể nào bị quay ngược bởi bất kỳ tu sĩ, bà-la-môn, thiên 
thần, Ma Vương, hay trời Brahmäã, hay bất cứ ai trong thế gian.” 


133 (3) Vị Vua 193 


(D “Này các Tỳ kheo, ngay cả một vị vua quay chuyển bánh xe 
(chuyển luân vương), là một vị vua chân chánh trị vì bằng Giáo Pháp, 


cũng không quay chuyền bánh xe nếu không có vị vua trên ông ta.” 
M y Ị 


Sau khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã thưa với đức Thế Tôn: 
“Nhưng, thưa Thế Tôn, ai là vị vua ở trên vị vua quay chuyền bánh xe, vị 
vua chân chánh trị vì bằng Giáo Pháp đó?” 

“Đó chính là Giáo Pháp, này Tỳ kheo”, đức Thế Tôn nói. 

“Ở đây, này Tỳ kheo, một vị vua quay chuyên bánh xe, vị vua chân 
chánh trị vì bằng Giáo Pháp, dựa vào Giáo Pháp, tôn vinh, tôn trọng và 
kính trọng Giáo Pháp, lẫy Giáo Pháp là tiêu-chuẩn, là ngọn-cờ, là thẩm- 


quyên, cung câp sự bảo-vệ chân chánh, sự che-chở, sự phòng-hộ cho 


144 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


những người trong hoàng cung của ông. Lại nữa, một vị vua quay chuyển 
bánh xe, vị vua chân chánh trỊ vì bằng Giáo Pháp, dựa vào Giáo Pháp, tôn 
vinh, tôn trọng và kính trọng Giáo Pháp, lấy Giáo Pháp là tiêu-chuẩn, là 
ngọn-cờ, là thâm-quyên, cung cấp sự bảo-vệ chân chánh, sự che-chở, sự 
phòng-hộ cho những chư thần giai cấp chiến-sĩ, quân đội, những bà-la- 
môn và những gia chủ, những người ở thành thị và thôn quê, những tu sĩ 
và bà-la-môn, những súc vật và chim muông. Sau khi đã cung cấp sự bảo- 
vệ chân chánh, sự che-chở, sự phòng-hộ cho tất cả những chúng-sinh như 
vậy, vị vua quay chuyển bánh xe đó, vị vua chân chánh trị vì bằng Giáo 
Pháp, chỉ quay chuyển bánh xe nhờ vào duy nhất Giáo Pháp, đó là bánh 
xe không thê nào bị quay ngược bởi chúng sinh hung bạo nào trong hình 


dạng con người. 


(ID “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, 
bậc Toản Giác, là vị vua chân chánh của Giáo Pháp, dựa vào Giáo Pháp, 
tôn vinh, tôn trọng và kính trọng Giáo Pháp, lấy Giáo Pháp là tiêu-chuẩn, 
là ngọn-cờ, là thâm-quyên, cung cấp sự bảo-vệ chân chánh, sự che-chở, sự 
phòng-hộ cho các Tỳ kheo ... các Tỳ kheo ni... những đệ tử tại g1a nam 
... những đệ tử tại gia nữ, nói rằng: (1) “Hành-động này nên tu dưỡng: 
hành-động kia không nên tu dưỡng”; (2) “Lời-nói này nên tu dưỡng; lời- 
nói kia không nên tu dưỡng”; (3) “Tâm-ý này nên tu dưỡng; tâm-ý kia 
không nên tu dưỡng”; (4) “Sự mưu-sinh này nên được tu dưỡng; sự mưu- 
sinh kia không nên tu dưỡng”; (5) 'Làng xóm hay phố thị này nên được 


nương dựa; làng xóm hay phố thị kia không nên được nương dựa.” 


“Sau khi đã cung cấp sự bảo-vệ chân chánh, sự che-chở, sự phòng-hộ, 
Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, vị vua chân chính của Giáo Pháp, 
thiết lập sự chuyên dịch bánh xe vô thượng của Giáo Pháp chỉ duy nhất 
thông qua Giáo Pháp, là một bánh xe không thể nào bị quay ngược bởi bất 
kỳ tu sĩ, bà-la-môn, thiên thần, Ma Vương, hay trời Brahmä, hay bất cứ ai 


trong thế gian.” 


134 (4) Dù Ở Phương Nào 


° 145 


(D “Này các Tỳ kheo, dù đang sống ở phương nào, một vị vua giai 
cấp chiến-sĩ (khattiya) đã được xức dầu lên đầu (được phong vương, đã 
được xức dầu lên đầu trong lễ quán đảnh) nếu có được năm phẩm chất thì 


coi như đang sống trong lãnh cõi của mình. Năm đó là gì? 


“(1) Ở đây, một vị vua giai cấp chiến-sĩ đã được xức dầu lên đầu đã 
được thiện sinh từ cả hai phía cha và mẹ, thuộc dòng dõi thuần khiết, 
không thể công kích hay chê bai về sự sinh cảnh tính cả bảy đời phụ 
hệ.!'3 (2) Vị vua đó giàu có, với nhiều của cải và tài sản, với đầy đủ châu 
báu và kho tàng. (3) Vị vua đó là mạnh mẽ, có một quân đội bốn binh 
chủng luôn vâng lệnh và chấp hành những mệnh lệnh của mình. (4) Quân 
sư của nhà vua là khôn trí, giỏi giang, và thông minh, có thể xem xét 
những ích lợi thuộc quá khứ, tương lai, hay hiện tại. '3Š (5) Bốn phẩm chất 
này sẽ giúp gia tăng danh tiếng của vị vua. Có được năm phẩm chất này, 
gồm cả danh tiếng, là vị vua như sống trong lãnh cõi của mình cho dù 
đang sống ở bất cứ phương nào. Vì lý do gì? Vì đây là cách mà một người 


chiên thăng có được. 


(II) “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, dù đang sống ở phương 
nảo, một Tỳ kheo có được năm phẩm chất thì sống như được giải thoát 


trong tâm. Năm đó là gì? 


“(1) Ở đây, một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm 
chế trong Pãtimokkha [Giới Bốn Tỳ kheo], có được đức-hạnh và nơi 
nương-tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhất. Sau khi đã 
thụ nhận những giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những điều luật đó. 
Điều này giống như tình trạng được thiện sinh của vị vua giai cấp chiến-sĩ 
đã được xức dầu lên đầu. (2) Người đó đã học-hiêu nhiều, ghi nhớ những 
điều mình đã học, và tích lũy những điều mình đã học. Những giáo lý đó 
là tốt lành ở, tốt lành ở giữa, và tốt ở phần cuối, với ý nghĩa và câu chữ 
đúng đắn, (chúng) tuyên bố (cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tinh 
khiết—những giáo lý đó người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã 
tụng đọc bằng miệng, đã điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách 


thiện khéo bằng cách-nhìn (chánh kiến). Điều này giống như sự giàu có 


146 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


của vị vua giai cấp chiến-sĩ đã được xức dầu lên đầu, với nhiều của cải và 
tài sản, nhiều châu báu và kho tàng. (3) Người đó đã phát khởi nỗ-lực 
(tỉnh tấn) để dẹp bỏ những phẩm chất bắt thiện và tích tạo những phẩm 
chất thiện; người đó là mạnh mẽ, vững chắc trong sự cố-gắng, không lơ-là 
bốn phận tu dưỡng những phẩm chất thiện. Điều này giống như sự mạnh 
mẽ của vị vua giai cấp chiến-sĩ đã được xức dâu lên đầu. (4) Người đó là 
có trí; người đó có được trí-tuệ để nhận biết sự sinh và diệt, (trí-tuệ đó) là 
thánh thiện và thâm nhập và dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khô. Điều này giống 
như sự có được một quân sư tốt của vị vua giai cấp chiến-sĩ đã được xức 
dầu lên đầu. (5) Đây là bốn phẩm chất giúp gia tăng danh-tiếng của mình. 
Có được năm phẩm chất này, gồm cả danh-tiếng, là người đó sống như 
được giải thoát trong tâm cho dù đang ở bất cứ phương nào. Vì lý do gì? 


Bởi vì đây là cách mà một người được giải thoát trong tâm có được.” 


155 (5) Khao khát (I) 


(D “Này các Tỳ kheo, có năm yếu tố, thái tử [người con cả] của một 
vị vua giai cấp chiến-sĩ đã được xức dầu lên đầu khao khát được làm vua. 
Năm đó là gì? (1) Ở đây, thái tử của một vị vua giai cấp chiến-sĩ đã được 
xức dầu lên đầu đã được thiện sinh từ cả hai phía cha và mẹ, thuộc dòng 
dõi thuần khiết, không thể công kích hay chê bai về sự sinh cảnh tính cả 
bảy đời phụ hệ. (2) Thái tử đó là đẹp người, hấp dẫn, duyên dáng, có da dẻ 
tuyệt đẹp. (3) Thái tử đó là dễ thương và đáng yêu đối với cha mẹ. (4) 
Thái tử đó là dễ thương và đáng mến đối với những người trong thành thị 
và làng quê. (Š) Thái tử đó được huấn luyện và thiện thạo những tài nghệ 
của những vị vua giai cấp chiến-sĩ đã được xức dầu lên đầu, như cưỡi voi, 


điêu khiên ngựa, lái xe, băn cung, hay đánh kiêm. 


“Thái tử đó ý nghĩ như vây: (1) “Ta đã được thiện sinh ... như vậy, tại 
sao ta không khao khát được làm vua? (2) Ta là đẹp người ... như vậy, tại 
sao ta không khao khát được làm vua? (3) Ta là dễ thương ... đối với cha 
mẹ của ta như vậy, tại sao ta không khao khát được làm vua? (4) Ta là dễ 


thương ... đối với những người ở thành thị và làng quê như vậy, tại sao ta 


5 147 


không khao khát được làm vua? (Š) Ta được huấn luyện và thiện thạo 
những tài nghệ ... như vậy, tại sao ta không khao khát được làm vua?°. Có 
được năm yếu tô này, thái tử của một vị vua giai cấp chiến-sĩ đã được xức 
dầu lên đầu khao khát được làm vua. 


(ID “Cũng giống như vậy, có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo khao 
khát sự tiêu diệt những ô-nhiễm (lậu tận). Năm đó là gì? (1) Ở đây, một 
Tỳ kheo được phú cho niềm-tin. Người đó đặt niềm-tin vào sự giác-ngộ 
của Như Lai như vây: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu thành), bậc 
Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết đích thực 
(minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, 
người dẫn dắt tối thượng của những người cần được thuần hóa, thầy của 
những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn. (2) Người đó 
ít khi bị bệnh hay đau khô, có hệ tiêu hóa không quá lạnh không quá nóng 
nhưng vừa phải và thích hợp để chuyên-cần tu tu tập (tinh cần). (3) Người 
đó chân thực và khai mở, người đó thể hiện bản thân mình đúng như nó 
thực là đối với Vị Thầy và những Tỳ kheo đồng đạo hiển trí của mình. (4) 
Người đó phát khởi nỗ-lực (tinh tấn) để dẹp bỏ những phẩm chất bất thiện 
và tích tạo những phẩm chất thiện; người đó là mạnh mẽ, vững vàng trong 
sự cô-gắng, không lơ-là bốn phận tu dưỡng những phẩm chất thiện. (5) 
Người đó là có trí; người đó có được trí-tuệ để nhận thấy sự sinh và diệt, 
(trí-tuệ đó) là thánh thiện và thâm nhập và dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khô. 

“Người đó ý nghĩ như vầy: (1) “Tôi được phú cho niềm-tin; tôi đặt 
niềm-tin vào sự giác-ngộ của Như Lai ... như vậy, tại sao tôi không khao 
khát sự tiêu diệt những ô-nhiễm? (2) Tôi ít khi bị bệnh hay đau đớn ... 
như vậy, tại sao tôi không khao khát sự tiêu diệt những ô-nhiễm? (3) Tôi 
là chân thực và khai mở ... như vậy, tại sao tôi không khao khát sự tiêu 
diệt những ô-nhiễm? (4) Tôi đã phát khởi nỗ-lực ... như vậy, tại sao tôi 
không khao khát sự tiêu diệt những ô-nhiễm? (5) Tôi là có trí; tôi có được 
trí-tuệ để nhận thấy sự sinh và diệt ... như vậy, tại sao tôi không khao khát 
sự tiêu diệt những ô-nhiễm?” 


“Có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo khao khát sự tiêu diệt 


148 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


những ô-nhiễm.” 


136 (6) Khao khát (2) 


(D “Này các Tỳ kheo, có năm yếu tố, thái tử [người con cả] của một 
vị vua giai cấp chiến-sĩ đã được xức dầu lên đầu khao khát được làm phó 
vương (người dưới vua cai trị một cõi hay xứ thuộc đề vương). Năm đó là 
gì? (1)... (2)... (3)... (4)... [giống kinh kế trên] ... (5) Người đó là có trí, 
giỏi giang, và thông minh, có thể suy xét những ích lợi thuộc quá khứ, 


tương lai, và hiện tại. 


“Thái tử đó ý nghĩ như vây: (1) “Ta đã được thiện sinh ... như vậy, tại 
sao ta không khao khát được làm phó vương? (2) Ta là đẹp người ... như 
vậy, tại sao ta không khao khát được làm phó vương? (3) Ta là dễ thương 
... đối với cha mẹ của ta như vậy, tại sao ta không khao khát được làm 
phó vương? (4) Ta là dễ thương ... đối với những người ở thành thị và 
làng quê như vậy, tại sao ta không khao khát được làm phó vương? (5) Ta 
là có trí, giỏ1 giang, và thông minh ... như vậy, tại sao ta không khao khát 
được làm phó vương?? Có được năm yếu tố này, thái tử của một vị vua 


giai cấp chiến-sĩ đã được xức dầu lên đầu khao khát được làm phó vương. 


(II) “Cũng giống như vậy, có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo khao 
khát sự tiêu diệt những ô-nhiễm (lậu tận). Năm đó là gì? (1) Ở đây, một 
Tỳ kheo là có giới-hạnh ... Sau khi đã thụ nhận những giới-luật tu hành, 
người đó tu tập theo những điều luật đó. (2) Người đó đã học-hiểu nhiều 
... đã thâm nhập một cách thiện khéo bằng cách-nhìn (chánh kiến). (3) 
Người đó có tâm được thiết lập trong “bốn nền tảng chánh-niệm' (tứ niệm 
xứ). (4) Người đó phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) ... không lơ-là bổn phận 
tu dưỡng những phẩm chất thiện. (5) Người đó là có trí; người đó có được 
trí-tuệ đê nhận thấy sự sinh và diệt ... dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khô. 

“Người đó ý nghĩ như vậy: (1) “Tôi là có giới-hạnh ... như vậy, tại 
sao tôi không khao khát sự tiêu diệt những ô-nhiễm? (2) Tôi đã học-hiểu 


nhiều ... như vậy, tại sao tôi không khao khát sự tiêu diệt những ô-nhiễm? 


„ồ 149 


(3) Tôi là người có tâm được thiết lập trong “bốn nền tảng chánh-niệm' (tứ 
niệm xứ) như vậy, tại sao tôi không khao khát sự tiêu diệt những ô-nhiễm? 
(4) Tôi đã phát khởi sự nỗ-lực (tinh tắn) ... không lơ-là bồn phận tu dưỡng 
những phẩm chất thiện như vậy, tại sao tôi không khao khát sự tiêu diệt 
những ô-nhiễm? (5) Tôi là có trí; tôi có được trí-tuệ ... dẫn tới sự hoàn 
toàn diệt-khố như vậy, tại sao tôi không khao khát sự tiêu diệt những ô- 


nhiễm?” 


“Có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo khao khát sự tiêu diệt 


những ô-nhiễm.” 


137 (7) Ít Ngủ 


“Này các Tỳ kheo, năm loại người này ngủ ít thức nhiều vào ban 
đêm. Năm đó là gì? Một phụ nữ thao thức [ý định] về một nam nhân; một 
nam nhân thao thức về một phụ nữ; một tên trộm thao thức về một vụ 
trộm; một ông vua thao thức vì những việc triều chính, và một Tỳ kheo 
thao thức về sự cắt đứt những sự trói-buộc. Đây là năm người ngủ ít thức 


nhiêu vào ban đêm.” 


138 (8) Người Tiêu Tốn Thức Ấn 


“Này các Tỳ kheo, có năm yếu tố, một con voi đực của nhà vua chỉ là 
thứ tiêu tốn thức ăn, thứ tốn chỗ, thứ thải phân dơ, và thứ tốn thẻ đếm, !1$9 
chứ chưa được coi là một con voi đực của nhà vua. Năm đó là gì? (1) Nó 
không thể kiên nhẫn chịu đựng những hình-sắc; (2) ... những âm-thanh; 
(3) những mùi-hương; ... (4) những mùi-vỊ; (Š) ... những đối-tượng chạm 
xúc. Có năm yếu tố này một con voi đực của nhà vua chỉ là thứ tiêu tốn 
thức ăn ... thứ tốn thẻ đếm, chứ chưa được coi là một con voi đực của nhà 


vua. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có năm yếu tố, một Tỳ kheo 


chỉ là người tiêu tốn thức ăn, người tốn chỗ, người ngôi cho hư uống 


150 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


138 nhựng chưa được coi là một Tỳ kheo. Năm 


ghế,!# và người lẫy thẻ, 
đó là gì? Ở đây, người đó không thê kiên nhẫn chịu đựng những hình-sắc; 
(2)... những âm-thanh; (3) những mùi-hương; ... (4) những mùi-vỊ; (Š) 

. những đối-tượng chạm xúc. Có năm yếu tố này, một Tỳ kheo chỉ là 
người tiêu tốn thức ăn, người tốn chỗ, người ngồi cho hư uống ghế, người 


lấy thẻ, nhưng chưa được coI là một Tỳ kheo.” 


139 (9) Không Kiên Nhẫn Chịu Đựng 


(D “Này các Tỳ kheo, có năm yếu tố, một con voi đực của nhà vua 
không xứng đáng là của nhà vua, không phải thứ (công cụ) của nhà vua, 
và không được coi là một yếu tố của vương triều. Năm đó là gì? (1) Nó 
không kiên nhẫn chịu đựng những hình-sắc; (2) ... những âm-thanh; (3) 
những mùi-hương; ... (4) những mùi-vị; (5) ... những đối-tượng chạm 


⁄ 


XUc. 


(1) “Và theo cách nào là con voi đực của nhà vua không thể kiên 
nhẫn chịu đựng những hình-sắc? Ở đây, một con voi đực của nhà vua đi ra 
chiến trận, khi nhìn thấy những đoàn voi chiến, đoàn ky binh, đoàn xe 
chiến, đoàn bộ binh thì nó chùn bước, rủn chí, không dám xông trận. Theo 
cách này là một con voi đực của nhà vua không thể kiên nhẫn chịu đựng 
những hình-sắc. 


(2) “Và theo cách nảo là con voi đực của nhà vua không thể kiên 
nhẫn chịu đựng những âm-thanh? Ở đây, một con voi đực của nhà vua đi 
ra chiến trận, khi nghe thấy tiếng kêu của voi chiến, ngựa chiến, xe chiến, 
hay của bộ binh, hay tiếng trống, trống thiếc, tiếng tù và, tiếng trống cơm 
thì nó chùn bước, rủn chí, không dám xông trận. Theo cách này là một con 


voi đực của nhà vua không thể kiên nhẫn chịu đựng những âm-thanh. 


(3) “Và theo cách nào là con voi đực của nhà vua không thê kiên 
nhẫn chịu đựng những mùi-hương? Ở đây, một con voi đực của nhà vua đi 
ra chiên trận, khi ngửi thây mùi của nước tiêu và phân của những con voi 


hoàng gia trực hệ thuân chủng và đã quen chiên trận thì nó chùn bước, rủn 


151 


chí, không dám xông trận. Theo cách này là một con voI đực của nhà vua 
không thể kiên nhẫn chịu đựng những mùi-hương. 


(4) “Và theo cách nào là con voi đực của nhà vua không thể kiên 
nhẫn chịu đựng những mùi-vị? Ở đây, một con voi đực của nhà vua đi ra 
chiến trận, nếu nó chán bỏ một phần ăn cỏ và nước, hoặc hai, ba, bốn, hay 
năm phần ăn thì nó chùn bước, rủn chí, không dám xông trận. Theo cách 
nảy là một con voi đực của nhà vua không thể kiên nhẫn chịu đựng những 
mùÙI-VỊ. 

(5) “Và theo cách nảo một con voi đực không thể kiên nhẫn chịu 
đựng những đối-tượng chạm xúc? Ở đây, một con voi đực của nhà vua đi 
ra chiến trận, nếu nó bị bắn trúng bởi một loạt mũi tên, hay hai, ba, bốn, 
hay năm loạt thì nó chùn bước, rủn chí, không dám xông trận. Theo cách 
nảy là một con voi đực của nhà vua không thể kiên nhẫn chịu đựng những 


đôi-tượng chạm xúc. 


“Có năm yêu tô, một con voi đực của nhà vua không xứng đáng là 
của nhà vua, không phải thứ của nhà vua, và không được coI là một yêu tô 
của vương triều. 


(II) “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất,!!°9 


một Tỳ kheo là không xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng 
được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao 
nhất trong thế gian (phước điển vô thượng ở trên đời). Năm đó là gì? Ở 
đây, người đó không thể kiên nhẫn chịu đựng những hình-sắc; (2) ... 
những âm-thanh; (3) những mùi-hương; ... (4) những mùi-vỊị; (ŠS) ... 
những đối-tượng chạm xúc. 

(1) “Và theo cách nào là một Tỳ kheo không thể kiên nhẫn chịu đựng 
những hình-sắc? Ở đây, một Tỳ kheo khi nhìn thấy một hình-sắc bằng 
mắt, người đó bị say mê với hình-sắc gợi cảm đó và không thể tập trung 
cái tâm. Theo cách này là một Tỳ kheo không thể kiên nhẫn chịu đựng 
những hình-sắc. 


(2) “Và theo cách nào là một Tỳ kheo không thể kiên nhẫn chịu đựng 


152 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


những âm-thanh? Ở đây, một Tỳ kheo khi nghe thấy một âm-thanh bằng 
tai, người đó bị say mê với âm-thanh gợi cảm đó và không thê tập trung 
cái tâm. Theo cách này là một Tỳ kheo không thể kiên nhẫn chịu đựng 
những âm-thanh. 


(3) “Và theo cách nào là một Tỳ kheo không thể kiên nhẫn chịu đựng 
những mùi-hương? Ở đây, một Tỳ kheo khi nghe thấy một mùi-hương 
bằng mũi, người đó bị say mê với mùi-hương gợi cảm đó và không thẻ tập 
trung cái tâm. Theo cách này là một Tỳ kheo không thể kiên nhẫn chịu 


đựng những mùi-hương. 


(4) “Và theo cách nào là một Tỳ kheo không thể kiên nhẫn chịu đựng 
những mùi-vị? Ở đây, một Tỳ kheo khi nghe thấy một mùi-vị bằng lưỡi, 
người đó bị say mê với mùi-vị gợi cảm đó, và không thể tập trung cái tâm. 
Theo cách này là một Tỳ kheo không thể kiên nhẫn chịu đựng những mùi- 


VỊ. 


(5) “Và theo cách nào là một Tỳ kheo không thể kiên nhẫn chịu đựng 
những đối-tượng chạm xúc? Ở đây, một Tỳ kheo khi nghe thấy một đối- 
tượng chạm xúc bằng thân, người đó bị say mê với đối-tượng chạm xúc 
gợi cảm đó và không thể tập trung cái tâm. Theo cách này là một Tỳ kheo 


không thê kiên nhẫn chịu đựng những đối-tượng chạm xúc 


“Có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo là không xứng đáng được tặng 
quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là 


ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian. 


(HI “Này các Tỳ kheo, có năm yếu tố, một con voi đực của nhà vua 
là xứng đáng của nhà vua, là thứ (công cụ) của nhà vua, và được coI là 
một yếu tố của vương triều. Năm đó là gì?.... [Tiếp tục toàn bộ lời kinh với 
nghĩa ngược lại phân (D ở trên. ] 

(IV) “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một 
Tỳ kheo là xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng 
dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế 


gian (phước điền vô thượng ở trên đời). Năm đó là gì? ... [7/é? đục toàn bộ 


«153 


lời kinh với nghĩa ngược lại phân (II) ở trên.] 


140 (10) Người Lắng Nghe 


(D “Này các Tỳ kheo, có năm yếu tố, một con voi đực của nhà vua là 
xứng đáng của nhà vua, là thứ (công cụ) của nhà vua, và được coi là một 
yếu tô của vương triều. Năm đó là gì? Ở đây, một con voi đực của nhà vua 
là voi biết lắng nghe, voi biết hủy diệt, voi biết phòng hộ, voi biết kiên 


nhẫn chịu đựng, và voi đi. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một con voI đực của nhà vua 
là voi biết lắng-nghe? Ở đây, bất kỳ nhiệm vụ nào người huấn luyện voi 
(nài voi) đưa ra cho nó, dù nhiệm vụ đó đã từng làm hay chưa làm trước 
đó, con voi đực của nhà vua đều chú ý đến nó, chú tâm đến nó, hướng hết 
tâm trí vô nó, vả nhiệt tình lắng nghe. Theo cách như vậy là một con voi 


đực của nhà vua là voi biệt lăng-nghe. 


(2) “Và theo cách nào một con voi đực của nhà vua là voi biết hủy=- 
diệt (kẻ thù)? Ở đây, khi một con voi đực của nhà vua đã bước vào trận 
chiến, nó hủy diệt những con voI và tượng sĩ (của kẻ thù); nó hủy diệt 
những con ngựa và ky sĩ; nó hủy diệt những xe ngựa và người lái xe ngựa; 
nó hủy diệt ky binh. Theo cách như vậy một con voi đực của nhà vua là 
voi biết hủy-diệt. 

(3) “Và theo cách nào một con voi đực của nhà vua là voi biết phòng- 
hộ? Ở đây, khi một con voi đực của nhà vua đã bước vào trận chiến, nó 
phòng hộ những hướng trước, những hướng sau, hai chân trước, hai chân 
Sau, đầu, mình, ngà, đuôi, và người cỡi nó. Theo cách này một con voi 


đực của nhà vua là voi biết phòng-hộ. 


(4) “Và theo cách nào một con voi đực của nhà vua là voi biết kiên 
nhẫn chịu-đựng? Ở đây, khi một con voi đực của nhà vua đã bước vào trận 
chiến, nó kiên nhẫn chịu đựng bị giáo mác, gươm kiếm, cung tên, và búa 
rìu; nó chịu đựng tiếng đinh tai nhức óc của trống, trống thiếc, tù và, và 


trông mõ. Theo cách này một con voi đực của nhà vua là voi biệt kiên 


154 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


nhẫn chịu-đựng. 


(5) “Và theo cách nào một con voi đực của nhà vua là voi-đi? Ở đây, 
một con voi đực của nhà vua biệt nhanh chóng đi tới vùng nào người nải 
voi muôn nó ổi tới, cho dù vùng đó đã từng đi hay chưa đi trước đó. Theo 


cách như vậy một con voi đực của nhà vua là voi-đI. 


“Có năm yêu tô này, một con voi đực của nhà vua là xứng đáng của 


nhà vua, là thứ của nhà vua, và được coI là một yêu tô của vương triệu. 


(ID “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một 
Tỳ kheo là xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng 
dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế 
gian (phước điền vô thượng ở trên đời). Năm đó là gì? Tỳ kheo đó là 
người biết lắng nghe, người biết hủy diệt, người biết kiên nhẫn chịu đựng, 
và người ổi. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một Tỳ kheo biết lắng- 
nghe? Ở đây, khi Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi Như Lai 
đang được giảng dạy, một Tỳ kheo chú ý đến nó, chú tâm đến nó, hướng 
hết tâm trí vô nó, và nhiệt tình lắng nghe. Theo cách như vậy một Tỳ kheo 


là người biết lắng-nghe. 


(2) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là người biết hủy-diệt? Ở đây, 
một Tỳ kheo không dung dưỡng một ý nghĩ tham-dục đã khởi sinh, người 
đó dẹp bỏ nó, xua tan nó, kết liễu nó, và xóa số nó. Người đó không dung 
dưỡng ý nghĩ ác-ý đã khởi sinh ... ý nghĩ gây-hại đã khởi sinh ... ý nghĩ 
xấu ác bất thiện mỗi khi nó khởi sinh, người đó dẹp bỏ nó, xua tan nó, kết 
liễu nó, và xóa số nó. Theo cách như vậy một Tỳ kheo là người biết hủy- 
diệt. 

(3) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là người biết phòng-hộ? Ở đây, 
khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, một Tỳ kheo không năm giữ những 
dấu-hiệu (tướng) và đặc-điểm (nét) của nó. Bởi vì, nếu người đó để căn- 
mắt không được kiềm chế thì những phẩm chất bất thiện xấu ác như ham- 


muốn (tham) và phiền-bực (ưu) sẽ xâm chiếm người đó, người đó tu tập 


°ÒỒ 155 


sự kiềm chế nó; người đó phòng hộ căn-mắt, người đó đảm nhận đảm 
nhận việc kiềm chế căn-mắt. Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai ... Khi 
ngửi thấy một mùi-hương bằng mũi ... Khi nếm thấy một mùi-vị bằng 
lưỡi ... Khi cảm thấy một đối-tượng chạm xúc bằng thân ... Khi nhận biết 
một hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, một Tỳ kheo không nắm giữ những 
dấu-hiệu và đặc-điểm của nó. Bởi vì, nếu người đó đỀ căn-tai ... căn-tâm 
không được kiềm chế thì những phẩm chất bất thiện xấu ác như ham- 
muốn (tham) và phiền-bực (ưu) sẽ xâm chiếm người đó, người đó tu tập 
sự kiềm chế nó; người đó phòng hộ căn-tai ... căn-tâm, người đó đảm 
nhận đảm nhận việc kiềm chế căn-tai ... căn-tâm. Theo cách như vậy một 


Tỳ kheo là người biết phòng-hộ. 


(4) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là người kiên nhẫn chịu-đựng? Ở 
đây, một Tỳ kheo kiên nhẫn chịu đựng sự nóng lạnh; sự đói khát; sự tiếp 
xúc với ruồi muỗi, gIÓ, năng, và rắn rít; những lời nói thô tục và chửi bới 
sỉ nhục; người đó có khả năng chịu đựng những cảm-giác ở thân là đau 
đớn, đau buốt, kịch liệt, nhức nhối, thảm khốc, thống khổ, phá hoại sức 
sống của mình. Theo cách như vậy một Tỳ kheo là người kiên nhẫn chịu 


đựng. 


(5) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là người-đi? Ở đây, một Tỳ kheo 
nhanh chóng đi đến “vùng” mà mình đã chưa bao giờ đến đó sau quãng 
thời gian dài thăm thắm này (trong luân-hồi), đó là, đi đến sự làm lắng-lặn 
tất cả những sự tạo-tác cô ý (hành), đi đến sự từ-bỏ tất cả mọi sự thu-nạp 
(sanh y), đi đến sự tiêu diệt dục-vọng (ái tận), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, 
Niết-bàn. Theo cách như vậy một Tỳ kheo là người-đi. 

“Có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo là xứng đáng được tặng 
quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là 
ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian.” 

(Kinh này các đoạn (1), (2), (4) và (5) là giống các đoạn (1), (2), (3) và 
(4) trong kinh 4:114.) 


156 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


NHÓM 5 
TIKANDAKT 


141 (1) Cho Rồi Khinh 


“Này các Tỳ kheo, có năm loại người này được thấy có trong thế 
gian. Năm đó là gì? Người cho rồi khinh; người sống chung rồi khinh; 
người dễ tin lời tán gẫu; người thất thường; và người ngu đân. 

(1) “Và theo cách nào là một người cho rồi khinh? Ở đây, một người 
cho (bố thí, cúng dường) người khác y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc- 
thang với chu cấp cho người bệnh. Người đó ý nghĩ như vầy: “Tôi cho; 
người đó nhận". Sau khi cho, người đó khinh thường người nhận. Theo 


cách này một người là người cho rôi khinh. 


(2) “Và theo cách nào là một người sống chung rồi khinh? Ở đây, một 
người sống chung với người khác được hai hay ba năm. Rồi kết quả là 
người đó khinh người kia bởi vì họ đã sống chung với nhau. Theo cách 


này một người là người sông chung rôi khinh. 


(3) “Và theo cách nào một người là dễ tin lời tán gẫu? Ở đây, khi có 
ai khen hay chê một người khác, người đó sẵn sàng tin ngay. Theo cách 
này một người là dễ tin vào lời tán gẫu. 

(4) “Và theo cách nào một người là người thất thường? Ở đây, niềm- 
tin, sự thành tín, sự kính mến, và sự tự tin của một người cứ chớp nhá thay 
đổi liên tục. Theo cách này một người là thất thường. 


(5) “Và theo cách nào một người là ngu đần? Ở đây, một người 
không biết những phẩm chất nào là thiện và những phẩm chất nào là bất 
thiện, những phẩm chất nào là tội lỗi và những phẩm chất nào là không tội 
lỗi, những phẩm chất nào là tiểu nhược và những phẩm chất nào là cao 
thượng; người đó không biết những phẩm chất tối và sáng và những phẩm 


chất ngược lại. Theo cách này một người là ngu đần. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm loại người thấy có trong thế gian.” 


° 157 


142 (2) Người Vì Phạm 


“Này các Tỳ kheo, có năm loại người này được thấy có trong thế 


gian. Năm đó là gì? 


(1) “Ở đây, một người vi phạm rồi hối hận, và không hiểu được sự 
giải-thoát của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ đúng như nó thực là, ở đó 
(trong sự giải-thoát đó) những trạng thái bất thiện đã khởi sinh sẽ chấm 
dứt không còn tàn dư.!!1* 


(2) “Ở đây, một người vi phạm rồi không bị hối hận,! 


và không 
hiểu được sự giải-thoát của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ đúng như nó thực 
là, ở đó những trạng thái bất thiện đã khởi sinh sẽ chấm dứt không còn tàn 
dư. 


(3) “Ở đây, một người không vi phạm nhưng vẫn hối hận,!2 và 


không hiểu được sự giải-thoát của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ đúng như 
nó thực là, ở đó những trạng thái bất thiện đã khởi sinh sẽ chấm dứt không 


còn tàn dư. 


(4) “Ở đây, một người không vi phạm và không hối hận, và không 
hiểu được sự giải-thoát của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ đúng như nó thực 
là, ở đó những trạng thái bất thiện đã khởi sinh sẽ chấm dứt không còn tàn 
dư. 


(5) “Ở đây, một người không vi phạm và không hối hận, và hiểu được 
sự giải-thoát của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ đúng như nó thực là, ở đó 
những trạng thái bất thiện đã khởi sinh sẽ chấm dứt không còn tàn dư. 


(1) “Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo loại (1) nên được bảo: “Này đạo hữu, 
những ô-nhiễm sinh ra từ sự vi-phạm được thấy có trong thầy, và những 
ô-nhiễm sinh ra từ sự hối-hận càng gia tăng. Vậy thầy hãy dẹp bỏ những 
ô-nhiễm sinh ra từ sự vi-phạm và xua tan những ô-nhiễm sinh ra từ sự hồi- 
hận; rồi hãy tu tập tâm và trí-tuệ của thầy.!!“ Theo cách này thì thầy sẽ 


giông như loại người thứ năm." 


158 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


(2) “Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo loại (2) nên được bảo: “Này đạo hữu, 
những ô-nhiễm sinh ra từ sự vi-phạm được thấy có trong thầy, nhưng 
những ô-nhiễm sinh ra từ sự hối-hận không gia tăng. Vậy thầy hãy dẹp bỏ 
những ô-nhiễm sinh ra từ sự vi-phạm; rồi hãy tu tập tâm và trí-tuệ của 


thầy. Theo cách này thì thầy sẽ giống như loại người thứ năm.” 


(3) “Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo loại (2) nên được bảo: “Này đạo hữu, 
những ô-nhiễm sinh ra từ sự vi-phạm không thấy có trong thầy, nhưng 
những ô-nhiễm sinh ra từ sự hối-hận lại gia tăng. Vậy thầy hãy xua tan 
những ô-nhiễm sinh ra từ sự hồi-hận; rồi hãy tu tập tâm và trí-tuệ của 
thầy. Theo cách này thì thầy sẽ giống như loại người thứ năm.” 


(4) “Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo loại (2) nên được bảo: “Này đạo hữu, 
những ô-nhiễm sinh ra từ sự vi-phạm không thấy có trong thầy, nhưng 
những ô-nhiễm sinh ra từ sự hối-hận cũng không gia tăng. Vậy thầy hãy tu 
tập tâm và trí-tuệ của thầy. Theo cách này thì thầy sẽ giống như loại người 
thứ năm." 

“Như vậy đó, này các Tỳ kheo, khi những người thuộc bốn loại trên 
được khởi xướng và hướng dẫn bởi một bậc gương mẫu thuộc loại (5), thì 


họ sẽ dân dân đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm.” 


145 (3) Sarandada 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï (Tỳ-xá-l¡) trong hội 
trường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Lúc đó, vào buổi sáng, đức Thế 
Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa đi vô thành Vesäãli để khất 
thực. Bấy giờ, vào lúc đó có năm trăm người Licchavi đang tập họp ở Đền 
Sãrandada, và khi họ đang ngồi với nhau, chuyện đàm luận này đã phát 
sinh: “Sự hiện thị (có mặt) của năm báu là hiểm thay trong thế gian. Năm 
đó là gì? Voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, và quản gia báu. Sự hiện 


thị của năm báu này là hiếm thay trong thế gian.” 


Rôi những người Licchavi cử một người đứng ngoài đường, họ nói 


với anh ta: “Này thiện hữu, khi nào anh nhìn thấy đức Thế Tôn đang đi 


„« 159 


đến, anh báo cho chúng tôi biết nghen.” Rồi người đó nhìn thấy đức Thế 
Tôn đi đến từ xa, liền đến chỗ những người Licchavi và nói với họ: “Thưa 
các ông, đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đang đến. Giờ các 


ông tùy ý ra gặp.” 


Rồi những người Licchavi đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, và đứng sang một bên. Khi đang đứng đó, họ thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, kính mời đức Thế Tôn ghé đến Đền Sãrandada, vì 
lòng bi mẫn.” Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. Rồi đức Thế Tôn đến 
chỗ Đền Sãrandada, ngồi xuống chỗ ngôi đã được chuẩn bị, và nói với 
những người Licchavi: 


“Chuyện gì các chú vừa rôi đang đàm luận khi đang ngôi với nhau ở 


đây? Chuyện đang nói dở dang là gì?” 


“Thưa Thế Tôn, ở đây, sau khi chúng con đã tập họp và ngồi chung 
với nhau, chuyện đàm luận này đã phát sinh: ... [Họ lặp lại chuyện như 


trên]... 


“Chủ ý về những dục-lạc, những người Licchavi các chú đang đàm 
luận về những dục-lạc! Này những người Licchavi, sự xuất hiện (hiện thị) 
của năm báu là hiếm thay trong thế gian. Năm đó là gì? (1) Sự xuất hiện 
của một Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác là hiếm thay trong thế 
gian. (2) Người chỉ dạy Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi một 
Như Lai là hiếm thay trong thế gian. (3) Khi Giáo Pháp và giới luật được 
tuyên thuyết bởi một Như Lai đã được chỉ dạy, một người hiểu được là 
hiếm thay trong thế gian. (4) Khi Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết 
bởi một Như Lai đã được chỉ dạy và được hiểu, một người thực hành đúng 
theo Giáo Pháp là hiếm thay trong thế gian. (5) Một người biết ơn và nhớ 
ơn là hiếm thay trong thế gian. Này những người Licchavi, sự xuất hiện 


của năm báu này là hiếm thay trong thế gian.” 


144 (4) TikandakTr 


160 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãketa trong khu rừng 
TikandakT. Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ 
kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“(1) Này các Tỳ kheo, sẽ tốt lành cho một Tỳ kheo lúc này lúc khác 
an trú nhận-thức sự ghê-tởm trong những thứ không ghê-tởm. (2) Sẽ tốt 
lành cho một Tỳ kheo lúc này lúc khác an trú nhận-thức sự không ghê- 
tởm trong những thứ ghê-tởm. (3) Sẽ tốt lành cho một Tỳ kheo lúc này lúc 
khác an trú nhận-thức sự ghê-tởm trong những thứ không ghê-tởm và cả 
những thứ ghê-tởm. (4) Sẽ tốt lành cho một Tỳ kheo nhiều lúc an trú 
nhận-thức sự không ghê-tởm trong những thứ không ghê-tởm và cả những 
thứ ghê-tởm. (5) Sẽ tốt lành cho một Tỳ kheo nhiều lúc an trú buông-xả, 
có chánh-niệm và rõ-biết, sau khi đã quay lưng từ bỏ những thứ ghê-tởm 


và những thứ không ghê-tởm.!! 


(1) “Và vì ích lợi gì một Tỳ kheo nên an trú nhận-thức sự ghê-tởm 
trong những thứ không ghê-tởm? “Để cho không có tham khởi sinh trong 
ta đôi với những thứ khêu gợi tham-dục!”: vì ích lợi này một Tỳ kheo nên 
an trú nhận-thức sự ghê-tỏm trong những thứ không ghê-tởm. (Ví đụ đối 
với thân thể đẹp đẽ, nhận thức sự không-sạch của thân và sự vô-thường của 
nó.) 

(2) “Và vì ích lợi gì một Tỳ kheo nên an trú nhận-thức sự không ghê- 
tởm trong những thứ ghê-tởm? “Đề cho không có sân khởi sinh trong ta 
đối với những thứ khêu gợi sự sân-giận!”: vì ích lợi này một Tỳ kheo nên 
an trú nhận-thức sự không ghê-tởm trong những thứ ghê-tởm. (Ví dụ đối 
với thân thể xấu xí, nhận thức ích lợi của nó giúp mình sống được để tu tâm: 
đổi với rác rưởi hôi thối, nhận thức mặt tốt của nó là có thể dùng làm phân 
bón cho cây trái) 

(3) “Và vì ích lợi gì một Tỳ kheo nên an trú nhận-thức sự ghê-tởm 
trong cả những thứ không ghê-tởm và những thứ ghê-tởm? “Đề cho không 
có tham khởi sinh trong ta đối với những thứ khêu gợi tham-dục, và để 


° 161 


sân không khởi sinh trong ta đối với những thứ khêu gợi sự sân-giận!”: vì 
ích lợi này một Tỳ kheo nên an trú nhận-thức sự ghê-tởớm cả những thứ 
không ghê-tởm và những thứ ghê-tởm. (Ví dụ đối với thân đẹp đế và thể thể 
xấu xí, đều nhận thức sự không-sạch của thân và sự vô-thường của nó (để 


khỏi tham dục và sân ghét!)) 


(4) “Và vì ích lợi gì một Tỳ kheo nên an trú nhận-thức sự không ghê- 
tởm trong cả những thứ ghê-tởm và những thứ không ghê-tởm? “Để cho 
không có sân khởi sinh trong ta đối với những thứ khêu gợi sự sân-giận, 
và để cho không có tham khởi sinh trong ta đối với những thứ khêu gợi 
tham-dục!”: vì ích lợi này một Tỳ kheo nên an trú nhận-thức sự ghê-tởm 
trong cả những thứ ghê-tởm và những thứ không ghê-tởm. (Ví dự đối với 
cả thân thể xấu xí và thân thể xấu xí, nhận thức ích lợi của nó cho mình sống 


được để tu tâm (đề khỏi tham dục và sân ghétf)) 


(5) “Và vì ích lợi gì một Tỳ kheo nên sống buông-xả, có chánh-niệm 
và rõ-biết, sau khi đã quay lưng từ bỏ những thứ ghê-tởm và những thứ 
không ghê-tởm? “Để cho không có tham khởi sinh trong ta theo bất cứ 
cách nào đối với những thứ khêu gợi tham-dục! Để cho không có sân khởi 
sinh trong ta theo bất cứ cách nào đối với những thứ khêu gợi sự sân-giận! 
Cầu cho không có si không khởi sinh trong ta theo bất cứ cách nào đối với 


4Š vì ích lợi này một Tỳ kheo nên sông 


những thứ sản sinh ra si-mê!" 
buông-xả, có chánh-niệm và rõ-biết, sau khi đã quay lưng từ bỏ những thứ 


ghê-tởm và những thứ không ghê-tởm.” 


145 (5) Địa Ngục 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một người bị ký thác trong địa 
ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Năm đó là gì? Người sát-sinh; gian- 
cắp; tà-dâm tà dục; nói-dối nói láo; uống rượu nặng rượu nhẹ hay dùng 
những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Người Có 
năm phẩm chất này, bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống 
đó. 


162 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], một người được 
ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Năm đó là gì? Người 
kiêng cữ sát-sinh; kiêng cữ gian-cắp; kiêng cữ tà-dâm tà dục; kiêng cữ 
nói-dối nói láo; kiêng cữ uống rượu nặng rượu nhẹ và dùng những chất 
độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Người có được năm 
phẩm chất này, được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên 
đó.” 


146 (6) Bạn 


“Này các Tỳ kheo, không nên chọn bạn (đạo hữu) là một Tỳ kheo có 
năm phẩm chất. Năm đó là gì? Người đó xúi giục làm những công ăn việc 
làm; người đó hay bắt bẻ những vấn đề về giới luật; người đó hung đữ với 
những Tỳ kheo đáng nễ; người đó ý định đi lang thang dài dài không ổn 
định; và người đó không khả năng để lúc này lúc khác chỉ dạy, khích lệ, 
truyền cảm hứng, và làm hoan hỷ (người khác) bằng bài nói chuyện Giáo 


Pháp. Không nên chọn bạn là một Tỳ kheo có năm phẩm chất này. 


“Này các Tỳ kheo, nên chọn bạn là một Tỳ kheo có năm phẩm chất 
[khác|. Năm đó là gì? Người đó không xúi giục làm những công ăn việc 
làm; người đó không hay bắt bẻ những vấn đề về giới luật; người đó 
không hung dữ với những Tỳ kheo đáng nễ; người đó không ý định đi 
lang thang dài dài không ôn định; và người đó có khả năng để lúc này lúc 
khác chỉ dạy, khích lệ, truyền cảm hứng, và làm hoan hỷ (người khác) 
bằng bài nói chuyện Giáo Pháp. Nên chọn bạn là một Tỳ kheo có năm 


phẩm chất này.” 


147 (7) Một Người Xấu 

“Này các Tỳ kheo, có năm loại quả tặng của một người xấu. Năm đó 
là gì? (1) Người đó bố thí một cách tùy tiện (thích thì làm, không thì thôi; 
có người thì cho, có người thì không); (2) người đó bó thí không với lòng 


° 163 


kính trọng; (3) người đó không tự tay mình bố thí cúng dường; (4) người 
đó bồ thí những thứ đề bỏ đi (đồ bỏ đi); và (5) người đó bố thí mà không 
có chánh-kiễn về phước quả (nghiệp và nghiệp quả) của sự bố-thí.!!“* Đây 


là năm loại quả tặng của một người xâu. 


“Này các Tỳ kheo, có năm loại quà tặng của một người tốt. Năm đó là 
gì? (1) Người đó bố thí một cách có ý tứ; (2) người đó bó thí với lòng kính 
trọng: (3) người đó tự tay mình bố thí cúng dường: (4) người đó bố thí 
những thứ không phải để bỏ đi (đồ giá trị, thứ được chọn lọc để cúng 
dường); và (5) người đó bố thí với chánh-kiễn về phước quả của sự bố- 


thí.!! Đây là năm loại quà tặng của một người tốt.” 


148 (8) Một Người Tốt 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm thứ quà tặng bởi một người tốt. Năm 
đó là gì? Người đó cho tặng một món quà vì có niềm-tin; người đó cho 
tặng một món quà một cách kính trọng; người đó cho tặng một món quà 
đúng thời đúng lúc; người đó cho tặng một món quà một cách rộng lòng 
cho đi [không giữ lại]; người đó cho tặng một món quà mà (trong tâm) 
không có sự làm tổn thương mình hay người khác. 

(1) “Vì người đó cho tặng vì có niêm-tin, nên ở đâu nghiệp quả việc 
cho tặng đó chín muôi, người đó sẽ được giàu có, dồi dào, nhiều của cải, 
và người đó đẹp đề, lịch lãm, duyên dáng, được phú cho làn da tuyệt đẹp. 

(2) “Vì người đó cho tặng một cách kính trọng, nên ở đầu nghiệp quả 
việc cho tặng đó chín muỗi, người đó sẽ được giàu có, dồi dào, nhiều của 
cải, và vợ, con, những người ở, người làm, những người đưa tin của người 
đó đều biết kính trọng vâng lời, biết lắng nghe người đó, và họ vận dụng 
tâm trí để hiểu (người đó). 

(3) “Vì người đó cho tặng đúng thời đúng lúc, nên ở đầu nghiệp quả 
việc cho tặng đó chín muỗi, người đó sẽ được giàu có, dồi dào, nhiều của 
cải, và những lợi ích sẽ đến với người đó đúng thời đúng lúc, một cách dồi 


đào. 


164 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


(4) “Vì người đó cho tặng một món quà một cách rộng lòng cho đi 
[không giữ lại], nên ở đâu nghiệp quả việc cho tặng đó chín muôi, người 
đó sẽ được giàu có, dồi dào, nhiều của cải, và tâm của người đó hướng tới 
hưởng được những thứ tốt nhất trong năm loại [dây] dục-lạc. 

(5) “Vì người đó cho tặng mà không làm tốn thương mình hay người 
khác, nên ở đâu nghiệp quả việc cho tặng đó chín muồi, người đó sẽ được 
giàu có, đồi dào, nhiều của cải, và người đó không mắt mát tài sản ở bất 
cứ nơi nào, không bị mất bởi hỏa hoạn, lũ lụt, vua chúa, trộm cướp, hay 


bởi những người thừa kế bất nghĩa. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm loại quà cho tặng của một người tốt.” 


149 (9) Được Giải Thoát Tạm Thời (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm điều dẫn tới sự sa-sút của một Tỳ kheo đã 
được giải-thoát một cách tạm thời.!!“ Năm đó là gì? Ham thích làm lụng, 
ham thích nói chuyện, ham thích ngủ, ham thích gặp gỡ người khác, vả 
người đó không xem xét lại tâm mình được giải thoát đến mức độ nảo. 
Đây là năm điều dẫn tới sự sa-sút của một Tỳ kheo đã được giải-thoát một 


cách tạm thời. 


“Này các Tỳ kheo, có năm điều dẫn tới sự không sa-sút của một Tỳ 
kheo đã được giải-thoát một cách tạm thời. Năm đó là gì? Không ham làm 
lụng, không ham nói chuyện, không ham ngủ, không ham gặp gỡ người 
khác, và người đó biết xem xét lại tâm mình được giải thoát đến mức độ 
nào. Đây là năm điều dẫn tới sự không sa-sút của một Tỳ kheo đã được 


giải thoát một cách tạm thời.” 


150 (10) Được Giải Thoát Tạm Thời (2) 
“Này các Tỳ kheo, có năm điều dẫn tới sự sa-sút của một Tỳ kheo đã 
được giải-thoát một cách tạm thời. Năm đó là gì? Ham thích làm lụng, 


ham thích nói chuyện, ham thích ngủ, không phòng hộ các cửa của các 


°Ò 165 


căn cảm nhận (giác quan), và không tiết độ trong ăn uống. Đây là năm 
điều dẫn tới sự sa-sút của một Tỳ kheo đã được giải-thoát một cách tạm 
thời. 

“Này các Tỳ kheo, có năm điều dẫn tới sự không sa-sút của một Tỳ 
kheo đã được giải-thoát một cách tạm thời. Năm đó là gì? Không ham làm 
lụng, không ham nói chuyện, không ham ngủ, phòng hộ các cửa của các 
căn cảm nhận, và tiết độ trong ăn uống. Đây là năm điều dẫn tới sự không 


sa-sút của một Tỳ kheo đã được giải-thoát một cách tạm thời.” 


166 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


° 167 


[Năm Mươi Kinh Thứ Tư| 


NHÓM 1 
THIỆN PHÁP 


151 (1) Đạo Lộ Chân Chính Đã Định (1) "9 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, thì ngay cả trong lúc đang lắng 
nghe Giáo Pháp tốt lành (thiện Pháp) một người vẫn không có khả năng 
nhập vào “đạo lộ đã được định xong [gồm có] sự chân-chính trong những 
phẩm chất thiện lành”.!''° Năm đó là gì? Người chê bai cuộc nói chuyện 
(pháp thoại); người chê bai người nói (người thuyết pháp); người chê bai 
chính mình; người lắng nghe Giáo Pháp với một cái tâm bị xao lãng và 
phân tán; và người chú-tâm một cách không kỹ càng (phi như lý tác ý). Có 
năm phẩm chất này, thì ngay cả trong lúc đang nghe Giáo Pháp tốt lành 
một người vẫn không có khả năng nhập vào “đạo lộ đã được định xong 
[gồm có] sự chân-chánh trong những phẩm chất thiện lành”. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], thì trong lúc đang 
nghe C1áo Pháp tốt lành một người có khả năng nhập vào “đạo lộ đã được 
định xong [gồm có] sự chân-chính trong những phẩm chất thiện lành”. 
Năm đó là gì? Người không chê bai cuộc nói chuyện (pháp thoại); người 
không chê bai người nói (người thuyết pháp); người không chê bai chính 
mình; người lắng nghe Giáo Pháp với một cái tâm không bị xao lãng và 
đạt nhất-điểm; và người chú-tâm một cách kỹ càng (như lý tác ý). Có 
được năm phẩm chất này, thì trong lúc đang nghe Giáo Pháp tốt lành một 
người có khả năng nhập vào “đạo lộ đã được định xong [gồm có] sự chân- 
chính trong những phẩm chất thiện lành”.” 


152 (2) Đạo Lộ Chân Chính Đã Định (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, thì ngay cả trong lúc đang lắng 


168 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


nghe Giáo Pháp tốt lành (thiện Pháp) một người vẫn không có khả năng 
nhập vào “đạo lộ đã được định xong [gồm có] sự chân-chính trong những 
phẩm chất thiện lành”. Năm đó là gì? Người chê bai cuộc nói chuyện 
(pháp thoại); người chê bai người nói (người thuyết pháp); người chê bai 
chính mình; người đó vô trí, ngu đần, u mê; người đó tưởng tượng mình 
đã hiểu điều mình thực ra chưa hiểu. Có năm phẩm chất này, thì ngay cả 
trong lúc đang nghe Giáo Pháp tốt lành một người vẫn không có khả năng 
nhập vào “đạo lộ đã được định xong [gồm có] sự chân-chính trong những 


phẩm chất thiện lành”. 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất [khác], thì trong lúc đang nghe 
Giáo Pháp tốt lành một người có khả năng nhập vào “đạo lộ đã được định 
xong [gồm có] sự chân-chính trong những phẩm chất thiện lành”. Năm đó 
là gì? Người không chê bai cuộc nói chuyện (pháp thoại); người không 
chê bai người nói (người thuyết pháp); người không chê bai chính mình; 
người đó là có trí, thông minh, tinh tế; người đó không tưởng tượng mình 
đã hiểu điều mình thực ra chưa hiểu. Có được năm phẩm chất này, thì 
trong lúc đang nghe Giáo Pháp tốt lành một người có khả năng nhập vào 
“đạo lộ đã được định xong [gồm có] sự chân-chính trong những phẩm chất 


thiện lành”.” 


153 (3) Đạo Lộ Chân Chính Đã Định (3) 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, thì ngay cả trong lúc đang lắng 
nghe Giáo Pháp tốt lành (thiện Pháp) một người vẫn không có khả năng 
nhập vào “đạo lộ đã được định xong [gồm có] sự chân-chánh trong những 
phẩm chất thiện lành”. Năm đó là gì? (1) Người lắng nghe Giáo Pháp như 
một người phi báng mang trong đầu [bị ám muội với] sự phi báng; (2) 
Người lắng nghe Giáo Pháp với ý định chỉ trích nó, bắt lỗi này nọ; (3) 
Người đó đối nghịch với người thầy, ý định công kích người thầy; (4) 
người đó là vô trí, ngu đần, u mê; (5) người đó tưởng tượng mình đã hiểu 
điều mình thực ra chưa hiểu. Có năm phẩm chất này, thì ngay cả trong lúc 


đang nghe Giáo Pháp tốt lành một người vẫn không có khả năng nhập vào 


„ồ 1ó9 


“đạo lộ đã được định xong [gồm có] sự chân-chánh trong những phẩm 
chất thiện lành". 

“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất [khác], thì trong lúc đang nghe 
Giáo Pháp tốt lành một người có khả năng nhập vào “đạo lộ đã được định 
xong [gồm có] sự chân-chánh trong những phẩm chất thiện lành”. Năm đó 
là gì? (1) Người không lắng nghe Giáo Pháp như kiểu một người phỉ báng 
mang trong đầu [bị ám muội với] sự phỉ báng: (2) Người lắng nghe Giáo 
Pháp không với ý định chỉ trích nó, bắt lỗi này nọ; (3) Người đó không đối 
nghịch với người người thầy, không ý định công kích người thầy; (4) 
người đó là có trí, thông minh, tinh tế; (5) người đó không tưởng tượng 
mình đã hiểu điều mình thực ra chưa hiểu. Có được năm phẩm chất này, 
thì trong lúc đang nghe Giáo Pháp tốt lành một người có khả năng nhập 
vào “đạo lộ đã được định xong [gồm có] sự chân-chánh trong những phẩm 


chất thiện lành'.” 


154 (4) Sự Sa Sút Của Giáo Pháp Tốt Lành (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm điều dẫn tới sự sa-sút và sự biến-mắất của 
Giáo Pháp tốt lành. Năm đó là gì? (1) Ở đây, những Tỳ kheo không lắng 
nghe Giáo Pháp một cách tôn trọng; (2) họ không học Giáo Pháp một cách 
tôn trọng; (3) họ không lưu giữ Giáo Pháp trong tâm một cách tôn trọng; 
(4) họ không xem xét ý nghĩa của những giáo lý mà họ đã lưu giữ trong 
tâm một cách tôn trọng; (5) họ không hiểu ý-nghĩa và Giáo Pháp một cách 
tôn trọng, và do đó không thực hành đúng theo Giáo Pháp. Đây là năm 


điều dẫn tới sự sa-sút và sự biễn-mất của Giáo Pháp tốt lành. 


“Này các Tỳ kheo, có năm điều [khác] dẫn tới sự liên-tục, sự không 
sa-sút và sự không biến-mất của Giáo Pháp tốt lành. Năm đó là gì (1) Ở 
đây, những Tỳ kheo lắng nghe Giáo Pháp một cách tôn trọng; (2) họ học 
Giáo Pháp một cách tôn trọng; (3) họ lưu giữ Giáo Pháp trong tâm một 
cách tôn trọng; (4) họ xem xét ý nghĩ của những giáo lý mà họ đã lưu giữ 


trong tâm một cách tôn trọng; (5) họ hiểu được ý-nghĩa và Giáo Pháp một 


170 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


cách tôn trọng, và do vậy thực hành đúng theo Giáo Pháp. Đây là năm 
điều dẫn tới sự liên-tục, sự không sa-sút và sự không biến-mất của Giáo 
Pháp tốt lành.” 


155 (5) Sự Sa Sút Của Giáo Pháp Tốt Lành (2) 


(D “Này các Tỳ kheo, có năm điều dẫn tới sự sa-sút và sự biến-mất 
của Giáo Pháp tốt lành. Năm đó là gì? (1) Ở đây, những Tỳ kheo không 
học Giáo Pháp, về những thể loại —kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, 
kinh giảng nghĩa, kinh thi kệ, kinh tự cảm hứng nói ra (kinh Phật tự thu- 
yết), kinh trích dẫn, kinh bổn sinh (của Phật), kinh những chuyện tuyệt 
vời, và kinh vấn đáp. Đây là điều thứ nhất dẫn tới sự sa-sút và sự biến-mất 
của GIáo Pháp. 

(2) “Lại nữa, những Tỳ kheo không chỉ dạy Giáo Pháp cho những 
người khác một cách chi tiết như họ đã nghe được và học được. Đây là 


điêu thứ hai dân tới sự sa-sút và sự biên-mât của Giáo Pháp. 


(3) “Lại nữa, những Tỳ kheo không để (làm, giúp) cho những người 
khác lặp lại Giáo Pháp như họ đã nghe được và học được. Đây là điều thứ 


ba dẫn tới sự sa-sút và sự biên-mất của Giáo Pháp. 


(4) “Lại nữa, những Tỳ kheo không đọc tụng Giáo Pháp một cách chi 
tiết như họ đã nghe được và học được. Đây là điều thứ tư dẫn tới sự sa-sút 


và sự biên-mât của Giáo Pháp. 


(5) “Lại nữa, những Tỳ kheo không nghĩ đến (tầm), không suy xét 
(tứ), và không bằng tâm tra xét Giáo Pháp như họ đã nghe được và học 
được. Đây là điều thứ năm dẫn tới sự sa-sút và sự biến-mất của Giáo 
Pháp. 


“Đây là năm điêu dân đên sự sa-sút và sự biên-mât của Giáo Pháp. 


(I) “Này các Tỳ kheo, có năm điều [khác] dẫn tới sự liên-tục, sự 
không sa-sút và sự không biến-mất của Giáo Pháp tốt lành. Năm đó là gì? 
(1) Ở đây, những Tỳ kheo học hiểu Giáo Pháp, về những thể loại kinh: 


° 171 


kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, kinh thi kệ, kinh tự 
cảm hứng nói ra (kinh Phật tự thuyết), kinh trích dẫn, kinh bốn sinh (của 
Phật), kinh những chuyện tuyệt vời, và kinh vấn đáp. Đây là điều thứ nhất 


dẫn tới sự liên-tục, sự không sa-sút và sự không biến-mất của Giáo Pháp. 


(2) “Lại nữa, những Tỳ kheo chỉ dạy Giáo Pháp cho những người 
khác một cách chi tiết như họ đã nghe được và học được. Đây là điều thứ 
hai dẫn tới sự liên-tục, sự không sa-sút và sự không biến-mất của Giáo 
Pháp. 


(3) “Lại nữa, những Tỳ kheo để (làm, giúp) cho những người khác 
lặp lại Giáo Pháp như họ đã nghe được và học được. Đây là điều thứ ba 


dẫn tới sự liên-tục, sự không sa-sút và sự không biến-mất của Giáo Pháp. 


(4) “Lại nữa, những Tỳ kheo đọc tụng lại Giáo Pháp một cách chỉ tiết 
như họ đã nghe được và học được. Đây là điều thứ tư dẫn tới sự liên-tục, 


sự không sa-sút và sự không biên-mât của Giáo Pháp. 


(5) “Lại nữa, những Tỳ kheo biết nghĩ đến (tầm), suy xét (tứ), và 
băng tâm tra xét Giáo Pháp như họ đã nghe được và học được. Đây là điều 
thứ năm dẫn tới sự liên-tục, sự không sa-sút và sự không biến-mất của 
Giáo Pháp. 

“Đây là năm điều dẫn đến sự liên-tục, sự không sa-sút và sự không 


biên-mât của Giáo Pháp. 


156 (6) Sự Sa Sút Của Giáo Pháp Tốt Lành (3) 


(D “Này các Tỳ kheo, có năm điều dẫn tới sự sa-sút và sự biến-mất 
của Giáo Pháp tôt lành. Năm đó là gì?!°! 


(1) “Ở đây, các Tỳ kheo học các kinh (những bài thuyết giảng) đã 
được tiếp thu một cách tôi tệ, với những từ ngữ và câu cú được truyền dạy 
một cách tôi tệ. Khi những từ ngữ và câu cú được truyền dạy một cách tôi 
tệ, ý nghĩa được diễn dịch một cách tồi tệ. Đây là điều thứ nhất dẫn tới sự 


sa-sút và sự biên-mât của Giáo Pháp tôt lành. 


172 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


(2) “Thêm nữa, những Tỳ kheo là khó khuyên dạy, họ có những phẩm 
chất làm cho họ khó khuyên dạy. Họ không kiên nhẫn và không chấp nhận 
lời chỉ dạy một cách tôn trọng. Đây là điều thứ hai dẫn tới sự sa-sút và sự 


biến-mất của Giáo Pháp tốt lành. 


(3) “Thêm nữa, những Tỳ kheo là người học nhiều, là những người kế 
thừa di sản, những người thông thuộc về Giáo Pháp, những người thông 
thuộc về giới luật, những người thông thuộc về những toát-yếu (đại 
cương, matiIka) lại không chỉ dạy các kinh cho những người khác. Khi 
những Tỳ kheo đó chết đi, những bài kinh bị bỏ ngang [bị cắt bỏ tận gốc], 
rồi chăng còn ai bảo tồn chúng. Đây là điều thứ ba dẫn tới sự sa-sút và sự 


biến-mắt của Giáo Pháp tốt lành. 


(4) “Thêm nữa, những Tỳ kheo trưởng lão thì sống xa xỉ và lơi lỏng, 
là những người lãnh đạo sa ngã, vứt bỏ bổn phận sống tách-ly (lánh trần, 
ân dật); họ không phát khởi sự nỗ-lực để chứng đắc những điều chưa được 
chứng đắc, để thành tựu những điều chưa được thành tựu, để chứng ngộ 
những điều chưa được chứng ngộ. [Những Tỳ kheo của] thế hệ sau thì bắt 
chước theo những trưởng lão đó. Rồi họ cũng vậy, cũng sống xa xỉ và lơi 
lỏng, là những người lãnh đạo sa ngã, vứt bỏ bổn phận sống tách-ly; họ 
không phát khởi sự nỗ-lực để chứng đắc những điều chưa được chứng 
đắc, để thành tựu những điều chưa được thành tựu, để chứng ngộ những 
điều chưa được chứng ngộ. Đây là điều thứ tư dẫn tới sự sa-sút và sự biến- 


mất của Giáo Pháp tốt lành. 


(Š) “Thêm nữa, khi có sự chia rẽ trong Tăng Đoàn, và khi đó có 
những sự sỉ nhục lẫn nhau, chửi bới lẫn nhau, chê bai lẫn nhau, và từ chối 
lẫn nhau. Lúc đó những người chưa có sự tự-tin càng không đạt được sự 
tự-tin, những người có sự tự-tin thì thay đôi tâm ý. !!Š2 Đây là điều thứ năm 


dẫn tới sự sa-sút và sự biên-mất của Giáo Pháp tốt lành. 


“Đây là năm điêu dân tới sự sa-sút và sự biên-mât của Giáo Pháp tôt 
lành.” 


(H) “Này các Tỳ kheo, có năm điều này dẫn tới sự liên-tục, sự không 


° 173 


sa-sút và sự không biến-mất của Giáo Pháp tốt lành. Năm đó là gì? 


(1) “Ở đây, những Tỳ kheo học những bài thuyết giảng (kinh) đã 
được tiếp thu một cách đúng đắn, với những từ ngữ và câu cú được truyền 
dạy một cách đúng đắn. Khi những từ ngữ và câu cú được truyền dạy một 
cách đúng đắn, thì ý nghĩa được diễn dịch một cách đúng đăn. Đây là điều 
thứ nhất dẫn tới sự liên-tục, sự không sa-sút và sự không biến-mắất của 
Giáo Pháp tốt lành. 


(2) “Thêm nữa, những Tỳ kheo là dễ khuyên dạy, họ có những phẩm 
chất làm cho họ dễ khuyên dạy. Họ kiên nhẫn và chấp nhận lời chỉ dạy 
một cách tôn trọng. Đây là điều thứ hai dẫn tới sự liên-tục, sự không sa- 


sút và sự không biến-mất của Giáo Pháp tốt lành. 


(3) “Thêm nữa, những Tỳ kheo là người học nhiều, là những người kế 
thừa di sản, những người thông thuộc về Giáo Pháp, những người thông 
thuộc về giới-luật, những người thông thuộc về những toát yếu (đại 
cương, matika) trân trọng chỉ dạy các kinh cho những người khác. Khi 
những Tỳ kheo đó chết đi, những bài kinh không bị bỏ ngang [không bị 
cắt bỏ tận gốc], và những người sau bảo tồn chúng. Đây là điều thứ ba dẫn 
tới sự liên-tục, sự không sa-sút và sự không biến-mất của Giáo Pháp tốt 
lành. 


(4) “Thêm nữa, những Tỳ kheo trưởng lão thì không sống xa xỉ hay 
lơi lỏng, mà họ đẹp bỏ sự tụt-lùi và dẫn đầu trong sự sống tách-ly (lánh 
trần, ân đật); họ phát khởi sự nỗ-lực để chứng đắc những điều chưa được 
chứng đắc, để thành tựu những điều chưa được thành tựu, để chứng ngộ 
những điều chưa được chứng ngộ. [Những Tỳ kheo của] thế hệ sau thì noi 
gương theo những trưởng lão đó. Rồi họ cũng vậy, cũng không sống xa xỉ 
hay lơi lỏng, mà họ đẹp bỏ sự tụt-lùi và dẫn đầu trong sự sống tách-ly; họ 
phát khởi sự nỗ-lực để chứng đắc những điều chưa được chứng đắc, để 
thành tựu những điều chưa được thành tựu, để chứng ngộ những điều chưa 
được chứng ngộ. Đây là điều thứ tư dẫn tới sự liên-tục, sự không sa-sút và 


sự không biến-mất của Giáo Pháp tốt lành. 


174 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


(5) Thêm nữa, Tăng Đoàn sống an ốn—trong sự hòa hảo, một cách 
hòa đồng, không có sự tranh chấp tranh cãi, có cùng giọng nói [cùng một 
sự tụng đọc]. Khi Tăng Đoàn sống trong sự hòa hảo thì không có những 
sự sỉ nhục lẫn nhau, sự chửi bới lẫn nhau, sự chê bai lẫn nhau, hay sự từ 
chối lẫn nhau. Lúc đó những người chưa có sự tự-tin thì đạt được sự tự- 
tin, những người có sự tự-tin thì càng gia tăng [sự tự-tin của họ|. Đây là 
điều thứ năm dẫn tới sự liên-tục, sự không sa-sút và sự không biến-mất 


của Giáo Pháp tốt lành. 


“Đây là năm điêu dẫn tới sự liên-tục, sự không sa-sút và sự khôn 
y L L L 
biên-mât của Giáo Pháp tôt lành.” 


157 (7) Nói Chuyện Không Đúng Người 


(D “Này các Tỳ kheo, một cuộc nói chuyện (pháp thoại) được nói 
không đúng người, rằng sau khi đã cân nhắc loại người này loại người nọ 
nó lại được nói nhằm cho năm loại người [không thích hợp]. Năm đó là 
gì? Cuộc nói chuyện về niềm-tin được nói nhằm người vô niềm-tin; cuộc 
nói chuyện về giới-hạnh được nói nhằm người vô giới-hạnh; cuộc nói 
chuyện về sự học-hiểu được nói nhằm nØười thiểu-học; cuộc nói chuyện 
về lòng bố-thí được nói nhằm người keo-kiệt; và cuộc nói chuyện về trí- 


tuệ được nói nhâm người vô-trí. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, tại sao cuộc nói chuyện về niềm-tin được 
nói nhằm người vô niềm-tin? Khi cuộc nói chuyện về niềm-tin đang được 
nói ra, một người vô niềm-tin sẽ mắt bình tĩnh và trở nên tức tôi, hung đữ, 
và cương ngạnh; người đó thể hiện sự tức tối, sự hung dữ, và sự cay cú. Vì 
lý do gì? Vì người đó không nhận thức niềm-tin đó bên trong mình và 
không có được niềm khoan-khoái và hoan-hỷ dựa trên niềm-tin. Vì vậy là 
một cuộc nói chuyện về niễm-tin được nói nhằm người vô niềm-tin. 

(2) “Và tại sao cuộc nói chuyện về giới-hạnh được nói nhằm người vô 
giới-hạnh? Khi cuộc nói chuyện về giới-hạnh đang được nói ra, một người 


vô giới-hạnh sẽ mất bình tĩnh và trở nên tức tối, hung đữ, và cương ngạnh; 


° 175 


người đó thể hiện sự tức tối, sự hung đữ, và sự cay cú. Vì lý do gì? Vì 
người đó không nhận thức giới-hạnh đó bên trong mình và không có được 
niềm khoan-khoái và hoan-hỷ dựa trên giới-hạnh. Vì vậy là một cuộc nói 


chuyện về giới-hạnh được nói nhâm cho người vô giới-hạnh. 


(3) “Và tại sao cuộc nói chuyện về sự học-hiều được nói nhằm nØười 
thiểu-học? Khi cuộc nói chuyện về sự học-hiểu đang được nói ra, một 
người thiểu-học sẽ mất bình tĩnh và trở nên tức tối, hung dữ, và cương 
ngạnh; người đó thể hiện sự tức tối, sự hung dữ, và sự cay cú. Vì lý do gì? 
Vì người đó không nhận thức sự học-hiểu đó bên trong mình và không có 
được niềm khoan-khoái và hoan-hỷ dựa trên sự học-hiều. Vì vậy là một 


cuộc nói chuyện về sự học-hiêu được nói nhâm cho người thiêu-học. 


(4) “Và tại sao cuộc nói chuyện về lòng bố-thí được nói nhằm người 
keo-kiệt? Khi cuộc nói chuyện về lòng bố-thí đang được nói ra, một người 
keo-kiệt sẽ mất bình tĩnh và trở nên tức tối, hung dữ, và cương ngạnh; 
người đó thể hiện sự tức tối, sự hung dữ, và sự cay cú. Vì lý do gì? Vì 
người đó không nhận thức lòng bố-thí đó bên trong mình và không có 
được niềm khoan-khoái và hoan-hỷ dựa trên sự bố-thí. Vì vậy là một cuộc 


nói chuyện về lòng bô-thí được nói nhâm cho người keo-kiỆt. 


(Š) “Và tại sao cuộc nói chuyện về trí-tuệ được nói nhằm nĐØƯỜi vô- 
trí? Khi cuộc nói chuyện về trí-tuệ đang được nói ra, một người vô-trí sẽ 
mất bình tĩnh và trở nên tức tối, hung đữ, và cương ngạnh; người đó thể 
hiện sự tức tối, sự hung đữ, và sự cay cú. Vì lý do gì? Vì người đó không 
nhận thức trí-tuệ đó bên trong mình và không có được niềm khoan-khoái 
và hoan-hỷ dựa trên trí-tuệ. Vì vậy là một cuộc nói chuyện về trí-tuệ được 
nói nhằm cho người vô-trí. 

“Một cuộc nói chuyện được nói không đúng người, rằng sau khi đã 
cân nhắc loại người này loại người nọ nó lại được nói nhằm cho năm loại 
người [không thích hợp] như vậy. 

(H) “Này các Tỳ kheo, một cuộc nói chuyện được nói đúng người, 


răng sau khi đã cân nhặc loại người này loại người nọ nó được nói đúng 


176 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


cho năm loại người [thích hợp]. Năm đó là gì? Cuộc nói chuyện về niềm- 
tin được nói đúng cho người có niềm-tin; cuộc nói chuyện về giới-hạnh 
được nói đúng cho người có giới-hạnh; cuộc nói chuyện về sự học-hiểu 
được nói đúng cho người có học-hiểu; cuộc nói chuyện về lòng bố-thí 
được nói đúng cho người rộng lòng cho-đi; và cuộc nói chuyện về trí-tuệ 


được nói đúng cho người có-trí. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, tại sao cuộc nói chuyện về niềm-tin được 
nói đúng cho người có niềm-tin? Khi cuộc nói chuyện về niềm-tin đang 
được nói ra, một người có niềm-tin không mất bình tĩnh, không trở nên 
tức tối, hung dữ, hay cương ngạnh; người đó không thể hiện sự tức tối, sự 
hung đữ, hay cay cú. Vì lý do gì? Vì người đó nhận thức niềm-tin đó bên 
trong mình và có được niềm khoan-khoái và hoan-hÿ dựa trên niềm-tin. 
Vì vậy là một cuộc nói chuyện về niềm-tin được nói đúng cho người có 
niềm-tin. 

(2) “Và tại sao cuộc nói chuyện về giới-hạnh được nói đúng cho 
người có giớóI-hạnh? Khi cuộc nói chuyện về giới-hạnh đang được nói ra, 
một người có giới-hạnh không mắt bình tĩnh, không trở nên tức tối, hung 
dữ, hay cương ngạnh; người đó không thể hiện sự tức tối, sự hung dữ, hay 
cay cú. Vì lý do gì? Vì người đó nhận thức giới-hạnh đó bên trong mình 
và có được niềm khoan-khoái và hoan-hỷ dựa trên giới-hạnh. Vì vậy là 
một cuộc nói chuyện về giới-hạnh được nói đúng cho cho người có gIới- 
hạnh. 


(3) “Và tại sao cuộc nói chuyện về sự học-hiễểu được nói đúng cho 
người có học? Khi cuộc nói chuyện về sự học-hiều đang được nói ra, một 
người có học không mất bình tĩnh, không trở nên tức tối, hung dữ, hay 
cương ngạnh; người đó không thê hiện sự tức tối, sự hung đữ, hay cay cú. 
Vì lý do gì? Vì người đó nhận thức sự học-hiểu đó bên trong mình và có 
được niềm khoan-khoái và hoan-hỷ dựa trên sự học-hiểu. Vì vậy là một 


cuộc nói chuyện về sự học-hiêu được nói đúng cho cho người có học-hiêu. 


(4) “Và tại sao cuộc nói chuyện về lòng bố-thí được nói đúng cho 


người rộng lòng cho-đi? Khi cuộc nói chuyện về lòng bố-thí đang được 


° 177 


nói ra, một người rộng lòng bố-thí không mất bình tĩnh, không trở nên tức 
tối, hung dữ, hay cương ngạnh; người đó không thể hiện sự tức tối, sự 
hung đữ, hay cay cú. Vì lý do gì? Vì người đó nhận thức lòng bố-thí đó 
bên trong mình và có được niềm khoan-khoái và hoan-hỷ dựa trên sự bố- 
thí. Vì vậy là một cuộc nói chuyện về lòng bố-thí được nói đúng cho cho 


người rộng lòng cho đi. 


(Š) “Và tại sao cuộc nói chuyện về trí-tuệ được nói đúng cho người 
có-trí? Khi cuộc nói chuyện về trí-tuệ đang được nói ra, một người có-trí 
không mất bình tĩnh, không trở nên tức tối, hung dữ, hay cương ngạnh; 
người đó không thể hiện sự tức tối, sự hung dữ, hay cay cú. Vì lý do gì? 
Vì người đó nhận thức trí-tuệ đó bên trong mình và có được niềm khoan- 
khoái và hoan-hÿ dựa trên trí-tuệ. Vì vậy là một cuộc nói chuyện về trí-tuệ 


được nói đúng cho cho người có-trí. 


“Một cuộc nói chuyện được nói đúng người, răng sau khi đã cân nhắc 
loại người này loại người nọ nó được nói đúng cho năm loại người [thích 
hợp] như vậy.” 


158 (8) Sự Ngại Ngắn 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo bị hạn chế bởi sự 
ngại-ngần. Năm đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo là vô niềm-tin, vô giới- 
hạnh, vô học-hiềểu, lười-biếng, và vô-trí. Có năm phẩm chất này, một Tỳ 
kheo bị hạn chế bởi sự ngại-ngần (không tự-tin trước hội chúng hay người 
khác). 

“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], một Tỳ kheo là 
tự-tin. Năm đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo là có niềm-tin, có giới-hạnh, có 
học-hiều, có nỗ-lực (tinh tần), và có-trí. Có được năm phẩm chất này, một 
Tỳ kheo là tự-tin.”153 


159 (9) Udãyï 


178 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambĩ 
trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. Bấy giờ, vào lúc 
đó có Ngài UdãyT, đang ngồi giữa một hội chúng lớn gồm những người tại 
gia, đang chỉ dạy Giáo Pháp. Ngài Änanda nhìn thấy cảnh này và đã 


đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thầy Udãyï, đang ngồi giữa một hội chúng lớn gồm 
những người tại gia, đang chỉ dạy Giáo Pháp.” 


“Này Änanda, chỉ dạy Giáo Pháp cho những người khác là không dễ. 
Người chỉ dạy Giáo Pháp cho người khác trước tiên nên thiết lập năm 
phẩm chất ở bên trong. Năm đó là gì? (1) Một người nên chỉ dạy Giáo 
Pháp cho người khác [sau khi đã quyết định] “Tôi sẽ nói chuyện (thuyết 
pháp) một cách tuần tự”.°Š (2) Một người nên chỉ dạy Giáo Pháp cho 
người khác [sau khi đã quyết định] “Tôi sẽ nói chuyện để chỉ ra những 
nguyên-nhân'.!!°6 (3) Một người nên chỉ dạy Giáo Pháp cho người khác 
[sau khi đã quyết định] “Tôi sẽ nói chuyện vì lòng bi-mẫn'. (4) Một người 
nên chỉ dạy Giáo Pháp cho người khác [sau khi đã quyết định] “Tôi sẽ 
không nói chuyện khi đang có ý định vụ lợi vật chất”. (5) Một người nên 
chỉ dạy Giáo Pháp cho người khác [sau khi đã quyết định:] “Tôi sẽ nói 
chuyện mà không gây hại bản thân hay người khác”. Này Ananda, chỉ dạy 
Giáo Pháp cho những người khác là không dễ. Người chỉ dạy Giáo Pháp 


cho người khác trước tiên nên thiết lập năm phẩm chất ở bên trong.” 


160 (10) Khó Xua Tan 


“Này các Tỳ kheo, có năm điều, một khi đã khởi sinh thì khó xua tan. 
Năm đó là gì? Tham, một khi đã khởi sinh thì khó xua tan. Sân... S1... 
Sự nhận-biết ... Sựm thôi thúc muốn đi du hành, một khi đã khởi sinh thì 


khó xua tan.” 


NHÓM 2 


« 179 


SỰ BỰC TỨC 


161 (1) Loại Bỏ Sự Bực tức (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm cách để loại bỏ sự bực tức nhờ đó một Tỳ 
kheo có thể loại bỏ hết sự bực tức sau khi nó đã khởi sinh đối với người 
khác.!!Ÿ” Năm đó là gì? (1) Một người nên tu tập tâm từ-ái đối với người 
mà mình bực tức; theo cách này một người sẽ loại bỏ được sự bực tức đối 
với người đó. (2) Một người nên tu tập tâm bi-mẫn đối với người mà mình 
bực tức; theo cách này một người sẽ loại bỏ được sự bực tức đối với người 
đó. (3) Một người nên tu tập tâm buông-xả đối với người mà mình bực 
tức; theo cách này một người sẽ loại bỏ được sự bực tức đối với người đó. 
(4) Một người nên bỏ qua (không để ý, không chấp) người mà mình bực 
tức và không chú tâm (tác ý) đến người đó; theo cách này một người sẽ 
loại bỏ được sự bực tức đối với người đó. (Š) Một người nên ứng dụng cái 
lý “sở hữu nghiệp” (để thông cảm) đối với người mà mình bực tức như 
vầy: “Người này chăng qua là chủ nhân của nghiệp của anh ta; người này 
có nghiệp là nguồn gốc của anh ta, nghiệp là người thân của anh ta, nghiệp 
là chỗ nương dựa của anh ta; người này sẽ là người thừa tự của nghiệp của 
mình, dù xâu hay tốt.” Theo cách này một người sẽ loại bỏ được sự bực 
tức đối với người đó. Đây là năm cách để loại bỏ sự bực tức nhờ đó một 
Tỳ kheo có thể loại bỏ hết sự bực tức sau khi nó đã khởi sinh đối với 
người khác.” 


162 (2) Loại Bỏ Sự Bực Tức (2) 

Ở đó Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, các 
Tỳ kheo!” 

“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất nói điều này: 


“Này các đạo hữu, có năm cách để loại bỏ sự bực tức nhờ đó một Tỳ 
kheo có thê loại bỏ hết sự bực tức sau khi nó đã khởi sinh đối với người 
khác. Năm đó là gì? (1) Ở đây, hành-động [hành vi thân, khâu hành] của 


180 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


một người là không trong-sạch (không thanh tịnh), nhưng lời-nói [hành vi 
miệng, khẩu hành] của người đó là trong-sạch; người tu nên loại bỏ sự bực 
tức đối với một người như vậy. (2) Lời-nói của một người là không trong- 
sạch, nhưng hành-động của người đó là trong-sạch; người tu cũng nên loại 
bỏ sự bực tức đối với một người như vậy. (3) Hành-động và lời-nói của 
một người đều không trong-sạch, nhưng lúc này lúc khác người đó đạt 


được sự khai-mở của tâm, sự bình-lặng (hiên từ) của tâm;!1°$ 


người fu 
cũng nên loại bỏ sự bực tức đối với một người như vậy. (4) Hành-động và 
lời-nói của một người đều không trong-sạch, và người đó lúc này lúc khác 
cũng không đạt được sự khai-mở của tâm, sự bình-lặng của tâm; người tu 
cũng nên loại bỏ sự bực tức đối với một người như vậy. (5) Hành-động và 
lời-nói của một người là trong-sạch, và lúc này lúc khác người đó đạt 
được sự khai-mở của tâm, sự bình-lặng của tâm; người tu nên loại bỏ sự 


bực tức đôi với người như vậy. 


(1) “Và giờ, này các đạo hữu, làm cách nào để /oại bỏ sự bực tức đối 
với người có hành-động là không-sạch nhưng lởi-nói là trong-sạch? Ví dụ 
có một Tỳ kheo mặc y-phục (cà sa) được làm từ giẻ rách nhìn thấy một 
miếng giẻ rách bên đường. Người đó sẽ dùng chân trái dậm giữ nó, chân 
phải kéo xé nó ra, chọn lấy phần vải còn tốt và mang đi. Cũng tương tự 
vậy, khi hành-động của một người không-sạch nhưng lời-nói của người đó 
trong-sạch, thì trong thời đó người tu không nên để tâm tới sự không-sạch 
của hành-động của người đó, mà (thay vì vậy) chỉ nên chú tâm tới sự 
trong-sạch của lời-nói của người đó; (tức không để ý phần xấu, chỉ tính 
phần tốt). Theo cách này thì sự bực tức đối với người đó sẽ được loại bỏ. 


(2) “Này các đạo hữu, làm cách nào để /oại bỏ sự bực tức đối với 
người có lời-nói là không-sạch nhưng hành-động là trong-sạch? V1 dụ có 
một ao nước phủ đầy rêu và rong. Một người đến đó, đang bị khổ sở và oi 
bức bởi trời nóng, mệt đuối, khát cháy, và khô rát. Người đó liền nhảy 
xuống ao nước, dùng tay gạt phần rong rêu ra, dùng hai tay bụm múc 
nước (trong) để uống, và sau đó đi tiếp. Cũng tương tự vậy, khi lời-nói của 
một người là không-sạch nhưng hành-động là trong-sạch, thì trong thời đó 


5Ò 181 


người tu không nên đề tâm tới sự không-sạch của lời-nói của người đó, mà 
chỉ chú tâm tới sự trong-sạch của hành-động của người đó. Theo cách này 
thì sự bực tức đôi với người đó sẽ được loại bỏ. 


(3) “Này các đạo hữu, làm cách nào để loại bỏ sự bực tức đối với 
người có hành-động và lời-nói đều không-sạch nhưng người đó lúc này 
lúc khác đạt được sự mở-mang của tâm, sự bình-lặng của tâm? Ví dụ có 
một ít nước trong một vũng cạn. Rồi một người đến đó, đang bị khổ sở và 
oi bức bởi trời nóng, mệt đuối, khát cháy, và khô rát. Người đó liền nghĩ: 
“Có chút nước trong vũng cạn này. Nếu ta dùng hai tay hay chén để múc, 
ta sẽ động đục nước ngay và không còn uống được. Vậy ta hãy quỳ xuống 
chống hai tay hai chân, dùng lưỡi liếm nước như bò, rồi đi tiếp.” Rồi 
người đó quỳ xuống chống hai tay hai chân, dùng lưỡi liếm nước như bò, 
rồi đi tiếp. Cũng tương tự vậy, khi hành-động và lời-nói một người đều 
không-sạch nhưng người đó lúc này lúc khác đạt được sự mở-mang của 
tâm, sự bình-lặng của tâm, thì trong thời đó người tu không nên đề tâm tới 
sự không sạch của hành-động và lời-nói người đó, mà chỉ chú tâm tới sự 
mở-mang của tâm, sự bình-lặng của tâm mà người đó lúc này lúc khác đạt 


được. Theo cách này thì sự bực tức đôi với người đó sẽ được loại bỏ. 


(4) “Này các đạo hữu, làm cách nào để /oại bỏ sự bực tức đối với 
người có hành-động và lời-nói đều là không-sạch và người đó lúc này lúc 
khác cũng không đạt được sự mở-mang hay sự bình-lặng nào của tâm? Ví 
dụ có một người bị bệnh, đau bệnh, đau yếu gần chết đang đi trên đường 
lộ, và ngôi làng cuối cùng đi qua đã xa và ngôi làng chưa tới cũng còn xa. 
Người đó khó có được đủ thức ăn và thuốc men hay một người chăm sóc 
tốt; người đó cũng khó gặp được một người trưởng thôn nào. Rồi có một 
người lạ khác đang đi qua nhìn thấy ông ta và khởi sinh lòng bi mẫn, lòng 
cảm thông sâu sắc và sự quan tâm tha thương đối với ông ta, người lạ đó 
nghĩ rằng: “Ôi, mong sao cho người nảy có được đủ thức ăn, thuốc men, 
và có người chăm sóc tốt! Mong sao ông ta có thể gặp được một người 
trưởng thôn của một ngôi làng! Vì sao? Vì để cho ông ta qua được cảnh bi 
thảm và tai ương lúc này”. Cũng tương tự vậy, khi hành-động và lòI-nói 


182 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


một người đều không-sạch và người đó lúc này lúc khác cũng không đạt 
được sự mở-mang của tâm, sự bình-lặng của tâm, thì trong thời đó người 
tu nên khởi sinh lòng bi mẫn, lòng cảm thông sâu sắc và sự quan tâm tha 
thương đối với người đó, nên nghĩ rằng: “Ôi, cầu mong cho người này từ 
bỏ hành-động xấu ác và tu tập hành-động thiện lành, từ bỏ lời-nói xấu ác 
và tu tập lời-nói thiện lành; cầu mong cho người này từ bỏ tâm-ý [hành vi 
tâm, tâm hành] xấu ác và tu tập tâm-ý thiện lành! Vì sao? Vì để cho, khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó sẽ không bị tái sinh trong cảnh giới đày 
đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục.” 
Theo cách này thì sự bực tức đối với người đó sẽ được loại bỏ. 


(5) “Này các đạo hữu, làm cách nào để /oại bỏ sự bực tức đối với 
người có hành-động và lời-nói đều là trong-sạch, và người đó cũng lúc 
này lúc khác đạt được sự mỏ-mang của tâm, sự bình-lặng của tâm? VÍ dụ 
có một ao nước có nước trong, ngọt, mát mẻ, sạch sẽ, bờ ao phăng phu, là 
một nơi có nhiều bóng cây mát rượi. Rồi một người đến đó, đang bị khổ 
sở và o1 bức bởi trời nóng, mệt đuối, khát cháy, và khô rát. Sau khi nhảy 
xuống ao nước, người đó tắm tấp và uống nước, và rồi, sau khi lên bờ, 
người đó ngồi hoặc nằm xuống dưới bóng mát ở đó. Cũng tương tự vậy, 
khi hành-động và lời-nói một người đều là trong sạch, và người đó cũng 
lúc này lúc khác đạt được sự mỏ-mang của tâm, sự bình-lặng của tâm, thì 
trong thời đó người tu nên chú tâm tới hành-động là trong-sạch của người 
đó, lòi-nói là trong-sạch của người đó và sự mở-mang của tâm, sự bình- 
lặng của tâm mà người đó lúc này lúc khác đạt được. Theo cách này thì sự 
bực tức đối với người đó sẽ được loại bỏ. Này các đạo hữu, nhờ phương 
tiện là một người (là người) khích lệ sự tự-tin (cho người tu) trong mọi 


cách (đều trong-sạch), cho nên tâm (của người tu) đạt được sự tự-tin.!Š° 


“Này các đạo hữu, đây là năm cách đê loại bỏ sự bực tức nhờ đó một 
Tỳ kheo có thê loại bỏ hêt sự bực tức sau khi nó đã khởi sinh đôi với 
người khác.” 


163 (3) Những Sự Thảo Luận 


° 183 


[Kinh này giống kinh 5:65 ở trên, chỉ khác là được nói lại cho các Tỳ 
kheo bởi Ngài Xá-lợi-phất (thay vì bởi Phật). ] 


164 (4) Lỗi Sống 


[Kinh này giống kinh 5:66 ở trên, chỉ khác là được nói lại cho các Tỳ 
kheo bởi Ngài Xá-lợi-phất (thay vì bởi Phật). ] 


165 (5) Hỏi Những Câu Hỏi 

Ở đó Thầy Xá-lợi-phất ... đã nói điều này: 

“Này các đạo hữu, khi một người hỏi người khác một câu hỏi là do 
năm lý do, hoặc một trong năm lý do đó. Năm đó là gì? (1) Một người hỏi 
người khác một câu hỏi là do sự khờ và ngu của mình; (2) Một người hỏi 
người khác một câu hỏi là do người đó có những tham-muốn xấu ác, bị 
thúc đấy bởi tham-muốn; (3) Một người hỏi người khác một câu hỏi là 
một cách để chê chửi [người khác]; (4) Một người hỏi người khác một câu 
hỏi là do muốn học hỏi; hoặc (5) một người hỏi người khác một câu hỏi 
với ý nghĩ: 'Khi người đó được hỏi, nếu người đó trả lời một cách chính 
xác thì điều đó là tốt; nhưng nếu người đó không trả lời một cách chính 
xác thì ta sẽ giải đáp chính xác cho người đó." Này các đạo hữu, khi một 
người hỏi người khác một câu hỏi là do năm lý do này, hoặc một trong 
năm lý do này. 

“Này các đạo hữu, đối với riêng tôi, khi tôi hỏi người khác một câu 
hỏi là tôi hỏi với ý nghĩ: “Khi người đó được hỏi, nếu người đó trả lời một 
cách chính xác thì điều đó là tốt; nhưng nếu người đó không trả lời một 


cách chính xác thì ta sẽ giải đáp chính xác cho người đó.”” 


166 (6) Sự Chấm Dứt 


Ở đó Thầy Xá-lợi-phất ... đã nói điều này: 


184 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


(D “Ở đây, này các đạo hữu, một Tỳ kheo thành tựu về giới-hạnh, sự 
định-tâm và trí-tuệ thì có thể chứng nhập và thoát ra “sự (trạng thái) chấm- 
dứt nhận-thức và cảm-giác” (diệt thọ tưởng). Điều này là có thể. Nhưng 
nếu người đó không đạt tới trí-biết cuỗi cùng (A-la-hán) ngay trong kiếp 
này thì sau khi được tái sinh trong số [những thiên thần] được tạo bằng- 
tâm, cao siêu hơn những thiên thần tồn tại nhờ vào thức-ăn, người đó [lại] 
có thể chứng nhập và thoát ra “sự chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác°.!190 
Điều này là có thể.” 

Sau khi điều này được nói ra, Thầy Udãyï đã nói với Thầy Xá-lợi- 
phất: 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, điều này là không thể, không thể có 
chuyện một Tỳ kheo sau khi được tái sinh trong số những thiên thần (có 
thân) được tạo bằng-tâm, cao siêu hơn những thiên thần tồn tại nhờ vào 
thức-ăn, người đó [lại] có thể chứng nhập và thoát ra “sự chấm-dứt nhận- 
thức và cảm-giác”. Điều này là không thẻ.” 

Lần thứ hai ... Lần thứ ba, thầy Xá-lợi-phất đã nói lại: 


“Này các đạo hữu, điều này là có thể. Nếu một Tỳ kheo không đạt tới 
trí-biết cuối cùng ngay trong kiếp này, thì sau khi được tái sinh trong số 
những thiên thần được tạo bằng-tâm ... người đó [lại] có thể chứng nhập 
và thoát ra “sự chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác°. Điều này là có thê.” 

Lần thứ ba, thầy Udãyï vẫn nói lại với thầy Xá-lợi-phất: 

“Đạo hữu Xá-lợi-phất, điều này là không thể. Không thể nào sau khi 
được tái sinh trong số những thiên thần được tạo bằng-tâm ... người đó 
[lai] có thể chứng nhập và thoát ra “sự chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác°. 
Điều này là không thê.” 

(I) Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với thầy Xá-lợi-phất: “Thầy UdãyT này 
đã từ chối mình đến lần thứ ba, và không một Tỳ kheo thê hiện sự đồng ý 
với mình. Vậy (chỉ còn cách là) mình nên đến gặp đức Thế Tôn.” 


Rồi thầy Xá-lợi-phất đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


°Ò 185 


ngồi xuống một bên, và thầy Xá-lợi-phất nói lại với các Tỳ kheo: 


(D “Ố) đây, này các đạo hữu, một Tỳ kheo thành tựu về giới-hạnh ... 
[và thây Udäyï cũng khăng khăng bác bỏ 03 lân y hệt toàn bộ đoạn (l) ở trên 


(người địch giãn lược]... 


(II) Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với thầy Xá-lợi-phất: “Ngay cả khi 
mình đang có mặt đức Thế Tôn, thầy Udãyï vẫn từ chối mình đến lần thứ 
ba, và không một Tỳ kheo thể hiện sự đồng ý với mình. Vậy (chỉ còn cách 
là) mình im lặng.” Rồi thầy Xá-lợi-phất chỉ im lặng. 

(II) Rồi đức Thế Tôn mới nói với thầy Udãyï: 

“Này Udãäyï, điều đơn giản là thầy có hiểu những thiên thần được tạo 
bằng-tâm là gì không?” 

“Thưa Thế Tôn, đó là những thiên thần vô-sắc, được tạo bằng nhận- 
thức.,”161 


“Thầy đang nói gì vậy, này Udãyï, sao thầy như một kẻ ngu và kém 


52 


cõi như vậy? Vậy mà thầy cũng nghĩ thầy phát biểu được 

Rồi đức Thế Tôn mới quay sang nói với Ngài Änanda: 

“Này Änanda, sao các thầy cứ ngồi nhìn một cách thụ động khi một 
vị Tỳ kheo trưởng lão (tức Xá-lợi-phất) đang bị quấy rối như vậy? Tại sao 
các thầy không có chút lòng bi-mẫn đối với vị Tỳ kheo trưởng lão khi vị 
ấy đang bị quấy rối như vậy?” 

Rồi đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo thành tựu về giới-hạnh, sự 
định-tâm và trí-tuệ thì có thể chứng nhập và thoát ra “sự (trạng thái) chấm- 
dứt nhận-thức và cảm-giác” (diệt thọ tưởng). Điều này là có thể. Nhưng 
nếu người đó không đạt tới trí-biết cuối cùng (A-la-hán) ngay trong kiếp 
nảy thì sau khi được tái sinh trong số [những thiên thần] được tạo bằng- 
tâm, cao siêu hơn những thiên thần tồn tại nhờ vào thức-ăn, người đó [lại] 
có thê chứng nhập và thoát ra “sự chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác”. Điều 


nảy là có thể.” Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong điều 


186 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


này, bậc Phúc Lành đứng dậy khỏi chỗ ngôi và đi về chỗ trú ân của mình. 


(IV) Rồi, không lâu sau khi đức Thế Tôn đã đi, thầy Änanda đến gặp 
Ngài Upaväna, và nói với thầy Upavãna: 


“Ở đây, này đạo hữu Upaväna, họ đang quấy rối những Tỳ kheo 
trưởng lão khác, nhưng chúng ta chăng màng hỏi đến họ. !!52 Sẽ không lẫy 
làm ngạc nhiên nếu chiều tối nay, khi ra khỏi chỗ trú ân, đức Thế Tôn sẽ 
tuyên cáo về vẫn đề này, và có thể đức Thế Tôn sẽ yêu cầu đích thân thầy 
Upavãna [trình báo việc này]. !!5 Giờ tôi cảm thấy ngại ngần.” 

Rồi, vào cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ trú ân và đi đến chỗ hội 
chúng. Đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã chuẩn bị và nói với thầy 
Upavana: 


“Này Upaväna, một Tỳ kheo trưởng lão có bao nhiêu phẩm chất là dễ 
mến và được hài lòng bởi những Tỳ kheo đồng đạo và sẽ được họ tôn 
trọng và kính trọng?” 


“Thưa Thế Tôn, có được năm phẩm chất, thì một Tỳ kheo trưởng lão 
là dễ mến và được hài lòng bởi những Tỳ kheo đồng đạo và sẽ được họ 
tôn trọng và kính trọng. Năm đó là gì? 


(1) “Người đó là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm chế trong 
Pãatimokkha [Giới Bốn Tỳ kheo], có được đức-hạnh và nơi nương-tựa tốt, 
nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhất. Sau khi đã thụ nhận những 
giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những điều luật đó. 


(2) “Người đó là người đã học-hiểu nhiều, ghi nhớ những điều mình 
đã học, và tích lũy những điều mình đã học. Những giáo lý đó là tốt lành 
ở, tốt lành ở giữa, và tốt ở phần cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đẫn, 
(chúng) tuyên bố (cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tỉnh khiết— 
những giáo lý đó người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã tụng đọc 
bằng miệng, đã điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách thiện khéo 
bằng cách-nhìn (chánh kiến). 


(3) “Người đó là người giỏi thuyết pháp có sự truyền đạt tốt; người đó 


°Ò 187 


được phú cho giọng nói được trau chuốt, rõ ràng, trôi chảy, diễn tả được ý 


nghĩa. 


(4) “Người đó nếu muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, sẽ chứng 
đắc bốn tầng thiền định (chúng) tạo nên phần tâm bậc cao và là những sự 


an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này. 


(5) Với đã tiêu diệt những ô-nhiễm (lậu tận), ngay trong kiếp này, 
bằng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của 
tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong 


đó, người đó an trú trong đó. 


“Có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo trưởng lão là dễ mến và 
được hải lòng bởi những Tỳ kheo đồng đạo và sẽ được họ tôn trọng và 
kính trọng.” 


“Tốt, tốt, này Upaväna!l Có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo 
trưởng lão là đễ mến và được hài lòng bởi những Tỳ kheo đồng đạo và sẽ 
được họ tôn trọng và kính trọng. Nhưng nếu năm phẩm chất này không 
thấy có trong một Tỳ kheo trưởng lão, thì tại sao những Tỳ kheo đồng đạo 
lại tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính người đó?!!“ (Hỏng lẽ tôn 
vinh người đó) chỉ vì cái già, răng rụng, tóc bạc, da nhăn nhúm? Nhưng 
bởi vì năm phẩm chất này được thấy có trong một Tỳ kheo trưởng lão, cho 
nên những Tỳ kheo đồng đạo mới tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn 
kính vị đó.” 


167 (7) Quở Trách 

Ở đó Thầy Xá-lợi-phất ... đã nói điều này: 

(A) “Này các đạo hữu, một Tỳ kheo muốn quở trách người khác 
trước tiên nên thiết lập năm phẩm chất bên trong mình. Năm đó là gì? (1) 
[Người đó nên xem xét:| “Ta sẽ nói vào lúc thích hợp, không nói vào lúc 
không thích hợp; (2) Ta sẽ nói một cách sự thật, không nói một cách sai sự 


thật; (3) Ta sẽ nói một cách nhẹ nhàng, không nói một cách gắt gỏng; (4) 


188 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


Ta sẽ nói một cách có ích lợi, không nói cách có hại; (Š) Ta sẽ nói với 
tâm-từ, không nói với tâm thù-ghét." Một Tỳ kheo muốn quở trách người 
khác trước tiên nên thiết lập năm phẩm chất này bên trong mình. 


(D “Ở đây, này các đạo hữu, tôi thấy có người đang bị quở trách vào 


lúc không thích hợp, không bị làm phiền [quở trách]!!9 


vào lúc thích hợp; 
đang bị quở trách một cách sai sự thật, không bị làm phiền một cách đúng 
sự thật; đang bị quở trách một cách gắt gỏng, không bị làm phiền một 
cách nhẹ nhàng: đang bị quở trách một cách có hại, không bị làm phiền 
một cách có ích lợi; đang bị quở trách bởi người có tâm thù-ghét, không bị 
làm phiền bởi người có tâm-từ. 

(a) “Này các đạo hữu, khi một Tỳ kheo bị quở trách (bởi người khác) 
một cách trái với Giáo Pháp, thì có năm lý lẽ để nói người đó không cần 
sám hồi: (1) “Này đạo hữu, thầy đã bị quở trách vào lúc không thích hợp, 
không phải lúc thích hợp; điều đó đủ để thầy không sám hối [hối tiếc]. (2) 
Thầy đã bị quở trách một cách sai sự thật, không đúng sự thật; điều đó đủ 
để thầy không sám hồi. (3) Thầy đã bị quở trách một cách gắt gỏng, không 
theo cách nhẹ nhàng; điều đó đủ để thầy không sám hối. (4) Thầy đã bị 
quở trách một cách có hại, không theo cách ích lợi; điều đó đủ để thầy 
không sám hối. (5) Thầy đã bị quở trách bởi người có tâm thù-ghét, không 
phải bởi người có tâm-từ; điều đó đủ đề thầy không sám hối.) 

“Khi một Tỳ kheo bị quở trách một cách trái với Giáo Pháp, thì có 
năm lý lẽ như vậy để nói người đó không cần sám hối. 

(aa) “Này đạo hữu các đạo hữu, khi một 7} kheo quở trách (người 
khác) một cách trái với Giáo Pháp, thì có năm lý lẽ để nói người đó nên 
sám hồi: (1) “Này đạo hữu, thầy đã quở trách (người khác) vào lúc không 
thích hợp, không phải lúc thích hợp; điều đó đủ đề thầy nên cảm thấy sám 
hối [hối tiếc]. (2) Thầy đã quở trách một cách sai sự thật, không đúng sự 
thật; điều đó đủ để thầy nên cảm thấy sám hối. (3) Thầy đã quở trách một 
cách gắt gỏng, không theo cách nhẹ nhàng: điều đó đủ để thầy nên cảm 
thấy sám hối. (4) Thầy đã quở trách một cách có hại, không theo cách ích 
lợi; điều đó đủ để thầy nên cảm thấy sám hối. (5) Thầy đã quở trách lúc 


„ồ 189 


đang có sự thù-ghét, không phải lúc đang có tâm-từ; điều đó đủ để thầy 
nên cảm thấy sám hồi. 

“Khi một Tỳ kheo quở trách một cách trái với Giáo Pháp, thì có năm 
lý lẽ để nói người đó nên cảm thấy sám hối. Vì lý do gì? Vì để cho Tỳ 
kheo khác không nghĩ đến việc đi quở trách (người khác) một cách sai 
như vậy. 


(II) “Ở đây, này các đạo hữu, tôi nhìn thấy có người đang bị quở trách 
vào lúc thích hợp, không bị làm phiền vào lúc không thích hợp; đang bị 
quở trách một cách đúng sự thật, không bị làm phiền một cách sai sự thật; 
đang bị quở trách một cách nhẹ nhàng, không bị làm phiền một cách gắt 
gỏng; đang bị quở trách một cách có ích lợi, không bị làm phiền một cách 
có hại; đang quở trách bởi người có tâm-từ, không bị làm phiền bởi người 
đang có sự thù-ghét. 


(b) “Này các đạo hữu, khi một Tỳ kheo bị quở trách (bởi người khác) 
đúng theo Giáo Pháp, thì có năm lý lẽ để nói người đó nên cảm thấy sám 
hối: (1) “Này đạo hữu, thầy đã bị quở trách vào lúc thích hợp, không phải 
lúc không thích hợp; điều đó đủ để thầy nên cảm thấy sám hối. (2) Thầy 
đã bị quở trách một cách đúng sự thật, không phải sai sự thật; điều đó đủ 
để thầy nên cảm thấy sám hối. (3) Thầy đã bị quở trách một cách nhẹ 
nhàng, không phải một cách gắt gỏng; điều đó đủ để thầy nên cảm thấy 
sám hối. (4) Thầy đã bị quở trách một cách có ích lợi, không phải một 
cách có hại; điều đó đủ để thầy nên cảm thấy sám hối. (5) Thầy đã bị quở 
trách bởi người có tâm-từ, không phải bởi người có sự thù-ghét; điều đó 
đủ đề thầy nên cảm thấy sám hồi.) 

“Khi một Tỳ kheo bị quở trách một cách đúng với Giáo Pháp, thì có 
năm lý lẽ như vậy đề nói người đó nên cảm thấy sám hi. 

(bb) “Này các đạo hữu, khi một( Tỳ kheo quở trách (người khác) một 
cách đúng theo Giáo Pháp, thì có năm lý lẽ để nói người đó không cần 
sám hối: (1) “Này đạo hữu, thầy đã quở trách vào lúc thích hợp, không 
phải lúc không thích hợp; điều đó đủ để thầy không sám hối. (2) Thầy đã 


190 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


quở trách một cách đúng sự thật, không sai sự thật; điều đó đủ để thầy 
không sám hối. (3) Thầy đã quở trách một cách nhẹ nhàng, không phải 
theo cách gắt gỏng; điều đó đủ để thầy không sám hối. (4) Thầy đã quở 
trách một cách có ích lợi, không theo cách có hại; điều đó đủ để thầy 
không sám hối. (5) Thầy đã quở trách với tâm-từ, không phải khi đang có 
sự thù-ghét; điều đó đủ đề thầy không sám hối.) 

“Khi một Tỳ kheo quở trách một cách đúng theo Giáo Pháp, thì có 
năm lý lẽ để nói người đó không cần sám hối. Vì lý do gì? Vì để cho Tỳ 
kheo khác nghĩ đến việc quở trách người khác một cách đúng với điều sự 


thật như vậy. 


(B) “Này các đạo hữu, một người bị quở trách nên được thiết lập 
trong hai điều: trong sự thật và sự không tức-giận (vô sân). Nếu người 
khác quở trách tô—dù vào lúc thích hợp hay lúc không thích hợp; một 
cách đúng sự thật hay không đúng sự thật; một cách nhẹ nhàng hay một 
cách gắt gỏng: một cách có ích lợi hay một cách có hại; với tâm-từ hay 
với sự thù-ghét—tôi vẫn được thiết lập trong hai điều: trong sự thật và sự 
không tức-giận. 

“Nếu tôi biết: “Có phẩm chất (sai, phạm) đó trong tôi”, tôi sẽ nói 
người đó: “Nó có. Phẩm chất này thấy có trong tôi”. Nếu tôi biết: 'Không 
có phẩm chất đó trong tôi”, tôi sẽ nói người đó: “Nó không có. Phẩm chất 
nảy không thấy có trong tôi”. 

[Đức Thế Tôn mới nói với thầy Xá-lợi-phất:] “Này Xá-lợi-phất, ngay 
cả khi thầy đang nói với mọi người theo cách như vậy, ở đây vẫn có một 
số người ngu không tôn trọng chấp nhận lời thầy nói.” 


(a) “Thưa Thế Tôn, có những người không có niềm-tin vẫn từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, họ không phải vì niềm-tin 
(vào Tam Bảo) mà vì ý đồ để kiếm sống: họ gian xảo, đạo đức giả, lừa 
dối, bất an, phô trương, rỗng tuếch, nói nhiều, lan man hồ đồ khi nói; họ 
không phòng-hộ các cửa của các giác-quan, không tiết-độ trong ăn uống, 


không nhắm đến sự tỉnh-thức (giác ngộ), thờ ơ với đời sống tu-sĩ (sa-môn 


s19] 


hạnh, đời tu hành), không thiệt tình coI trọng việc tu-học; họ sống xa-hoa 
(thụ hưởng) và lơi-lỏng; là những người lãnh đạo (thượng tọa) đang tụt-lùi 
(không tu tiến), vứt bỏ bổn phận sống tách-ly (lánh trần, ấn đật); lười 
biếng, thiếu sự nỗ-lực (thiếu tinh tấn), có tâm mờ-rối (thất niệm), thiếu sự 
rõ-biết (thiếu tỉnh giác), không đạt-định, với những cái tâm lang bang trôi 
đạt , vô trí, ngu dốt. Khi con nói với họ theo cách như vậy, họ vẫn không 


tôn trọng châp nhận những điêu con nói. 


(b) “Nhưng, thưa Thế Tôn, có những người họ tộc vì niềm-tin đã từ 
bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành; họ không gian xảo, 
đạo đức giả, lừa dối, bất an, phô trương, rỗng tuếch, nói nhiều, lan man hỗ 
đồ khi nói; họ phòng-hộ các cửa của các giác-quan, tiết-độ trong ăn uống, 
nhắm đến sự tỉnh-thức (giác ngộ), nhắm tới đời sống tu-sĩ (sa-môn hạnh, 
đời tu hành), thiệt tình coi trọng việc tu-học; họ không sống xa-hoa (thụ 
hưởng) hay lơi-lỏng; họ đẹp bỏ sự tụt-lùi (không tu tiến) và dẫn đầu trong 
sự sống tách-ly (lánh trần, ân dật); họ nỗ-lực (tinh tấn), kiên-định, có 
chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), đạt-định, với những cái tâm nhất-điểm, 
có trí, thông minh. Khi con nói với họ theo cách như vậy, họ tôn trọng 
chấp nhận những điều con nói.” 

“Này Xá-lợi-phất, không cần nói với những người không-có niềm-tin 
mà vẫn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, họ 
không phải vì niềm-tin mà vì ý đồ để kiếm sống; họ gian xảo ... vô trí, 
ngu dốt. Nhưng, này Xá-lợi-phất, thầy nên nói cho những người họ tộc vì 
niềm-tin đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành; họ 
không gian xảo... có trí, thông minh. Này Xá-lợi-phất, hãy khởi xướng 
cho những Tỳ kheo đồng đạo! Này Xá-lợi-phất, hãy chỉ dẫn cho những Tỳ 
kheo đồng đạo! [với ý nghĩ rằng:] “Tôi sẽ làm cho những Tỳ kheo đồng 
đạo thoát khỏi những điều trái với thiện Pháp và sẽ thiết lập họ trong thiện 
Pháp.” Này Xá-lợi-phất, thầy nên luyện tập bản thân như vậy.” 


168 (8) Giới Hạnh 


192 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


[Kinh này giống kinh 5:24, chỉ khác là được nói bởi thầy Xá-lợi-phất 
(hay vì bởi Phát). ] 


169 (9) Hiểu Nhanh 

Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp Ngài Xá-lợi-phất, chào hỏi qua lại 
với nhau. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, thầy Änanda ngồi 
xuống một bên và nói: 

“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, theo cách nào một Tỳ kheo là một người 
hiểu nhanh (nhanh trí) về những giáo lý thiện lành, là người năm giữ khéo 


léo điều mình đã học, học rất nhiều, và không quên điều mình đã học?” 

“Thầy Änanda là người học rộng, vậy mong chính thầy hãy làm rõ 
điều này.” 

“Đạo hữu Xá-lợi-phất, vậy thầy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ cảng. 
Tôi sẽ nói.” 

“Được, này đạo hữu”, thầy Xá-lợi-phất đáp lại. Thầy Ãnanda đã nói 
điều này: 

“Ở đây, này đạo hữu Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo là thiện giỏi về ý 
nghĩa, thiện giỏi về Giáo Pháp, thiện giỏi về ngôn ngữ, thiện giỏi về câu 
chữ, và thiện giỏi về thứ tự trước sau.!!5° Theo cách này một Tỳ kheo là 
một người hiểu nhanh về những giáo lý thiện lành, là người năm giữ khéo 
léo điều mình đã học, học rất nhiều, và không quên điều mình đã học.” 

“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, này đạo hữu, cách mà điều này 
được nói ra một cách hay khéo bởi Thầy Änanda! Chúng tôi coi Thầy 
Änanda là người có được năm phẩm chất này: “Thầy Änanda là thiện giỏi 
về ý nghĩa, thiện giỏi về Giáo Pháp, thiện giỏi về ngôn ngữ, thiện giỏi về 


câu chữ, và thiện giỏi về thứ tự trước sau.”” 


170 (10) Với Bhaddaji 


« 193 


Trong một lần Ngài Änanda đang sống ở Kosambï trong khu Tịnh xá 
(được cúng đường bởi ông) Ghosita. Lúc đó có Ngài Bhaddaji đến gặp và 
chào hỏi qua lại với thầy Änanda. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân 


thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên. Rồi thầy Änanda đã nói với thầy ấy: 


“Đạo hữu Bhaddaji, cái gì là sự nhìn-thấy bậc nhất? Cái gì là sự nghe- 
thấy bậc nhất? Cái gì là hạnh-phúc (lạc) bậc nhất? Cái gì là sự nhận-thức 
(tưởng) bậc nhất? Cái gì là trạng thái hiện-hữu (hữu) bậc nhất?” 


“(1) Này đạo hữu, có bậc tối thắng, là bậc bất bại, bậc nhìn thấy vũ 
trụ, bậc năm quyền hành. Nhìn thấy vị trời Brahma (Phạm thiên) là sự 
nhìn-thấy bậc nhất. (2) Có những thiên thần (cõi trời) chiếu hào quang 
thành dòng (quang âm thiên) là tràn đầy và tràn ngập hạnh-phúc. Nhiều 
lúc họ phải tự hứng thốt ra: “Ôi, hạnh phúc thay! Ôi, hạnh phúc thay!? 
Nghe thấy giọng nói đó là sự nghe-thấy bậc nhất. (3) Có những thiên thần 
(cõi trời) hào quang chói lọi (quang minh thiên). Được hạnh phúc, họ trải 


11 đây là sự hạnh-phúc bậc nhất. 


nghiệm niềm hạnh-phúc rất rất bình-an: 
(4) Có những thiên thần thuộc vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì]: đây là 
sự nhận-thức bậc nhất. (5) Có những thiên thần thuộc phi tưởng phi phi 
tưởng xứ [cảnh xứ vừa không có nhận-thức cũng không phải không còn 


nhận-thức]: đây là trạng thái hiện-hữu bậc nhất.” 


“Vậy thầy Bhaddaji có đồng ý với đa số người ta về điều này hay 
không?”1193 


“Thầy Änanda là học rộng, vậy mong chính thầy hãy làm rõ điều 
này.” 
“Đạo hữu Bhaddaji, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ cảng. Tôi sẽ 


LAN bà 


ƠI. 
“Được, đạo hữu”, thầy Bhaddaji đáp lại. Thầy Änanda nói điều này: 


“(1) Này đạo hữu, dù theo cách nào, sự gì người tu nhìn thấy lập tức 


):12 đó là sự nhìn-thấy 


(ngay) sau khi xảy ra sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận 
(cảnh) bậc nhất. (2) Dù theo cách nảo, sự gì người tu nghe thấy lập tức sau 


khi xảy ra sự tiêu diệt ô-nhiễm: đó là sự nghe-thấy bậc nhất. (3) Dù theo 


194 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


cách nào người tu là hạnh-phúc lập tức sau khi xảy ra sự tiêu diệt ô- 
nhiễm: đó là sự hạnh-phúc bậc nhất. (4) Dù theo cách nào người tu nhận- 
thức lập tức sau khi xảy ra sự tiêu diệt ô-nhiễm: đó là sự nhận-thức bậc 
nhất. (5) Dù theo cách nào người tu hiện-hữu lập tức sau khi xảy ra sự tiêu 


diệt ô-nhiễm: đó là trạng thái hiện-hữu bậc nhất.” 


NHÓM 3 
ĐỆ TỬ TẠI GIA 


171 (1) Sự Ngại Ngắn 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãävatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các 
Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một đệ tử tại gia bị hạn chế bởi 
sự ngại-ngần. Năm đó là gì? Người đó sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, 
nói-dối nói láo, và uống rượu nặng rượu nhẹ hay dùng những chất độc hại, 
là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Có năm phẩm chất này, một đệ 
tử tại gia bị hạn chế bởi sự ngại-ngần (thiếu tự tin khi gặp gỡ, đứng hay 
phát biểu trước những người khác; mặc cảm tội lỗi). 

“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một đệ tử tại gia được tự- 
tin. Năm đó là gì? Người đó kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng 
cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ nói-dối nói láo, kiêng cữ uống rượu nặng, rượu 
nhẹ và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. 


Có được năm phẩm chất này, một đệ tử tại gia được tự tin.” 


172 (2) Sự Tự Tìn 


“Này các Tỳ kheo, có năm phâm chât, một đệ tử tại gia sông ở nhà 


không có sự tự-tin. Năm đó là gì? Người đó sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà 


° 195 


dục, nói-dôi nói láo, và uông rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chât 
độc hại, là căn cơ của đời sông lơ tâm phóng dật. Có năm phâm chât này, 


một đệ tử tại g1a sống ở nhà không có sự tự-tin. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một đệ tử tại gia sống ở 
nhà với sự tự-tn. Năm đó là gì? Người đó kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ 
gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ nói-dối nói láo, kiêng cữ uống 
rượu nặng, rượu nhẹ và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống 
lơ tâm phóng dật. Có được năm phẩm chất này, một đệ tử tại gia sống ở 


nhà có sự tự-tin.” 


173 (3) Địa Ngục 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một đệ tử tại gia bị ký thác 
trong địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. Năm đó là gì? Người đó 
sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, và uống rượu mạnh, 
rượu nhẹ hoặc dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm 
phóng dật. Có năm phẩm chất này, một đệ tử tại gia bị ký thác trong địa 


ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một đệ tử tại gia được ký 
thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Năm đó là gì? Người đó 
kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ 
nói-dối nói láo, kiêng cữ uống rượu nặng, rượu nhẹ và dùng những chất 
độc hại, là căn cơ của đời sông lơ tâm phóng dật. Có được năm phẩm chất 
này, một đệ tử tại gia được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thăng 


lên đó.” 


174 (4) Những Sự Thù Hận 
Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với ông: 


“Này gia chủ, nêu không dẹp xong năm môi hiêm họa và thù hận, thì 


196 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


một người được gọi là thất đức và sẽ bị tái sinh trong địa ngục. Năm đó là 
gì? Sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-đối nói láo, và uống rượu mạnh, 
rượu nhẹ hoặc dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm 
phóng dật. Nếu không dẹp xong năm mối hiểm họa và thù hận này, thì 


một người được coI là thất-đức và bị tái sinh trong địa ngục. 


“Này gia chủ, sau khi đã dẹp xong năm mối hiểm họa và thù hận, thì 
một người được gọi là đức hạnh và sẽ được tái sinh trong một cõi trời. 
Năm đó là gì? Sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, và uống 
rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời 
sống lơ tâm phóng dật. Sau khi đã dẹp xong năm mối hiểm họa và thù hận 
này, thì một người được gọi là đức-hạnh và sẽ được bị tái sinh trong một 
CỐI trời. 

(1) “Này gia chủ, aI sát-sinh là gây ra mối hiểm họa và sự thù hận 
thuộc (cho) kiếp này và kiếp sau, và người đó cũng nếm trải sự đau khổ và 
ưu sầu trong tâm. Người kiêng cữ sát-sinh là không gây ra mối hiểm họa 
và thù hận thuộc kiếp này và kiếp sau, và người đó cũng không nếm trải 
sự đau khô và ưu sầu trong tâm. Đối với người kiêng cữ sát-sinh, mối 
hiểm họa và thù hận đó đã lặn mắt. 

(2) “Ai gian-cắp.... 

(3) “A1 tà-dâm tà dục ... 

(4) “Ai nói-dối nói láo.... 

(5) “Ai uống rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chất độc hại, là 
căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật uống là gây ra mối hiểm họa và sự 
thù hận thuộc (cho) kiếp này và kiếp sau, và người đó cũng nếm trải sự 
đau khổ và ưu sâu trong tâm. Người kiêng cữ gian-cắp ... uống rượu 
mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ 
tâm phóng dật là không gây ra mối hiểm họa và thù hận thuộc kiếp này và 
kiếp sau, và người đó cũng không nếm trải sự đau khổ và ưu sầu trong 
tâm. Đối với người kiêng cữ gian-cắp uống rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc 


dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật, mối 


« 197 


hiêm họa và thù hận đó đã lặn mât.” 


Có người trong thê gian: 
Sát-sinh, gian-cắp, nói-dôi, 
Tà-dâm với vợ người khác, 


Và uông rượu nặng rượu nhẹ. 


Sống trong năm mối gây thù hận, 
Người đó được gọi là thất-đức. 
Khi thân tan rã, 


Kẻ vô trí đó bị tái sinh trong địa ngục. 


Nhưng có người trong thế gian: 
Không sát-sinh, không gian-cắp, không nói-dối, 
Không tà-dâm với vợ người khác, 


Không uống rượu nặng hay rượu nhẹ. 


Sau khi đã dẹp bỏ năm mối thù hận, 
Người đó được gọi là đức-hạnh. 
Khi thân tan rã, 


Người có trí đó được sinh trong một cõi trời. 


175 (5) Candala 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một đệ tử tại gia là loại người 
bị vứt bỏ [candäla, chiên-đà-la, hạ tiện], là sự ô uễ của một đệ tử tại gia, là 
hạng mạt thấp trong số những đệ tử tại gia.'!”?° Năm đó là gì? (1) Người đó 
không có niềm-tin; (2) người đó là thất đức; (3) người đó mê tín và tin vào 
những điềm lành hay vận may này nọ, chứ không tin vào nghiệp; (4) 
người đó cứ tìm kiếm người xứng đáng cúng dường ở bên ngoài chỗ 


này; 


và (5) người đó (ưu tiên) làm những việc [công đức| ở đó trước. 
Có năm phẩm chất này, một đệ tử tại gia là loại người bị vứt bỏ, là sự ô uế 


của một đệ tử tại gia, là hạng mạt thấp trong số những đệ tử tại gia người. 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một đệ tử tại gia là loại quý 


198 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


báu của một đệ tử tại gia, là một bông sen hồng của một đệ tử tại gia, là 
một bông sen trắng của một đệ tử tại gia.!”2 Năm đó là gì? (1) Người đó 
được phú cho niềm-tin; (2) người đó là đức hạnh; (3) người đó không mê 
tín; tin vào nghiệp chứ không tin những điềm lành hay vận may này nọ; 
(4) người đó không tìm kiếm người xứng đáng cúng dường ở bên ngoài 
chỗ này; và (5) người đó làm những việc [công đức] ở đây trước. Có năm 
phẩm chất này, một đệ tử tại gia là loại quý báu của một đệ tử tại gia, là 
một bông sen hồng của một đệ tử tại gia, là một bông sen trắng của một đệ 


tử tại gia.” 


176 (6) Hoan Hỷ 

Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc, cùng với năm trăm đệ tử tại gia, đã 
đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Rồi 
đức Thế Tôn mới nói với gia chủ Cấp Cô Độc [và đoàn người đi cùng]: 

“Này các gia chủ, các vị đã tặng y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc- 
thang với chu cấp cho người bệnh cho Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Các vị 
không nên chỉ biết hài-lòng với bấy nhiêu đó, [đừng cứ nghĩ]: 'Chúng ta 
đã tặng y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người 
bệnh cho Tăng Đoàn các Tỳ Kheo.` Do vậy, này các gia chủ, các vị nên tu 
tập bản thân như vầy: “Làm cách nào chúng ta có thể chứng nhập và an trú 
trong niềm hoan-hÿ của sự tách-ly (ấn dật, độc trú)?°!!”3 Chính theo cách 


như vậy các vị nên tu tập bản thân.” 


Sau khi điều này được nói ra, Ngài Xá-lợi-phất đã thưa với đức Thế 
Tôn: 

““Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, thưa Thế Tôn, về cách điều này 
đã được đức Thế Tôn nói ra một cách hay khéo. Thưa Thế Tôn, mỗi khi 
một đệ tử thánh thiện chứng nhập và an trú trong trong sự tách-ly, thì 
trong thời đó năm điều không xảy ra bên trong người đó. (1) Đau khổ và 
ưu phiền liên quan với nhục-dục không xảy ra bên trong người đó. (2) Sự 


sướng và sự vui liên quan với nhục-dục không xảy ra bên trong người đó. 


« 199 


(3) Đau khổ và ưu phiền liên quan với điều bất thiện không xảy ra bên 
trong người đó. (4) Sự sướng và sự vui liên quan với điều bất thiện không 
xảy ra bên trong người đó. (5) Đau khổ và ưu phiền liên quan với điều 
thiện lành không xảy ra bên trong người đó. Thưa Thế Tôn, mỗi khi một 
đệ tử thánh thiện chứng nhập và an trú trong trong sự tách-ly, thì trong 


thời đó năm điều này không xảy ra bên trong người đó.” 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Này Xá-lợi-phất, mỗi khi một đệ tử thánh 
thiện chứng nhập và an trú trong trong sự tách-ly ... [Phát lặp lại lời trên 
của thây Xá-lợi-phát ở trên] ... thì trong thời đó năm điều này không xảy ra 
bên trong người đó.” 


177 (7) Buôn Bán 


“Này các Tỳ kheo, một đệ tử tại gia không nên dính vào năm việc 
này. Năm đó là gì? Buôn bán vũ khí, buôn bán chúng sinh (người và động 
vật), buôn bán thịt, buôn bán những chất gây hại (như rượu, bia, thuốc lá, 
ma túy ...), và buôn bán chất độc (thuốc độc, thuốc hủy diệt (sự sống, côn 
trùng, vật sống ...). Một đệ tử thánh thiện không nên dính vào năm việc 


”? 


này. 


176 (8) Vua Chúa 


(1) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Các thầy có từng thấy hay 
nghe khi một người dẹp bỏ và kiêng cữ sát-sinh thì bị nhà vua bắt giam vì 
sự kiêng cữ đó, rồi xử trảm người đó, bỏ tù người đó, đày ải người đó, 
hoặc xử người đó theo tội trạng, hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


““lôt, này các Tỳ kheo! Ta cũng chưa thây hay nghe điêu như vậy. 
Nhưng nêu người ta báo cho vua chúa vê việc xâu ác của người đó như 
sau: “Người này đã giêt hại một người nữ hay người nam", thì vua chúa sẽ 


cho bắt giam vì tội sát nhân, rôi xử trảm người đó... Các thây có từng 


200 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


thấy hay nghe vụ án như vậy, hay không?” 


“Chúng con đã thấy điều đó, thưa Thế Tôn, và chúng con đã nghe 


điêu đó như vậy, và chúng con sẽ nghe về điêu đó [nêu nó có xảy ra|.” 


(2) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Các thầy có từng thấy hay 
nghe khi một người dẹp bỏ và kiêng cữ sự gian-cắp thì bị nhà vua bắt 
giam vì sự kiêng cữ đó, rồi xử trảm người đó ... hay không? 


“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Tốt, này các Tỳ kheo! Ta cũng chưa thấy hay nghe điều như vậy. 
Nhưng nếu người ta báo cho vua chúa về việc xấu ác của người đó như 
sau: “Người này đã ăn cắp đồ đạc trong làng hay trong rừng”, thì vua chúa 
sẽ cho bắt giam vì tội gian-cắp, rồi xử trảm người đó ... Các thầy có từng 


thấy hay nghe vụ án như vậy hay không?” 


“Chúng con đã thấy điều đó, thưa Thế Tôn, và chúng con đã nghe 


điêu đó như vậy, và chúng con sẽ nghe về điêu đó [nêu nó có xảy ra].” 


(3) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Các thầy có từng thấy hay 
nghe khi một người dẹp bỏ và kiêng cữ sự tà-dâm tà dục thì bị nhà vua bắt 
giam vì sự kiêng cữ đó, rồi xử trảm người đó ... hay không? 


“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Tốt, này các Tỳ kheo! Ta cũng chưa thấy hay nghe điều như vậy. 
Nhưng nếu người ta báo cho vua chúa về việc xấu ác của người đó như 
sau: “Người này đã quan hệ tà-dâm với những phụ nữ hay con gái của 
người khác), thì vua chúa sẽ cho bắt giam vì tội quan hệ bắt chính, rồi xử 
trảm người đó ... Các thầy có từng thấy hay nghe vụ án như vậy hay 
không?” 

“Chúng con đã thấy điều đó, thưa Thế Tôn, và chúng con đã nghe 
điều đó như vậy, và chúng con sẽ nghe về điều đó [nếu nó có xảy ra].” 

(4) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Các thầy có từng thấy hay 
nghe khi một người dẹp bỏ và kiêng cữ sự nói-dối nói láo thì bị nhà vua 


bắt giam vì sự kiêng cữ đó, rôi xử trảm người đó ... hay không? 


„201 


“Không, thưa Thế Tôn.” 


Tốt, này các Tỳ kheo! Ta không chưa thấy hay nghe điều như vậy. 
Nhưng nếu người ta báo cho vua chúa về điều ác của người đó như sau: 
“Người này đã phá hoại một gia chủ hay con trai của ông ta bằng những 
lời nói dối”, thì vua chúa sẽ cho bắt giam vì tội nói dối, rồi xử trảm người 
đó ... Các thầy có từng thấy hay nghe vụ án như vậy không?” 

“Chúng con đã thấy điều như vậy, thưa Thế Tôn, và chúng con đã 


nghe điêu như vậy, và chúng con sẽ nghe điêu như vậy [nêu nó xảy ra].” 


(5) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Các thầy có từng thấy hay 
nghe khi một người dẹp bỏ và kiêng cữ sự uống rượu nặng, rượu nhẹ hay 
dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật, thì bị 


nhà vua bắt giam vì sự kiêng cữ đó, rôi xử trảm người đó ...? 
“Dạ không, thưa Thê Tôn.” 


“Tốt, này các Tỳ kheo! Ta cũng chưa thấy hay nghe điều như vậy. 
Nhưng nếu người ta báo cho vua chúa về việc xấu ác của người đó như 
sau: “Người này, do bị ảnh hưởng việc uống rượu nặng, rượu nhẹ, hay 
dùng những chất độc hại, nên đã giết-người, hay đã ăn-trộm, hay đã quan 
hệ tà-dâm với những phụ nữ hay con gái của người khác, hay đã phá hoại 
một gia chủ hay con trai của ông ta bằng những lời nói-dối nói láo', thì 
vua chúa sẽ cho bắt giam vì tội uống rượu nặng, rượu nhẹ hay dùng những 
chất độc hại, rồi xử trảm người đó ... Các thầy có từng thấy hay nghe vụ 
án như vậy hay không?” 


“Chúng con đã thấy điều như vậy, thưa Thế Tôn, và chúng con đã 


nghe điêu như vậy, và chúng con sẽ nghe điêu như vậy [nêu nó xảy ra].” 


179 (9) Người Tại gia 
Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc, cùng với năm trăm đệ tử tại gia, đã 
đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Rồi 


đức Thế Tôn đã nói với Ngài Xá-lợi-phất: 


202 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


“Này Xá-lợi-phất, thầy nên biết rằng, bất cứ người tại gia áo trắng 
nào mà (¡) những hành-động của người đó được kiềm chế trong năm giới- 
luật tu hành, và (ii) nếu người đó muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, có 
thể chứng đắc bốn sự an trú hạnh phúc (lạc trú) thuộc phần tâm bậc cao 
(tăng thượng tâm) có thể thấy được (trong kiếp này), thì: nếu người đó 
muốn, người đó có thể tuyên bố về mình như vây: “Tôi đã hết bị địa ngục, 
cõi súc sinh, và cõi ngạ quý thông khổ; tôi đã hết bị cảnh giới khổ đau, 
nơi-đến xấu đữ, cõi dưới; tôi là bậc Nhập-lưu, không còn bị [tái sinh 
trong] cõi dưới, đã định xong vận mệnh, đang hướng tới sự giác-ngộ. ` 

(1) () “Cái gì là năm giới-luật tu hành mà những hành-động của 
người đó được kiềm chế trong đó? Ở đây, này Xá-lợi-phất, một đệ tử 
thánh thiện kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, 
kiêng cữ nói-đối nói láo, kiêng cữ rượu nặng, rượu nhẹ và những chất độc 
hại là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Những hành-động của người 


đó được kiềm chế trong năm giới-luật tu hành đó. 


(ii) “Cái gì là bốn sự an trú hạnh phúc (lạc trú) thuộc phần tâm bậc 
cao có thể thấy được mà nếu người đó muốn người đó có thể chứng đắc 
chúng, không khó khăn hay rắc rỗi gì? (Câu hỏi (ii) này được trả lời bằng 
bốn đoạn (2)-() tiếp theo) 


(2) “Ở đây, người đệ tử thánh thiện có được niềm-tin bắt lay chuyển 
vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu thành), bậc 
Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết đích thực 
(minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, 
người dẫn dắt tối thượng của những người cần được thuần hóa, thầy của 
những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” Đây là sự an 
trú hạnh phúc thứ nhất thuộc phần tâm bậc cao có thể thấy được (trong 
kiếp này) mà người đó đã thành tựu cho sự thanh lọc cái tâm không thanh 
tịnh, cho sự thanh tây sạch cái tâm không sạch. 

(3) “Thêm nữa, người đệ tử thánh thiện có được niềm-tin bất thối 
chuyển vào Giáo Pháp như vây: “Giáo Pháp được đức Thế Tôn giảng bày 


khéo léo, có thê trực tiệp nhìn thây được, có hiệu quả tức thì, mời người 


„ 203 


đến đề thấy, đáng được áp dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người trí 
hiền." Đây là sự an trú hạnh phúc thứ hai thuộc phần tâm bậc cao có thể 
thấy được mà người đó đã thành tựu cho sự thanh lọc cái tâm không thanh 
tịnh, cho sự thanh tây sạch cái tâm không sạch. 


(4) “Thêm nữa, người đệ tử thánh thiện có được niềm-tin bất thối 
chuyền vào Tăng Đoàn như vây: “Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn 
đang tu tập cách thức tốt lành, đang tu tập cách thức chánh trực, đang tu 
tập cách thức chân thực, đang tu tập cách thức đúng đắn; Tăng Đoàn đó 
gồm bốn cặp, tám hạng người— Tăng Đoàn này của các đệ tử của đức Thế 
Tôn là xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng 
dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế 
gian (phước điền vô thượng ở trên đời). Đây là sự an trú hạnh phúc thứ ba 
thuộc phần tâm bậc cao có thể thấy được mà người đó đã thành tựu cho sự 
thanh lọc cái tâm không thanh tịnh, cho sự thanh tây sạch cái tâm không 


sạch. 


(S5) “Thêm nữa, người đệ tử thánh thiện có được giới-hạnh được quý 
trọng bởi những bậc thánh, không bị sứt mẻ, không bị lỗi, không bị dính 
nhiễm, bị vết nhơ, mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi người trí hiền, 
không bị dính-chấp, dẫn tới đạt-định. Đây là sự an trú hạnh phúc thứ tư 
thuộc phần tâm bậc cao có thể thấy được mà người đó đã thành tựu cho sự 
thanh lọc cái tâm không thanh tịnh, cho sự thanh tây sạch cái tâm không 


sạch. 


“Đây là bốn sự an trú hạnh phúc thuộc phần tâm bậc cao có thê thấy 
được mả nếu muốn người đó có thê chứng đắc chúng, không khó khăn hay 
rắc rồi gì. 

“Này Xá-lợi-phất, thầy nên biết rằng, bất cứ người tại gia áo trắng 
nào mà (ï) những hành-động của người đó được kiềm chế trong năm gIới- 
luật tu hành, và (ii) nếu người đó muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, có 
thể chứng đắc bốn sự an trú hạnh phúc (lạc trú) thuộc phần tâm bậc cao 
(tăng thượng tâm) có thể thấy được (trong kiếp này), thì: nếu người đó 


muôn, người đó có thê tuyên bô vê mình như vây: “Tôi đã hêt bị địa ngục, 


204 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


cõi súc sinh, và cõi ngạ quỷ thống khổ; tôi đã hết bị cảnh giới khổ đau, 
nơi-đên xâu dữ, cõi dưới; tôi là bậc Nhập-lưu, không còn bị [tái sinh 


232 


trong] cõi dưới, đã định xong vận mệnh, đang hướng tới sự giác-ngộ. 


Sau khi nhìn thấy hiểm họa trong địa ngục, 
Người nên tránh bỏ những nghiệp xấu ác; 
Sau khi đã nhận lấy Giáo Pháp thánh thiện, 


Người có trí nên tránh bỏ chúng. 


Bằng mọi khả năng của mình: 

Người không nên giết-hại chúng sinh; 

Người không nên nói-dối nói láo một cách ý thức; 
Người không gian-cắp thứ không được cho. 


Người nên biết hài-lòng với (những) vợ của mình,!!4 


Và nên tránh xa những vợ của người khác.!1“Š 





Một người không nên uông rượu nặng, rượu nhẹ, 


Làm tâm trí ngu mờ. 


Người nên tưởng niệm Đức Phật, 

Và suy niệm về Giáo Pháp. 

Người nên tu tập một cái tâm hiền từ, 

Vốn dẫn tới cõi những thiên thần. 

Khi có được những thứ để bồ thí cúng dường, 
Với ai cần có, và mình muốn được công-đức,!16 
Nếu cúng dường cho những bậc thánh tu, 

Thì công-đức càng trở nên lớn lao. 


Ta sẽ mô tả những bậc thánh tu 
Này Xá-lợi-phất, hãy lắng nghe ta. 
Trong một đàn bò,!”7 

Dù con đen, con trắng, con đỏ, hay con vàng hung, 
Màu đồng nhất hay có đốm, hay màu bồ câu— 

Có con bò đực được thuần hóa được sinh ra: 


Thì nó có thê chịu tảo nặng, 


Có sức mạnh, sức nhanh. 
Họ gông gánh nặng lên cô nó; 


Họ không quan tâm nó màu gì. 


Trong nhân loại cũng vậy, 

Dà là sinh cảnh là gì: 

Trong số những người giai cấp chiến-sĩ, 

Bà-la-môn, nông-thương, 

Người cấp hạ-tiện, bằn-lao, hay bằn-cùng đồ phân— 
Có người được thuần hóa được sinh ra: 

Người vững chắc về Giáo Pháp, giới-hạnh về hành-vi, 


Chân thật trong lời nói, biết xâu-hồ về mặt đạo đức; 








Người đó đã loại bỏ được sự sinh-già, 

Đã đạt đỉnh cao trong đời sống tâm linh, 

Đã quăng bỏ gánh nặng, đã hết bị trói buộc, 
Đã làm xong những gì cần phải làm, 

Đã không còn ô-nhiễm; 

Là người đã vượt trên mọi thứ [của thế gian], 


Và đã chứng ngộ Niết-bàn, nhờ sự không còn dính-chấp: 


Sự cúng dường thực sự là lớn lao, 


Những người ngu không hiểu, 

Ngu ngốc, thiểu học, 

Không để tâm kính lễ tới những bậc thánh, 
Mà chỉ lo cúng dường những người ngoài đạo. 





Nhưng những ai để tâm kính lễ những bậc thánh, 

Và những người trí được tôn trọng là thánh hiền, 

Và những người có niềm-tin vào bậc Phúc Lành (Phật), 
Thì được cắm rễ và được thiết lập hay khéo, 

Sẽ đi lên cõi những thiên thần, 

Hoặc được sinh ra ở đây trong những gia đình tốt. 

Còn những bậc trí tu tiễn những bước thành đạt, 


Nếu được gieo trồng trong ruộng phước không tỳ vết đó. 


« 205 


206 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


Và chứng ngộ Niết-bàn. 


160 (10) Gavesr 


Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành giữa xứ dân Kosala 
(Kiều-tất-la) cùng với một Tăng Đoàn lớn. Lúc đó, trong lúc đang đi dọc 
đường lộ cái, đức Thế Tôn nhìn thấy một khóm rừng lớn những cây sa-la. 
Đức Thế Tôn đã ra khỏi đường lộ, đi vô rừng cây sa-la, và mỉm cười sau 


khi đên được một nơi như vậy. 


Rồi ý nghĩ này xảy đến với Ngài Änanda: “Tại sao đức Thế Tôn mỉm 
cười? Những bậc Như Lai không cười khi không có lý do.” Rồi thầy 
Änanda mới thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, vì sao Thế Tôn mỉm 


cười như vậy? Những Như Lai không cười khi không có lý do.” 


“Này Änanda, trong quá khứ nơi này là một thành phố giàu có, thịnh 
vượng, dân cư đông đúc, là nơi nhiều người đồ về. Lúc bấy giờ có bậc Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác là (Phật) Ca-Diếp [Kassapa] sống 
nương nhờ ở thành phố này. Đức Thế Tôn Ca-Diếp có một đệ tử tại gia 
tên là Gavesï, người chưa hoàn thiện về giới-hạnh. Và Gavesĩ chỉ dạy và 
hướng dẫn cho năm trăm đệ tử tại gia khác là những người cũng chưa 


hoàn thiện về giới-hạnh. 


(1) “Rồi, này Änanda, ý nghĩ này xảy đến với Gavesĩ: “Ta là ân nhân, 
là người lãnh đạo và người hướng dẫn của năm trăm đệ tử tại gia này, 
nhưng cả ta và họ đều chưa hoàn thiện về giới-hạnh. Như vậy tất cả chúng 
ta đều như nhau, và ta chắng hơn gì họ được chút nào. Vậy ta hãy vượt 
qua họ.” 

“Rồi Gavesï đã đến gặp năm trăm đệ tử tại gia đó và nói với họ: “Từ 
hôm nay trở đi, các vị nên coi tôi là người đang hoàn thiện giới-hạnh.” Rồi 
ý nghĩ này xảy đến với năm trăm người đó: “Thầy Gavesĩ là ân nhân, là 
người lãnh đạo và người hướng dẫn của chúng ta. Giờ Thầy GavesT sẽ 


hoàn thiện giới-hạnh. Tại sao chúng ta không làm giống vậy?? 


„ 207 


“Rồi năm trăm đệ tử tại gia đó đã đến gặp Gavesĩ và nói với ông ấy: 
“Từ hôm nay trở đi, mong Thầy Gavesĩ coi chúng tôi là những người đang 
hoàn thiện giới-hạnh.” 

(2) “Rồi, này Änanda, ý nghĩ này xảy đến với đệ tử tại gia Gavesĩ: 
“Ta là ân nhân, là người lãnh đạo và người hướng dẫn của năm trăm đệ tử 
tại gia này. Giờ ta là người đang hoàn thiện giới-hạnh, và họ cũng đang 
làm như vậy. Như vậy tất cả chúng ta đều như nhau, và ta chẳng hơn gì họ 
được chút nào. Vậy ta hãy vượt qua họ.” 

“Rồi GavesT đã đến gặp năm trăm đệ tử tại gia đó và nói với họ: “Fừ 
hôm nay trở đi, các vị hãy coi tôi là người sống độc-thân, sống tách-ly 
(lánh trần, ân dật), kiêng cữ quan hệ tính-dục, kiêng cữ những thói-tục của 
cá nhân.” Rồi ý nghĩ này xảy đến với năm trăm người đó: “Thầy Gavesĩ là 
ân nhân, là người lãnh đạo và người hướng dẫn của chúng ta. Giờ Thầy 
Gavesĩ sẽ sông độc-thân, sống tách-ly, kiêng cữ quan hệ tính-dục, kiêng 
cữ những thói-tục của các nhân. Tại sao chúng ta không làm giống vậy?' 

“Rồi năm trăm đệ tử tại gia đó đã đến gặp Gavesĩ và nói với ông ấy: 
“Từ hôm nay trở đi, mong Thầy Gavesi coi chúng tôi là những người sống 
độc-thân, sống tách-ly, kiêng cữ quan hệ tính-dục, kiêng cữ những thói- 


tục của cá nhân.” 


(3) “Rồi, này Änanda, ý nghĩ này xảy đến với đệ tử tại gia Gavesi: 
“Ta là ân nhân, là người lãnh đạo và người hướng dẫn của năm trăm đệ tử 
tại gia này. Giờ ta là người đang hoàn thiện giới-hạnh, và họ cũng đang 
làm như vậy. Ta đang sống độc-thân, sống tách-ly, kiêng cữ quan hệ tính- 
dục, kiêng cữ những thói-tục của cá nhân, và họ cũng làm như vậy. Như 
vậy tất cả chúng ta đều như nhau, và ta chắng hơn gì họ được chút nào. 
Vậy ta hãy vượt qua họ.” 

“Rồi GavesT đã đến gặp năm trăm đệ tử tại gia đó và nói với họ: “Fừ 
hôm nay trở đi, các vị hãy coi tôi là người ăn một bữa một ngày, kiêng cữ 
ăn đêm, kiêng cữ ăn ngoài thời gian thích hợp (phi thời)'. Rồi ý nghĩ này 


xảy đên với năm trăm người đó: “Thây GavesI là ân nhân, là người lãnh 


208 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


đạo và người hướng dẫn của chúng ta. Giờ Thầy GavesI là người ăn một 
bữa một ngày, kiêng cữ ăn đêm, kiêng xcữ ăn ngoài thời gian thích hợp. 
Tại sao chúng ta không làm giống vậy?” 

“Rồi năm trăm đệ tử tại gia đó đã đến gặp Gavesĩ và nói với ông ấy: 
“Từ hôm nay trở đi, mong Thầy Gavesi coi chúng tôi là những người ăn 
một bữa một ngày, kiêng cữ ăn đêm, kiêng cữ ăn ngoài thời gian thích 


hợp. 


kà 


(4) “Rồi, này Änanda, ý nghĩ này xảy đến với đệ tử tại gia Gavesi: 
“Ta là ân nhân, là người lãnh đạo và người hướng dẫn của năm trăm đệ tử 
tại gia này. Giờ ta là người đang hoàn thiện giới-hạnh, và họ cũng đang 
làm như vậy. Ta đang sống độc-thân, sống tách-ly, kiêng cữ quan hệ tính- 
dục, kiêng cữ những thói-tục của cá nhân, và họ cũng đang làm như vậy. 
Giờ ta là người ăn một bữa một ngày, kiêng cữ ăn đêm, kiêng cữ ăn ngoài 
thời gian thích hợp, và họ cũng đang làm như vậy. Như vậy tất cả chúng ta 
đều như nhau, và ta chăng hơn gì họ được chút nào. Vậy ta hãy vượt qua 
họ." 


(5) “Rồi Gavesï đã đến gặp đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác, và thưa với Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, con xin được xuất gia và 
thụ toàn bộ giới (đại thọ giới; thành Tỳ kheo) dưới đức Thế Tôn, có được 
không?'. Rồi đệ tử tại gia Gavesï đã được xuất gia và thụ toàn bộ giới 
dưới đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Không lâu sau 
khi đã thụ toàn bộ giới, sống tu một mình, lui về (thu mình), chuyên chú, 
nhiệt thành, và kiên định, Tỳ kheo GavesI, với trí-biết trực tiếp, ngay trong 
kiếp đó đã chứng ngộ kết-cuộc vô thượng của đời sống tâm linh mà vì 
mục-tiêu đó những người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi 
vào đời sống xuất gia tu hành, và sau khi chứng nhập trong đó, vị ấy an trú 
trong đó. VỊ đó hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được 
sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 
(tái sinh) nào nữa.` Và Tỳ kheo GavesI đã trở thành một trong những vị 
A-la-hán. 


“Rôi, này Ananda, ý nghĩ này xảy đên với năm trăm đệ tử tại gia đó: 


« 209 


“Thầy Gavesï là ân nhân, là người lãnh đạo và người hướng dẫn của chúng 
ta. Giờ Thầy GavesT đã cạo bỏ râu tóc và khoát y cà-sa màu vàng úa, đã từ 
bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Tại sao chúng ta 
không làm giống vậy?? 


“Rồi năm trăm đệ tử tại gia đó đã đến gặp đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc 
A-la-hán, bậc Toàn Giác và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, chúng 
con xin được xuất gia và thụ toàn bộ giới dưới đức Thế Tôn có được 
không?” Rồi năm trăm vị đệ tử tại gia đó đã được xuất gia và thụ toàn bộ 
giới dưới đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. 


(6) “Rồi, này Änanda, ý nghĩ này xảy đến với Tỳ kheo Gavesi: “Ta, 
nếu muốn không khó khăn hay rắc rối gì, có thể chứng đắc niềm chân- 
phúc vô thượng của sự giải-thoát. Ôi, cầu mong cho năm trăm vị Tỳ kheo 
đó cũng vậy, nêu muốn không khó khăn hay rắc rối gì, họ cũng có thể 
chứng đắc niềm chân-phúc vô thượng của sự giải-thoát!? Rồi, này Änan- 
da, không bao lâu sau khi thụ toàn bộ giới, mỗi người sống tu một mình, 
lui về (thu mình), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, không lâu sau khi 
đã thụ toàn bộ giới, sống tu một mình, lui về (thu mình), chuyên chú, nhiệt 
thành, và kiên định, năm trăm vị Tỳ kheo đó, với trí-biết trực tiếp, ngay 
trong kiếp đó đã chứng ngộ kết-cuộc vô thượng của đời sống tâm linh mà 
vì mục-tiêu đó những người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để 
đi vào đời sống xuất gia tu hành, và sau khi chứng nhập trong đó, những 
vị ấy an trú trong đó. Những vị đó hiểu răng: “Sinh đã tận, đời sống thánh 
thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng 
thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” Và năm trăm vị Tỳ kheo đó đã trở thành 
những A-la-hán. 

“Như vậy, này Änanda, năm trăm vị Tỳ kheo đó được dẫn đầu bởi 
Gavesï, nhờ sự chuyên-cần tu (tinh cần) lần lượt theo những cách thức cao 
hơn và siêu phàm hơn, họ đã chứng ngộ niềm chân-phúc vô thượng của sự 
giải-thoát.”8 Bởi vậy, này Änanda, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Bằng sự chuyên-cần tu lần lượt theo những cách thức cao hơn và siêu 


phàm hơn, chúng ta sẽ chứng ngộ niềm chân-phúc vô thượng của sự giải- 


210 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


thoát.” Này Ananda, các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


NHÓM 4 
NHỮNG NGƯỜI SÔNG TRONG RỪNG 


181 (1) Những Người Sống Trong Rừng 


“Này các Tỳ kheo, có năm loại người sống trong rừng. Năm đó là gì? 
(1) Người trở thành người sống trong rừng do sự khờ và sự ngu của mình; 
(2) người trở thành người sống trong rừng do người đó có tham-muốn xấu 
ác, do người đó bị thúc đây bởi tham-muốn;!”? (3) người trở thành người 
sống trong rừng do người đó bị điên khủng và tâm thần bấn loạn; (4) 
người trở thành người sống trong rừng [vì nghĩ răng]: “Điều này được 
khen ngợi bởi những vị Phật và những vị đệ tử của những vị Phật”; và (S) 
người trở thành người sống trong rừng vì (để tu tập) sự ít tham-muốn 
(thiểu dục), sự biết hài-lòng (tri túc), sự loại-bỏ [những ô-nhiễm], sự sống 


độc-cư, sự giản-dỊ thanh bắn. 


“Đây là năm loại người sống trong rừng. Người trở thành người sống 
trong rừng thứ (5) vì (để tu tập) sự ít tham-muốn (thiểu dục), sự biết hài- 
lòng (tri túc), sự loại-bỏ [những ô-nhiễm], sự sống độc-cư, sự giản-dị 
thanh bằn là loại người bậc nhất, loại tốt nhất, loại ưu việt, loại cao thượng 


nhất, và loại đẹp đẽ nhất trong năm loại người sống ở trong rừng. 


“Này các Tỳ kheo, cũng như từ một con bò có sữa bò, từ sữa có sữa 
đông cục, từ sữa đông cục có bơ, từ bơ có ván sữa, từ ván sữa có kem ván 
sữa, kem ván sữa được cho là bậc nhất trong tất cả loại đó. Cũng giống 
như vậy, người trở thành người sống trong rừng vì (để tu tập) sự ít tham- 
muốn (thiểu dục), sự biết hài-lòng (tri túc), sự loại-bỏ [những ô-nhiễm], sự 
sống độc-cư, sự giản-dỊ thanh bần là loại người bậc nhất, loại tốt nhất, loại 
ưu việt, loại cao thượng nhất, và loại đẹp đẽ nhất trong năm loại người 


sông ở trong rừng.” 


s«2l11 


182 (2)—190 (10) Những Người Mặc y-phục Làm Từ Giẻ Rách... 


“Này các Tỳ kheo, có năm loại người mặc y-phục được làm từ giẻ 
rách!!#'... có năm loại người sống dưới gốc cây ... có năm loại người 
sống trong nghĩa địa ... có năm loại người sống ở ngoải trời ... có năm 
loại người luôn ngồi chứ không nằm ... có năm loại người nằm bất cứ chỗ 
nào năm được ... có năm loại người chỉ ngồi ăn một lần mỗi ngày ... có 
năm loại người sau khi bắt đầu ăn thì không nhận thức-ăn nữa ... có năm 
loại người chỉ ăn thức-ăn từ trong bình bát (có được từ sự đi khất thực). 
Năm đó là gì? (1) Người chỉ ăn thức-ăn từ trong bình bát do sự khờ và sự 
ngu của mình; (2) người chỉ ăn thức-ăn từ trong bình bát do người đó có 
tham-muốn xấu ác, do người đó bị thúc đây bởi tham-muốn; (3) người chỉ 
ăn thức-ăn từ trong bình bát vì người đó bị điên khủng và tâm thần bắn 
loạn; (4) người chỉ ăn thức-ăn từ trong bình bát [vì nghĩ rằng]: “Điều này 
được khen ngợi bởi những vị Phật và những vị đệ tử của những vị Phật”; 
(5) và người chỉ ăn thức-ăn từ trong bình bát vì (để tu tập) sự ít tham- 
muốn (thiểu dục), sự biết hài-lòng (tri túc), sự loại-bỏ [những ô-nhiễm], sự 


sông độc-cư, sự giản-dỊ thanh bân. 


“Đây là năm loại người chỉ ăn thức-ăn từ trong bình bát. Người chỉ ăn 
thức-ăn từ trong bình bát vì (để tu tập) sự ít tham-muốn (thiểu dục), sự 
biết hài-lòng (tri túc), sự loại-bỏ [những ô-nhiễm], sự sống độc-cư, sự 
giản-dị thanh bần là loại người bậc nhất, loại tốt nhất, loại ưu việt, loại cao 
thượng nhất, và loại đẹp đẽ nhất trong năm loại người chỉ ăn thức-ăn từ 
trong bình bát. 


[Ti iếp tục đoạn ví dụ như kinh 5:18] kế trên. | 
NHÓM 5 
CHÓ 


191 (1) Những Con Chó 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự thực hành cô xưa này của bả-la-môn, 


212 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


nhưng giờ chỉ thấy có ở những con chó, không thấy có ở những bà-la- 
môn. Năm đó là gì? 

(1) “Ngày xưa, những bà-la-môn chỉ phối ngẫu với phụ nữ bà-la-môn, 
không phối ngẫu với phụ nữ không phải bà-la-môn. Nhưng giờ những bà- 
la-môn giao phối với cả hai hạng phụ nữ đó. Tuy nhiên, những con chó 
vẫn chỉ giao phối với những con chó cái, không giao phối với những con 
thú cái khác. Đây là thực hành cô xưa thứ nhất của bà-la-môn, nhưng giờ 


chỉ thấy có ở những con chó, không thấy có ở những bà-la-môn. 


(2) “Ngày xưa, những bà-la-môn chỉ giao phối với những phụ nữ 
trong nửa tháng có thể thụ thai, không giao phối trong thời gian khác. 
Nhưng giờ những bà-la-môn giao phối với những phụ nữ cả trong hai thời 
gian đó. Tuy nhiên, những con chó vẫn chỉ giao phối với những con chó 
cái trong thời gian có thể thụ thai (thời kỳ động dục), không giao phối 
trong thời gian khác. Đây là thực hành cổ xưa thứ hai của bà-la-môn, 
nhưng giờ chỉ thấy có ở những con chó, không thấy có ở những bà-la- 


môn. 


(3) “Ngày xưa, những bà-la-môn không mua bán những phụ nữ bà-la- 
môn, và họ chỉ sống chung khi có tình cảm với nhau, họ làm vậy để vì sự 
liên tục của dòng tộc. !!?#! Nhưng giờ những bà-la-môn mua bán những phụ 
nữ bà-la-môn, và họ sống chung dù có tình cảm hay không có tình cảm 
với nhau, họ làm vậy để vì sự liên tục của dòng tộc.'!!?2 Tuy nhiên, những 
con chó không mua bán những con chó cái, và chúng chỉ ở chung nhau 
sau khi có cảm tình với nhau, chúng làm vậy để vì sự liên tục của giống 
nòi. Đây là thực hành cô xưa thứ ba của bả-la-môn, nhưng giờ chỉ thấy có 
ở những con chó, không thấy có ở những bà-la-môn. 


(4) “Ngày xưa, những bà-la-môn không tích trữ tài sản, lúa gạo, vàng 
bạc. Nhưng giờ những bà-la-môn tích trữ chúng. Tuy nhiên, những con 
chó không tích trữ những thứ đó. Đây là thực hành cô xưa thứ tư của bà- 
la-môn, nhưng giờ chỉ thấy có ở những con chó, không thấy có ở những 


bà-la-môn. 


«213 


(5) “Ngày xưa, những bà-la-môn chỉ đi khất thực vào buổi chiều cho 
bữa ăn chiều và vào buổi sáng cho bữa ăn sáng. Nhưng giờ những bà-la- 
môn ăn uống tùy thích cho đến khi bụng căng đây, và khi ra về còn lấy 
luôn những thức ăn còn lại. Tuy nhiên, những con chó vẫn chỉ đi tìm thức 
ăn vào buổi chiều cho bữa ăn chiều và vào buổi sáng cho bữa ăn sáng. 
Đây là thực hành cô xưa thứ năm của bà-la-môn, nhưng giờ chỉ thấy có ở 


những con chó, không thấy có ở những bà-la-môn. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm sự thực hành cổ xưa của bả-la-môn, 
nhưng giờ chỉ thấy có ở những con chó, không thấy có ở những bà-la- 


TmØnN. 


192 (2) Bà-la-môn Dopa 


Lúc đó có bà-la-môn tên Dona đến gặp đức Thế Tôn và chào hỏi qua 
lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi 


xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thầy Cổ-đàm, tôi nghe nói: 'Sa-môn Cồ-đàm không kính lễ những 
bà-la-môn già, đã nhiều tuổi, đã gánh nặng năm tháng, đã ở tuôi xế chiều 
của cuộc đời, đang đến giai đoạn cuỗi; ông ta cũng không đứng dậy hay 
nhường chỗ ngồi cho họ.” Đây đúng là sự thật, bởi vì Thầy Cồ-đàm không 
kính lễ những bà-la-môn già, đã nhiều tuổi, đã gánh nặng năm tháng, đã ở 
tuổi xế chiều của cuộc đời, đang đến giai đoạn cuối; thầy cũng không 
đứng dậy hay nhường chỗ ngồi cho họ. Thầy Cồ-đàm, điều này là không 


phù hợp (không phải phép).”1!83 


“Này ông Dona, ông có tuyên bố là một bà-la-môn không?” 

“Thầy Côổ-đàm, nếu ai nói một cách đúng đắn mà nói: “Người đó là 
một bà-la-môn đã được thiện sinh từ cả hai phía cha và mẹ, thuộc dòng 
dõi thuần khiết, không thể công kích hay chê bai về sự sinh cảnh tính cả 
bảy đời phụ hệ; người đó là người truyền tụng và bảo tồn những bài tụng 
chú, là một bậc thầy về ba kinh Vệ-đà (Veda) thông thuộc cả những từ 


vựng, nghi thức, âm vị học, từ nguyên học, và lịch sử là thứ năm; giỏi về 


214 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


ngôn ngữ học và ngữ pháp, người đó thông hoàn toàn thông thuộc về triết 
lý tự nhiên và về những tướng số của bậc vĩ nhânˆ—thì chính xác là tôi 
người đó đang nói tới. Bởi vì, Thầy Cô-đàm, tôi là một bà-la-môn đã được 
thiện sinh từ cả hai phía cha và mẹ, thuộc dòng dõi thuần khiết, không thể 
công kích hay chê bai về sự sinh cảnh tính cả bảy đời phụ hệ; người đó là 
người truyền tụng và bảo tồn những bài tụng chú, là một bậc thầy về ba 
kinh Vệ-đà (Veda) thông thuộc cả những từ vựng, nghi thức, âm vị học, từ 
nguyên học, và lịch sử là thứ năm; giỏi về ngôn ngữ học và ngữ pháp, 
người đó thông hoàn toàn thông thuộc về triết lý tự nhiên và về những 
tướng số của bậc vĩ nhân.” 


“Này ông Dona, những bậc nhìn-thấy trong số những bà-la-môn— 
như Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamatagøl, AngTrasa, 
BhaãradvaJa, Vasettha, Kassapa, và Bhagu——là những người tạo ra những 
bài chú tụng, và đó là những bài chú của họ, đã từng được tụng đọc, được 
công bố, và được kết tập mà những bả-la-môn thời này vẫn tụng đọc và 
lặp lại, lặp lại những lời đã được nói, tụng lại những lời đã được tụng, và 
dạy lại những lời đã được dạy. Những bậc nhìn thấy thời xưa đã mô tả 
năm loại bà-la-môn này: loại giống trời Brahmä, loại giống thiên thần, loại 
vẫn còn trong giới-hạn, loại đã vượt qua giới-hạn, và loại bà-la-môn mạt 


thấp [candala] là thứ năm. Này ông Dona, trong đó ông thuộc loại nào?” 
“Thầy Cổ-đàm, tôi không biết năm loại bà-la-môn đó. Tất cả những 
gì chúng tôi biết là [chữ] “bà-la-môn' mà thôi. Vậy Thầy Cồ-đàm hãy chỉ 
dạy cho tôi Giáo Pháp theo cách đề tôi biết năm loại bà-la-môn đó.” 
“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Tôi sẽ nói.” 


é 
”3 


“Được, thưa thầy”, ông bà-la-môn Dona đáp lại. Đức Thế Tôn nói 
điều này: 

(1) “Và, này ông Dona, theo cách nào một bả-la-môn là giống trời 
Brahmã? Ở đây, một bà-la-môn đã được thiện sinh từ cả hai phía cha và 
mẹ, thuộc dòng dõi thuần khiết, không thể công kích hay chê bai về sự 
sinh cảnh tính cả bảy đời phụ hệ. Người đó sống đời sống tâm linh độc 


5215 


thân từ đầu (phạm hạnh đồng trinh)!!3“ suốt 48 năm, học hiểu những bài 
chú thuật. Sau đó người đó tìm kiếm tiền học phí để trả cho người thầy 
nhờ một cách duy nhất đúng theo Giáo Pháp, không theo cách trái với 
Giáo Pháp. Và, này ông Dona, cái gì là Giáo Pháp trong trường hợp này? 
Không băng cách trồng trọt, buôn bán, săn bắn, chăn nuôi gia súc, phục vụ 
vua chúa, nghề đặc thù, chỉ duy nhất bằng cách đi khát thực mà không 
khinh thường bình bát khất thực. — Sau khi đã trả học phí cho người thầy 
của mình, người đó cạo râu tóc, khoát y màu vàng úa, và từ bỏ đời sống 
tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành.!'®Š Sau khi đã xuất gia, người 
đó sống bao trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm sự íờ-ái; cũng 
giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, và phương thứ tư. Như 
vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và mọi nơi chốn, người đó sống bao trùm toàn 
thể thế gian với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái, rộng lớn [quảng đại], bao 
la [được khuếch đại, mở rộng, cao vời], vô lượng, không sự thù-ghét, 
không sự ác-ý. Người đó sống bao trùm một phương với một cái tâm thâm 
đẫm sự bi-mẩẫn ... với một cái tâm thấm đẫm sự /ày-hÿ'... với một cái tâm 
thâm đẫm sự buông-xả; cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương 
thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và mọi nơi 
chốn, người đó sống bao trùm toàn thê thế gian với một cái tâm thấm đẫm 
sự bi-mẫn ... sự tùy-hỷ ... sự buông-xả, rộng lớn, bao la, vô lượng, không 
sự thù-ghét, không sự ác-ý. Sau khi đã tu tập bốn sự an trú thuộc cõi trời 
(bón phạm trú, bốn tâm vô lượng), !#® khi thân tan rã, sau khi chết, người 
đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, trong một cõi trời brahmä. 
Theo cách này một bà-la-môn là giống với vị trời Brahmã. 


(2) “Và, này ông Dopa, theo cách nào một bà-la-môn là giống một 
thiên thần? Ở đây, một bà-la-môn đã được thiện sinh từ cả hai phía cha và 
mẹ ... [giống đoạn (1) kế trên cho tới:] ... chỉ duy nhất bằng cách đi khất 
thực mà không khinh thường bình bát khất thực. — Sau khi đã trả xong 
học phí cho người thầy của mình, người đó tìm cưới vợ chỉ theo cách 
đúng theo Giáo Pháp. Và, này ông Dona, cái gì là Giáo Pháp trong trường 
hợp này? Không bằng cách mua bán [người đó chỉ lây] một phụ nữ bà-la- 


môn được trao cho người đó bằng cách rót nước. Người đó chỉ giao phối 


216 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


với một phụ nữ bà-la-môn, không giao phối với phụ nữ giai cấp chiến-sĩ 
(khattiya), giai cấp nông thương (vessa), giai cấp hạ tiện (sudda) hay phụ 
nữ thuộc hạng mạt thấp (candala, chiên-đà-la), cũng không giao phối VỚI 
phụ nữ từ gia đình hạng thợ săn, thợ đan mây tre, thợ làm xe ngựa, hay 
những người hốt rác. Người đó không giao phối với phụ nữ có thai, hay 
phụ nữ đang cho con bú, hay phụ nữ ngoài thời gian có thê thụ thai. 


“Và, này ông Dona, tại sao người đó không giao phối với phụ nữ có 
thai? Bởi vì, nếu làm như vậy, đứa bé được sinh ra trong sự dơ bần quá 
mức; do vậy người đó không làm vậy. Tại sao người đó không giao phối 
với phụ nữ đang cho con bú? Bởi vì, nếu làm vậy, đưa bé được sinh ra sẽ 
như uống lại chất ô uế;!!# đo vậy người đó không làm vậy. Tại sao người 
đó không giao phối với phụ nữ ngoài thời gian có thể thụ thai? Bởi vì, 
người vợ bà-la-môn của người đó không phải để phục vụ cho dục-lạc, sự 
vui thú, và đâm lạc, mà chỉ vì để sinh sản (để liên tục dòng tộc).!!#8 — Sau 
khi người đó đã giao hợp tính-dục như vậy, người đó đó cạo râu tóc, khoát 
y màu vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành. Sau khi đã xuất gia, người đó (thiền định): “Tách ly khỏi những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền) 

.. người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) 
.. người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) 

. người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền) 

.. [y hệt nguyên văn đoạn nói về bốn tầng thiên định ở kinh 5:14]... Sau khi 
đã tu tập bốn tầng thiền định (sắc giới) này, khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, trong một cõi trời. Theo 


cách này một bà-la-môn là giống một thiên thần. 


(3) “Và, này ông Dona, theo cách nào một bà-la-môn là vẫn còn trong 
giới-hạn? Ở đây một bả-la-môn đã được thiện sinh từ cả hai phía cha và 
mẹ ... [ép tục y hệt như đoạn kế trên cho tới:] .... Bởi vì, người vợ bả-la- 
môn của người đó không phải để phục vụ cho dục-lạc, sự vui thú, và dâm 
lạc, mà chỉ vì để sinh sản (để liên tục dòng tộc). — Sau khi người đó đã 


«217 


giao hợp tính-dục như vậy, vì sự dính buộc với con cái nên người đó vẫn ở 
lại với nhà cửa gia sản và không xuất gia tu hành. Người đó dừng lại ở 
giới-hạn đó của những bà-la-môn cô xưa, nhưng không vi phạm giới đó 
(tức không vi phạm bà-la-môn giới về việc lấy vợ cùng giai cấp, về sự 
giao phối tính dục). Do người đó dừng lại ở giới-hạn của những bà-la-môn 
cô xưa nhưng không vi phạm giới đó, nên người đó được gọi là một bà-la- 
môn vẫn còn trong giới-hạn. Theo cách này là một bà-la-môn vẫn còn 


trong giới-hạn. 


(4) “Và, này ông Dona, theo cách nảo một bà-la-môn là đã vượt qua 
giới-hạn? Ở đây một bà-la-môn đã được thiện sinh từ cả hai phía cha và 
mẹ ... [éiếp tục y hệt như đoạn trên cho tới:] ... — Sau khi đã trả xong học 
phí cho người thầy của mình, người đó tìm cưới vợ một cách trái với Giáo 
Pháp. Và, này ông Dona, cái gì là trái Giáo Pháp trong trường hợp này? 
Người đó vừa lấy phụ nữ bà-la-môn được trao cho người đó bằng cách rót 
nước, vừa lấy vợ cả thông qua mua bán. Người đó không chỉ giao phối với 
một phụ nữ bà-la-môn, mà cũng giao phối với phụ nữ giai cấp chiến-sĩ 
(khattiya), giai cấp nông thương (vessa), giai cấp hạ tiện (sudda), phụ nữ 
thuộc hạng mạt thấp (candala, chiên-đà-la), phụ nữ từ gia đình hạng thợ 
săn, thợ đan mây tre, thợ làm xe ngựa và những người hốt rác. Người đó 
giao phối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, phụ nữ trong và 
ngoài thời gian có thể thụ thai. Người vợ bà-la-môn của người đó vừa là 
người cho mục đích dục-lạc, vui thú, và dâm lạc, cũng vừa cho mục đích 
sinh đẻ.!!?? Người đó không dừng lại ở giới-hạn đó của những bà-la-môn 
cô xưa, mà vi phạm luôn giới đó (tức đã vi phạm bà-la-môn giới về việc 
lấy vợ và giao phối). Do người đó không dừng lại ở giới-hạn của những 
bà-la-môn cổ xưa mà vi phạm luôn giới đó, nên người đó được gọi là một 
bà-la-môn đã vượt qua giới-hạn. Theo cách này một bà-la-môn là đã vượt 
qua giới-hạn. 

(5) “Và, này ông Dona, theo cách nào một bà-la-môn là hạng mạt- 
thấp của một bà-la-môn? Ở đây một bà-la-môn đã được thiện sinh từ cả 


hai phía cha và mẹ ... [ép tục y hệt nhự đoạn trên cho tới:].... — Sau đó 


218 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


người đó tìm kiếm tiền học phí để trả cho người thầy bằng những cách 
đúng theo Giáo Pháp và cả trái với Giáo Pháp. Và, này ông Dona, cái gì là 
đúng theo Giáo Pháp và trái với Giáo Pháp trong trường hợp này? Tức là 
bằng những cách trồng trọt, buôn bán, săn bắn, chăn nuôi gia súc, phục vụ 
vua chúa, nghề đặc thù, chứ không phải chỉ!”?? bằng cách đi khất thực mà 
không khinh thường bình bát khất thực. — Sau khi trả xong học phí cho 
người thầy của mình, người đó tìm lấy vợ một cách vừa đúng theo Giáo 
Pháp, vừa trái với Giáo Pháp. Người đó vừa lấy phụ nữ bả-la-môn được 
trao cho người đó bằng cách rót nước, vừa lẫy vợ cả thông qua mua bán. 
Người đó không chỉ giao phối với một phụ nữ bà-la-môn, mà cũng giao 
phối với phụ nữ giai cấp chiến-sĩ (khattiya), giai cấp nông thương (vessa), 
giai cấp hạ tiện (sudda), phụ nữ thuộc hạng mạt thấp (candäla, chiên-đà- 
la), phụ nữ từ gia đình hạng thợ săn, thợ đan mây tre, thợ làm xe ngựa và 
những người hốt rác. Người đó giao phối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang 
cho con bú, phụ nữ trong và ngoài thời gian có thê thụ thai. Người vợ bà- 
la-môn của người đó vừa là người cho mục đích dục lạc, vui thú, và dâm 
lạc, vừa cho mục đích sinh đẻ. Người đó kiếm sống băng đủ loại công 
việc. Những bà-la-môn khác nói với người đó: “Này ông, tại sao trong khi 
tuyên bố mình là một bả-la-môn mà ông lại kiếm sống bằng đủ loại công 
việc như vậy?? Người đó trả lời họ: “Giống như lửa đốt cháy những thứ 
sạch và dơ nhưng lửa đâu bị ô nhiễm do (tiếp xúc) những thứ đó. Cũng 
giống như vậy, nếu một bà-la-môn kiếm sống bằng đủ loại công việc, 
người đó đâu bị ô nhiễm do (làm, tiếp xúc) những công việc đó.” Vì người 
đó kiếm sống bằng đủ loại công việc, nên bà-la-môn đó được gọi là hạng 
mạt thấp của một bà-la-môn. Theo cách này một bà-la-môn là hạng mạt 


thấp của bà-la-môn. 


“Này ông Dona, những bậc nhìn-thấy trong số những bà-la-môn— 
như ... [nu đoạn này ở đầu kinh] ... đã mô tả năm loại bà-la-môn này: loại 
giống trời Brahmä, loại giống thiên thần, loại vẫn còn trong giới-hạn, loại 
đã vượt qua giới-hạn, và loại bà-la-môn mạt thấp [candãla] là thứ năm. 
Này ông Dona, trong đó ông thuộc loại nào?” 


«219 


“Thưa Thầy Côồ-đàm, trong trường hợp như vậy, chúng tôi còn chưa 
bằng loại bả-la-môn mạt thấp. Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật 
hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo 
nhiều cách, cứ như dựng đứng lại những thứ bị chúi đầu, khai mở những 
gì bị che giấu, chỉ đường cho kẻ bị lạc lối, hoặc soi đèn trong đêm tối cho 
những người có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa 
theo Thầy Cồ-đàm, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. 
Mong Thầy Côồ-đàm ghi nhớ con từ hôm nay là một đệ tử tại gia đã quy y 


nương tựa đên cuôi đời.” 


198 (3) Bà-la-môn Sangarava !!°! 


Lúc đó có bà-la-môn tên là Sañgärava đến gặp đức Thế Tôn và chào 
hỏi với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta 
ngồi xuống một bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cô-đàm, (I) cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao có nhiều lúc 
các kinh kệ đã được học tụng lầu ngày lại không nhớ được trong tâm, nói 
chỉ tới những kinh kệ chưa được học tụng? (II) Và tại sao nhiều lúc các 
kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn nhớ được lâu trong tâm, nói 
chi tới những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày?” 

(D [Tại sao một người không nhớ được những kinh kệ?] 

(1) “Này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm ö‡ ám muội bởi 
(chướng-ngại) /ham-dục (tham), bị chiếm ngự bởi tham-dục, và người đó 
không hiểu “sự fhoáf-khỏi tham-dục” đúng như nó thực là,!'”2 thì trong 
trường hợp đó người đó sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, 
hoặc sự tốt-lành của người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người 
khác đúng như nó thực là.!!?3 Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học 
tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chi tới những 


kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bả-la-môn, ví dụ có một chậu đựng nước có pha thuôc nhuộm 


màu đỏ, vàng, xanh, hay màu gắc (hàm chỉ đủ loại tham-dục). Nêu một 


220 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong 
chậu nước thì người đó sẽ không biết và không thấy được nó (khuôn mặt) 
đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, khi một người 
sống với cái tâm bị ám muội bởi fham-dục ... mặc dù các kinh kệ đó đã 
được học tụng lâu ngày, chúng cũng không được nhớ lại trong tâm, nói 
chi tới những kinh kệ chưa được học tụng. 


(2) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị 
ám muội bởi sự đc-ý (sân), bị chiếm ngự bởi sự ác-ý, và người đó không 
hiểu “sự /hoảf-khỏi sự ác-ý° đúng như nó thực là, thì trong trường hợp đó 
người đó sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, hoặc sự tốt- 
lành của người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người khác đúng 
như nó thực là. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu 
ngày, chúng vẫn không được nhớ lại được trong tâm, nói chi tới những 


kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có một chậu nước được nấu bằng lửa, đang nôi 
bọt và sôi sục (hàm chỉ sự ác-ý, sự sân hận). Nễu một nØƯưỜi có mắt sáng 
nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người 
đó sẽ không biết và không thấy được nó đúng như nó thực là. Cũng giống 
như vậy, này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm bị ám muội bởi 
sự ác-ý ... mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày chúng cũng 
không được nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học 


tụng. 


(3) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị 
ám muội bởi sự đờ-đẩn và buôn-ngủ (hôn trầm thụy miên), bị chiếm ngự 
bởi sự đò-đẫn và buồn-ngủ, và người đó không hiểu “sự fhoát-khỏi sự đò- 
đân và buồn-ngủ` đúng như nó thực là, thì trong trường hợp đó người đó 
sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, hoặc sự tốt-lành của 
người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người khác đúng như nó thực 
là. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn 
không được nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học 


tụng. 


«221 


“Này bả-la-môn, ví dụ có chậu nước bị che phủ bởi rong rêu và tảo 
(hàm chỉ sự đò-đẫn và buôn-ngủì). Nếu một người có mắt sáng nhìn xem 
hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người đó sẽ 
không biết và không thấy được nó đúng như nó thực là. Cũng giống như 
vậy, này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm bị ám muội bởi sự 
đò-đân và buồn-ngủ ... mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, 
chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa 
được học tụng. 


(4) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị 
ám muội bởi sự bá-an và hồi-tiếc (trạo cử hối quá), bị chiếm ngự bởi sự 
bắt-an và hối-tiếc, và người đó không hiểu “sự fhoát-khỏi sự bất-an và 
hồi-tiếc` đúng như nó thực là, thì trong trường hợp đó người đó sẽ không 
biết và không thấy sự tốt-lành của mình, hoặc sự tốt-lành của người khác, 
hoặc sự tốt-lành của cả mình và người khác đúng như nó thực là. Cho nên, 
mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không được 
nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có một cái chậu nước bị thối bởi gió, chao 
động, xoáy động, khuấy động thành sóng nhỏ (hàm chỉ sự bắt-an và hói- 
ziếc). Nêu một người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn 
mặt mình trong chậu nước thì người đó sẽ không biết và không thấy được 
nó đúng như nó thực là. Cũng giỗng như vậy, này bà-la-môn, khi một 
người sống với cái tâm bị ám muội bởi sự bá-an và hồi-tiếc ... mặc dù 
các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại 
được trong tâm, nói chi tới các kinh kệ chưa được học tụng. 


(Š) “Lại nữa, này bả-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị 
ám muội bởi sự nghi-ngở (nghi), bị chiếm ngự bởi sự nghi-ngờ, và người 
đó không hiểu “sự /hoáf-khỏi sự nghỉ-ngờ” đúng như nó thực là, thì trong 
trường hợp đó người đó sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, 
hoặc sự tốt-lành của người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người 
khác đúng như nó thực là. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học 


tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chỉ tới các 


222 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có một chậu nước đục ngầu, không lắng trong, 
đầy bùn đất, được đặt trong chỗ tối (hàm chỉ sự nghi-ngờ, sự chưa thấy rõ). 
Nếu một người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt 
mình trong chậu nước thì người đó sẽ không biết và không thấy được nó 
đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, khi một người 
sống với cái tâm bị ám muội bởi s ñøhỉ-ngở ... mặc dù các kinh kệ đó đã 
được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chỉ 
tới các kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bà-la-môn, đây là nguyên nhân và lý do tại sao ngay cả các kinh 
kệ đã được học tụng lâu ngày cũng không được nhớ lại trong tâm, nói chỉ 
tới các kinh kệ chưa được học tụng. 


(T) [Tại sao một người nhớ được những kinh kệ?] 


(1)-(5) “Này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm không bị 
ám muội bởi (chướng-ngại) tham-dục, sự ác-ý, sự đò-đẫn và buồn-ngủ, sự 
bắt-an và hồi-tiếc, và sự nghi-ngò, thì trong trường hợp đó ngay cả những 
kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn được nhớ lại trong tâm, nói chỉ 
tới những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có một chậu nước không bị pha tạp bởi thuốc 
nhuộm; không nổi bọt và sôi sục; không bị che phủ bởi rong rêu và tảo; 
không bị khuấy động bởi gió và chao động thành sóng; được trong sạch, 
lắng trong, trong suốt, được đặt ở chỗ sáng. Nếu một người có mắt sáng 
nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người 
đó sẽ biết và thấy được nó đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, này 
bà-la-môn, khi một sống với một cái tâm không bị ảm muội bởi fham-dục, 
Sự ắc-Ý, sự đò-đân và buôn-ngủ, sự bất-an và hồi-tiếc, và sự nghỉi-ngò, thì 
trong trường hợp đó ngay cả những kinh kệ không được học tụng lâu ngày 
vẫn được nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ đã được học tụng 


lầu ngày. 


“Này bà-la-môn, đây là nguyên nhân và lý do tại sao ngay cả những 


„« 223 


kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn được nhớ lại trong tâm, nói chỉ 
tới những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày.” 


“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ- 
đàm! Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như dựng 
đứng lại những thứ bị chúi đầu, khai mở những gì bị che giấu, chỉ đường 
cho kẻ bị lạc lối, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những người có mắt sáng 
nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-đàm, theo 
Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thầy Cô-đàm ghi nhớ 


con từ hôm nay là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa đến cuối đời.” 


194 (4) Bà-la-môn Kãrapapäalr 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï (Tỳ-xá-l¡) trong hội 
trường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Bấy giờ, vào lúc đó có bà-la-môn 
tên Kãranapälï đang làm cho xong mấy công việc cho những người Lic- 
chavi.!* Bà-la-môn Kãranapälï nhìn thấy bả-la-môn Piủgiyänï đang từ xa 
đi đến, và nói với ông ta: 

“Thầy Piñgiyänï từ đâu mà đến đây vào giữa trưa như vậy?” 


“Thưa ông, tôi đên đây từ chỗ có mặt sa-môn Cô-đàm.”1!?Š 


“Thây PIigiyanI nghĩ sao vê tâm lực trí-tuệ của sa-môn Cô-đàm? 


Thầy có coi vị ấy là thông thái hay không?” 


“Này thưa ông, tôi là ai mà có thê biệt được tâm lực vê trí-tuệ của sa- 
môn Cô-đàm? Chăc chăn răng chỉ có ai giông bậc ây mới có thê biệt được 


lẻ 


tầm lực về trí-tuệ của bậc ây 
“Thầy khen ngợi sa-môn Cồ-đàm bằng lời khen cao ngắt, thật vậy.” 


“Này thưa ông, tôi là ai mà có thể khen ngợi sa-môn Cồ-đàm? Thầy 
Cồ-đàm nên được khen ngợi bởi những người được khen ngợi; (vì) bậc ấy 


Ị» 


là bậc nhất trong những thiên thần và loài người 


“Thầy Pingiyãnï, những coơ-sở nào thầy đã nhìn thấy để thầy đặt 


224 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


niêm-tin như vậy vào sa-môn Cô-đàm?” 


(1) “Giống như một người đã tìm thấy sự thỏa mãn trong những mùi- 
vị ngon bậc nhất sẽ không còn mong muốn nếm những loại thấp hơn. 
Cũng giống như vậy, thưa ông, bất cứ (dạng, thể loại) nào một người nghe 
được về Giáo Pháp của Thầy Cồ-đàm—như kinh văn xuôi, kinh văn xuôi 
có kệ, kinh giảng nghĩa, hay những chuyện thần diệu—thì người đó không 
còn mong muốn tìm kiếm những học thuyết của những tu sĩ và bà-la-môn 


bình thường khác nữa.!!9 


(2) “Giống như một người bị kiệt sức vì đói và yêu đuối mà nhận 
được một cái bánh mật ong thì người đó sẽ thưởng thức mùi-vỊ ngọt ngon 
trong từng miếng khi ăn bánh đó. Cũng giống như vậy, thưa ông, bất cứ 
(dạng, thể loại) nào một người nghe được về Giáo Pháp của Thầy Cồ- 
đàm—như kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, hay 
những chuyện thần diệu —thì người đó sẽ đạt tới sự mãn nguyện và sự nhẹ 


nhàng (ôn hòa, bình lặng) của tâm. 


(3) “Giống như một người bắt gặp một mảnh gỗ đàn hương, dù là dàn 
hương vàng hay đàn hương đỏ, thì người đó sẽ thưởng thức một mùi- 
hương thơm thanh trong từng sự ngửi nó, dù là ở dưới, giữa, hay trên đầu 
mảnh gỗ. Cũng giống như vậy, thưa ông, bất kỳ (dạng, thể loại) nào một 
người nghe được về Giáo Pháp của Thầy Cồ-đàm —như kinh văn xuôi, 
kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, hay những chuyện thần diệu—thì 
người đó sẽ phát sinh niềm phân khởi và hoan hỷ. 

(4) “Giống như một người bác sĩ tài giỏi có thể trị hết ngay một người 
bệnh, bị đau đớn, và bệnh yếu gần chết. Cũng giống như vậy, thưa ông, 
bất cứ (dạng, thể loại) nào một người nghe được về Giáo Pháp của Thầy 
Cồ-đàm—như kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, hay 
những chuyện thần diệu—thì sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, 


và tuyệt vọng của người đó sẽ biên mât. 


(5) “Giống như có một hồ nước đáng thích với bờ hồ phăng phiu, 


nước nó trong, dễ chịu, mát lạnh, trong lành, và một người đang bị áp bức 


«225 


và kiệt sức bởi trời nóng bức, bị kiệt sức, khô quéo, và khát cháy nhảy 
xuống hồ đề tắm và uống nước; nhờ vậy sự đau khổ, sự mệt mỏi, và sự sốt 
cháy của người đó sẽ lắng dịu. Cũng giống như vậy, thưa ông, bất kỳ 
(dạng, thể loại) nào một người nghe được về Giáo Pháp của Thầy Cồ- 
đàm—như kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, hay 
những chuyện thần diệu —thì mọi sự đau khổ, sự mệt mỏi, và sự sốt cháy 


của người đó sẽ lăng dịu.” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Kãranapälï đã đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi, xếp lại phần y áo trên một vai, và chân phải quỳ xuống đất, ông 
ta tôn kính lễ chào đức Thế Tôn và cảm hứng nói ra ba lần những lời này: 


“Xin kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toản Giác! Xin kính lễ 
đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! Xin kính lễ đức Thế Tôn, bậc 


A-la-hán, bậc Toàn Giác! 


“Thật hay khéo, Thầy Piñgiyän! Thật hay khéo, Thầy Piägiyäni! 
Thầy Pingiyänï đã làm rõ Giáo Pháp bằng nhiều cách, cứ như người đã 
dựng đứng những thứ đã bị lộn đầu, khai mở những điều bị che giấu, chỉ 
đường cho những kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho những người 
có mắt sáng nhìn thấy được hình sắc. Thầy Piñgiyãnï, nay con xin quy y 
nương tựa theo Thầy Cồ-đàm, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ 
kheo. Mong thây Piñgiyãnï ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ 
hôm nay cho đến hết đời.” 


195 (5) Bà-la-môn PingiyanT 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï (Tỳ-xá-l¡) trong hội 
trường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Bấy giờ, vào lúc đó có năm trăm 
người Licchavi đang đến thăm đức Thế Tôn. Một số người Licchavi là 
xanh (dương), da màu xanh, ăn mặc màu xanh, đeo trang sức màu xanh. 
Một số người Licchavi là vàng, da màu vàng, ăn mặc màu vàng, đeo trang 
sức màu vàng. Một số người LIcchavi là đỏ, da màu đỏ, ăn mặc màu đỏ, 


đeo trang sức màu đỏ. Một sô người Licchav! là trắng, da màu trăng, ăn 


226 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


mặc màu trắng, đeo trang sức màu trăng. Nhưng đức Thế Tôn vẫn tỏa 
sáng hơn tất cả họ về vẻ đẹp và sự huy hoàng. 

Rồi bà-la-môn tên Piägiyänï đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chỉnh lại y áo 
trên một vai, và sau khi kính lễ kính lễ đức Thế Tôn, ông ta thưa: 

“Thưa bậc Thế Tôn, một sự cảm hứng đã xảy đến với con! Thưa bậc 


Phúc Lành, một sự cảm hứng đã xảy đên với con!” 


“Này PingiyãänI, vậy hãy diễn đạt sự cảm hứng của mình”,!” đức 
Thế Tôn nói. Rồi, trước mặt đức Thế Tôn, bà-la-môn Piägiyänï đã ngợi ca 


đức Thế Tôn bằng một bài thi kệ đúng đắn như vầy:!! 


“Như hoa sen hồng kokanada thơm ngát, 

Nở vào buổi sáng, 

Mùi hương tỉnh nguyên chưa từng thấy của nó, 
Hãy nhìn AñgTrasa sáng rỡ, 

Như mặt trời chiếu sáng trong không trung.” 

Rồi những người Licchavi đó đã dâng lên bà-la-môn Piñgiyãnï năm 
trăm cà sa. Rồi bà-la-môn Piñgiyãnĩ dâng cúng năm trăm cà sa đó cho đức 
Thế Tôn. Rồi đức Thế Tôn mới nói với những người Licchavi đó: 

“Này những người Licchavi, sự xuất hiện (hiện thị) của năm báu là 
hiểm thay trong thế gian.'!? Năm đó là gì? (1) Sự xuất hiện của một Như 
Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác là hiếm thay trong thế gian. (2) Người 
chỉ dạy Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi một Như Lai là hiếm 
thay trong thế gian. (3) Khi Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi 
một Như Lai đã được chỉ dạy, một người hiệu được là hiếm thay trong thế 
gian. (4) Khi Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi một Như Lai 
đã được chỉ dạy và được hiểu, một người thực hành đúng theo Giáo Pháp 
là hiểm thay trong thế gian. (5) Một người biết ơn và nhớ ơn là hiếm thay 
trong thế gian. Này những người Licchavi, sự xuất hiện của năm báu này 
là hiếm thay trong thế gian.” 


«227 


196 (6) Những Giấc Mộng 


“Này các Tỳ kheo, trước khi giác-ngộ, khi còn là một bồ-tát, chưa 
giác-ngộ toản thiện, có năm mộng lớn đã hiện ra với Như Lai, bậc A-la- 
hán, bậc Toàn Giác [Phật]. Năm đó là gì? 


(1) “Trước khi giác-ngộ, khi còn là một bồ-tát, chưa giác-ngộ toàn 
thiện, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác có [mộng thấy] địa cầu to lớn 
nảy là giường nằm của mình; dãy núi Himälaya, vua của những ngọn núi, 
là gối đầu của mình; tay trái của mình gác trên biển đông, tay phải của 
mình gác trên biển tây, và hai chân của mình gác trên biển nam. Đây là 
mộng lớn thứ nhất đã hiện ra với Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, 


trước khi giác-ngộ, khi còn là một bồ-tát, chưa giác-ngộ toản thiện. 


(2) “Lại nữa, trước khi giác-ngộ ... bậc Toàn Giác có [mộng thấy 
rằng] một loài cỏ được gọi là /ijyz đã mọc lên từ rốn của mình và vươn 
thắng tới tận trời cao. Đây là mộng lớn thứ hai đã hiện ra với Như Lai... 


khi chưa giác-ngộ toàn thiện. 


(3) “Lại nữa, trước khi giác-ngộ ... bậc Toàn Giác có [mộng thấy 
rằng] những con sâu trắng đầu đen bò từ đưới bàn chân lên đầu gối của 
mình và bao phủ hết hai đầu gối. Đây là mộng lớn thứ ba đã hiện ra với 


Như Lai ... khi chưa giác-ngộ toàn thiện. 


(4) “Lại nữa, trước khi giác-ngộ ... bậc Toàn Giác có [mộng thấy 
rằng] những con chim nhiều màu khác nhau bay đến từ mọi hướng, rớt 
dưới chân mình, và tất cả đều biến thành màu trắng. Đây là mộng lớn thứ 


tư đã hiện ra với Như Lai ... khi chưa giác-ngộ toàn thiện. 


(5) “Lại nữa, trước khi giác-ngộ ... bậc Toàn Giác có [mộng thấy 
rằng] mình leo lên một núi lớn toàn phân mà không bị dính dơ bởi nó. 
Đây là mộng lớn thứ năm đã hiện ra với Như Lai ... khi chưa giác-ngộ 
toàn thiện. 

(1) “Giờ, này các Tỳ kheo ... (lặp lại nội dung mộng lớn thứ nhất ở 
írên)—|[đây là điềm báo] là bậc ấy (Phật) sẽ giác ngộ [tỉnh thức] tới sự 


giác-ngộ toàn thiện vô thượng.!??° Mộng lớn thứ nhất đã hiện ra với bậc ấy 


228 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


[là một dâu hiệu] rắng sự giác-ngộ của bậc ây [là sắp xảy ra].!?! 


(2) “... (lặp lại nội dung mộng lớn thứ hai ở trên)—|[đây là điềm báo] 
là bậc ấy sẽ giác ngộ tới Bát Thánh Đạo và sẽ tuyên thuyết nó một cách 
hay khéo cho những thiên thần và loài người. Mộng lớn thứ hai đã hiện ra 


với bậc ây [là một dâu hiệu] răng sự giác-ngộ của bậc ây [là sắp xảy ra]. 


(3)““... (lặp lại nội dung mộng lớn thứ ba ở trên)—|đây là điềm báo] 
là nhiều người tại gia mặc áo trắng sẽ quy y nương tựa suốt đời theo Như 
Lai. Mộng lớn thứ ba đã hiện ra với bậc ấy [là một dấu hiệu] rằng sự giác- 


ngộ của bậc ây [là sắp xảy ra]. 


(4) “.... (lặp lại nội dung mộng lớn thứ hai ở trên)—|đây là điềm báo] 
là nhiều người thuộc bốn giai cấp—chiến-sĩ (khattiya), bà-la-môn (brah- 
min), nông thương (vessa), và hạ tiện (sudda)—sẽ từ bỏ đời sống tại gia 
để xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi 
Như Lai và họ sẽ chứng ngộ sự giải-thoát vô thượng. Mộng lớn thứ tư đã 
hiện ra với bậc ấy [là một dấu hiệu] rằng sự giác-ngộ của bậc ấy [là sắp 


xảy ra]. 


(5) “.... (lặp lại nội dung mộng lớn thứ hai ở trên)—|[ đây là điềm báo] 
là bậc ẫy sẽ nhận được y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp 
cho người bệnh, và bậc ấy sẽ dùng chúng mà không bị dính vào chúng, 
không say mê chúng, và không bị mù quáng cuốn hút vào chúng, mà nhìn 
thấy sự nguy-hại trong chúng và biết được sự thoát-khỏi chúng. Mộng lớn 
thứ năm đã hiện ra với bậc ấy [là một dấu hiệu] rằng sự giác-ngộ của bậc 


ấy [là sắp xảy ra]. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm mộng lớn đã hiện ra với Như Lai, bậc 
A-la-hán, bậc Toàn Giác, trước khi (bậc ấy) giác ngộ, khi còn là một bồ- 


tát, chưa giác-ngộ toàn thiện.” 


197 (7) Mưa 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự cản trở mưa mà những người dự báo 


« 229 


thời tiết không biết về chúng, nơi mà mắt họ không thể bước tới.!? Năm 
đó là gì? 

(1) “Này các Tỳ kheo, yếu tổ nhiệt (lửa) ở những tầng cao hơn của 
bầu trời bị nhiễu loạn. Do điều này những đám mây đã hình thành bị phân 
tán. Đây là sự cản trở mưa thứ nhất mà những người dự báo thời tiết 


không biết về chúng, nơi mà mắt họ không thể bước tới. 


(2) “Thêm nữa, yếu tố khí (gió) ở những tầng cao hơn của bầu trời bị 
nhiễu loạn. Do điều này nhưng đám mây đã hình thành bị phân tán. Đây là 


sự cản trở mưa thứ hai ... 


(3) “Thêm nữa, Rãhu, vua của những quỷ thần a-tu-la (asura) hứng 


nước vảo bàn tay và rải xuông đại dương. Đây là sự cản trở mưa thứ ba ... 


(4) “Thêm nữa, những thiên thần (làm) mây-mưa lơ tâm xao lãng. 
Đây là sự cản trở thứ tư... 


(S5) “Thêm nữa, loài người trở nên bất chính (như bất hiểu, phản bội 


...). Đây là sự cản trở thứ năm ... 


“Đây là năm sự cản trở mưa mà những người dự báo thời tiết không 
biết về chúng, nơi mà mắt họ không thể bước tới.” 


196 (8) Lời Nói 


“Này các Tỳ kheo, có được năm yếu tố, lời-nói là được nói một cách 
hay khéo, không phải cách dở tệ; lời-nói là không đáng chê và được khen 
ngợi bởi bậc trí hiền. Năm đó là gì? Lời-nói được nói lúc thích hợp; lời- 
nói là đúng sự thật; lời-nói được nói nhẹ nhàng; lòi-nói là có ích lợi; và 
lời-nói được nói với cái tâm-từ. Có được năm yếu tố này, lời-nói là được 
nói một cách hay khéo, không phải cách dở tệ; lòi-nói là không đáng chê 


và được khen ngợi bởi bậc trí hiên.” 


199 (9) Những Gia Đình 


230 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, mỗi khi những tu sĩ đức hạnh!” đến nhà nào, 
những người ở đó sẽ tạo được nhiều công-đức dựa trên năm cơ-sở. Năm 
đó là gì? 

(1) Khi người ta thấy những tu sĩ đức hạnh đến nhà của họ và họ phát 
khởi lòng-tin [đối với các thầy], thì trong thời đó gia đình đó đang thực 
hành cách thức đưa đến (thiện dẫn tới) cõi-trời. (2) Khi người ta đứng dậy, 
kính lễ, và mời chỗ ngồi cho những tu sĩ đức hạnh đến nhà của họ, thì 
trong thời đó gia đình đó đang thực hành cách thức đưa đến sự được (tái) 
sinh ra trong một gia-đình cao quý. (3) Khi người ta loại bỏ ô-nhiễm là 
tính keo-kiệt đối với những tu sĩ đức hạnh đến nhà của họ, thì trong thời 
đó gia đình đó đang thực hành cách đưa đến sự uy-thế lớn lao. (4) Khi 
người ta, tùy theo những phương tiện mình có, chia sẻ thứ mình có cho 
những tu sĩ đức hạnh đến nhà của họ, thì trong thời đó gia đình đó đang 
thực hành cách thức đưa đến sự giàu-có lớn lao. (5) Khi người ta vẫn hỏi 
những tu sĩ đức hạnh đến nhà của họ, tìm hiểu về những giáo lý, và lắng 
nghe Giáo Pháp, thì trong thời đó gia đình đó đang thực hành cách thức 
đưa đến trí-tuệ lớn lao. Này các Tỳ kheo, mỗi khi những tu sĩ đức hạnh 
đến nhà nào, những người ở đó sẽ tạo được nhiều công đức dựa trên năm 


cơ sở này. ” 


200 (10) Sự Thoát Khỏi 


“Này các Tỳ kheo, có năm yêu tô của (làm nên) sự thoát-khỏi.!”% 


Năm đó là gì? 

(1) “Ở đây, khi một Tỳ kheo chú-tâm (tác ý) tới những khoái-lạc giác 
quan (dục lạc),'??Š tâm người đó không phóng tâm theo chúng, mà trở nên 
ôn hòa, ôn định, và tập trung (hội tụ, chú định) vào chúng.!??% Nhưng khi 
người đó chú-tâm tới sự /z-bỏ (ly dục), tâm người đó phóng [ra] tới nó, và 
trở nên ôn hòa (bình lặng), ồn định, và tập trung vào nó. Tâm của người 
đó là được khéo bỏ-đi,!?”” được khéo tu-tập, được khéo thoát-ra, được 
khéo giải-thoát, và được khéo tách-ly khỏi những khoái-lạc giác quan. Và 


«231 


người đó tự do khỏi những ô-nhiễm, đầy khổ sở và sốt não, khởi sinh do 
có những khoái-lạc giác quan làm điều-kiện (duyên). Người đó không 
cảm giác loại cảm-giác đó.!?°8 Đây được tuyên bồ là sự thoát-khỏi những 


khoái-lạc giác quan. 


(2) “Lại nữa, khi một Tỳ kheo chú-tâm tới s# ác-ý, tâm người đó 
không phóng [ra] tới nó, mà trở nên ôn hòa, ôn định, và tập trung vào nó. 
Nhưng khi người đó chú-tâm tới sự /£h/ện-ý, tâm người đó phóng tới nó, và 
trở nên ôn hòa, ổn định, và tập trung vào nó. Tâm của người đó là được 
khéo bỏ-đi, được khéo tu-tập, được khéo thoát-ra, được khéo giải-thoát, và 
được khéo tách-ly khỏi sự ác-ý. Và người đó tự do khỏi những ô-nhiễm, 
đầy khổ sở và sốt não, khởi sinh do có sự ác-ý làm điều-kiện (duyên). 
Người đó không cảm giác loại cảm-giác đó. Đây được tuyên bố là sự 
thoát-khỏi sự ác-ý. 

(3) “Lại nữa, khi một Tỳ kheo chú-tâm tới sự gáy-hạ¡, tâm người đó 
không phóng [ra] tới nó, mà trở nên ôn hòa, ôn định, và tập trung vào nó. 
Nhưng khi người đó chú-tâm tới sự vồ-hại, tâm người đó phóng tới nó, và 
trở nên ôn hòa, ổn định, và tập trung vào nó. Tâm của người đó là được 
khéo bỏ-đi, được khéo tu-tập, được khéo thoát-ra, được khéo giải-thoát, và 
được khéo tách-ly khỏi khỏi sự gây-hại. Và người đó tự do khỏi những ô- 
nhiễm, đầy khổ sở và sốt não, khởi sinh do có sự gây-hại làm điều-kiện 
(duyên). Người đó không cảm giác loại cảm-giác đó. Đây được tuyên bố 
là sự thoát-khỏi sự gây-hại. 


(4) “Lại nữa, khi một Tỳ kheo chú tâm tới sắc, tâm người đó không 
phóng [ra] tới nó, mà trở nên ôn hòa, ôn định, và tập trung vào nó. Nhưng 
khi người đó chú-tâm tới vô-sấc, tâm người đó phóng tới nó, và trở nên ôn 
hòa, ôn định, và tập trung vào nó. Tâm của người đó là được khéo bỏ-đi, 
được khéo tu-tập, được khéo thoát-ra, được khéo giải-thoát, và được khéo 
tách-ly khỏi khỏi khỏi sắc. Và người đó tự do khỏi những ô-nhiễm, đầy 
khổ sở và sốt não, khởi sinh do có sắc làm điều-kiện (duyên). Người đó 


không cảm giác loại cảm-giác đó. Đây được tuyên bố là sự thoát-khỏi sắc. 


(5) “Lại nữa, khi một Tỳ kheo chú-tâm tới đanh-ránh [sự hiện-hữu cá 


232 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


thể], tâm người đó không phóng [ra] tới nó, mà trở nên ôn hòa, ôn định, và 
tập trung vào nó. Nhưng khi người đó chú-tâm tới sự chám-đứt, tâm người 
đó phóng tới nó, và trở nên ôn hòa, ôn định, và tập trung vào nó. Tâm của 
người đó là được khéo bỏ-đi, được khéo tu-tập, được khéo thoát-ra, được 
khéo giải-thoát, và được khéo tách-ly khỏi khỏi sự hiện-hữu cá thể. Và 
người đó tự do khỏi những ô-nhiễm, đầy khổ sở và sốt não, khởi sinh do 
có danh-tánh làm điều-kiện (duyên). Người đó không cảm giác loại cảm- 


giác đó. Đây được tuyên bố là sự thoát-khỏi danh-tánh. 


“Sự thích-thú những khoái-lạc giác quan không nằm bên trong người 
đó; sự thích-thú s# ác-ý không nằm bên trong người đó; sự thích-thú sự 
gây-hại không nằm bên trong người đó; sự thích-thú sốc không nằm bên 
trong người đó; sự thích-thú danh-tánh không nằm bên trong người đó. 
Bởi vì người đó không có những khuynh-hướng tiềm ấn (tùy miên) tạo ra 
sự thích-thú những khoái-lạc giác quan, sự thích-thú sự ác-ý, sự thích-thú 
sự gáy-hại, sự thích-thú sắc, sự thích-thú đanh-ránh, cho nên người đó 
được gọi là một Tỳ kheo không còn những khuynh-hướng tiềm ấn. Người 
đó đã cắt bỏ dục-vọng, đã tháo bỏ gông-cùm, và bằng sự hoàn toàn xuyên 
phá sự tự-ta (ngã mạn), người đó đã làm nên sự chấm-dứt khô. Này các Tỳ 


kheo, đây là năm yêu tô của (làm nên) sự thoát-khỏi.” 


.« 233 


[Năm Mươi Kinh Thứ Năm| 


NHÓM 1 
KIMBILA 


201 (1) Kimbila 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kimbilã, trong một vườn 
cây micula (lộc vừng).!?? Lúc đó có Ngài Kimbila đến gặp và kính lễ đức 
Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


(ID “Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do Giáo Pháp tốt lành 


không tiếp tục lâu sau khi một Như Lai bát niết-bàn?!?!9 


“(1) Ở đây, này Kimbila, sau khi một Như Lai bát niết-bàn [chứng 
ngộ Niết-bàn cuối cùng khi qua đời], những Tỳ kheo, những Tỳ kheo ni, 
đệ tử tại gia nam, và đệ tử tại gla nữ sống không có sự tôn trọng và tôn 
kính đối với Vị Thầy (Phật). (2) Họ sống không có sự tôn trọng vả tôn 
kính đối với Giáo Pháp. (3) Họ sống không có sự tôn trọng và tôn kính đối 
với Tăng Đoản. (4) Họ sống không có sự tôn trọng và tôn kính đối với sự 
tu-tập. (5) Họ sống không có sự tôn trọng và tôn kính đối với lẫn nhau. 
Đây là nguyên nhân và lý do Giáo Pháp tốt lành không tiếp tục dài lâu sau 
khi một Như Lai bát niết-bàn. 


(II) “Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do Giáo Pháp tốt lành 
sẽ tiếp tục lâu sau khi một Như Lai bát niết-bàn?” 


“(1) Ở đây, này Kimbila, sau khi một Như Lai bát niết-bàn, những Tỳ 
kheo, những Tỳ kheo mi, đệ tử tại g1a nam, và đệ tử tại gia nữ sống VỚI Sự 
tôn trọng và tôn kính đối với Vị Thầy (Phật). (2) Họ sống với sự tôn trọng 
và tôn kính đối với Giáo Pháp. (3) Họ sống với sự tôn trọng và tôn kính 
đối với Tăng Đoàn. (4) Họ sống với sự tôn trọng vả tôn kính đối với sự tu- 
tập. (5) Họ sống với sự tôn trọng và tôn kính đối với lẫn nhau. Đây là 


nguyên nhân và lý do Giáo Pháp tốt lành sẽ tiếp tục dài lâu sau khi một 


234 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


Như Lai bát niết-bàn.” 


202 (2) Lắng Nghe Giáo Pháp 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích lợi trong việc lắng nghe Giáo Pháp. 
Năm đó là gì? Người nghe nghe được điều chưa được nghe; người nghe 
thấu rõ điều đã được nghe; người nghe ra khỏi sự nghi-ngờ; và người nghe 
chỉnh lại cách-nhìn của mình được chánh trực; và tâm của người nghe 
được ôn hòa (hiền dịu, bình lặng). Đây là năm ích lợi trong việc lắng nghe 
Giáo Pháp.” 


203 (3) Thuần Chúng !21 


“Này các Tỳ kheo, có được năm yếu tố, một con ngựa thuần chủng 
xuất sắc của nhà vua xứng đáng là của nhà vua, là một thứ (vật dụng) của 
nhà vua, và được coi là một yếu tô của vương triều. Năm đó là gì? Sự trực 
tánh, tốc độ, sự thanh thoát, sự kiên nhẫn, và sự ngoan hiền. Có được năm 
yếu tô nảy, một con ngựa thuần chủng xuất sắc xứng đáng là của nhà vua 


... được coi là một yêu tô của vương triêu. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất một 
Tỳ kheo là xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng 
dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế 
gian (phước điền vô thượng ở trên đời). Năm đó là gì? Sự chánh trực, tốc 
độ, sự thanh thoát, sự nhẫn nhịn, và sự dịu hiền. Có được năm phẩm chất 
này một Tỳ kheo là xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng 
được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao 


nhất trong thế gian.” 


204 (4) Các Năng Lực 


“Này các Tỳ kheo, có năm năng-lực. Năm đó là gì? Năng lực niềm- 


°- 235 


tin, năng lực biêt xâu-hô về mặt đạo đức, năng lực biệt sợ-hãi về mặt đạo 


đức, năng lực nỗ-lực (tinh tắn), và năng lực trí-tuệ. Đây là năm năng-lực.” 


205 (5) Sự Căn Côi 1212 
“Này các Tỳ kheo, có năm sự căn-cỗi của tâm.!?!3 Năm đó là gì? 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo còn nghi ngờ về Vị Thầy (Phật), ngờ vực về 
Vị Thầy, và không tâm phục về Vị Thầy, và không đặt niềm-tin vào Vị 
Thầy. Khi một Tỳ kheo còn nghi ngờ về Vị Thầy, ngờ vực về vị thầy, và 
không tâm phục về vị thầy, và không đặt niềm-tin vào vị thầy, thì tâm 
người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tỉnh tấn), kiên-trì, và 
chuyên-cần tu (tinh cần). Vì tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt- 
thành ... và chuyên-cần tu như vậy, nên đây là sự cằn-cõi thứ nhất của 


tâm. 


(2) “Ở đây, một Tỳ kheo còn nghi ngờ về Giáo Pháp, ngờ vực về 
Giáo Pháp, và không tâm phục về Giáo Pháp, và không đặt niềm-tin vào 
Giáo Pháp. Khi một Tỳ kheo còn nghi ngờ về Giáo Pháp, ngờ vực về Giáo 
Pháp, và không tâm phục về Giáo Pháp, và không đặt niềm-tin vào Giáo 
Pháp, thì tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tinh tắn), 
kiên-trì, và chuyên-cần tu (tinh cần). Vì tâm người đó không ngã hướng sự 
nhiệt-thành ... và chuyên-cần tu như vậy, nên đây là sự căn-cõi thứ hai 


của tâm. 


(3) “Ở đây, một Tỳ kheo còn nghi ngờ về Tăng Đoàn, ngờ vực về 
Tăng Đoàn, và không tâm phục về Tăng Đoàn, và không đặt niềm-tin vào 
Tăng Đoàn. Khi một Tỳ kheo còn nghi ngờ về Tăng Đoản, ngờ vực về 
Tăng Đoàn, và không tâm phục về Tăng Đoàn, và không đặt niềm-tin vào 
Tăng Đoàn, thì tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực 
(tỉnh tấn), kiên-trì, và chuyên-cần tu (tinh cần). Vì tâm người đó không 
ngã hướng sự nhiệt-thành ... và chuyên-cần tu như vậy, nên đây là sự cằn- 
cõi thứ ba của tâm. 


(4) “Ở đây, một Tỳ kheo còn nghi ngờ về sự tu-tập, ngờ vực về sự tu- 


236 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


tập, và không tâm phục vỀ sự tu-tập, và không đặt niềm-tin vào sự tu-tập. 
Khi một Tỳ kheo còn nghi ngờ về sự tu-tập, ngờ vực vỀ sự tu-tập, và 
không tâm phục về sự tu-tập, và không đặt niễm-tin vào sự tu-tập, thì tâm 
người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tỉnh tấn), kiên-trì, và 
chuyên-cần tu (tinh cần). Vì tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt- 


thành ... và chuyên-cân tu như vậy, nên đây là sự căn-cõi thứ tư của tâm. 


(5) “Thêm nữa, một Tỳ kheo bị khó chịu bởi những Tỳ kheo đồng 
đạo, không hài lòng với họ, tức tối đối với họ, có sự ác ý đối với họ. 
Khi một Tỳ kheo bị khó chịu bởi những Tỳ kheo đồng đạo, không hài 
lòng với họ, tức tối đối với họ, có sự ác ý đối với họ, thì tâm người đó 
không ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tinh tắn), kiên-trì, và chuyên-cần 
tu (tinh cần). Vì tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành ... và 


chuyên-cân tu như vậy, nên đây là sự căn-cõi thứ năm của tâm. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm loại sự căn-côi của tâm.” 


206 (6) Những Trói Buộc 1? 
“Này các Tỳ kheo, có năm sự trói-buộc của cái tâm.!?!5 Năm đó là gì? 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo còn [không thiếu] tham-dục đối với những 
khoái-lạc giác quan (dục-lạc), còn sự luyến á1, sự thèm khát, đam mê, và 
dục-vọng đối với chúng. Khi một Tỳ kheo còn như vậy (lặp lại câu trên], 
thì tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tinh tấn), kiên- 
trì, và chuyên-cần tu (tinh cần). Vì tâm người đó không ngã hướng sự 
nhiệt-thành ... và chuyên-cần tu như vậy, nên đây là sự trói-buộc thứ nhất 


của tâm. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo còn [không thiếu] tham-dục đối với fhân, 
còn sự luyến ái, sự thèm khát, đam mê, và dục-vọng đối với nó. Khi một 
Tỳ kheo còn như vậy /1ặp !q¡ câu frên], thì tâm người đó không ngã hướng 
sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tỉnh tần), kiên-trì, và chuyên-cần tu (tinh cần). Vị 
tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành ... và chuyên-cần tu như 


vậy, nên đây là sự trói-buộc thứ hai của tâm. 


«237 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo còn [không thiếu] tham dục đối với /hể- 
sốc, còn sự luyến á1, sự thèm khát, đam mê, và dục-vọng đối với nó. Khi 
một Tỳ kheo còn như vậy //ặp l¡ câu trênƒ, thì tâm người đó không ngã 
hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tính tần), kiên-trì, và chuyên-cần tu (tĩnh 
cần). Vì tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành ... và chuyên-cần 


tu như vậy, nên đây là sự trói-buộc thứ ba của tâm. 


(4) “Lại nữa, sau khi ăn-uống nhiễu đến mức bụng căng đầy, một Tỳ 
kheo sinh tâm thích nằm nghỉ, thích lười biếng, thích ngủ. Khi một Tỳ 
kheo như vậy /ặp lại câu trênƒ, thì tâm người đó không ngã hướng sự 
nhiệt-thành, nỗ-lực (tinh tấn), kiên-trì, và chuyên-cần tu (tỉnh cần). Vì tâm 
người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành ... và chuyên-cần tu như vậy, 


nên đây là sự trói-buộc thứ tư của tâm. 


(5) “Lại nữa, một Tỳ kheo sống đời sống tâm linh mà khái-vọng được 
lái sinh] trong số những thiên thần nào đó, người đó nghĩ: “Bằng giới- 
hạnh này, sự tuân-giới (trì giới), sự khố-hạnh (thanh bản), hay bằng đời 
sống tâm linh này, tôi sẽ thành một thiên thần hoặc một [trong một hạng, 
bậc, nhóm] của các thiên thần.” Khi người đó sống đời sống tâm linh như 
vậy /1ặp lại câu trênj (tầm lý, tư tưởng tu tiên), thì tâm người đó không 
ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tinh tấn), kiên-trì, và chuyên-cần tu 
(tinh cần). Vì tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành ... và 


chuyên-cân tu như vậy, nên đây là sự trói-buộc thứ năm của tâm. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm sự trói-buộc của tâm.” 


207 (7) Cháo Gạo 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích lợi của cháo gạo. Năm đó là gì? Nó 
làm địu cơn đói, làm hết cơn đói, ôn định khí gió (trong thân), làm sạch 
bàng quang, và trợ giúp tiêu hóa phần thức-ăn chưa được tiêu hóa. Đây là 


năm ích lợi của cháo gạo.” 


238 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


208 (8) Đánh Răng 


“Này các Tỳ kheo, có năm nguy hại nêu không đánh răng. !?!“ Năm đó 
là gì? Điều đó làm hại mắt; hơi thở hôi hám; mao lưỡi để nếm không được 


trong sạch; mật và đờm trộn lẫn thức-ăn; và thức-ăn ăn không thây ngon. 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích lợi của sự đánh răng. Năm đó là gì? 
Điều đó làm tốt cho mắt; hơi thở không hôi hám; mao lưỡi đê nêm được 


trong sạch; mật và đờm không trộn lẫn thức-ăn; và thức-ăn ăn thây ngon.” 


209 (9) Giọng Điệu 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này của việc tụng đọc Giáo 
Pháp với giọng kéo chữ kéo hơi như ca hát.!?! Năm đó là gì? (1) Người 
đó mê theo với giọng điệu của mình. (2) Những người khác mê theo giọng 
điệu của mình. (3) Những gia chủ thì phàn nàn: “Những tu sĩ tu theo người 
con của dân tộc Thích-Ca (tức Phật) cũng ca hát như chúng ta mà thôi." 
(4) Khi thuyết trình mà lo uốn sửa ngữ điệu sẽ làm mất sự tập trung. (5) 
Những người thế hệ sau (sư đệ, học trò...) sẽ bắt chước theo giọng điệu 
của người đó. Đây là năm sự nguy-hại của việc tụng đọc Giáo Pháp với 


giọng kéo chữ kéo hơi như ca hát.” 


210 (10) Với Một Cái Tâm Mò Rồi 

“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này đối với người đi ngủ với 
một cái tâm mờ-rối (thất niệm), thiếu sự rõ-biết (thiếu tỉnh giác).!?' Năm 
đó là gì? Người đó ngủ không tốt; người đó thức dậy khổ sở; người đó có 
ác mộng; những thiên thần không phò hộ người đó; và người đó có thể bị 
mộng tỉnh. Đây là năm sự nguy-hại đối với người đi ngủ với một cái tâm 
mờ-rối, thiếu sự rõ-biết. 

“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi đối với người đi ngủ một cách có 
chánh-niệm, và với sự rõ-biết (tỉnh giác). Năm đó là gì? Người đó ngủ tốt; 


người đó thức dậy hạnh phúc; người đó không có ác mộng; những thiên 


«239 


thần phò hộ người đó; và người đó không bị mộng tính. Đây là năm sự 


nguy-hại đôi với người đi ngủ một cách có chánh-niệm và với sự rõ-biết.” 


NHÓM 2 
NGƯỜI SỈ NHỤC 


211 (1) Người Sỉ Nhục 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo là người sỉ nhục và chê bai 
những Tỳ kheo đồng đạo, người chửi rủa những thánh nhân, thì người đó 
có thể trông đợi năm sự nguy-hại. Năm đó là gì? (1) Người đó phạm một 
tội nặng lớn nhất [pãrj¡ka, ba-la-di] và bị cắt khỏi đường ra,!?'? hoặc (2) 
phạm một tội ô-nhiễm,!??? hoặc (3) dính bệnh ngặt nghèo. (4) Người đó 
chết (với tâm) ngu-mờ. Và (5) khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái 
sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, 
thậm chí trong địa ngục. Khi một Tỳ kheo là người sỉ nhục và chê bai 
những Tỳ kheo đồng đạo, người chửi rủa những thánh nhân, thì người đó 
có thê trông đợi năm sự nguy-hại như vậy.” 


212 (2) Những Tranh Cãi 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo là người gây ra những sự tranh 
luận, sự tranh cãi, sự tranh chấp, sự gây gỗ, và những vấn đề vi phạm giới- 
luật, thì người đó có thể trông đợi năm sự nguy-hại. Năm đó là gì? (1) 
Người đó không thành tựu những điều chưa thành tựu; (2) người đó rớt 
khỏi điều đã thành tựu; (3) tin xấu về người đó lan truyền; (4) người đó 
chết (với tâm) ngu-mờ; và (5) khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái 
sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, 
thậm chí trong địa ngục. Khi một Tỳ kheo là người gây ra những sự tranh 
luận, sự tranh cãi, sự tranh chấp, sự gây gỗ, và những vấn đề vi phạm giới- 


luật, thì người đó có thể trông đợi năm sự nguy-hại như vậy.” 


240 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


213 (3) Giới Hạnh 


(D) “Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này đối với một người thất 


đức do sự thiếu hụt của người đó về giới-hạnh. Năm đó là gì? 


(L) “Ở đây, một người thất đức do thiếu hụt về giới-hạnh sẽ mất nhiều 
của cải do sự lơ tâm phóng dật của mình. Đây là sự nguy-hại thứ nhất đối 
với người thất đức do thiếu hụt về giới-hạnh. 


(2) “Thêm nữa, tin xấu lan truyền về người thất đức do thiếu hụt về 


giới-hạnh. Đây là sự nguy-hại thứ hai ... 


(3) “Thêm nữa, ở hội chúng đoàn thể nào người thất đức do thiếu hụt 
về giới-hạnh đến gặp—dù đó là hội chúng những người giai cấp chiến-sĩ, 
những bà-la-môn, những gia-chủ, hay những tu-sĩ—người đó sẽ đến gặp 
một cách ngại-ngần và bối-rối (không dám tự-tin). Đây là sự nguy-hại thứ 
ba... 


(4) “Thêm nữa, người thất đức do thiếu hụt về giới-hạnh chết (với 
tâm) ngu-mờ. Đây là sự nguy-hại thứ tư... 


(5) “Thêm nữa, người thất đức do thiếu hụt về giới-hạnh khi thân tan 
rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một 
nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Đây là sự nguy- 
hại thứ năm ... 

“Đây là năm sự nguy-hại đối với một người thất đức do sự thiếu hụt 
của người đó về giới-hạnh. 

(H) “Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi đối với một người đức hạnh vì 
sự thành tựu của người đó về giới-hạnh. Năm đó là gì? 

(1) “Ở đây, một người đức hạnh vì thành tựu về giới-hạnh sẽ có được 
nhiều của cải nhờ sự chuyên chú của mình. Đây là ích-lợi thứ nhất đối với 
người đức hạnh vì thành tựu về giới-hạnh. 

(2) “Thêm nữa, tin tốt lưu truyền về người đức hạnh vì thành tựu về 
giới-hạnh. Đây là ích-lợi thứ hai... 


°Ò 241 


(3) “Thêm nữa, ở hội chúng đoàn thể nào người đức hạnh vì thành 
tựu về giới-hạnh đến gặp— dù đó là hội chúng những người giai cấp 
chiến-sĩ, những bà-la-môn, những gia-chủ, hay những tu-sĩ—người đó sẽ 
đến gặp một cách tự-tin và bình-tĩnh. Đây là ích-lợi thứ ba... 


(4) “Thêm nữa, người đức hạnh vì thành tựu về giới-hạnh chết (với 
tâm) không ngu mờ. Đây là ích-lợi thứ tư... 


(5) “Thêm nữa, người đức hạnh vì thành tựu về giới-hạnh khi thân tan 
rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, trong 
một cõi trời. Đây là ích-lợi thứ năm ... 

“Đây là năm ích-lợi đối với một người đức hạnh vì sự thành tựu của 


người đó về giới-hạnh.” 


214 (4) Nói Nhiều 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này đối với một người nói- 
nhiều. Năm đó là gì? Người đó nói sai sự thật; người đó nói lời gây chia- 
rẽ; người đó nói lời găt-gỏng nạt nộ; người đó nói chuyện tầm-phào vô 
ích; khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày 
đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 
Đây là năm sự nguy-hại đối với một người nói nhiều. 

“Này các Tỳ kheo, có năm ích lợi đối với người nói lời cẩn-trọng. 
Năm đó là gì? Người đó không nói sai sự thật; người đó không nói lời gây 
chia-rẽ; người đó không nói lời-gắt gỏng nạt nộ; người đó không nói 
chuyện tầm-phào vô ích; khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái 


sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” 


215 (5) Sự Không Nhẫn Nhịn (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này của sự không nhẫn-nhịn. 


Năm đó là gì? (Người không nhẫn nhịn thì) làm mích lòng và khó ưa đối 


với nhiêu người; có nhiêu thù hận;!”?! có nhiêu lỗi lâm; chết (với tâm) 


242 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


ngu-mờ; khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới 
đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa 
ngục. Đây là năm sự nguy-hại của sự không nhẫn nhịn. 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi của sự biết nhẫn-nhịn. Năm đó là 
gì? (Người biết nhẫn nhịn thì) không làm mích lòng và dễ mến đối với 
nhiều người; không có nhiều thù hận; không có nhiều lỗi lầm; chết (với 
tâm) không bị ngu-mờ; khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái 
sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Đây là năm 


ích-lợi của sự biết nhẫn nhịn.” 


216 (6) Sự Không Nhẫn Nhịn (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này của sự không nhẫn-nhịn. 
Năm đó là gì? (Người không nhẫn nhịn thì) làm mích lòng và khó ưa đối 
với nhiều người; hung đữ; bị nhiều hối-tiếc; chết (với tâm) ngu-mờ; khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 
trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Đây là 


năm sự nguy-hại của sự không nhẫn-nhịn. 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi của sự biết nhẫn-nhịn. Năm đó là 
gì? (Người biết nhẫn nhịn thì) không mích lòng và dễ mến đối với nhiều 
người; không hung đữ; không bị hồi-tiếc; chết (với tâm) không bị ngu-mờ; 
khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt 
lành, thậm chí trong một cõi trời. Đây là năm ích-lợi của sự biết nhẫn- 
nhịn.” 


217 (7) Không Khích Lệ Niềm Tin (1) 

“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này của cách hành-xử (hạnh) 
không khích lệ niềm-tin. Năm đó là gì? (Cách hành-xử không khích lệ 
niềm-tin làm cho) mình tự chê trách mình; người có trí, sau khi điều tra, 


quở trách mình; mình tạo tiêng xâu cho mình; chêt (với tâm) ngu-mờ; khi 


°Ò 243 


thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một 
nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Đây là năm sự 
nguy-hại của cách hành xử không khích lệ niềm-tin. 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi của cách hành-xử khích lệ niềm- 
tin. Năm đó là gì? (Cách hành-xử khích lệ niềm-tin làm cho) mình không 
tự chê trách mình; người có trí, sau khi điều tra, khen ngợi mình; mình tạo 
tiếng tốt cho mình; chết (với tâm) không bị ngu-mờ; khi thân tan rã, sau 
khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi 


trời. Đây là năm sự ích-lợi của cách hành xử khích lệ nêm-tin.” 


218 (8) Không Khích Lệ Niềm-tin (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này của cách hành-xử (hạnh) 
không khích lệ niềm-tin. Năm đó là gì? (Cách hành-xử không khích lệ 
niềm-tin làm cho) người không có niềm-tin thì không đạt được niềm-tin; 
người đã có niềm-tin thì thay đối tâm trí của họ; giáo lý của Vị Thầy 
không được thực hiện; [những người] thế hệ sau (sư đệ, học trò...) bắt 
chước theo gương mình; và tâm của mình không được ôn-hòa (bình lặng, 
diụ hiền).!??? Đây là năm sự nguy-hại của cách hành xử không khích lệ 
niềm-tin. 

“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi của cách hành-xử khích lệ niềm- 
tin. Năm đó là gì? (Cách hành-xử khích lệ niềm-tin làm cho) người không 
có niềm-tin thì đạt được niềm-tin; người đã có niềm-tin thì gia tăng [niềm- 
tin của họ]; giáo lý của Vị Thầy được thực hiện; [những người] thế hệ sau 
(sư đệ, học trò...) làm theo gương mình; và tâm của mình được ôn-hòa. 


Đây là năm ích-lợi của cách hành-xử khích lệ niêm-tin.” 


219 (9) Lửa 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này của lửa. Năm đó là gì? 


Nó không tôt (chói, nóng) cho mắt; nó làm xâu da đẻ; nó làm yêu người; 


244 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


nó nhóm được nhiều người tụ tập (xung quanh lửa, vào ban đêm); và nó 
dẫn đến sự (người tụ tập chỗ lửa sáng) nói chuyện tầằm-phào vô ích. Đây là 


năm sự nguy-hại của lửa.” 


220 (10) Madhura 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này ở Madhura.!?? Năm đó là 
gì? Ở đó không bằng phăng; ở đó dơ bắn bụi bặm; chó ở đó hung đữ; ở đó 
có những oan hồn; và ở đó khó khất thực được thức-ăn. Đây là năm sự 


nguy-hại ở Madhura.” 


NHÓM 3 
DU HÀNH DÀI NGÀY 


221 (1) Du Hành Dài Ngày (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này của sự du hành dài ngày 
và không định đích.!?? Năm đó là gì? (Một người du hành như vậy thì) 
không nghe điều chưa nghe được (nghe Giáo Pháp); không làm rõ điều đã 
nghe được (nghe giảng giải về Giáo Pháp); không tự tin về một số điều 
mình đã nghe được; dính bệnh ngặt nghèo; và không có bạn bẻ đạo hữu. 
Đây là năm sự nguy-hại đối với người du hành dài ngày và không định 
đích. 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi của sự đối với người du hành từng 
chặng có đích. Năm đó là gì? (Một người du hành như vậy thì) nghe được 
điều mình chưa nghe được; làm rõ điều mình đã nghe được; tự tin về một 
số điều mình đã nghe được; không dính bệnh ngặt nghèo; và có bạn bè 


đạo hữu. Đây là năm ích-lợi của sự du hành từng chặng có đích.” 


222 (2) Du Hành Dài Ngày (2) 


°Ò 245 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này của sự du hành dài ngày 
và không định đích. Năm đó là gì? (Một người du hành như vậy thì) 
không thành tựu những điều mình chưa thành tựu; rớt khỏi điều mình đã 
thành tựu; rụt-rè (thiếu tự-tin) về một số điều mình đã thành tựu; dính 
bệnh ngặt nghèo; và không có bạn bẻ đạo hữu. Đây là năm sự nguy-hại 
đối với người du hành dài ngày và không định đích. 

“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi của sự du hành từng chặng có đích. 
Năm đó là gì? (Một người du hành như vậy thì) thành tựu những điều 
mình chưa thành tựu; không bị rớt khỏi điều mình đã thành tựu; tự-tin về 
phần mình đã thành tựu; không dính bệnh ngặt nghèo; và có bạn bẻ đạo 


hữu. Đây là năm ích-lợi của sự du hành từng chặng có đích.” 


223 (3) Ở Một Chỗ Quá Lâu 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này của sự ở một chỗ quá lâu. 
Năm đó là gì? (1) (Người ở quá lâu một chỗ, làng, thị trấn, tịnh xá ...) có 
và tích lũy nhiều đồ đạc; (2) có và tích lũy nhiều thuốc men; (3) làm nhiều 
công việc và phận sự và trở nên giỏi giang với nhiều loại công việc; (4) 
tạo nên nhiều sự dính líu giữa người tại gia và người xuất gia; và (5) khi 
rời khỏi chỗ [tịnh xá, chỗ tu] đó thì đi với đầy sự lo lắng luyến tiếc (về 
những người tại gia, những công việc phận sự này nọ ...). Đây là năm sự 


nguy-hại đối với sự ở một chỗ quá lâu. 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi của sự phân đều thời gian mỗi chỗ 
ở [ở mỗi chỗ trong một thời gian cân bằng]. Năm đó là gì? (1) (Người 
phân đều thời gian mỗi chỗ ở, làng, thị trấn, tịnh xá ...) không có và 
không tích lũy nhiều đồ đạc; (2) không có và không tích lũy nhiều thuốc 
men; (3) không làm nhiều công việc và phận sự hay trở nên giỏi giang với 
nhiều loại công việc; (4) không tạo nên nhiều sự dính líu giữa người tại 
gia và người xuất gia; và (5) khi rời khỏi chỗ [tịnh xá, chỗ tu] đó thì đi có 
sự sự lo lắng luyến tiếc (về những người tại gia, những công việc, phận sự 


này nọ ...). Đây là năm ích-lợi đôi với sự phân đều thời gian mỗi chỗ ở.” 


246 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


224 (4) Keo Kiệt 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này của sự ở một chỗ quá lâu. 
Năm đó là gì? (1) (Người ở quá lâu một chỗ, làng, thị trấn, tịnh xá ...) sẽ 
trở nên keo kiệt về những chỗ trú ở (như không muốn chia sẻ chỗ trú cho 
những tu sĩ khác), keo kiệt về những gia đình (như không muốn các tu sĩ 
khác tiếp cạn các gia đình để được cúng dường), keo kiệt với về những lợi 
lộc (như không muốn chia sẻ với những tu sĩ khác về những thứ mình có 
hay tích được), keo kiệt về lời khen (như không muốn khen ngợi hay đề 
cao tu sĩ khác), và keo kiệt về Giáo Pháp (như không muốn chia sẻ truyền 
đạt Giáo Pháp với những tu sĩ khác). Đây là năm sự nguy-hại của sự ở một 


chô quá lâu. 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi của sự phân đều thời gian mỗi chỗ 
ở [ở mỗi chỗ trong một thời gian cân bằng]. Năm đó là gì? (1) (Người 
phân đều thời gian mỗi chỗ ở, làng, thị trấn, tịnh xá ...) không keo kiệt về 
những chỗ trú ở, không keo kiệt về những gia đình, không keo kiệt với về 
những lợi lộc, không keo kiệt về lời khen, và không keo kiệt về Giáo 


Pháp. Đây là năm ích-lợi của sự phân đều thời gian mỗi chỗ ở.” 


225 (5) Người Ghé Đến Những Gia Đình (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này đối với người ghé đến 
những gia đình. Năm đó là gì? (1) Người đó phạm tội (giới-luật) đi đến 
[những gia đình] mà không xin phép [hay báo với một Tỳ kheo khác]. (2) 
Phạm tội ngồi gặp riêng [với một phụ nữ]. (3) Phạm tội ngồi ở chỗ che 
khuất [với một phụ nữ]. (4) Phạm tội chỉ dạy Giáo Pháp riêng cho một 
phụ nữ quá năm hay sáu câu. (5) (Tâm) dính nhiễm những ý nghĩ nhục- 


dục. Đây là năm sự nguy-hại đối với người ghé đến những gia đình.”12?5 


226 (6) Người Ghé Đến Những Gia Đình (2) 


« 247 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này khi một Tỳ kheo ghé đến 
những gia đình rồi dính líu thân mật với họ. Năm đó là gì? (1) Thường 
shé để gặp phụ nữ. (2) Do thường ghé gặp họ, người đó dính líu thân tình 
với họ. (3) Do dính líu thân tình với họ, nên họ trở nên thân mật với mình. 
(4) Do họ trở nên thân mật, nhục-dục tìm chỗ khơi mào. (5) Do tâm bị 
dính trong nhục-dục, nên có thê thấy trước rằng người đó sẽ sông đời sống 
tâm linh không hoàn mãn, sẽ phạm vào tội ô-nhiễm!2?° hoặc bỏ tu để quay 
lại đời sống thấp tục. Đây là năm sự nguy-hại khi một Tỳ kheo ghé đến 
những gia đình rồi dính líu thân mật với họ.” 


227 (7) Sự Giàu Có 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này trong sự giàu có. Năm đó 
là gì? BỊ hỏa hoạn, bị lũ lụt, bị vua chúa (tịch thu), bị trộm cướp, và bị 


những kẻ thừa kế bất nghĩa. Đây là năm sự nguy-hại trong sự giàu có. 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi này của sự giàu có. Năm đó là gì? 
Một người nhờ sự giàu có, (1) làm cho mình hạnh phúc và vui lòng, và 
duy trì bản thân trong sự hạnh phúc; (2) làm cho cha mẹ hạnh phúc và vui 
lòng, và duy trì họ trong sự hạnh phúc; (3) làm cho vợ con, nô bộc, người 
làm, và người ở hạnh phúc và vui lòng, và duy trì họ trong sự hạnh phúc; 
(4) làm cho bạn bè và đồng nghiệp hạnh phúc và vui lòng, và duy trì họ 
trong sự hạnh phúc; (5) thiết lập sự cúng đường hướng thượng cho những 
tu sĩ và bả-la-môn (đích thực), đó là sự cúng dường thuộc cõi trời, kết 
thành quả hạnh phúc, và đưa đến (tái sinh) cõi trời. Đây là năm ích-lợi của 


Sự giàu có.” 


228 (8) Một Bữa Ăn 

“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại đối với một gia đình chuẩn bị 
bữa cơm bị trễ trong ngày.!? Năm đó là gì? (1) Khách đến thăm không 
được phục vụ đúng giờ. (2) Những thiên thần (phù hộ) nhận đồ cúng 


248 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


không đúng giờ. (3) Những tu sĩ và bả-la-môn, chỉ ăn một lần trong ngày 
và kiêng cữ ăn ban đêm, kiêng cữ ăn phi thời (ngoài giờ quy định: sau giờ 
nøọ), thì sẽ không được phục vụ đúng giờ. (4) Những nô bộc, người làm, 
người ở sẽ nhăn nhó khi làm những việc của mình (vì bị đói, mệt ...). (5) 
Ăn bữa ăn không đúng giờ giấc thì không (hấp thu) nhiều dinh dưỡng. 
Đây là năm sự nguy-hại đối với một gia đình chuẩn bị bữa ăn trễ trong 
ngày. 

“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi đối với một gia đình chuẩn bị bữa 
cơm đúng giờ trong ngày.!??® Năm đó là gì? (1) Khách đến thăm được 
phục vụ đúng giờ. (2) Những thiên thần (phủ hộ) nhận được đồ cúng đúng 
giờ. (3) Những tu sĩ và bà-la-môn, chỉ ăn một lần trong ngày và kiêng cữ 
ăn ban đêm, kiêng cữ ăn phi thời (ngoài giờ quy định: sau giờ ngọ), sẽ 
được phục vụ đúng giờ. (4) Những nô bộc, người làm, người ở sẽ không 
nhăn nhó khi làm những việc của mình. (5) Ăn bữa ăn đúng giờ đúng giấc 
thì (hấp thu) nhiều dinh dưỡng. Đây là năm ích-lợi đối với một gia đình 


chuẩn bị bữa ăn đúng giờ trong ngày.” 


229 (9) Rắn (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này ở một con rắn đen. Năm 
đó là gì? Nó không sạch, có mùi hôi tanh, đáng sợ, nguy hiểm, và nó phản 
bội rắn bạn. Đây là năm sự nguy-hại ở một con rắn đen. Cũng giống như 
vậy, có năm sự nguy-hại ở phụ nữ. Năm đó là gì? Họ không sạch, có mùi 
hôi, đáng sợ, nguy hiểm, và họ phản bội bạn bè. Đây là năm sự nguy-hại ở 


phụ nữ ››1229 


230 (10) Rắn (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này ở một con răn đen. Năm 
đó là gì? Nó dữ dăn, thù hận, có nọc độc, có hai lưỡi, và nó phản bội răn 


bạn. Đây là năm sự nguy-hại ở một con răn đen. Cũng giông như vậy, có 


«ồ 249 


năm sự nguy-hại ở phụ nữ. Năm đó là gì? Họ dữ dăn, thù hận, lưỡi nói hai 


lời, và họ phản bội bạn bè. 


“Này các Tỳ kheo, đây là cách phụ nữ có nọc độc: vì phần lớn họ có 
nhục-dục mạnh. Đây là cách phụ nữ có hai lưỡi hai lời: vì phần lớn họ đều 
nói những lời gây chia rẽ. Đây là cách phụ nữ phản bội bạn bè: vì phần 


lớn họ đều ngoại tình. Đây là năm sự nguy-hại ở phụ nữ.”!229 


NHÓM 4 
NGƯỜI LƯU TRÚ 


251 (1) Không Được Kính Trọng 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo đang lưu trú (cư 
tăng) là không được kính trọng. Năm đó là gì? (1) Người đó không hoàn 
thành về những tư cách và bổn phận; (2) người đó không học nhiều, hoặc 
thiện thạo về sự học hiểu; (3) người đó không chịu sự mờ nhạt và không 
thích sống ẩn dật; (4) người đó không thuyết pháp giỏi và không truyền 
đạt giỏi; (5) người đó vô trí, ngu si, và đần độn. Có năm phẩm chất này, 


một Tỳ kheo đang lưu trú không được kính trọng. 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo đang lưu trú là 
được kính trọng. Năm đó là gì? (1) Người đó hoàn thành về những tư cách 
và bốn phận; (2) người đó học nhiều, và thiện thạo về sự học hiểu; (3) 
người đó thích bản thân mình mờ nhạt và thích sự ẩn dật; (4) người đó 
thuyết pháp giỏi và truyền đạt giỏi; (5) người đó có trí, thông minh, và 
tỉnh nhạy. Có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo đang lưu trú được kính 


trọng. 


232 (2) Làm Vui Lòng 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo đang lưu trú (cư 


tăng) là làm vui lòng và đáng mến đối với những Tỳ kheo đồng đạo và 


250 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


được họ tôn trọng. Năm đó là gì? (1) Người đó là có giới-hạnh; người đó 
sống được kiềm chế trong Pãtimokkha [Giới Bổn Tỳ kheo], có được đức- 
hạnh và nơi nương-tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhất. 
Sau khi đã thụ nhận những giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những 
điều luật đó. (2) Người đó đã học-hiều nhiều, ghi nhớ những điều mình đã 
học, và tích lũy những điều mình đã học. Những giáo lý đó là tốt lành ở, 
tốt lành ở giữa, và tốt ở phần cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đăn, 
(chúng) tuyên bố (cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tỉnh khiết— 
những giáo lý đó người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã tụng đọc 
bằng miệng, đã điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách thiện khéo 
bằng cách-nhìn (chánh kiến). (3) Người đó thuyết pháp giỏi và truyền đạt 
giỏi; người đó được phú cho giọng nói được trau chuốt, trôi chảy, diễn đạt 
được ý nghĩa. (4) Người đó nếu muốn, thì không khó khăn hay rắc rối gì, 
có thê chứng nhập bốn tầng thiền định (jhãna) (bốn tầng thiền định đó) tạo 
nên phần tâm bậc cao và là những sự an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong 
kiếp này. (5) Với đã tiêu diệt những ô-nhiễm (lậu tận), ngay trong kiếp 
nảy, băng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát 
của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập 
trong đó, người đó an trú trong đó. Có được năm phẩm chất này, một Tỳ 
kheo đang lưu trú làm vui lòng và đáng mến đối với những Tỳ kheo đồng 


đạo và được họ tôn trọng.” 


233 (3) Làm Đẹp 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo đang lưu trú (cư 
tăng) làm đẹp mặt cho chùa (tu viện, tự viện, tịnh xá, tăng đoàn nơi vị ây 
đang ở tu). Năm đó là gì? (1)... (2)... (3)... [giống kinh 5:214 kế trên]... 
(4) Người đó có khả năng chỉ dạy, khuyến khích, tạo cảm hứng, và làm 
hoan hỷ những người đến gặp mình bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp. 
(5) Người đó nếu muốn, thì không khó khăn hay rắc rối gì, có thể chứng 
nhập bốn tầng thiền định (jhãna) (bốn tầng thiền định đó) tạo nên phần 


tâm bậc cao và là những sự an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này. 


«251 


Có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo đang lưu trú làm đẹp mặt cho 


chùa.” 


234 (4) Rất Hữu Ích 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo đang lưu trú (cưu 
tăng) là rất hữu ích cho chùa (tu viện, tự viện, tịnh xá, tăng đoàn nơi vị ẫy 
đang ở tu). Năm đó là gì? (1)... (2)... (3)... [giống kinh 5:214 kế trên]... 
(4) Khi một Tăng đoàn lớn gồm nhiều Tỳ kheo từ nhiều xứ khác nhau vừa 
mới đến, người đó đến gặp những người tại gia và thông báo cho họ: “Này 
các đạo hữu, có một Tăng đoàn lớn gồm nhiều Tỳ kheo từ nhiều xứ khác 
nhau vừa mới đến. Hãy làm công-đức. Đây là dịp để tạo công-đức.” (5) 
Người đó nếu muốn, thì không khó khăn hay rắc rối gì, có thể chứng nhập 
bốn tầng thiền định (jhãna) (bốn tầng thiền định đó) tạo nên phần tâm bậc 
cao và là những sự an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này. Có 
được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo đang lưu trú là rất hữu ích cho 


chùa.” 


235 (5) Bi Mẫn 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo đang lưu trú (cư 
tăng) thê hiện lòng bi-mẫn đối với những người tại gia. Năm đó là gì? (1) 
Người đó khuyến khích họ về (tu dưỡng) giới-hạnh. (2) Người đó ồn định 
họ trong cách-nhìn của Giáo Pháp.'! (3) Khi họ bị bệnh, người đó đến 
gặp họ và phát khởi sự chánh-niệm trong họ, nói rằng: “Các vị đáng kính 
nên thiết lập sự chánh-niệm vào thứ gì xứng đáng (như vào Tam Bảo).'!232 
(4) Khi một Tăng đoàn lớn gồm nhiều Tỳ kheo từ nhiều xứ khác nhau vừa 
mới đến, người đó đến gặp những người tại gia và thông báo cho họ: “Này 
các đạo hữu, có một Tăng đoàn lớn gồm nhiều Tỳ kheo từ nhiều xứ khác 
nhau vừa mới đến. Hãy làm công-đức. Đây là dịp để tạo công-đức.? (5) 
Người đó ăn mọi thức-ăn họ cúng dường, dù là dở hay ngon; người đó 
không bỏ phí những thứ họ đã cúng dường vì niềm-tin. Có được năm 


252 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


phẩm chất này, một Tỳ kheo đang lưu trú thể hiện lòng bi-mẫn đối với 


những người tại gia.” 


256 (6) Người Đáng Chê Trách (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo đang lưu trú (cư 
tăng) bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Năm đó là 
gì? (1) Không điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó cứ khen người đáng 
chê trách. (2) Không điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó cứ chê người 
đáng khen ngợi. (3) Không điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó cứ tin 
một vẫn đề đáng nghỉ ngờ. (4) Không điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người 
đó cứ nghi ngờ một vấn đề đáng tin tưởng. (5) Người đó phung phí những 
thứ được (những thí chủ) cúng dường vì niềm-tin (đối với Tam Bảo). Có 
năm phẩm chất này, một Tỳ kheo đang lưu trú bị ký thác trong địa ngục, 
cứ như bị đưa thắng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], một Tỳ kheo đang 
lưu trú được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Năm đó 
là gì? (1) Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó khen người đáng 
khen ngợi. (2) Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó trách người 
đáng chê trách. (3) Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó nghỉ 
ngờ một vấn đề đáng nghi ngờ. (4) Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, 
người đó tin một vấn đề đáng tin tưởng. (5) Người đó không phung phí 
những thứ được cúng dường vì niềm-tin. Có được năm phẩm chất này, 
một Tỳ kheo đang lưu trú được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa 
thăng lên đó.” (Kinh này giống kinh 5:116, chỉ khác là Tỳ kheo nỉ thay vì Tỳ 
kheo đang lưu trú) 


237 (7) Người Đáng Chê Trách (2) 

“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo đang lưu trú (cư 
tăng) bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Năm đó là 
gì? (1) Không điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó cứ khen người đáng 


«253 


chê trách. (2) Không điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó cứ chê người 
đáng khen ngợi. (3) Người đó keo kiệt và tham lam về những chỗ-ở. (4) 
Người đó keo kiệt và tham lam về những gia-đình (cúng dường cho tăng 
n1). (5) Người đó phung phí những thứ được (những thí chủ) cúng dường 
vì niềm-tin (đối với Tam Bảo). Có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo đang 


lưu trú bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], một Tỳ kheo đang 
lưu trú được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Năm đó 
là gì? (1) Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó khen người đáng 
khen ngợi. (2) Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó trách người 
đáng chê trách. (3) Người đó không keo kiệt hay tham lam về những chỗ- 
ở. (4) Người đó không keo kiệt hay tham lam về những gia-đình (cúng 
dường cho tăng m). (5) Người đó không phung phí những thứ được cúng 
dường vì niềm-tin. Có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo đang lưu trú bị 
ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó.” (Kinh này giống 
kinh 5:I1IŠ, chỉ khác là Tỳ kheo nỉ thay vì Tỳ kheo đang lưu trú) 


236 (8) Người Đáng Chê Trách (3) 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo đang lưu trú (cư 
tăng) bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Năm đó là 
gì? (1) Không điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó cứ khen người đáng 
chê trách. (2) Không điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó cứ chê người 
đáng khen ngợi. (3) Người đó keo kiệt về những chỗ-ở. (4) Người đó keo 
kiệt về những gia-đình (cúng dường cho tăng ni). (5) Người đó keo kiệt về 
những lợi-lộc. Có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo đang lưu trú bị ký 


thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], một Tỳ kheo đang 
lưu trú được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Năm đó 
là gì? (1) Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó khen người đáng 
khen ngợi. (2) Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó trách người 


254 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


đáng chê trách. (3) Người đó không keo kiệt về những chỗ-ở. (4) Người 
đó không keo kiệt về những gia-đình (cúng dường cho tăng ni). (5) Người 
đó không keo kiệt về những lợi-lộc. Có được năm phẩm chất này, một Tỳ 
kheo đang lưu trú được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên 
đó.” 


259 (9) Keo Kiệt (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo đang lưu trú (cư 
tăng) bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Năm đó là 
gì? (1) Người đó keo kiệt về những chỗ-ở. (2) Người đó keo kiệt về những 
gia-đình (cúng dường cho tăng ni). (3) Người đó keo kiệt về những lợi- 
lộc. (4) Người đó keo kiệt về lời-khen (không khen những Tỳ kheo khác 
đáng khen ngợi). (5) Người đó phung phí những thứ được (những thí chủ) 
cúng dường vì niềm-tin (đối với Tam Bảo). Có năm phẩm chất này, một 
Tỳ kheo đang lưu trú bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống 
đó. 

“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], một Tỳ kheo đang 
lưu trú được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Năm đó 
là gì? (1) Người đó không keo kiệt về những chỗ-ở. (2) Người không đó 
keo kiệt về những gia-đình (cúng dường cho tăng ni). (3) Người đó không 
keo kiệt về những lợi-lộc. (4) Người đó không keo kiệt về lời-khen (khen 
ngợi những Tỳ kheo khác đáng khen ngợn). (Š) Người đó không phung phí 
những thứ được cúng dường vì niềm-tin. Có được năm phẩm chất này, 
một Tỳ kheo đang lưu trú được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, trong 


một cõi trời.” 


240 (10) Keo Kiệt (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo đang lưu trú bị ký 
thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Năm đó là gì? (1)... 


° 255 


(2)... 3)... (4)... (như kinh kế trên)... (5) Người đó keo kiệt về Giáo 
Pháp. Có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo đang lưu trú bị ký thác trong 
địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], một Tỳ kheo đang 
lưu trú được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Năm đó 
là gì? Năm đó là gì? (1)... (2)... (3)... (4)... (như kinh kế trên)... (5) 
Người đó không keo kiệt về Giáo Pháp. Có được năm phẩm chất này, một 
Tỳ kheo đang lưu trú được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng 


lên đó.” 


NHÓM 5 
HÀNH VI SAI TRÁI 


241 (1) Hành Vì Sai Trái (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này trong hành-vi sai trái (ác 
hành). Năm đó là gì? (Hành-vi sai trái làm cho) (1) mình phải tự chê ghét 
mình; (2) người có trí, sau khi điều tra, quở trách mình; (3) mình tạo tiếng 
xấu cho mình; (4) chết (với tâm) ngu-mờ; (5) khi thân tan rã, sau khi chết, 
bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi 
dưới, thậm chí trong địa ngục. Đây là năm sự nguy-hại trong hành-vi sai 
trái. 

“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi của hành-vI tốt lành (thiện hành). 
Năm đó là gì? (Hành-vi tốt lành làm cho) (1) mình không phải chê ghét 
mình; (2) người có trí, sau khi điều tra, khen ngợi mình; (3) mình tạo tiếng 
tốt cho mình; (4) chết (với tâm) không bị ngu-mờ; (5) khi thân tan rã, sau 
khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi 
trời. Đây là năm sự ích-lợi của hành vi tốt lành.” 


242 (2) Hành Vì Thân Sai Trái (1) 


256 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này trong hành-vi thân (hành- 
động, thân hành) sai trái. Năm đó là gì? ... [giống như kinh 5:241 ở trên]... 
Đây là năm sự nguy-hại trong hành-vi thân sai trái. 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi trong hành-vi thân tốt lành. Năm 
đó là gì?... [giống như kinh 5:241 ở trên] ... Đây là năm ích-lợi trong 
hành-vi thân tốt lành.” 


243 (3) Hành Vì Miệng Sai Trái (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này trong hành-vi miệng (lời- 
nói, khẩu hành) sai trái. Năm đó là gì? ... [giống như kinh 5:241 ở trên]... 


Đây là năm sự nguy-hại trong hành-vi thân sai trái. 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi trong hành-vi miệng tốt lành. Năm 
đó là gì?... [giống như kinh 5:241 ở trên] ... Đây là năm ích-lợi trong 


hành-vi miệng tốt lành.” 


244 (4) Hành Vi Tâm Sai Trái (3) 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này trong hành-vi tâm (lời- 
nói, khẩu hành) sai trái. Năm đó là gì? ... [giống như kinh 5:241 ở trên]... 


Đây là năm sự nguy-hại trong hành-vi tâm sai trái. 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi trong hành-vi tâm tốt lành. Năm đó 
là gì? ... [giống như kinh 5:241 ở trên] ... Đây là năm ích-lợi trong hành-vi 


tâm tốt lành.” 


245 (5) Hành Vì Sai Trái (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này trong hành-vi sai trái (ác 
hành). Năm đó là gì? (Hành-vi sai trái làm cho) (1) mình phải tự chê ghét 
mình; (2) người có trí, sau khi điều tra, quở trách mình; (3) mình tạo tiếng 
xâu cho mình; (4) mình rời xa Giáo Pháp tốt lành (thiện Pháp). (5) mình bị 


.257 


thiết lập trong Giáo Pháp xấu ác (tà Pháp). Đây là năm sự nguy hại của 
hành vĩ saI trái. 

“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi trong hành-vI tốt lành (thiện hành). 
Năm đó là gì? (Hành-vi tốt lành làm cho) (1) mình không phải tự chê ghét 
mình; (2) người có trí, sau khi điều tra, khen ngợi mình; (3) mình tạo tiếng 
tốt cho mình; (4) mình rời xa Giáo Pháp xấu ác (tà Pháp). (5) mình được 
thiết lập trong Giáo Pháp tốt lành (thiện Pháp). Đây là năm ích-lợi của 
hành vi tốt lành.” 


246 (6) Hành Vì Sai Trái (3) 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này trong hành-vi sai trái (ác 
hành). Năm đó là gì? ... [giống như kinh 5:245 ở trên] ... Đây là năm sự 
nguy-hại trong hành-vi saI trái. 

“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi trong hành-vi tốt lành (thiện hành). 
Năm đó là gì? ... [giống như kinh 5:245 ở trên] ... Đây là năm ích-lợi trong 
hành-vi tốt lành.” 


247 (7) Hành Vì Miệng Sai Trái (2) 

“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này trong hành-vi miệng (lời- 
nói, khẩu hành) sai trái. Năm đó là gì? ... [giống như kinh 5:245 ở trên]... 
Đây là năm sự nguy-hại trong hành-vi thân sai trái. 

“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi trong hành-vi miệng tốt lành. Năm 
đó là gì?... [giống như kinh 5:245 ở trên] ... Đây là năm ích-lợi trong 


hành-vi miệng tốt lành.” 


246 (8) Hành Vì Tâm Sai Trái (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này trong hành-vi tâm (lời- 
nói, khẩu hành) sai trái. Năm đó là gì? ... [giống như kinh 5:245 ở trên]... 


258 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


Đây là năm sự nguy-hại trong hành-vIi tâm sai trái. 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi trong hành-vi tâm tốt lành. Năm đó 
là gì? ... [giống như kinh 5:245 ở trên] ... Đây là năm ích-lợi trong hành-vi 


tâm tốt lành.” 


249 (9) Một Nghĩa Địa 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này trong một nghĩa địa. Năm 
đó là gì? Nó không sạch, có mùi hôi thối, nguy hiểm, là một chốn [cõi] 
của những hồn ma hoang đại, là [một nơi có] nhiều người than khóc (vì 
người chết). Đây là năm sự nguy-hại trong một nghĩa địa. Cũng giống như 
vậy, có năm sự nguy-hại trong một người giống như trong một nghĩa địa. 
Năm đó là gì? 

(1) “Ở đây, có người dính vào những hành-vi thân, lời-nói, và tâm-ý 
không sạch (ba nghiệp bất tịnh). Ta nói, đây là cách người đó là không 
sạch. Giống như một nghĩa địa là không sạch, ta nói, người này cũng 
giống như vậy. 

(2) “Do người đó dính vào những hành-vi thân, lòi-nói, và tâm-ý 
không sạch như vậy, người đó tạo danh tiếng xấu. Ta nói, đây là cách 
người đó có mùi hôi thối. Giống như nghĩa địa là có mùi hôi thối, ta nói, 
người này cũng giống như vậy. 

(3) “Do người đó dính vào những hành-vi thân, lòi-nói, và tâm-ý 
không sạch như vậy, những Tỳ kheo đồng đạo thiện hành (hành xử thiện) 
tránh xa người đó. Ta nói, đây là cách người đó [được coi] là nguy hiểm. 
Giống như một nghĩa địa [được coi] là nguy hiểm, ta nói người này cũng 


giống như vậy. 


(4) “Khi dính vào những hành-vi thân, lòi-nói, và tâm-ý không sạch 
như vậy, người đó sống với những người giống như mình. Ta nói, đây là 
cách người đó là một chốn (cõi) của [những người] hoang dại. Giống như 


một nghĩa địa là một chôn của những hôn ma hoang dại, ta nói, người này 


«259 


cũng giống như vậy. 


(5) “Sau khi nhìn thấy người đó dính vào những hành-vi thân, lời-nói, 
và tâm-ý không sạch như vậy, những Tỳ kheo đồng đạo thiện hành than 
phiền về người đó, họ nói: “Ôi, đúng là khô sở chúng tôi phải sống chung 
với những người như vậy!” Ta nói, đây là cách có sự than khóc vì người 
đó. Giống như một nghĩa địa là [một nơi có] nhiều người than khóc, ta nói 


người đó cũng giống như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm sự nguy-hại trong một người giống 


như một nghĩa địa.” 


250 (10) Niềm Tìn Vào Một Người 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này trong sự đặt niêm-tin của 
mình vào một người. Năm đó là gì? 


(1) “Người đặt hết niềm-tin vào một người (thầy tu, Tỳ kheo) mà thầy 
đó có thể phạm vào một tội bị Tăng Đoàn đình chỉ tư cách. Rồi người [đặt 
niềm tin vào thầy đó] nghĩ: “Thầy ấy hiền hòa và đáng mến đối với tôi như 
vậy mà hóa ra lại bị Tăng Đoàn đình chỉ tư cách". Rồi người đó mất lòng 
tin vào những Tỳ kheo. Do người đó mất lòng tin vào họ nên cũng không 
giao lưu với những Tỳ kheo khác. Do người đó không còn giao lưu với 
những Tỳ kheo khác nên họ không còn nghe được Giáo Pháp tốt lành. Do 
người đó không còn nghe được Giáo Pháp tốt lành nên người đó rớt khỏi 
Giáo Pháp tốt lành. Đây là sự nguy-hại thứ nhất trong việc đặt niềm-tin 
vào thây tu. 


(2) “Lại nữa, người đặt hết niềm-tin vào một người mà thầy đó có thể 
phạm vào một tội bị Tăng Đoàn phạt phải ngồi ở cuối hàng.!?33 Rồi người 
đó mới nghĩ: “Thầy ấy hiền hòa và đáng mến đối với tôi như vậy mà hóa 
ra lại bị Tăng Đoàn phạt phải ngồi ở cuối hàng”. Rồi người đó mắt lòng tin 
vào những Tỳ kheo. Do người đó mất lòng tin vào họ nên cũng không 
giao lưu với những Tỳ kheo khác. Do người đó không còn giao lưu với 
những Tỳ kheo khác nên họ không còn nghe được Giáo Pháp tốt lành. Do 


260 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


người đó không còn nghe được Giáo Pháp tốt lành nên người đó rớt khỏi 
Giáo Pháp tốt lành. Đây là sự nguy-hại thứ hai trong việc đặt niềm-tin vào 
thầy tu. 


(3) “Lại nữa, người đặt hết niềm-tin vào một người mà thầy đó có thể 
bỏ đi phương khác ... (4)... có thể bỏ tu hoàn tục ... (5)... có thể qua 
đời. Rồi người đó mới nghĩ: “Thầy ấy hiền hòa và đáng mến đối với tôi 
như vậy mà hóa ra lại bỏ đi phương khác... bỏ tu hoàn tục... qua 


đời 1234 


Rồi người đó mắt lòng tin vào những Tỳ kheo. Do người đó mất 
lòng tin vào họ nên cũng không giao lưu với những Tỳ kheo khác. Do 
người đó không còn giao lưu với những Tỳ kheo khác nên họ không còn 
nghe được Giáo Pháp tốt lành. Do người đó không còn nghe được Giáo 
Pháp tốt lành nên người đó rớt khỏi Giáo Pháp tốt lành. Đây là sự nguy- 
hại thứ hai trong việc đặt niềm-tin vào thầy tu. Đây là sự nguy-hại thứ ba 


... thứ tư... thứ năm trong việc đặt niêm-tin vào một người. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm sự nguy-hại trong sự đặt niềm-tin của 


mình vào một người.” 


«261 


[Năm Mươi Kinh Thứ Sáu| 


NHÓM 1 
ĐẠI THỌ GIỚI 15 


251 (1) Người Có Thể Cấp Đại Thọ Giới 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm-chất này, một Tỳ kheo có thể 
cấp (trao, ban) đại thọ giới (cụ túc giới, ban cho một người mới thụ lãnh 
toàn-bộ giới Tỳ kheo, đề trở thành một Tỳ kheo).!?% Năm đó là gì? Ở đây, 
một Tỳ kheo có được đống [uân, mới giới-hạnh của bậc vô-học nhân; 
người đó có được đống thiền-định của bậc vô-học nhân; người đó có được 
đống trí-tuệ của bậc vô-học nhân; người đó có được đống sự giải-thoát của 
bậc vô-học nhân; và người đó có được đống trí-biết và tầm-nhìn của sự 
giải-thoát của bậc vô-học nhân. Có được năm phẩm-chất này, một Tỳ 


kheo có thê cấp đại thọ giới.” 


252 (2) .Sự Nương Dựa 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phâm-chất này, một Tỳ kheo có thể 
cấp (trao, ban) sự nương-dựa (sở y chỉ; ban cho Tỳ kheo mới để người đó 
tu tập dựa theo sự hướng dẫn của mình; trở thành y chỉ sư cho Tỳ kheo 
đó).!?3” Năm đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo có được đóng [uân, mới] giới- 
hạnh ... đóng thiền-định ... đống trí-tuệ ... đồng sự giải-thoát ... và đồng 
trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát của bậc vô-học nhân. Có được năm 


phâm-chất này, một Tỳ kheo có thể ban cấp sự nương-dựa.” 


253 (3) Sa-Di 


“Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm-chất này, một Tỳ kheo có thể 
được có sa-di hầu cận (thị giả). Năm đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo có 


262 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


được đống [uẫn, mới] giới-hạnh ... đống thiền-định ... đống trí-tuệ.... 
đống sự giải-thoát ... và đống trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát của 
bậc vô-học nhân. Có được năm phẩm-chất này, một Tỳ kheo có thể được 


có sa-di hâu cận.” 


254 (4) Sự Keo Niệt 


“Này các Tỳ kheo, có năm loại sự keo kiệt. Năm đó là gì? Sự keo kiệt 
về những chỗ-ở, sự keo kiệt về những gia-đình (cúng dường cho tăng nỉ), 
sự keo kiệt về những lợi-lộc (nhận được từ những thí chủ), sự keo kiệt về 
lời-khen (không muốn khen Tỳ kheo khác, không muốn ai khen người 
khác ngoải mình), và sự keo kiệt về Giáo Pháp (không chỉ dạy bồ thí Giáo 
Pháp cho người khác). Đây là năm loại sự keo kiệt. Trong năm loại đó, 
loại hèn mạt nhất! là sự keo kiệt về Giáo Pháp.” 


255 (5) Dẹp Bỏ Tính Keo Kiệt 


“Này các Tỳ kheo, đời sống tâm linh (đời sống tu hành, phạm hạnh) 
được sống là để dẹp bỏ và tẩy sạch năm loại tính keo kiệt. Năm đó là gì? 
Sự keo kiệt về những chỗ-ở, sự keo kiệt về những gia-đình (cúng dường 
cho tăng m), sự keo kiệt về những lợi-lộc (nhận được từ những thí chủ), 
sự keo kiệt về lời-khen (không muốn khen Tỳ kheo khác, không muốn ai 
khen người khác ngoài mình), và sự keo kiệt về Giáo Pháp (không chỉ dạy 
bồ thí Giáo Pháp cho người khác). Đời sống tâm linh được sống là đề dẹp 


bỏ và tây sạch năm loại tính keo kiệt này.” 


256 (6) Tầng Thiền Định Thứ Nhất (1) 


“Này các Tỳ kheo, nếu không dẹp bỏ năm điều này, người tu không 
thể nào (không có khả năng) chứng nhập và an trú trong tầng thiền định 
thứ nhất. Năm đó là gì? Sự keo kiệt về những chỗ-ở, sự keo kiệt về những 


gia-đình (cúng dường cho tăng nỉ), sự keo kiệt về những lợi-lộc (nhận 


„ồ 263 


được từ những thí chủ), sự keo kiệt về lời-khen (không muốn khen Tỳ 
kheo khác, không muốn ai khen người khác ngoài mình), và sự keo kiệt về 
Giáo Pháp (không chỉ dạy bố thí Giáo Pháp cho người khác). Nếu không 
đẹp bỏ năm điều này, người tu không thể nào chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ nhất. 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đẹp bỏ năm điều này, người tu có thể (có 
khả năng) chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất. Năm đó là 
gì? Sự keo kiệt về những chỗ-ở, sự keo kiệt về những gia-đình, sự keo kiệt 
về những lợi-lộc, sự keo kiệt về lời-khen, và sự keo kiệt về Giáo Pháp. 
Sau khi đẹp bỏ năm điều này, người tu có thê chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ nhất.” 


257 (7)—263 (13) Tầng Thiền Định Thứ Hai ... !2°° 


“Này các Tỳ kheo, nếu không dẹp bỏ năm điều này, người tu không 
thể nào (không có khả năng) chứng nhập và an trú trong tầng thiền định 
thứ hai ... tầng thiền định thứ ba ... tầng thiền định thứ tư ... không thể 
nảo chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu ... thánh quả Nhất-lai ... thánh quả 
Bắt-lai ... thánh quả A-la-hán. Năm đó là gì? Sự keo kiệt về những chỗ-ở, 
sự keo kiệt về những gia-đình (cúng dường cho tăng ni), sự keo kiệt về 
những lợi-lộc (nhận được từ những thí chủ), sự keo kiệt về lời-khen 
(không muốn khen Tỳ kheo khác, không muốn ai khen người khác ngoài 
mình), và sự keo kiệt về Giáo Pháp (không chỉ dạy bố thí Giáo Pháp cho 
người khác). Nếu không đẹp bỏ năm điều này, người tu không thể nào 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai ... chứng ngộ thánh 
quả A-la-hán. 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đẹp bỏ năm điều này, người tu có thể (có 
khả năng) chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai ... chứng 
ngộ thánh quả A-la-hán. Năm đó là gì? Sự keo kiệt về những chỗ-ở, sự 
keo kiệt về những gia-đình, sự keo kiệt về những lợi-lộc, sự keo kiệt về 


lời-khen, và sự keo kiệt về Giáo Pháp. Sau khi dẹp bỏ năm điều này, 


264 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


người tu có thể chứng nhập và an trú trong tầng thiển định thứ hai ... 
chứng ngộ thánh quả A-la-hán.” 


264 (14) Tầng Thiền Định Thứ Nhất (2) 


[Giống kinh 256 kế trên, chỉ khác điều thứ (5) 'sự keo kiệt về Giáo 
Pháp) được thay bằng “sự không nhớ ơn hay biết ơn`.] 


265 (15)—271 (21) Tầng Thiền Định Thứ Hai ... (2) 


[Giống dãy kinh 257 (7)—263 (13) kế trên, chỉ khác điểu thứ (5) 'sự keo 
kiệt về Giáo Pháp" được thay bằng “sự không nhớ ơn hay biết ơn`.] 


°Ồ 265 


[Các Kinh Thêm Vào Phần Thứ Sáu Này| °* 


NHÓM 1 
NHÓM “NHỮNG KINH TƯƠNG ĐÔNG? 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠI 


272 (1) Người Phân Những Phân Ăn 


(1) “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất không nên được cử 
làm một người phân những phẩn-ăn (những phần ăn trưa cho các Tỳ 
kheo).! Năm đó là gì? Người đó dính vô đường sai do tham; người đó 
dính vô đường sai do sân; người đó dính vô đường sai do s1; người đó 
dính vô đường sai do sự sợ-hãi; và người đó không biết [phần ăn] nào đã 
được phân và [phần ăn] nào chưa được phân. Người có năm phẩm chất 


này không nên được cử làm một người phân những phân ăn. 


- “Này các Tỳ kheo, người có được năm phẩm chất có thê được cử 
làm một người phân những phần ăn. Năm đó là gì? Người đó không dính 
vô đường sai do tham; người đó không dính vô đường sai do sân; người 
đó không dính vô đường sai do s1; người đó không dính vô đường sai do 
sự sợ-hãi; và người đó biết [phần ăn] nào đã được phân và [phần ăn] nào 
chưa được phân. Người có được năm phẩm chất này có thể được cử làm 


một người phân những phần ăn.” 


(2) “Này các Tỳ kheo, nêu người có năm phẩm chất (này mà) được cử 
làm một người phân những phần ăn, thì người đó không nên được gửi đến 
(được triệu tập).!” Năm đó là gì? Người đó dính vô đường sai do tham ... 
(như trên) ... và người đó không biết [phần ăn] nào đã được phân và [phần 
ăn] nào chưa được phân. Nếu người có năm phẩm chất (này mà) được cử 


làm một người phân những phần ăn, thì người đó không nên được gửi đến. 


- “Này các Tỳ kheo, nêu người có năm phâ- chât (này mà) được cử 


làm một người phân những phần ăn, thì người đó nên được gửi đến (được 


266 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


triệu tập). Năm đó là gì? Người đó không dính vô đường sai do tham ... 
(như trên) ... và người đó biết [phần ăn] nào đã được phân và [phần ăn] 
nào chưa được phân. Nếu người có năm phẩm chất (này mà) được cử làm 


một người phân những phần ăn, thì người đó nên được gửi đến.” 


(3) “Này các Tỳ kheo, một người phân những phần ăn mà có năm 
phẩm chất thì nên được coi là người ngu. Năm đó là gì? Người đó dính vô 
đường sai do tham... (zz ứrên) ... và người đó không biết [phần ăn] nào 
đã được phân và [phần ăn] nào chưa được phân. Một người phân những 


phân ăn mà có năm phâm chât này, thì nên được coi là người ngu. 


- “Này các Tỳ kheo, một người phân những phần ăn mà có năm phẩm 
chất thì nên được coi là người trí. Năm đó là gì? Người đó không dính vô 
đường sai do tham ... (øz rrên)... và người đó biết [phần ăn] nào đã 
được phân và [phần ăn] nào chưa được phân. Một người phân những phần 


ăn mà có năm phâm chât này, thì nên được coI là người trí.” 


(4) “Này các Tỳ kheo, một người phân những phần ăn mà có năm 
phẩm chất thì duy trì bản thân mình trong tình trạng bị tốn hại và tổn 
thương. Năm đó là gì? Người đó dính vô đường sai do tham... (nøw frên) 
... và người đó không biết [phần ăn] nào đã được phân và [phần ăn] nào 
chưa được phân. Một người phân những phần ăn mà có năm phẩm chất 


này, thì duy trì bản thân mình trong tình trạng bị tôn hại và tôn thương. 


- “Này các Tỳ kheo, một người phân những phần ăn mà có năm phẩm 
chất thì duy trì bản thân mình trong tình trạng không bị tôn hại hay tổn 
thương. Năm đó là gì? Người đó không dính vô đường sai do tham ... 
(như trên) ... và người đó biết [phần ăn] nào đã được phân và [phần ăn] 
nảo chưa được phân. Một người phân những phần ăn mà có năm phẩm 
chất này, thì duy trì bản thân mình trong tình trạng không bị tổn hại hay 
tốn thương.” 

(5) “Này các Tỳ kheo, một người phân những phần ăn mà có năm 
phẩm chất thì bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. 
Năm đó là gì? Người đó dính vô đường sai do tham... (zz írên) ... và 


« 267 


người đó không biết [phần ăn] nào đã được phân và [phần ăn] nào chưa 
được phân. Một người phân những phần ăn mà có năm phẩm chất này, thì 


bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. 


- “Này các Tỳ kheo, một người phân những phần ăn mà có năm phẩm 
chất thì được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Năm 
đó là gì? Người đó không dính vô đường sai do tham... (zøz rên)... và 
người đó biết [phần ăn] nào đã được phân và [phần ăn] nào chưa được 
phân. Một người phân những phần ăn mà có năm phẩm chất này, thì được 
ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thẳng lên đó.” 


273 (2)—284 (13) Người Phân Những Chỗ Ở... 


[273] “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất không nên được cử 
làm một người phân những chỗ-ở (senäsana-paññäpaka: người phân cấp 
chỗ ở cho các Tỳ kheo).!? Năm đó là gì? Người đó dính vô đường sai do 
tham... (z/ ứrên)..... và người đó không biết [chỗ ở] nào đã được phân 


và [chỗ-ở] nào chưa được phân. 


- “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất có thê được cử làm một 
người phân những chỗ-ở. Năm đó là gì? Người đó không dính vô đường 
sai do tham... (zw ứrên) ... và người đó biết [chỗ ở] nào đã được phân và 


[chỗ ở] nào chưa được phân.” 


[274] “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất không nên được cử 
làm một người chỉ định những chỗ-ở (senäsana-gãhäpaka: người giao chỗ 
ở cho các Tỳ kheo).! Năm đó là gì? Người đó dính vô đường sai do 
tham... (øz rên) .... và người đó không biết [chỗ ở] nào đã được chỉ 


định và [chỗ-ở] nào chưa được chỉ định. 


- “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất có thê được cử làm một 
người chỉ định những chỗ-ở. Năm đó là gì? Người đó không dính vô 
đường sai do tham ... (øz rên) ... và người đó biết [chỗ ở] nào đã được 


chỉ định và [chỗ ở] nào chưa được chỉ định.” 


268 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


[275] “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất không nên được cử 
làm một người thủ kho ... người đó không biết [những thứ] nào đang được 
bảo giữ và [những thứ] nào đang không được bảo gi1ữ. 


- “Này các Tỳ kheo, người có được năm phẩm chất có thể được cử 
làm một người thủ kho ... người đó biết [những thứ| nào đang được bảo 
giữ và [những thứ | nào đang không được bảo gI1ữ.” 


[276] “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất không nên được cử 
làm một người nhận vải vóc phụ liệu để may cà sa ... người đó không biết 
[vải vóc, phụ liệu] nào đã được nhận (đã có đủ) và [vải vóc, phụ liệu] nào 


chưa được nhận (chưa có đủ). 


- “Này các Tỳ kheo, người có năm phâm chât có thê được cử làm một 
người nhận vải vóc phụ liệu đê may cà sa ... người đó biệt [vải vóc, phụ 


liệu] nào đã được nhận và [vải vóc, phụ liệu] nào chưa được nhận.” 


[277] “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất không nên được cử 
làm một người phân phát vải vóc phụ liệu để may cà sa... người đó 
không biết [vải vóc, phụ liệu] nào đã được phân phát (đã phát đủ) và [vải 
vóc, phụ liệu] nào chưa được phân phát (chưa phát đủ). 


- “Này các Tỳ kheo, người có năm phâm chât có thê được cử làm một 
người phân phát vải vóc phụ liệu đê may cà sa ... người đó biệt [vải vóc, 
phụ liệu] nào đã được phân phát và [vải vóc, phụ liệu| nào chưa được 


phân phát.” 


[278] “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất không nên được cử 
làm một người phân phát cháo gạo ... người đó không biết [cháo gạo] nào 
đã được phân phát và [cháo gạo | nào chưa được phân phát. 


- “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất có thê được cử làm một 
người phân phát cháo gạo ... người đó biết [cháo gạo] nào đã được phân 
phát và [cháo gạo | nào chưa được phân phát.” 


[279] “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất không nên được cử 


«ồ 269 


làm một người phân phát trái cây ... người đó không biết [trái cây] nào đã 


được phân phát và [trái cây] nào chưa được phân phát. 


- “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất có thê được cử làm một 
người phân phát trái cây ... người đó biết [trái cây] nào đã được phân phát 


và [trái cây] nào chưa được phân phát.” 


[280] “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất không nên được cử 
làm một người phân phát bánh kẹo ... người đó không biết [bánh kẹo] nào 
đã được phân phát và [bánh kẹo] nào chưa được phân phát. 


- “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất có thê được cử làm một 
người phân phát bánh kẹo ... người đó biết [bánh kẹo] nào đã được phân 
phát và [bánh kẹo] nào chưa được phân phát.” 


[281] “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất không nên được cử 
làm một người phân chia những vật dụng nhỏ ... người đó không biết 
[những vật dụng] nào đã được phân chia và [những vật dụng] nào chưa 
được phân chia. 


- “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất có thê được cử làm một 
người phân chia những vật dụng nhỏ ... người đó biết [những vật dụng] 


nào đã được phân chia và [vật dụng] nào chưa được phân chia.” 


[282] “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất không nên được cử 
làm một người phân (cấp) áo mưa... người đó không biết [những áo 
mưa] nào đã được phân và [những áo mưa| nào chưa được phân. 

- “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất có thê được cử làm một 
người phân áo mưa ... người đó biết [những áo mưa] nào đã được phân và 


[những áo mưa] nào chưa được phân.” 


[283] “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất không nên được cử 
làm một người phân (cấp) bình bát... người đó không biết [bình bát] nào 
đã được phân và [bình bát] nào chưa được phân. 


- “Này các Tỳ kheo, người có năm phâm chât có thê được cử làm một 


270 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


người phân bình bát ... người đó biết [bình bát] nào đã được phân và 
[bình bát] nào chưa được phân.” 


[284] “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất không nên được cử 
làm một người giảm sát (coi ngó) những người làm (giúp việc, công quả 
...) trong tịnh xá (chùa, tu viện)... người đó không biết [những người 


làm] nào đã được giám sát và [những người làm] nào chưa được giám sát. 


- “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất có thê được cử làm một 
người giám sát những người làm trong tịnh xá ... người đó biết [những 
người làm] nào đã được giám sát và [những người làm] nào chưa được 


giám sát.” 


285 (14) Người Giám Sát Những Sa-Di 


(1) “Này các Tỳ kheo, người có năm phẩm chất không nên được cử 
làm một người giám sát (coi ngó) những sa-di. Năm đó là gì? Người đó 
dính vô đường sai do tham; người đó dính vô đường sai do sân; người đó 
dính vô đường sai do s1; người đó dính vô đường sai do sự sợ-hãi; và 
người đó không biết [những sa-di] nào đã được giám sát và [những sa-di] 
nào chưa được giám sát. Người có năm phẩm chất này không nên được cử 


làm một người giảm sát những sa-di. 


- “Này các Tỳ kheo, người có được năm phẩm chất có thể được cử 
làm một người giám sát những sa-di. Năm đó là gì? Người đó không dính 
vô đường sai do tham; người đó không dính vô đường sai do sân; người 
đó không dính vô đường sai do s1; người đó không dính vô đường sai do 
sự sợ-hãi; và người đó biết [những sa-di] nào đã được giám sát và [những 
sa-di] nào chưa được giám sát. Người có được năm phẩm chất này có thể 
được cử làm một người giám sát những sa-dI.” 

(2) “Này các Tỳ kheo, nếu người có năm phẩm chất (này mà) được cử 
làm một người giám sát những sa-di, thì người đó không nên được gửi đến 
(được triệu tập). Năm đó là gì? Người đó dính vô đường sai do tham ... 


«271 


(như trên)... và người đó không biết [những sa-di] nào đã được giám sát 
và [những sa-di] nào chưa được giám sát. Nếu người có năm phẩm chất 
(này mà) được cử làm một người phần những những sa-di, thì người đó 


không nên được gửi đên. 


- “Này các Tỳ kheo, nếu người có năm phẩm chất (này mà) được cử 
làm một người giám sát những sa-di, thì người đó nên được gửi đến (được 
triệu tập). Năm đó là gì? Người đó không dính vô đường sai do tham ... 
(như trên)... và người đó biết [những sa-di] nào đã được giám sát và 
[những sa-di] nào chưa được giám sát. Nếu người có năm phẩm chất (này 
mà) được cử làm một người phần những những sa-di, thì người đó nên 


được gửi đên.” 


(3) “Này các Tỳ kheo, một người giám sát những sa-di mà có năm 
phẩm chất thì nên được coi là người ngu. Năm đó là gì? Người đó dính vô 
đường sai do tham ... (w rên) ... và người đó không biết [những sa-di] 
nào đã được giám sát và [những sa-di] nào chưa được giám sát. Một người 
giám sát những sa-di mà có năm phẩm chất này thì nên được coi là người 


ngu. 


- “Này các Tỳ kheo, một người giám sát những sa-di mà có năm 
phẩm chất thì nên được coi là người trí. Năm đó là gì? Người đó không 
dính vô đường sai do tham ... (n¿z zrên) ... và người đó biết [những sa-di] 
nào đã được giám sát và [những sa-di] nào chưa được giám sát. Một người 
giám sát những sa-di mà có năm phẩm chất này thì nên được coi là người 


Là) 


trĩ. 


(4) “Này các Tỳ kheo, một người giám sát những sa-di mà có năm 
phẩm chất thì duy trì bản thân mình trong tình trạng bị tôn hại và tổn 
thương. Năm đó là gì? Người đó dính vô đường sai do tham... (nw frên) 
... và người đó không biết [những sa-di] nào đã được giám sát và [những 
sa-di] nào chưa được giám sát. Một người giám sát những sa-di mà có 
năm phẩm chất này thì duy trì bản thân mình trong tình trạng bị tổn hại và 


tồn thương. 


272 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


- “Này các Tỳ kheo, một người giám sát những sa-di mà có năm 
phẩm chất thì duy trì bản thân mình trong tình trạng không bị tốn hại hay 
tốn thương. Năm đó là gì? Người đó không dính vô đường sai do tham... 
(như trên) ... và người đó biết [những sa-di] nào đã được giám sát và 
[những sa-di] nào chưa được giám sát. Một người giám sát những sa-di 
mà có năm phẩm chất này thì duy trì bản thân mình trong tình trạng không 
bị tôn hại hay tốn thương.” 


(5) “Này các Tỳ kheo, một người giám sát những sa-di mà có năm 
phẩm chất thì bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. 
Năm đó là gì? Người đó dính vô đường sai do tham... (zz írên) ... và 
người đó không biết [những sa-di] nào đã được giám sát và [những sa-di] 
nào chưa được giám sát. Một người giám sát những sa-di mà có năm 
phẩm chất này thì bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống 
đó. 

- “Này các Tỳ kheo, một người giám sát những sa-di mà có năm 
phẩm chất thì được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. 
Năm đó là gì? Người đó không dính vô đường sai do tham ... (zz frên) 
... và người đó biết [những sa-di] nào đã được giám sát và [những sa-di] 
nào chưa được giám sát. Một người giám sát những sa-di mà có năm 
phẩm chất này thì được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên 
đó.” 


NHÓM 2 
NHÓM “NHỮNG GIỚI-LUẬT TU HÀNH? 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠI 


286 (1) Một Tỳ Kheo 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một 7} kheo bị ký thác trong 


địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. Năm đó là gì? Người đó sát-sinh, 


gian-căp, không giữ sự (hạnh) sông độc-thân,!?®Š nói-dỗi nói láo, và uông 


«273 


rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời 
sống lơ tâm phóng dật. Có năm phẩm chất này, một Tỳ kheo bị ký thác 
trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. 


- “Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một Tỳ kheo được ký 
thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Năm đó là gì? Người đó 
là người kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ (mọi sự) đâm-dục 
(dù tà dâm hay chính dâm),!?° kiêng cữ nói-dối nói láo, kiêng cữ uống 
rượu nặng, rượu nhẹ và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống 
lơ tâm phóng dật. Có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo được ký thác 
trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó.” 


287 (2)—290 (5) Một Tỳ Kheo Ni... 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một 7} kheo nỉ... một nữ fu 
tập sự ... một sa-đdi nam ... một sa-s¡ nữ bị kỹ thắc trong địa ngục, cứ như 
bị đưa thắng xuống đó. Năm đó là gì? ... (nu đoạn đâu kinh kế trên) ... Có 
năm phẩm chất này, một Tỳ kheo mi ... một nữ tu tập sự ... một sa-di nam 


... một sa-di nữ bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. 


- “Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một Tỳ kheo ni ... một 
nữ tu tập sự nữ ... một sa-di nam ... một sa-si nữ được ký thác trong cõi 
trời, cứ như được đưa thăng lên đó. Năm đó là gì?.... (như đoạn sau kinh 
kế trên) ... Có được năm phẩm chất này, một Tỳ kheo ni ... một nữ tu tập 
sự nữ .... một sa-di nam ... một sa-si nữ được ký thác trong cõi trời, cứ 
như được đưa thắng lên đó.” 


291 (6)—292 (7) Một Đệ Tứ Tại Gia Nam và Nữ... 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một đệ #ử tại gia nam ... một 
đệ tử tại gia nữ bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. 
1247 


Năm đó là gì? Người đó sát-sinh, gian-cặp, tà-dâm tà dục, “”“ nói-dôi nói 


láo, và uông rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chât độc hại, là căn 


274 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Có năm phẩm chất này, một đệ tử tại 
gia nam ... một đệ tử tại gia nữ bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa 
thăng xuống đó. 


- “Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một đệ tử tại gia nam 
... một đệ tử tại gia nữ được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thăng 
lên đó. Năm đó là gì? Người đó kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, 
kiêng cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ nói-dối nói láo, kiêng cữ uống rượu 
nặng, rượu nhẹ và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm 
phóng dật. Có được năm phẩm chất này, một đệ tử tại gia nam ... một đệ 
tử tại gia nữ được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó.” 


293 (8) Một 4jmaka 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một 477a#a (tu sĩ ngoại đạo 
lõa thể) bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó.!?3 Năm 
đó là gì? Người đó sát-sinh, gian-cắp, không tuân giữ sự (hạnh) sống độc- 
thân, nói-dối nói láo, và uống rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chất 
độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Có năm phẩm chất này, 


một Äjïvaka bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó.” 


294 (9)—302 (17) Một Ni- Kiền- Tử... 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Migzha (Ni-kiền-tử).... 
một đệ fử cạo đấu (của họ) ... một đệ #ử búi tóc ... một dụ sĩ... một 
mãgandika... một fedandika... một ãruddhaka... một gotamaka... một 
devadhammika'?” bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống 
đó. Năm đó là gì? Người đó sát-sinh, gian-cắp, không tuân giữ sự (hạnh) 
sống độc-thân, nói-dối nói láo, và uống rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng 
những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Có năm 
phẩm chất này, một Nigantha ... một đevadhamưmika bị kỹ thắc trong địa 


ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó.” 


«275 


NHÓM 3 
NHÓM “THAM” LẶP LẠI & TÓM LƯỢC 


308 (1) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự frực-tiếp biết về tham, năm điều (pháp tu) 
cần được tu tập. Năm đó là gì? (A) Nhận-thức về sự không hấp-dẫn (của 
thân), nhận-thức về cái chết, nhận-thức về sự nguy-hại, nhận-thức vỀ Sự 
gớm-ghiếc của thức-ăn, nhận-thức về sự không (gì đáng) thích-thú trong 
toàn bộ thế gian. Đề có sự trực-tiếp biết về tham, năm điều này cần được 


tu tập.” 


304 (2) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự trực-tiếp biết về tham, năm điều cần được 
tu tập. Năm đó là gì? (B) Nhận-thức về sự vô-thường, nhận-thức về sự vô- 
ngã, nhận-thức về cái chết, nhận-thức về sự sớm-ghiếc của thức-ăn, nhận- 
thức về sự không (gì đáng) thích-thú trong toàn thế gian. Để có sự /rực- 


tiếp biết về tham, năm điêu này cân được tu tập.” 


305 (3) 

“Này các Tỳ kheo, đỀ có sự trực-tiếp biết về tham, năm điều cần được 
tu tập. Năm đó là gì? (C) Nhận-thức về sự vô-thường, nhận-thức về sự 
khổ trong những thứ vô thường, nhận-thức về sự vô-ngã trong những thứ 
khổ, nhận-thức về sự dẹp-bỏ, và nhận-thức về sự chán-bỏ. Để có sự frực- 


tiếp biết về tham, năm điêu này cân được tu tập.” 


306 (4) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự rực-tiếp biết về tham, năm điều (pháp tu) 


276 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


cần được tu tập. Năm đó là gì? (D) Căn niềm-tn, căn nỗ-lực (tinh tân), 
căn chánh-niệm, căn định-tâm, và căn trí-tuệ. Đê có sự frực-tiêp biết về 


tham, năm điêu này cân được tu tập.” 


307 (5) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự frực-tiếp biết về tham, năm điều (pháp tu) 
cần được tu tập. Năm đó là gì? (E) Năng lực niềm-tin, năng lực nỗ-lực 
(tinh tần), năng lực chánh-niệm, năng lực định-tâm, và năng lực trí-tuệ. 


Đê có sự frực-tiếp biết về tham, năm điêu này cân được tu tập.” 


308 (6}—316 (14) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự hoàn-toàn hiểu về tham ... sự phả-sạch 
tham... sự đẹp-bỏ tham ... sự fiêu-điệt tham ... sự biến-mất tham ... sự 
phai-biến tham ... sự chẩm-dứr tham... sự buông-bỏ tham ... sự f-bỏ 
tham, năm điều (pháp tu) cần được tu tập. Nhận-thức về sự không hấp-dẫn 
tên [ép tục bằng năm bộ “năm-điêu” từ (A)—(E) tương tự như các kinh 
303—307 ké trên] ... Năng lực niềm-tin, năng lực nỗ-lực (tinh tần), năng 
lực chánh-niệm, năng lực định-tâm, và năng lực trí-tuệ. Để có sự hoàn- 


toàn hiệu ... sự từ-bỏ tham, năm điêu này cân được tu tập.” 


317 (15)—1152 (850) 19 


“Này các Tỳ kheo, đỀ có sự trực-tiếp biết ... sự hoàn-toàn hiểu... sự 
phá-sạch ... sự dẹp-bỏ ... sự tiêu-diệt.... sự biến-mất.... sự phai-biến ti 
sự chấm-dứt.... sự buông-bỏ ... sự tf-bỏ sân... s1... sự tức-giận ... sự 
hung-bạo ... sự hỗn-xược ... sự ganh-ty ... sự ti-tiện ... sự lừa-dối ... sự 
mưu-meo ... sự bướng-bỉnh ... sự thái-quá (quá đáng, quá lố, đữ đội)... 
sự tự-ta (ngã mạn) ... sự kiêu-ngạo ... sự say-sưa ... sự lơ-tâm phóng dật, 
năm điều (pháp tu) cần được tu tập. Nhận-thức về sự không hấp-dẫn ... 


N 


[Tiếp tục bằng năm bộ “năm-điều"” (A}-(ŒŒ) trong các kinh 303—307 ở trên] 


°277 


... Năng lực niềm-tin, năng lực nỗ-lực (tinh tân), năng lực chánh-niệm, 
năng lực định-tâm, và năng lực trí-tuệ. Đê có sự hoàn-toàn hiểu ... sự f- 
bỏ tham, năm điêu này cân được tu tập.” 

Đó là lời đức Thê Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thê Tôn. 


— HÉT QUYÊN 5— 


278 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


BẢNG VIẾT TẮÁT 








I. BỘ KINH AN & CHÚ GIẢI CHÍNH: 
AN Anguttara Nikäya: Bộ Kinh Tăng Chi 
Be: phiên bản tiếng Miến Điện (= Chaf‡ha Sangayana Tipifaka, bản điện 
tử) 
Ee: phiên bản tiếng Anh (ân bản PTS) 
Ce: phiên bản Tích Lan (= Buddha Jayani Tripitaka Series, bản in giẫy) 
Mp ManorathapiranT: Luận Giảng Bộ Kinh AN 
Mp-t ManorathapiranT-tikã: Tiểu Luận Giảng Bộ Kinh AN 
NDB = Nummerical Discourses of Buddha: bản dịch Pali-Anh của AN 
bởi Tỳ Kheo Bồ-Đè. 
S€C = trang SuttaCentral: bản dịch Päli-Anh các bộ kinh Nikãya bởi nhà 
sư Ajahn SuJato. 


Lưu Ý: Khi chữ Be và Ce được dùng để chỉ phiên bản của luận giảng 
Mp, là chúng tương ứng chỉ ấn bản Cha/tha Sangäyana Tipitaka bản điện 
tử 4.0 (dựa trên phiên bản Miến Điện và được ấn hành bởi Viện Nghiên 
Cứu Thiên Minh Sát Igatpuri, Ân Độ) và ẫn bản Tích Lan Simon Hewavi- 
tarne Bequest (1923-31). Nếu chỉ ghi Mp không thôi thì đó là luận giảng 
Mp thuộc ấn bản điển tử của Cha/ha Sangäyana. 


II. NHỮNG KINH SÁCH PÄÃLI KHÁC: 
Abhi = Abhidhamma PItaka: V¡ Diệu Pháp Tạng 
+ AN = Anguttara Nikaya: Bộ Kinh Tăng Củh¡ (Tăng Chì Kinh Bộ) 
As = Atthasalin (DhammasadganT-atthakathä): Cw Giải tập Dhs 
Dhp = Dhammapada: ấp Kinh Pháp Cú (thuộc KN) 
Dhp-a = Dhammapada-atthakatha: Chú Giải tập Dhp 
Dhs = DhammasadganT: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 








280 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 








+ DN = DIgha Nikaya: Bộ Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 

It = Itivuttaka: ếập Kinh Phật Tự Thuyết (thuộc KN) 

If-a = Itivuttaka-atthakathã: Chú Giải tập lf 

JjJa: = Jãtaka: ?ập kinh Chuyện T' yên Thân Cúa Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapatha: ứập Kinh T; yếu Tì ụng (thuộc KN) 

« KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiêu Kinh Bộ) 

MII = Milindapanha: ứáp kinh Milinda Vẫn Đáp (thuộc KN) 

+ MN = Majjhima Nikäya: Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ) 

Mp = ManorathapiramI: Cú Giải bộ AN 

Nett = Nettippakarana: (thuộc KN) 

Nidd I = Mahaä-niddesa: áp Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Nidd II = Cũla-niddesa: zập Tiểu Diễn Giải (Tiêu Nghĩa Tích) (thuộc 
KN) 


Pat{is = Patisambhidamagøsa: /ậ? Con Đường Phán Biệt (Vô Ngại Giải 
Đạo) (thuộc KN) 


Patis-a = Patisambhidamagga-atthakathã: Cú Giải tập Patis 
Pet = Petakopadesa: (thuộc KN) 


Pj II = ParamatthaJotika, Phần II (Suttanipata-atthakath3): C7 Giải tập 
NY/) 


Pp = PuggalapannattI: 5ô Phân Định Cá Nhân (Nhân Thì Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


Pp-a = Puggalapannatti-atthakathã: Chú Giải tập Pp 

Ps = Papancasidan1 (MaJjhima Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ MN 
Pv = Petavatthu: /ập Chuyện Quỷ Đói (Ngạ Quỷ Sự) (thuộc KN) 

+ SN = Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 
Šn = Suttanipata: áp Kinh Tập (thuộc KN) 

Sp = Samantapäsädikãa (Vinaya-atthakathä): Chú Giải Luật Tạng 








Bảng Viết Tắt * 281 








Sv = Sumaogalav1läsinT (DIgha Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ kinh DN 
Sv-p{ = SumaogalaviläsinT-puräna-tikã (DTgha Nikãya-tikã) (Be): Tiểu 
Chủ Giải bộ kinh DN (phiên bản Miễn Điện) 

Th = Theragathã: /áp kinh Trưởng Lão Thỉ Kệ (thuộc KN) 

Th-a = Theragathã-atthakathãa: C7 Giải tập Th 

Thĩ = TherTgathä: /áập kinh Trưởng Lão N¡ Kệ (thuộc KN) 

Th†T-a = TherTgathã-atthakathã (1998): Chư Giải tập Thĩ (bản 1998) 

Ud = Udãna: ểáp kinh Phật Đã Nói Như Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udaãna-atthakatha: Chú Giải tập Ud 

Vịibh = Vibhanga: Bộ Phán Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakatha (SammohavinodanT): Chú Giải bộ Vĩbh 
Vibh-m{ = Vibhaäga-mũlatTkã (Be): Tiểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản 
Miên Điện) 

Vin = Vinaya: Luật Tạng (Rỗ Luật) 

Vism = Visuddhimagsa: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 


II. NHỮNG BẢN DỊCH CỦA CÁC BỘ KINH, TẬP KINH: 


BL= Buddhist Legends: Những Huyền Thoại Phật Giáo (của học giả 
Burlingame) 


CMA = A Comprehensive Manual of Abhidhamma: Cẩm Nang Vì Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


EV I= Elders` Verses I: 7rưởng Lão Thị Kệ I (của Norman) 
EV II = Elders" Verses II: 7zưởng Lão Thị Kệ II (của Norman) 
GD = Group of Discourse: áp Kinh Tập 1 (của NÑorman) 
Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch tiếng Anh của SN (bởi Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của DN (bởi 








282 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 








học 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh 
của MỊN (bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo Nãnamoli và TKBĐ) 


Ppn = Path of Purification: bản địch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism| bởi nhà sư học giả Tỳ Kheo Nanamoll) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyển tập các kinh thuộc 
SN (của các học giả Ireland, Nãnananda, Walshe) 


IV. CÁC NGUÒN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical Päli Dictionary: 7 Điển Päli Phê Bình (của Viện Khoa 
Học & Văn Chương Đan Mạch) 


CSCS = A Comprehensive Study of the Chinese Samyuktagama: Nghiên 
Cứu Tổng Quát về Tương Ưng A-hàm Hán Tạng (của Enomoto) 


DPPN: 7ự Điển Danh Từ Niêng Pali (của Malalasekera) 


MW = Monier-WIlliams” Sanskrit-English Dictionary: 7 Điển Phạn- 
Anh (của MonIer-W¡illiam) 


PED = Päli-English Dictionary: 7 Điển Pali-Anh (của PTS) 


V. CÁC CHỮ VIẾT TÁT KHÁC: 
BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phạn trong Phật giáo 
BPS = Buddhist Publication SoclIety: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 
C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiến sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Pali Text Society (Hội Kinh Điền Pali) 
Skt = Sanskrit: tiếng Phạn 
VẤT = Vanarata Ananda Thera: Trưởng Lão Vanarata Ananda 
Lưu Ý: Các trích dẫn kinh gốc tiếng Pãli được so chiếu và trích dẫn 


trong phần chú thích (của TKBĐ) là ghi số quyển và số trang của ấn bản 
PTS. Các trích dẫn từ Uđãna và Itivuraka thì ghi số kinh theo sau là số 








Bảng Viết Tắt * 283 








trang của ân bản PTS. Còn trích dẫn từ Vism cũng được ghi kèm theo 
bằng số chương và số đoạn trong Ppn. 








284 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


CHÚ THÍCH 





?4 [Nguyên văn: pañca sekha-balãni (năm năng-lực của bậc học-nhân). Dù 
nghe có vẻ giống nhưng quý vị đừng nhằm lẫn với năm năng-lực (pafca 
balãni, ngũ lực) nằm trong 37 phẩn-tu trợ giúp giác-ngộ (37 phần trợ đạo) 
như đã được nói trong các kinh 5:13-16 của Quyển “Năm” này (và trong 
nhiều kinh ở chỗ khác). Mp chú giải: “N⁄ững năng-lực của bậc học-nhân là: 
những năng lực của 07 hạng học-nhân” (tức, từ thánh đạo Nhập-lưu đến 
thánh đạo A-la-hán). Năng lực niễm-tin (tín lực) được gọi như vậy vì nó 
không còn dao động khi đối diện với sự không-fin (vô tín); năng lực biẾt xâu- 
hồ về mặt đạo đức (về lương tâm) không dao động khi đối diện với sự không 
biết xâu-hồ về mặt đạo đức: năng lực biết sợ-hãi về mặt đạo đức không dao 
động khi đối diện với sự bá-chấp về mặt đạo đức; năng lực nổ-lực không 
dao động khi đối diện với sự lười-biếng: và năng lực rí-£z¿ không dao động 
khi đối diện với sự vô-minh.] (974) 


375 [Câu cuối này chỉ có trong phiên bản Be.] (975) 


376 [Đề phân biệt giữa sự biết xáu-hồ về mặt đạo đức (hiri) và sự biết sợ-hãi 
về mặt đạo đức (otfappa). mời coi thêm lại các kinh 2:08-09 và chú thích ở 
kinh 2:08.| (976) 


7 [Mp giải thích cụm chữ ứrí-uệ nhận thấy được sự sinh-diệt (udayar- 
thagaminT pañña) là “loại trí-tuệ có thể thâm nhập nhìn thấy sự khởi sinh và 
biến diệt của năm-uẩn” (pañcannam khandhãänam udayavayagäminiyä 
udayafñca vayañca palvjjhittml samatthaya). Đó là trí-tuệ của thánh đạo 
cùng với trí-tuệ của sự mình sát (vipnassanapafñaya c`eva mageapañnaya).``] 
(977) 


?78 [Mp diễn dịch rằng: “Câu cuối là hàm chỉ một người đã thiết lập trong 
thánh quả Nhập-lưu.”] (978) 


? [Nguyên văn câu này: Pubbaham bhikkhave ananussutesu dhammesu ab- 
hiñññãvosãnapäramippatto patijãnãmi. Mp diễn dịch câu này của Phật nghĩa 
là như vầy: ““Bởi vì, bằng phương tiện là 04 thánh đạo, ta đã hoàn tất I6 


286 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


trách-vụ đối với Bán Diệu Đế, cho nên ta tuyên bố mình đã đạt tới kết-cuộc 
và sự hoàn-thiện, sau khi đã trực-tiếp biết nó (Bốn Diệu Đô); [nghĩa là] ta đã 
đạt tới sự tối thượng trong sự hoàn-thành trách-vụ của ta bằng cách làm xong 
tất cả những trách-vụ đó.” Phật đã cho thấy những phẩm-hạnh mà chính Phật 
đã đạt tới ngưỡng cửa của sự giác-ngộ vĩ đại (đại giác).”] (979) 


280 [Coi thêm các kinh có những đoạn như vây, như kinh 4:08 trong đó có ghi 
song hành 04 cơ-sở của sự tự-tin của Như Lai; kinh 6:64 thì nói về 06 năng- 
lực của Như Lai, và các kinh 10:21, 10:22 nói về 70 năng-lực của Nhự Lai. | 
(980) 


%8! [Coi lại chú thích đầu của kinh 5:01 ở đầu quyền về sự khác nhau của năm 
năng-lực của bậc học-nhân và năm năng-lực (ngũ lực) thuộc 37 phân tụ trợ 
giúp giác-ngộ (37 phần bồ-đề). Giờ trong kinh này: đây là năm năng-lực 
(pañca baläni) thuộc 37 phần tu trợ giúp giác-ngộ (bodhipakkhiyä dhammä). 


- Nếu nói về tên mỗi yếu-tố, thì năm năng-lực (pañca baiãni, ngũ lực) có tên 
giống với năm-căn (pañc°indriyäni, ngũ căn), nhưng iực và căn được phân 
biệt khác nhau bởi một phương-diện. Mời coi lại thêm kinh SN 48:43 (Quyền 
5) và sự luận giải về chúng trong Spk III 247, 2—7, trong đó có chú giải rằng: 
(1a) căn niễm-tin (tín căn) có nghĩa là øøh/-Ic thực thì đối với lòng-tin của 
mình, và (Ib) năng lực niêm-tin (tín lực) có nghĩa là không dao động khi đối 
diện với sự không có niễm-tin (adhimokkhalakkhane indatthena saddhindri- 
yam, assaddhiye akampanena saddhabalam). Chú giải một cách tương tự: 
(2a) căn nổ-lực (tỉnh tấn căn) ... (3a) căn chánh-niệm (niệm căn) ... (4a) căn 
định-tâm (định căn)... căn frí-tuệ (tuệ căn) lần lượt có nghĩa là nghị-lực thực 
thi đối với sự nỗ-lực ... sự có-mặt (chánh niệm) ... sự không xao-lãng (chánh 
định)... sự-biết (trí tuệ): (paggaha-upafthana-avikkhepa-pajananb); và (2b) 
năng lực nỗ-lực (tỉnh tấn lực)... (3b) năng lực chánh-niệm (niệm lực) ... 
(4b) năng lực định-tâm (định lực) ... năng lực frí-fuệ (tuệ lực) lần lượt có 
nghĩa là không dao động khi đối diện với sự lười-biếng (không nỗ-lực).... sự 
mò-rồi thất niệm (không chánh niệm), sự xao-lãng thất định (không chánh 
định)... sự øszu-mởờ (không trí-tuệ, vô minh): (kosajja-muffha-sacca- 
vikkhepa-av7a).| (981) 


°82 [Bốn yếu-tó (đề chứng ngộ thánh quả) Nhập-lưu (catfäri sotãäpaftiyangäni) 


Chú Thích * 287 


là gồm có: niêm-tin bất lay chuyển vào Phật, Pháp, Tăng, cộng với phần 
giới-hạnh được quỷ trọng bởi những thánh nhân. CoI thêm kinh 9:27, 10:92.] 
(982) 


%3 [Mp chú giải: ãbhisamäcärikam dhammam [chỉ phân 'hành-vi hợp quy] 
là gồm những hành-vi hợp với quy định của những điểu-luật của Giới Luật 
Tăng Đoàn (uftamasamacarabhutam vattavasena paññaftasilamn). Quý vị coi 
lại kinh 4:245, đoạn (1) và chú thích 956 của nó: trong đó thuật ngữ được 
dùng là Zbhisamaãcärikã sikkhã (phần giới-hạnh dựa theo quy định) cũng 


- Chỉ phân “học-nhân" (sekham dhammam) chính là phần “øiới-hạnh được 
quy định đối với những học-nhân'. Những giới-hạnh (silămi) số nhiều ở đây 
là “04 giới-hạnh lớn” (cafãri mahaäsilãnï; được cho là 04 loại hành-vI được 
phòng hộ bởi 04 điểu luật pãräjika (tội nặng nhất). Chánh-kiến ở đây là 
cách-nhìn đúng đắn của sự minh-sát (vipassanasammadlifthi); chánh-định là 
sự định-tâm của thánh đạo và thánh quả.”] (983) 


334 [Nội dung kinh từ chỗ này cho đến câu “không đạt định một cách phù hợp 
để tiêu diệt những ô-nhiễm” cũng được nói trong kinh SN 46:33 (Quyên 5).] 
(984) 


385 [Lời kinh ví dụ này về vàng bị hư nhiễm, không thích hợp đề sử dụng (chế 
tác) cũng có ghi trong kinh SN 46:33 (Quyền 5).] (984) 


386 [Câu cuối này giống hệt câu cuối của đoạn thứ năm của kinh 3:101, và 
tiếp theo từ (1)—(6) là những phần hướng tâm tới 06 /oại rrí-biết (minh) cũng 
giống như (1)-(6) trong kinh 3:101. 


- Về “cơ-sở thích hợp”, mời col lại chú thích số 562 ở cuối đoạn thứ sáu của 
kinh 3:101 đó luôn.] (986) 


%7 [Mp định dạng “sự-biết và sự-thấy về mọi sự đúng như chúng thực là” 
(yathabhitananadassana) ở đây là sự mình-sát nhẹ; “sự chán-bở” (nibbiđa) 
là sự minh-sát mạnh; “sự tỉnh-ngộ [không còn mê thích (viraga)] là thánh 
đạo. Mp có lẽ đã phân tách chữ vừnufifñanadassana thành vimuffi và 
ñãnadassana, với nghĩa chữ đầu là chỉ thánh quả (phalavimuiri) và chữ sau 


288 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


chỉ loại frí-biết (nhờ) quán chiếu lại (paccavekkhanañäna). Tuy nhiên, tôi 
vẫn dịch theo nghĩa bình thường của từ ngữ, và coi chữ vửuzri chỉ là ngầm 
hiểu.] (987) 


?8 [Mp chú giải: “chánh-kiến” ở đây là cách-nhìn đúng đắn của minh-sát 
(thiền quán). Š% giải-thoát của tâm (cetovimurfi) là sự (trạng thái) định-tâm 
của đạo và quả, và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ (paññãvimu#ii) là trí-biết về thánh 
quả.” Ps I 164,29-31, khi luận giải về cụm chữ cefovinuftin paññãvimuftim 
trong kinh MN 35, 36—37, đã nhận dạng sự g7đ¡-thoát của tám là sự định-tâm 
thuộc thánh quả A-la-hán, và sự giải-thoát nhờ trí-fuệ là trí-tuệ thuộc thánh 
quả A-la-hán.| (988) 


- (Nhân tiện, trong câu kế tiếp: sự học-hiểu (học thức) được dịch ở đây nghĩa 
là: học, học biết, học hiểu về những giáo lý, kinh, luật ... nhưng không nhất 
thiết đồng nghĩa với “hiểu được ý-nghĩa” hay đồng nghĩa với các thuật ngữ 
“hoàn-toàn hiểu” (liễu tri), “#rực-tiếp biếf”.) 


?? [Nguyên văn: vimwffãyatanani. Mp giải nghĩa là: “Những nguyên nhân 
được giải-thoát` (vũnuccana-karanani).| (989) 


?° [Nguyên văn câu này: So fasmim dhamme atthapalisamvedr ca hofi 
dhammapafisamvedï ca. Mp giải nghĩa chữ atthapatisamvedl là “người biết ý 
-ngha của lời kimh” (pahattham jãnamfassa) và chữ dhammapafisamwedr là 
“người biết lời kinh” (pälim jãnanfassa), nhưng sự giải thích này chắc chắn 
là quá hẹp và lỗi thời. Trong kinh 6:10, chúng ta thấy có câu /abhafi ar- 
thavedam labhati dhammavedam, tôi dịch nghĩa là “ƒngười đó] đạt được 
niềm cảm hứng về ý-nghĩa, niềm cảm hứng về Giáo Pháp”. Xuất thân của 
chữ paƒisamvedï là vedl, vốn rõ ràng có kết nối với chữ aithapafisammvedI, và 
chữ dhammapafisamvediï thì có kết nối với chữ a/haveda và chữ dhammave- 
da. Gốc từ vửi là có liên hệ với cả chữ vửj/z (biết rõ, minh) và chữ vedznã 
(cảm giác, thọ). Như vậy tôi gợi ý chữ veda nên được hiểu là “sự-biết có cảm 
hứng" hay chính là “niểm cảm-hứng', chính nó làm khởi sinh sự khoan-khoái 
(pãmojja) và sự hoan-hỷ (pin). Có vẻ như chữ afthapafisamvedr và chữ 
dhammapadfisamvedr có liên hệ với chữ  afthapafisambhidi và chữ 
dhammapafisambhidä, cho dù trong tiếng Pãli 02 chữ sau là có kết nối với 
động từ bhindari, có nghĩa là “bẻ gấy, phân chia”. Mời quý vị cũng coi thêm 


Chú Thích * 289 


chú thích 403 ở kinh 3:43, cuối câu (1). 


- (Một câu kinh tương tự cũng có trong kinh 9:04, đoạn (6). Chỗ này cũng có 
chú thích số 1840 về câu này. 


?! [Mp giải nghĩa câu này là: “Người đó đạt định nhờ sự (rạng thái) định- 
tâm của thánh quả A-la-hán” (arahattaphalasamadhina samadhiyari). Nhưng 
đối với tôi đường như đây không phải nghĩa gốc mà lời kinh muốn nói; bởi vì 
lời kinh chỉ gợi ý một s đƒnh-tâm là co-sở cho sự mình-sát (thiền quán), rồi 
sau đó mới tới khả năng chứng ngộ thánh đạo và thánh quả, chứ không phải 
sự định-tâm xảy ra sau sự chứng-ngộ như vậy. | (991) 


2 [Appamanan: vô lượng, không thể đo lường. Mp giải nghĩa đó: “Là sự 
không-có những phẩm chất tạo-lượng, là vượt trên thế gian, siêu thể” 
(pamanakaradhammarahitam lokuffaram). Thông thường, các bộ. Nikãya 
định dạng “sự định-tâm vô lượng" là bốn sự an-trú cõi trời (brahmavihära, 04 
phạm trú), nhưng một số bài kinh cũng nhận dạng đó là một sự đjnh-tâm vô 
lượng vượt trên thế gian (siêu thế), đạt được bằng cách tiêu diệt những phẩm 
chất “ứgo sự hữu lượng” [tạo lượng] như: tham, sân, sĩ. Mời quý vị coi thêm 
các kinh MN 43, mục 35; SN 41:07 (Quyền 5), đoạn I1—12.] (992) 


33 [Về nghĩa lời kinh của câu cuối này: mời quý vị đọc lại câu cuối của đoạn 
thứ (iv) của kinh 3:101 và chú thích 560 của nó, và chú thích 561 kế tiếp 
trong đoạn thứ (v).] (993) 


24 [Phiên bản Be bỏ chữ samaãđhim. Rõ ràng đây không phải do lỗi ghi chép 
biên tập, bởi vì theo một ghi chú của phiên bản Ee thì sự bỏ chữ như vậy 
thường xảy ra trong các bản viết tay của Miễn Điện (Be).]| (994) 


5 [Vì sự định-tâm được giảng giải đưới đây chính là 04 ểâng thiển định 
(/hãna), và có lẽ có thêm sự định-tâm của mìinh-sát (thiền quán), cho nên Mp 
không dùng chữ ariyz (thánh thiện) ở đây để chỉ những thánh đạo và thánh 
quả, cứ như muốn hàm nghĩa rằng “còn lâu mới tới được lúc những ô-nhiễm 
được trừ bỏ bằng cách trấn áp chúng” (vikkhambhanavasena pahimakilesehi 
ãrakã thifassa).” Trong các giảng luận, chữ ariya đôi khi xuất phát từ chữ 
ãraka. PF. Cho dù về từ nguyên thì rất phong phú về ngữ nghĩa, nhưng hình 
như đó luôn bàng bạc một nghĩa rằng: sự định-tâm (samadhi) là thuộc phân 


290 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


f tập chuẩn bị để đạt tới những thánh đạo và thánh quả, chứ bản thán sự 
định-tâm không phải là những thánh đạo hay thánh quả (!).] (995) 


??% [Nguyên văn cụm chữ này là: Paccavekkhana-nimitam. Mp nhận dạng 
đây là irí-biết (nhờ) quán xét lại hay hôi nhớ (paccavekkha-nañanameva), rõ 
ràng ở đây muốn chỉ loại trí-biết nhớ lại những sự chứng đắc thánh đạo và 
thánh quả. Tuy nhiên, cách dùng chữ paccavekkhana này dường như hơi đặc 
biệt đối với những giảng luận, tôi nghĩ có lẽ nên là chữ paccavekkhana- 
nimita ở đây có nghĩa là đổi-tượng đang được quán xét bởi sự mìỉnh-sát 
(thiền quán).] (996) 


37 [Về câu cuối này, mời quý vị đọc lại câu cuối của đoạn thứ (vi) của kinh 
3:101 và chú thích số 562 của nó.]| (997) 


38 [Ciraƒyhitiko hoti. Mp luận giải: “Nếu người tu đã đạt tới dấu-hiệu (tướng, 
nimitta) [của sự định-tâm] khi đang đứng, nó sẽ bị mất đi khi ngồi xuống. 
Nếu người tu đạt tới dấu-hiệu khi đang ngồi, nó sẽ mất đi khi nằm xuống. 
Nhưng đối với người tu đã quyết tâm đi tới đi lui (đi-thiền) và đạt tới dấu- 
hiệu trong một đối-tượng đang di chuyển (ví dụ bàn chân đang nước đi), thì 
nó không bị mất ngay cả khi đứng, ngồi, hay nằm xuống. ] (998) 


 [Mp nói 05 câu này là nói về 05 sự m¿inh-sát hay thiên quán (vipassan).] 
(999) 


19 [Mp nhận diện đây là một công chúa của Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của 
xứ Kosala (Kiều-tất-la). (Tên kinh này và kinh kế tiếp người dịch ghi thêm 
chữ “Công chúa” cho người đọc dễ nhớ tên kinh).] (1000) 


1001 [Chỗ này mời quý vị đọc lại kinh 4:87, đoạn (4).] (1001) 


1902 [Tới đây nói ra được 04 điều tốt hơn. Nhưng câu bên dưới lại ghi điều 05 
là sự giàu-có (bhoga) thay vì là sự quyển-uy (ãdhipafeyya) như trong phần 
lời kinh ở trên. | (1002) 


1903 Về nội dung chính của các đoạn từ (1)-(5), kinh này kinh song hành với 
kinh 4:34 và được mở rộng thêm đoạn (5), và khác nhau về bối cảnh và 
người nghe.] (1003) 


Chú Thích * 29] 


194 [Mp, khi luận giải về kinh này, nói rằng đây là một công chúa của Vua 
Bimbisära (Tần-bà-sa-la) của xứ Magadha (Ma-kiệt-đà).] (1104) 


1905 [Chỗ này lạ thay là, cả hai phiên bản Ce và Ee đều không có đoạn này; 
chỉ Be có. Đúng ra cần phải có đủ năm điều (năm pháp). Đoạn này rõ ràng có 
trong kinh song hành là kinh 4:34 của tất cả các phiên bản. Nhưng kinh song 
hành khác là It 90 cũng lại không có đoạn này.... | (1005) 


19 [Nguyên văn chữ này là virãge đhamme. Đoạn song hành ở kinh 4:34 thì 
chỉ ghi một chữ đhamme, nhưng kinh song hành It 90 thì ghi đủ vữãge 
đhaưmmmne. |] (1006) 


1007 [Phần thi kệ này cũng giống thi kệ cuối kinh song hành 4:34.] 


198 [Nguyên văn: a/acafuitho. Nghĩa chữ là: “[với]-màình-[làJ-thứ tr”, có 
nghĩa là Phật được mời cùng với 03 vị Tỳ kheo đi cùng với Phật.] (1008) 


1909 [J4 pjpakãyikãnam devänam: trong số những thiên thân có thân hình 
khả ái (đẹp, đáng thích). Không biết những thiên thần được gọi như vậy là do 
có hân đẹp đề đáng thích hay là theo cái nghĩa là họ thuộc „hớm những thiên 
thần khả ái đáng mến. Chữ &ãyz có nghĩa là rhân, nhưng cũng có nghĩa là 
một nhóm. Mp nhận dạng đây chính là “những thiên thần vui thích sự sáng 
tạo” (Hóa lạc thiên). Bởi họ có thể tạo ra bất kỳ những hình-sắc nào họ muốn 
và thích nó cho nên họ được gọi là “vui thích sảng tạo” hay là “khả á?” 
(manapa nãma te devaä tfÌ nữnmaãnaraf deva; te hỉ icchữicchiam rupam 
mãpetvã abhiramandt1o nữmmanardfi tỉ ca manapã tỉ ca vuccanfi). Coi thêm 
kinh 8:46, trong đó Đức Phật liệt kê 08 điểu-kiện dẫn tới tái sinh trong số 
“những thiên thân có thân khả ái hay khả ái” này.] (1009) 


1919 [Có nhiều cách ghi chữ ghép này ở chỗ này: Ce ghi là: ¿ccbZcãrena, Be 
ghi: ¡ssđcãrena, Ee ghi: ¡ssãvãdena. Tôi dịch theo cách ghi của Ee. Rất thú vị 
là: ở kinh 8:46 có một dòng kệ trong đoạn kệ giống hệt thì lại ghi chữ ¡s- 
sãvãdena trong cả 03 phiên bản. Chúng tôi đã truy dò bằng công nghệ máy 
tính CST 4.0 chữ ¡cchäcär* thì thấy chữ ghép này có nhiều trong các luận 
giảng, nhưng không có trong Ba Rỗ Kinh. Như vậy có lẽ là cách ghi của Ce 
là đã bị ảnh hưởng bởi người kết tập quen dùng từ ngữ của các luận giảng 
thời bấy giờ.] (1010) 


292 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


191! [Vị tướng này trước đó là một đệ tử tại gia của đạo Jain (Ni-kiền-tử). Câu 
chuyện vỀ Sự chuyển đạo của ông được ghi trong kinh 8§:12.] (1011) 


1912 [Nguyên văn: sưndifthikam dãnaphalam, có nghĩa là: một lợi ích có thể 
được trải nghiệm ngay trong kiếp này.] (1012) 


!%!3 [Nguyên văn câu này: Wisãrado upasankamati amankubhữo. Mp giải 
nghĩa: “một cách tự-tin” (visarado) (visarado) là có hiểu-biết và hoan-hỷ 
(ñãnasomanassappatto) và “bình-tĩnh” (amankubhito) là không bối rồi 
không ngại ngượng (na niff@abhứo).] (1013) 


1914 [Đệ ý, với ích lợi thứ năm này, Đức Phật đã trả lời quá yêu cầu của ông 
Siha, là trả lời luôn phước quả thuộc kiếp sau.] (1014) 


1015 [Nandana: là tên khu vườn hưởng lạc ở cối trời Tãvatimsa (Đao-lợi).] 
(1015) 


101 [Nguyên văn 05 chữ này là: ãyưm, vannamm. sukham, balam, patibhãnam. 
Về chỉ tiết 04 điều đầu, kinh này giống hệt các kinh 4:57, 4:58; chỉ khác điều 
thứ 5 được thêm vào trong kinh này.] (1016) 


1017 [Họ “/hể hiện lòng bi-mẫn” (anukampeyyưmn) đối với những tại gia có 
niềm-tin bằng cách cho họ cơ hội cúng đường thức-ăn (và những thứ khác) 
để họ tích được công-đức. Tức là, những bậc chân tu thê hiện sự bi-mẫn dành 
cho những người tại gia bằng cách đi đến nhà họ để nhận sự cúng dường của 
họ. Bằng cách bố thí cúng dường, người tại gia tạo những hạt giống để tái 
sinh tốt lành và chứng ngộ Niết-bàn. Những người xuất gia cũng có thể chỉ 
dạy Giáo Pháp cho những người tại gia và giúp họ tiếp cận với những giáo 
lý.] (1017) 


1918 [Kinh này có thể được coi là sự mở rộng của kinh song hành 3:48. Mọi 
điều trong ví dụ về núi đều giống hệt trong 02 kinh, chỉ khác là kinh 3:48 kết 
hợp 02 thứ (như: gỗ mềm và gỗ lõi; vỏ cây và chồi) thành một điều, trong đó 
khi kinh này thì liệt kê riêng mỗi thứ là 01 điều (như: gỗ thân, gỗ mềm, gỗ 
lõi). Kinh này thêm vào sự học-hiểu (sua) và sự bố-thí (cäga). Phần thi kệ 
thì cả 02 kinh đều giống nhau.] (1018) 


Chú Thích * 293 


101 [Chỗ này và bên dưới tôi đọc theo Ce và Ee là kuiaparim, khác với Be 
ghi là kulapuffam. Trong Be kinh 3:48 theo cách đánh số của tôi [tức = kinh 
3:49 theo cách đánh số của Be] thì ghi kuiapatin ở chỗ tương ứng này. ] 
(1019) 


1920 [Từ chỗ này trở đi lời kinh là gần như song hành với đoạn (II) của kinh 
4:61. Năm điều trong kinh này có được là do tách điều (y) [làm cho bạn bè 
vả đồng sự hạnh phúc ...| của đoạn (II đó thành điều thứ (2) của kinh 5:41 
này. Phần thi kệ thì 02 kinh giống nhau.] (1020) 


192! [Tôi đọc theo Be và Ee là đhammaguffam; khác với Ce ghi là devagufttaim 
nghe có vẻ dư thừa ở đây.] (1021) 


1922 [So sánh với phần (I) của kinh 4:61.] (1022) 


1923 [Trong mỗi đoạn, tôi đọc theo Ce ghi là vã øihefưm, khác với Be ghi là 
vãpi hefu và Ee ghì là vã p¡ hefum. Động từ piheti (thể bất định là pihetum) 
có nghĩa là “khao khát, mong ước cái g?”. (Chỉ ngôi đỏ) khao khát [một cách 
thụ động]| có lẽ là đối ngược với sự (nỗ lực) tu tập con-đường (đạo) mới là 
cách và phương tiện đề thành tựu được mong ước của mình.] (1023) 


1924 LÂy/samnvattanikä patipadä: con-ẩường đưa dẫn đến tuổi thọ. Mp giải 
thích con-đường đó là: “7hực hành bồ-thí, làm những việc công-đức, giữ 
giới-hạnh....” Đề đọc sự phân tích về mối liên hệ giữa những việc-làm 
(nghiệp) và quả của nó (nghiệp quả, phước quả), coi kinh MN 135.] (1024) 


1925 [Lời kinh cứ chuyển qua chuyền lại giữa dạng số ít và số nhiều của chữ 
saga (cõi trời).| (1025) 


1926 [Bài thi kệ này cũng có ở kinh SN 3:17, SN 3:18 (Quyền 1).] (1026) 


197 [Cụm chữ này là: a/hãbhisamaya. Tôi dịch cụm chữ này dựa trên sự giải 
nghĩa của Mp ghi là: 4/hassa abhisamagamena, atthappafilabhend tỉ vuttam 
hori.] (1027) 


1⁄3 [Cụm chữ này là: SZlapupphakam khadaniyam. Mp chú giải là: “Một 
món ăn giống như bột sa-la; nó được nấu với bột gạo nương được nêm với 04 
chất ngọt [mật ong, đường, bơ, và ván sữa].”] (1028) 


294 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


1022 [Chỗ này đọc theo Be ghi là: sampannakolakam sữkaramamsưm. Mp chủ 
giải là: “Một “món ăn” được nâu với những gia vị như hạt thì là ... cùng với 
táo tàu ngọt.”] (1029) 


10 [Chỗ này Ce ghi là: mibaddhatelakam nãliyasãkam [Be ghi nibar- 
tatelakam nãliyasãkam]. Mp chú giải là: “Những thân cọng rau được nấu 
trong ván sữa trộn với thì là và những gia vị khác, rồi được ngào cùng với bột 
gạo nương: rồi được phủ 04 loại chất ngọt và để ra ngoài cho đến khi chúng 
có được một mùi đặc trưng.”] (1030) 


193! [Ce cũng ghi như vây. Be và Ee thì ghi “hơn trăm ngàn” (adhikasa- 
tasahassam). Đây được cho là nói về đồng kahãpana, đơn vị tiền tệ thời đó.] 
(1031) 


1932 [Chữ cuối này đọc theo Ce znaggahifam; khác với Be và Ee thì ghi là 
anugsahram.] (1032) 


1933 [Nguyên văn câu cuối: aññafaram manomayam kãyam upapajjati. Tôi 
làm theo luận giảng Mp, lấy câu này, nhưng hiểu theo nghĩa là: vị ấy đã được 
tái sinh trong số (kãya: đoàn, nhóm) những thiên thân chứ không phải nghĩa 
là vị ấy được tái sinh với thân được làm bằng-tâm. Còn Mp luận giải câu này 
với nghĩa rằng: “Tái sinh] trong số những thiên thân trong những cỗi trời 
trong-sạch (Tịnh cư thiên) là những chúng sinh được tạo ra thông qua tám 
(thức) của tầng thiển định” (suddhãvãsesu ekam jhanamanena nibbaftam 
devakayam).] (1033) 


1934 [Thật khó mà thấy được tại sao kinh này là kinh “»ăm pháp được kết tập 
trong Quyển “Năm” này. Có lẽ nguyên bản nó chỉ có 05 món được cúng 
dường, rồi món thứ sáu đã được thêm vào sau khi bài kinh đã được kết tập 


trong Quyển “Năm” (3). (1034) 


1935 [Đây là một kinh song hành với kinh 4:51. Từ kinh 4:51, chữ “chô-ở” 
(senäsanam) được thay bằng 02 chữ “chỗ-trú (vihãram) và chỗ-nằm và ghế- 
ngôi (mañcapifham)” cho nên kinh này thành có tổng cộng 05 thứ được 
cúng-dường. | (1035) 


1036 [Chữ “nhiêu ngàn thùng nước” có ghi trong Be và Ee. Sự bỏ mắt trong 


Chú Thích * 295 


Ce chắc hắn là do lỗi biên tập, vì chữ này cũng có trong phiên bản Ce của 
kinh song hành 4:51.] (1036) 


1937 [Tôi đã ghi đủ các định nghĩa đoạn chỗ này; cả 03 phiên bản đều ghi tắt 
chỗ này.] (1037) 


1938 [Phần thi kệ này cũng giống trong kinh 4:52. Và cũng có ở các kinh SN 
11:14 (Quyền 1); SN 55:26 và SN 55:51 (Quyền 5).] (1038) 


1%2 [Lời kinh dùng ở dạng nhân quả phản xạ: a/ãnưmyeva parinibbapeti. 
Câu này có lẽ nên được dịch là: “Người đó dập tắt bản thân mình” hoặc 
“người đó làm tắt bặt mình”. Thứ gì bị đập tắt theo nghĩa đen là cảm-giác cay 
đứng của sự u-sầu, nhưng động từ pariz/bbäpeii, liên quan với danh từ 
nibbãna (nir-bàn) hàm nghĩa rằng một người đạt tới sự giải-thoát tột cùng. | 
(1039) 


1940 [Chỗ này tôi đọc theo Ee ghi là: a/ho idha labbhã api appako pi [Be về 
cản bản cũng giống nhau]. Chỉ Ce ghi: affho alabbho api appako pi có nghĩa 
là: “ngay cả sự tốt tối thiểu cũng không đạt được”, như vậy có vẻ phá hỏng 
nghĩa lời kinh.] (1040) 


191 [Chữ này là: pavepiyä. Mp chú giải là: “Bằng truyền thống gia đình (ku- 
lavamsena). Ý nghĩa là: “Theo truyền thống chúng tôi đã thực hành điều này, 
và chúng tôi không thực hành điểu kia.`”.] (1041) 


1% [Câu này có ghi trong phiên bản Ee, nhưng trong Be thì nó được ghi 
trong ngoặc như vây, và trong Ce thì nó ghi ở đưới phần chú-giải.] (1042) 


1⁄4 [Nguyên văn câu này: Sokasallaharano nãma ayam maharäđja 


dhammapariyayo.] (1043) 


194 [Nguyên văn: nañgalamukhani. Nghĩa chữ: “những miệng cày”. Mp giải 
nghĩa là: “những miệng kênh” (mãtikãmukhämi), giải thích rằng: “Bởi vì 
chúng giống cày và được cắt bởi lưỡi cày, nên chúng được gọi là 'những 
miệng cày'.””] (1044) 


195 [Lời kinh này giống đoạn thứ nhất của kinh SN 47:05. Trong kinh đó, 
đoạn thứ hai nói tiếp “một đống thiện” là bốn nên-tảng chánh-niệm (tứ niệm 


296 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


xứ).] (1045) 


1946 [Nguyên văn câu cuối là: Na sukaram uñchena paggahena yäpetun. Tôi 
coi chữ uñchena paggahena đề chỉ một hành vi, chứ không phải hai hành vi; 
vì ở đây không có chữ ca hay vĩ để biểu nghĩa hai hành vi. Giải thích của 
Mp cũng hàm ý chỉ một hành vi, là: “Không thể mang bình bát và sống qua 
ngày bằng cách khất thực” (na sakkã hoti padam gahehä uñchãcariyäya 
yaãpefum). Coi thêm chú giải ở Sp I 175,22-23 là: paggahena yo uñcho, tena 
yaãpefum na sukara. | (1046) 


1947 [Nguyên văn cả câu này: Añfñamaññam akkosãä ca honti, aññamaññam 
paribhasa ca homti, aññamafñfñam parikkhepä ca honH, aññamaññam pa- 
riccajã ca honii. Câu giỗng vầy cũng có trong kinh It §§18—19, nhưng ghi 
cụm chữ aññamaññam bhangdanami ceva homfi thay vì aññamaññam akkosa 
ca honfi, ngoài ra tất cả các chữ khác đều giống hệt. Tôi dịch chữ parikkhepä 
và pariccajana dựa theo sự chú giải của It-a I 69,25-27, trong đó nó giải 
thích chữ parikkhepä là: “sự phỉ báng và chê bai thông qua “10 cơ-sở để sỉ- 
nhục', công kích mọi phía dựa vào nơi-sinh (gia cảnh) và vân vân” (jati- 
ãdivasena parito khepa, dasahi akkosavatthuhi khunsanavambhana), và chữ 
pariccajanä là “sự tây chay bằng cách dùng những điều-luật đình chỉ và vân 
vân” (ukkhepamiyakammakaranadivasena nissaran3).] (1047) 


198 [Chỗ này nên đặt câu hỏi rằng: lời diễn tả pasannänañca bhiyyobhävo 
hofi có nghĩa là (1) SỐ người có sự tự-tin gia tăng, hay có nghĩa là (1) sỐ 
người có sự tự-tin gia tăng vỀ sự tự-tin. Sp L225,18-24 đã ủng hộ nghĩa sau 
bằng đoạn ghi này: “Những người tại gia có sự tự-tin vào Giáo Pháp, nhìn 
thấy những Tỳ kheo làm theo những giới-luật tu hành như chúng đã được 
thiết lập, thì họ càng trở nên tự-tin hơn, họ nói rằng: “Những Tỳ kheo thực sự 
đã làm điều khó làm: bởi vì chừng nào họ còn sống họ còn ăn mỗi ngày mỗi 
ngày một bữa, duy trì sự sống độc-thân, và tuân giữ sự kiểm-chế của Giới 
Luật (Vinaya) ` (yepi sãsane pasanna kulapuftã tepi sikkhaãpadapanfattim 
ñatwva yathapañnattam pafipajamane bhikkhu vã disva “aho ayyä đuk- 
karakarimmo, ye yãvajvam ekabhaftam brahmacariyamw vinayasaanvaram 
anupalent` tỉ bhiyyo bhiyyo pasidanfi).| (1048) 


1⁄2 [Nguyên văn câu này: 7esưm abhinham dassana samsaggo ahosi, 


Chú Thích * 297 


Sainsagøe safi vissãso ahosi; vissaãse safi ofãro ahosi. Mặc dù dịch chữ 
wissãso là “sự thân mật” nhưng chữ này ở đây không chỉ sự thân mật về tính 
dục, thể xác. Mà chữ vissđso chỉ một cảm-giác tin yêu nhau thường có thể 
dẫn tới quan hệ tính dục hay thê xác giữa người nam và nữ. Để có nhục dục 
xảy ra thì trước tiên phải có sự thân mật cung cấp sự khơi mào (mở đầu, phát 
sinh) của nhục dục. [Nhục dục tìm thấy sự khơi mào của nó]. Nghĩa này được 
thể hiện bằng cụm chữ ø/ãro ahosi trong câu trên.] (1049) 


1950 [Tội đâm dục là tội nặng lớn nhất (pãrđ//ka), tội phải bị trục xuất khỏi 
Tăng Đoàn.] (1050) 


1951! [Tôi dịch dãy chữ này theo phiên bản Be và Ee là: giddhã gathitã muc- 
chitã ajjhopannä; khác với Ce ghi rằng: gathitä giddhã mucchitä ajjhopannä. 
Dãy chữ—garhifa, mucchita, ajjhopanna—là phố biễn giỗng nhau trong các 
kinh.] (1051) 


1952 [Chữ này Be và Ee ghi là gghđứã; [còn Ce ghi là øgehãnia]. Mp giải 
nghĩa chữ này là „ddhumđta: phình lên; đầy là một giai đoạn phân rã của xác 
chết. 05 giai đoạn phân hủy xác chết cũng được ghi trong các kinh 1:480— 
884. Có lẽ trong câu kế tiếp nói về phụ nữ “chết là ý chỉ (hình ảnh) cái 
“người phụ nữ chết rồi cũng còn được giữ trong trí nhớ (của nam), hơn là chỉ 
cái xác chết trương sình đó. Nhà sư Brahmäli đã gợi ý chữ gghãữã chỉ đơn 
giản chỉ một cái thân “béo phì, mập 1”, nhưng tôi không chắc dịch như vậy là 
chính xác. Trong DOP sv ggh2/efi2 có đưa ra nghĩa “phình lên, trương 
sành” trong số những nghĩa của nó.] (1052) 


1953 [Ở đây Ce chỉ ghi: yarnpi tưm bhikkhave sammä vadamäno vadeyya 


samantapäso mãrassä tỉ, là không đầy đủ. Vì vậy tôi đọc theo Be và Ee là: 
yam hị tam bhikkhave samma vadamano vadeyyd samanfapaso mãrassä tỉ 
mãtugamam yeva samma vadamano vadeyyd samanfapaso mãrassa tỉ.] 
(1053) 


1954 [Chữ này là: svzsrdo: dựa trên động từ Zsiđaứ (iếp cận), với tiếp đầu 
ngữ là s và-v- là phụ âm liên lạc.] (1054) 


195 [Ở đây, Mp giải thích chữ trong kinh là pưzakkharã có nghĩa là “người 


298 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


chạy trước, người đã đi trước, người tiên phong” (purecarikã purafo 
gafäyeva). Cách dịch của tôi ở đây “đã lao đầu vào” (đâm đầu vào) là dịch 
thoát nhưng “bắt” được cái nghĩa của lời kinh. Nhà sư Vanarata đã gợi ý rằng 
các chữ kalam, gatim, và bhavabhavam có thể là dạng sở cách được viết tắt 
hoặc là những phần của chữ ghép được tách ra được nổi với chữ 
samsãrasmim, nhưng tôi nghĩ lời kinh có thể đang dùng ở dạng đối cách vì 
những lý do âm luật vận luật của lời kệ. Kinh này không có bản tương đương 
trong Hán tạng nên không thể đối chiếu để so sánh.] (1055) 


1056 [Cậu “Cøn sống đời sống tâm linh không mãn lòng” (anabhirato ca 
brahmacariyamn carãmi) hàm ý rằng người đó đó muốn bỏ y hoàn tục.] 
(1056) 


1957 [Chỗ này lời kinh chuyển thành số nhiều là b#ikkhave. Lúc này Phật đã 
gửi lời nói chung cho những Tỳ kheo.] (1057) 


1958 [Ở đây 03 chủ-đề đầu làm nhắc nhớ tới kinh 3:39, làm cho 02 kinh có 
những điều chung.] (1058) 


192 [Câu này là: Sœbbehi me piyehi manäpehi. Tôi dùng chữ “mọi người và 
mọi thứ” đề bao gồm cả người và của. Tiếng Pãli hàm nghĩa cả hai, nhưng 
tiếng Anh (và tiếng Việt) cần có 02 từ để chỉ đủ 02 đối-tượng.] (1059) 


1960 [Mp diễn dịch câu cuối như vầy: “Đạo /con-đường] được khởi tạo (mag- 
go sañjäyawi): là chỉ thánh đạo siêu thế được khởi tạo. Những gông-cùm (kiết 
sử) được phá bỏ hoàn toàn (samyojanani sabbaso pahT1yanfi): là chỉ 10 gông- 
cùm được dẹp bỏ hoản toàn [coi thêm kinh 10:13]. Những khuynh-hướng 
tiềm ấn (tùy miên) được bứng bỏ (anusayä byaniihonii): là chỉ 07 khuynh- 
hướng tiềm ân bị loại bỏ, bị cắt bỏ, bị xóa số [coi thêm kinh 7:11]. Như vậy 
là, sự minh-sát (thiền quán) đã được nói trong 05 đoạn đầu [phần (D]; còn 
trong 05 đoạn sau [phần qD]là phần thánh đạo siêu thế đã được nói.] (1060) 


191 [Phần thi kệ này cũng có cuối kinh 3:39. Những dòng kệ này dường như 
là một sự tự trách mình của vị Bồ-tát (tức Phật) trước khi giác-ngộ, và do vậy 
nghe phù hợp hơn với bối cảnh đó. Dòng kệ bên dưới— “Trong khi ta đang 
an trú như vây” (mama evam vihãrino)— đã cho thấy rằng đây là vị Bồ-tát 
đang nói với sự đề cập tới sự đấu-tranh để đạt tới sự giác-ngộ của mình. 


Chú Thích *s 299 


Trong dòng kệ (pđđ2) c tôi đọc theo Ce ghi là: yafhadhamma tathasaniä, 
khác với Be và Ee ghi là: ya/hã dhammä tathã saftã [mặc dù chúng đều có 
ghi trong phiên bản Ce trong cách ghi trong kinh trước.] (1061) 


1%2 [Ce và Be ghi là: nekkhamme dafthu khematam. Ee ghi: nekkhammaim 
dafthu khemato trong cách ghi chính trong phần lời-kinh của nó, nhưng lại 
ghi bằng chữ biến tấu được ghi trong Ce và Be trong phần chú-giải của nó. 
Mp (cả Ce và Be) dùng cách ghi của Ce và Be là một bổ đề, trong đó nó giải 
nghĩa là: nibbãne khemabhävam disvã, nhưng lại lặp lại cách ghi biến tấu của 
Ee và giải nghĩa là: nibbãnưm khemafo disvã. Như vậy Ee đã chọn chữ biến 
tấu là cách ghi chính trong lời-kinh của nó.| (1062) 


193 [Mp giải nghĩa cụm chữ pacchäliyam khipami là: “Chúng đến sau lưng 
họ và đạp vào lưng họ” (pacchafto gantva pi{thùn pãdena paharanmfi).] (1063) 


1964 [Tôi đọc theo Ce và Ee là: kheffakammanfasamanfasammvohäre. Mp 


(của Ce) chú giải như vầy: “Là những chủ của những ruộng vườn sát liễn với 
ruộng vườn của mình, và những người người đó có làm ăn chung là những 
người đo đạc ruộng đất bằng những cây thước đo (cây sào) (ye affano 
khettakammantãnamn sãmanti qnantarakkheftasamino, te ca raj]Hdandehi 
bhimippamänaggahake samvohäre ca). Tuy nhiên tôi không thấy chữ 
samvohara [thông thường có nghĩa là “những giao dịch, công việc làm ăn] 
mà có liên quan rõ rệt gì với việc đo đạc ruộng đất cả.| (1064) 


195 [Nguyên văn chữ này: balipafiggahika devara. Mp giải thích đó là: 
“Những thiên thần bảo hộ đã được thờ cúng theo truyền thống những gia 
đình.” (Giống ở Việt Nam có lập “bàn thiên” ở trước sân nhà là để cúng 
thiên, cúng trời vào những dịp Tết và các lễ cúng khác).] (1065) 


1066 [Nhận-(Juc về sự không hấp-dẫn (asubhasaññä) (của thân) được giảng 
giải ở kinh 10:60, đoạn (3); nhận-thức về cái chết (maranasañña) hay sự 
chánh-niệm về sự chết (maranassati) được nói ở các kinh 6:19-20, 8:73-74; 
nhận-thức về sự nguy-hại (adinavasañña) ở kinh 10:60, đoạn (4); nhận-thức 
về sự gớm-ghiếc của thức-ăn (ähãre patikkilasañña) ở Vism 341-417, Ppn 
11.1-26; và nhận-thức về sự không (gì đáng) thích-thú trong toàn bộ thể gian 
(sabbaloke anabhiratasaññfa) ở kinh 10:60, đoạn (8).] (1066) 


300 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


1067 [Nhận-fluýc về sự vồ-thường (aniccasafññä) được giảng giải ở kinh 10:60, 
đoạn (l), nhận-thức vỀ sự vô-ngã (anaffasañna4) ở kinh 10:60, đoạn (2).] 
(1067) 


198 [Mp diễn dịch như vây: “Sống cùng nhau ở đây nghĩa là: hỏi những câu 
hỏi và trả lời những câu hỏi” (sajTwo tỉ pañhapucchanañceva pañhavissaj- 
Jjanañca).] (1068) 


192 [Phân tích về công thức “04 cơ-sở thần thông” này, mời coi lại kinh SN 
51:13 (Quyên 5).] (1069) 


1970 [Chữ øsso/h¡ được dịch ở đây là “sự nhiệt tâm, sự nhiệt huyết"; nó được 
giải nghĩa bởi Mp là: adhữmaffaviriyam (sự nô-lực đặc biệt, cao độ).] (1070) 


11 [Coi kinh 5:14. (2)] (1071) 


12 [Đoạn này và những đoạn tiếp theo (ï)-(v) cũng được ghi trong kinh MN 
22, mục 30-35 (trong đó nhà sư Nanamoli dịch với những từ ngữ khác chút ít 
là: “đã loại bỏ thanh rào-cản của mình, đã san bằng hào-cản của mình, đã 
bứng bỏ cột-cản của mình, là người không còn dính bản-lễ, là bậc thánh 
nhân đã hạ xuống lá-cờ (biểu ngữ, danh phận) của mình, đã đặt xuống gánh- 
nặng của mình, là người không còn bị gông-cùm trói buộc”, và (1) “đã đẹp 
bỏ vòng luân-hồi tái-sinh, đẹp bỏ tiến-trình tái-sinh”).| (1072) 


1073 [Njhận-hực về sự dẹp-bỏ (pahãnasaññä) và nhận-thức về sự chán-bỏ 
(viragasanña) được giảng giải lần lượt trong kinh 10:60, đoạn (Š) và đoạn 
(6). Trong phiên bản Ce còn ghi thêm m»hận-thức sự chấm-dứt (nỉ- 
rodhasafññä) rõ ràng là sai lỗi, vì nếu có sẽ tăng lên thành 06 điều, mà kinh 
này thuộc kinh “øăm-pháp' (Quyền “Năm”).] (1073) 


14 [DhammaviharT: người an trú trong Giáo Pháp. Chữ ghép này cũng có 
thê dịch nghĩa là “người sống bởi ! nhờ! bằng Giáo Pháp”.] (1074) 


15 [Tôi đọc theo Ce ghi chữ đhammasaññafiiya chỗ này và chữ saññari- 
bahulo ngay bên dưới; khác với Be và Ee ghi chữ đhammapañfñatiya và 
paññaftibahulo.] (1075) 


105 [Nguyên văn câu này: anuyufjati ajjhafam cetosamatham. Mp diễn 


Chú Thích * 301 


nghĩa là: “Người đó theo đuôi và tu tập sự định-tâm bên trong mình; người 
đó chủ-ý và hết-mình (thiền tập) về một chủ-đề thiền định” (iyakajjhatte 
cittasamadhim asevati bhãveti, samathakammafthane yuftappayufto hofi).] 
(1076) 


1⁄7 [Nguyên văn câu này: arim c°assa paññãya attham nappajanaii. Mp 
diễn nghĩa là: “Trên sự học vấn đó, người đó không hiểu được ý nghĩa của 
Giáo Pháp đó bằng trí-tuệ của đạo (đạo trí) cùng với sự minh-sát; người đó 
không nhìn thấy và thâm nhập bốn diệu đế” (/aío pariyattito uHari tassa 
dhammassa sahavipassanaya maggapafñnaya attham nappajandii, cadãri 
saccđmi na passafi nappafiv/j7hafi).| (1077) 


198 [my bụi mù (rajaggan). Mp giải thích: “Một đám bụi bốc lên từ mặt 
đất, đó là do sự giãm đạp của voi chiến, ngựa chiến, xe chiến, lính chiến ...”.] 
(1078) 


1079 [*$; puôn bố sự yếu nhược của mình trong tu tập [sự mất khả năng t 


tiếp], bỏ tu, và quay lại đời sống thấp tục”: đây là một phương pháp được 
quy định cho việc bỏ tu hoàn tục. Một người tuyên bố với một người khác 
[thường là một Tỳ kheo đồng đạo] về sự bắt khả năng tiếp tục theo sự tu tập, 
bỏ y cà sa và mặc lại thường phục, giữ năm giới, và trở lại đời sống tại gia.] 
(1079) 


1980 [Tôi làm theo Be và Ee, không có những dấu chấm lửng ở đây. Ce thì 
không nhất quán, nó có những dấu chấm lửng trong kinh này [để hàm chỉ tất 
cả 03 minh (v//z)] nhưng lại không có trong phần song hành của kinh tiếp 
theo. | (1080) 


198! [Lời tuyên thuyết này cũng có trong kinh MN 22, mục 3. Tiếp theo là 
những ví dụ nói về sự tiêu cực của dục-lạc, và những ví dụ này cũng được nói 
trong kinh MN 54, mục 15—2I.] (1061) 


1982 [Nguyên văn: vãjã amamussä, nghĩa gốc là “những loài phi nhân hoang 
đã”. Mp giải thích “những loài phi nhân đó là hung bạo, là những quỷ dạ-xoa 
hung dữ, vân vân” (kakkhajJä du†thã yakkhädayo amanwssa).] (1082) 


193 [Mp không luận giải gì về chữ abhãvitakäyä (không tu thành vệ thân), 


302 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


nhưng luận giảng Spk II 395,16 thì có giải nghĩa là: abhãvifapañcadvdri- 
kakäyä (chưa tu tập xong về thân của năm cửa giác-quan) có lễ muốn chỉ sự 
kiêm-chế thân, sự phòng-hộ các căn cảm-nhận của thân. Tôi thì nghi rằng 
chữ này thực sự muốn nói về sự duy-frì sự rõ-biết (tỉnh giác) rong tắt cả mọi 
tư thế và mọi động tác của thán, như đã được mô tả trong các kinh. | (1083) 


194 [Nguyên văn cả câu này: Ii kho, bhikkhave, dhammasandosã vinayasan- 
doso; vinayasandosä dhammasandoso. Mp luận giải rằng: “Sẽ ra sao sau khi 
Giáo Pháp (Dhamưna) trở nên bị suy đồi, giới luật trở nên bị suy đổi? Khi 
những pháp tu (đhamna) sự vắng-lặng (định) và sự minh-sát (tuệ) không còn 
được dung dưỡng, thì giới luật năm-phần không còn tồn tại. Nhưng khi 
không có giới luật về sự kiềm-chế trong số những người là thất-đức (không 
giới hạnh), thì sự vắng-lặng và sự minh-sát không được dung dưỡng. Theo 
cách này, thông qua sự suy đồi về giới luật, nên có sự suy đồi về Giáo Pháp.” 
Giới luật năm-phân bởi sự kiêm-chế là sự kiềm-chế bởi giới-hạnh, sự chánh- 
niệm, sự-biết, sự kiên-nhẫn, và sự nỗ-lực (siasamvara, satisamvara, 
ñanasamvara, khanfisamvara, viriyasarnvara). Mời coi thêm Ps I 62,23—25, 
luận giải về kinh Tát Cả Những Ô-Nhiễm (Sabbäsava Suia, MN 2).] (1084) 


1085 [9z nyợnø-d” là tạm dịch chữ nissaya. Ở đây, một thủ tục theo Luật 


Tạng, là một Tỳ kheo nhỏ tuổi (tuổi hạ) cần tập sự bản thân dựa theo một Tỳ 
kheo trưởng lão thiện thạo, thông thường vị đó là vị (hây hướng dẫn (y chỉ 
sư) của người đó. Thủ tục tương tự đối với những Tỳ kheo ni. Thời hạn ø¡s- 
saya (nương dựa vào vị y chỉ sự) thường là 05 năm sau khi vị Tỳ kheo trẻ đã 
thụ nhận đại thọ giới (toàn bộ giới; cụ túc giới), nhưng thời gian cũng có thể 
nhiều hơn trong trường hợp Tỳ kheo tập sự (z chỉ đệ) cần thêm nhiều thời 
gian mới đạt tới sự giỏi giang, thiện thạo. Về chi tiết, đọc thêm Thãnissaro 
2007a: 29—40.] (1085) 


1986 [Nguyên văn câu cuối này: abhidhammakatham vedallakatham kathemä. 
Tôi coi chữ abhidhamma ở đầy chỉ mang tính tham khảo, tức là, nó chỉ đơn 
giản có nghĩa là “/huộc về Giáo Pháp, liên quan tới Giáo Pháp”. Ñó không 
phải chỉ tên bộ kinh hay tập kinh nào hay giáo pháp nảo (tức không phải là 
danh từ riêng, không phải nói về “7 Diệu Pháp”). Coi thêm DOP sv là abhi- 
dhamme. Tương tự, Mp cũng có vẻ cũng nhận ra chữ này không liên quan 
đến V¡ Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma Pifaka; như nhiều người dịch vẫn lầm 


Chú Thích * 303 


tưởng), nó cũng giải nghĩa chữ abhidhammnakatham trong câu này chỉ nói về 
sự đàm đạo về “gio lý cao thượng liên quan đến giới-hạnh....” (silã- 
diutama-dhammakatham). Mp cũng coi chữ vedallakatham là “sự nói 
chuyện “đủ thứ` (linh tỉnh, này nọ) về sự hiểu-biết liên quan sự Vui vẻ fÙy 
hứng” (vedapafisamyuttam ñaãnamissakahatham). Kinh MN 43 và MN 44 có 
chữ veđziia trong tên kinh và tiếp tục lời kinh là những câu hỏi và trả lời này 
nọ (đủ thứ, linh tinh) giữa hai vị đệ tử. “Giáo Pháp tăm tối” hay hắc Pháp 
(kanhadhammam) ở đây được nói để chỉ khi trong cuộc đàm đạo xảy ra 
những sự tìm lỗi, bắt lỗi, bắt bẻ này nọ lẫn nhau với một cái tâm hay phê 
phán về người khác (randhagavesitäya upärambhapariyesana vasena) 
(1086) 


1987 [Về lời kinh đoạn này: mời coi lại lời kinh giống vậy (và chú thích) trong 
kinh 2:47, đoạn (1).] (1087) 


1988 [Mp giải thích là: “Họ sẽ dính líu mật thiết theo cách năm sự dính liu 
(pañcavidhena samsaggena)”. Mp-t thì giải thích thêm: “Năm sự dính líu 
chính là: dính líu bởi sự nghe, nhìn, nói chuyện với nhau, ăn với nhau, và 
chạm xúc thân thể" (savanasamsaggo, dassanasainsagso, samulläpasamsag- 
so, sambhogasamsaggo, kãyasamsaggo). Mp-{ còn định dạng tất cả những 
sự đó là sự thể hiện của nhục-dục, và còn nói thêm sự “chạm xúc thân thể là 
thông qua sự nắm tay [ña#haggaha (năm tay) là một íội-lớn nhì 
(sanghadisesa, tội tăng tàng) khi việc đó xảy ra giữa một Tỳ kheo và một Tỳ 
kheo m. Những nữ tu tập sự (sikkhaman3) là những nữ tu đã thụ giới sa-dI, 
đang tu tập để tiến tới chính thức thụ nhận đại thọ giới (toàn bộ giới) để trở 
thành một Tỳ kheo mi.| (1088) 


108 [79¡ ô nhiễm (sadkilitham äpattin) ở đây có lẽ chỉ những tội-lớn nhất 
(pãrđjika, ba-la-d1) hay tội-lớn nhì (sanghadisesa, tăng tàng).] (1089) 


1090 [7y những thứ được cất giữ (sannidhikäraparibhoga) (tích trữ thức- 
ăn, vật dụng ... để dùng riêng cho mình) là bị cắm bởi điều luật Pãcittiya 38, 
Vin IV §6-§7. Còn “sự gợi ý rõ ràng” (olärikam nữmiffam), Mp giải nghĩa: 
“Ở đây, việc đào bới và ra lệnh 'ĐàoP thì được gọi là gợi ÿ rõ ràng đối với 
đất đai xung quanh. Chặt và ra lệnh “Chặt!" được gọi là gợi ÿ rõ ràng đối với 
cây trồng xung quanh.” Chỗ này liên hệ tới các điều luật Pãcittiya 10 và 11, 


304 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


Vin IV 32-33, 33-35 (như cấm đào bới, cắm chặt phá cây cối xung quanh 
nơi ở ... vì mục đích riêng hay vụ lợi của mình). | (1090) 


1! [Nguyên văn câu tả về loại người này là: Kuhako ca hoi, lapako ca, 
nemittiko ca, nippesiko ca, labhena ca labham nÿ¡gisia. Những hành vị này 
tạo nên sự mwu-sinh bất chánh (tà mạng), được giảng giải đầy đủ trong Vibh 
352-53 (Be 861-65); chúng cũng được nói lại trong Vism 23-30, Ppn 1.61— 
82.] (1091) 


1092 [Về 04 loại trí-biết mang tính phân-tích (patisambhidä) này, mời coi lại 
kinh 4:172.| (1092) 


193 [Tôi làm theo Ce ghi là: sz/hã sabyafjana, khác với Be và Ee ghi là: 
safttham sabyafñjanam. Sự khác nhau này giữa các phiên bản cũng có ở mọi 
chỗ trong Kinh Tạng có cụm chữ này. Sự khác nhau này không phải là nhỏ 
nhặt; nó cho thấy rằng đối với Ce: ý nghĩa và câu chữ là thuộc về n#ững giáo 
lý (dhammđ), trong khi đó đối với Be và Ee: thì chúng thuộc về sự thực-hành 
đời sống tâm linh (brahmacariyam; phạm hạnh, đời sống tu hành). 


- Thuật ngữ này có nghĩa tốt hơn trong liên hệ với những giáo lý (dhamm3) 
được diễn đạt bằng miệng, hơn là trong liên hệ với sự rực hành đời sống tâm 
linh (brahmacariyarn) vốn được sống hơn là được nói. | (1093) 


194 [Be ghi chỗ này là: đi//hiyã appatividdhä (không được thâm nhập bằng 
cách-nhìn), cách ghi này có vẻ là “một sự hiệu-đính có học hiểu" đối với công 
thức nguyên thủy của lời kinh. Vì nếu không thì chúng ta có lẽ đã phải trông 
đợi phải có một sự nối kết đối-nghịch, chăng hạn như: ca hay ca pana, để 
chuẩn bị cho chúng ta về sự biến tấu so với cách ghi thông thường. Ce và Ee 
thì ghi cụm chữ quen thuộc là điƒfhiyã suppafividdha, tôi đã dịch theo cụm 
chữ này.] (1094) 


1095 [“Noyyờj đó không coi lại tâm mình có được giải-thoát đến mức độ nào” 
là tạm dịch câu: Ya/hãvimuffam ciftam na paccavekkhaii. Mp còn diễn dịch 
thêm là: “Sưu khi xem xét lại những tội-lỗi đã được trừ bỏ và những đức- 
hạnh đã đạt được, người đó không nỗ-lực thêm để đạt tới những đức-hạnh 
cao hơn nữa”. Đoạn kinh này dường như dự-báo trước ý tưởng “pacca- 
vekkhanañäna” rất nỗi bật trong các luận giảng (thường được dịch là (HV) 


Chú Thích * 305 


“phản khán trí, tức trí-biết xem xét lại đạo quả mà mình mới chứng đắc 
được).] (1095) 


19 [Mp chú giải rằng: “Kinh này nói về những nguyên-nhân dẫn đến sự sa- 
sút hay sự tăng-trưởng của 07 hạng học-nhân đối với phần giới-hạnh bậc cao 
(giới-hạnh của người xuất gia). Những nguyên-nhân làm sa sút một học nhân 
cũng xảy ra trước đối với người tu khi còn là phàm phu (chưa chứng nhập 
vào dòng thánh đạo, chưa là một bậc học nhân). | (1096) 


197 [Nguyên văn: Ananulomikena gihisamsaggena. Về 05 loại sự dính-líu 
(samsagøsa), mời col lại chú thích 1088 của kinh 5:80 ở trên. | (1097) 


1998 [4/7ãbyäkaranäni. Mp: “Là sự tuyên bố thánh quả A-la-hán”. (Trí-biết 
cuối cùng/ chung kết/ rốt ráo là chữ để chỉ quả A-la-hán).] (1098) 


1099 [ 4jgp am: sự bất lay chuyển. Có lẽ đây muôn chỉ sự giải-thoát bắt lay 
chuyển của tâm (akuppä cefovimuti). Mp nhận định đây chính là trạng thái 
hay thánh quả A-la-hán.] (1099) 


1109 [Nguyên văn: Sakkaccafñfieva deti no asakkaccam. Mp giải nghĩa: “Nó 
tấn công một cách không coi thường, không mạo phạm.” (tức cần trọng, dè 
chừng nguy hiểm từ con môi).] (1100) 


110! [Nguyên văn cụm chữ cuối này: Annabhäranesädänam. Mp thì giải thích 
annabhärä là những người ăn xin (yäcakä) và nesädä là những người bây 
chim (saãkunikđ).] (1101) 


1192 [Phần mở đầu kinh, cùng với phần lời kinh nói về 05 loại người thầy, 
cũng có trong Luật Tạng, Vin II I§5—§7.] (1102) 


1193 [Nguyên văn câu cuối: manomayan kãyam upapanno. Những thiên thân 
có thân được làm bằng-tâm (hay đo tâm tạo nên) là những thiên thần được tái 
sinh trong cõi trời sắc-giới nhờ năng-lực chứng đắc những tầng thiền định 
sắc-giới.] (1103) 


119 [Chữ “hân” ở đây là dịch gọn chữ a/tabhavapatilabha (sự đạt thành một 
“cá thể. mới), tôi coi chữ pafilabha chỉ đơn giản là bố sung theo kiểu thành 
ngữ chứ không cộng thêm nghĩa gì vào chữ đó (nên chỉ đơn giản dịch là 


306 * Bộ Kinh Tăng Chi — QUYỀN 5 


“thân” của vị thiên thần đó). Mp giải nghĩa nó là = sarrapafiläbho, điều này 
ủng hộ giả thuyết của tôi là chữ đó chỉ đơn giản là chỉ về một “£hân” hay 
“thân thể. Thuật ngữ affabhavapafilabha (sự đạt thành một "cá thể" mới) 
cũng được nói đến ở đầu Phần thứ hai của kinh 4:171 (mời coi thêm phần 
chú thích ở đó), trong đó thuật ngữ này hàm chỉ toàn bộ “sự ao thành của 
một loại chúng sinh". Theo lời bài kinh ở đó thì không thể nào quy kết theo 
nghĩa hẹp là nó chỉ về một “thân” hay “thân thể, trong kinh đó nó cũng bao 
gồm cả loại “(hiên thân thuộc phi tưởng phi phi tưởng xứ” (không có nhận- 
thức cũng không phải không còn nhận-thức) là những thiên thần không có 
thân thể vật lý. 


- Về kích cỡ thân của vị thiên thần, lời kinh ghi là đue vã fmi vã mãgadhikäni 
gãmakkhettani. Về chữ gãmakkhetfa nhà sư Brahmäli có viết rằng: “Chữ này 
cũng có ghi trong kinh MN 10, mục II trong câu: ekam gaãmakkhettam 
upamissãya viharãma, và có ghi trong kinh MN 167, mục 27 trong câu: đn- 
hãkain gãmakkhettam ãgacchanri. Từ những trích dẫn mới này dường như đã 
rõ ràng với tôi rằng chữ gữmakkheta chỉ về một ngôi làng cùng với tất cả 
ruộng đồng của nó”. Những con số chiều dài được ghi trong Mp có thể suy ra 
thân của vị thiên thần đó là khoảng 3-4.5 dặm Anh, tức cao tới khoảng 5-7 
km.] (1104) 


1195 [Lời kinh ghi là fassã iddhiyä (thân-thông đó) chứ không ghi là tassa id- 
dhiyã (thân thông của người đó). Ö đây có đề cập bằng một đại từ chỉ về một 
thần-thông, nhưng lời kinh vẫn chưa lộ rõ đó là loại thần-thông gì. Bối cảnh ở 
đây được truy lại trong "4 Tạng (Vin II 184,33—185,21), trong đó thầy Đè- 
bà-đạt-đa (Devadatta) đã dụng £hần-thông biến-hóa mình để biến thành một 
bé trai đeo dây đai (njt) bằng những con rắn. Thầy ấy đã dùng thần lực để gây 
ấn tượng với Hoàng tử À-xa-thế (Ajãtasattu) để được hoàng tử ủng hộ theo 
những ý đồ của thầy ấy. Rồi ngay cái lúc có ý-nghĩ muốn giành được sự lãnh 
đạo Tăng Đoàn từ Đức Phật, thầy ấy đã mất đi loại :hẩn-thồng đó.] (1105) 


H9 [Nguyên văn câu này: Ya fưuo karissafi tưuo'va tena paRññay¡ssati. 
PED giải thích ngữ căn /ưna là “một dạng tắt của chữ đứwna = aã = Phạn 
ãtman: cái 'ta`, ngã.” Mp cắt nghĩa là: “Người sẽ được biết bởi hành động 
mà người đó làm” (yam esa karissafi, eso`va tena kammena paka†o bhavis- 
saïi).] (1106) 


Chú Thích * 307 


11 [Nguyên văn: aparisuddhaveyyäkarano. Mp không luận giải về chỗ này. 
Tôi cho rằng “sự giảng giải” ở đây là chỉ về sự/cách giảng-giải của người 
thầy về một giáo lý hay sự/cách trả-lời và giải-thích của ông đối với những 
câu hỏi.] (1107) 


119 [Nguyên văn câu này: Sekhavesãrajjakarana dhammđ.] (1108) 


1109 [$Zrz//zm: tạm dịch là “ngại ngần”. Mp giải nghĩa nó là đomanassam 
(phiền bực, ưu, nhưng cách giải nghĩa này không đủ đầy đủ và rõ ràng. Sr4ÿ- 
ja là trạng thái một người cảm thấy rụt rè, ngại ngần, và không an toàn (sữr- 
da) khi phải xuất hiện trước đám đông hoặc đứng trước những sự việc của 
cộng đồng. Chữ đối nghĩa của nó là vesãrz//a, là trạng thái một người cảm 
thấy thư thả và tự tin (viszrada) khi đứng trước đám đông hoặc khi tương tác 
với những người khác.]| (1109) 


1119 [Ee ghi chữ kuppadhammo rõ ràng là bị sai, cho dù trong những chú giải 
về những cách ghi khác nhau này Ee có nhận biết cách ghi đúng là akuppa- 
dhammo (trạng thái bất lay chuyển). Mp giải nghĩa chữ này = khimãsavo 
(người đã tiêu điệt ô-nhiễm, một A-la-hán). Đôi với Tăng Đoàn muốn giữ 
được sự tôn-trọng của cộng đồng Phật tử tại gia, thì điều quan trọng không 
chỉ là (1) những tu sĩ phải là có giới-hạnh trong mọi hành-vi của mình mà còn 
(ii) phải để tránh những hành-động có thê làm phát sinh sự nghi-ngờ. Những 
hành vi như được nói trong kinh này không những phản ánh một cách bắt lợi 
cho cá nhân tu sĩ đó mà còn mang lại sự làm xấu-đi và lầm mất uy-tín cho 
Giáo Pháp và Tăng Đoàn. Đó là lý do bài giáo giới này đã được nói ra.] 
(1110) 


HH [Mp giải nghĩa chữ vesiyagocaro là: fãsam geham abhinhagamano 
(thường xuyên đến nhà họ). Như vậy là trong câu này và ngữ cảnh này chữ 
gocara không được dùng theo nghĩa hẹp của nó là “một nơi để khất thực”.] 
(1111) 


1112 [Kinh này là kinh song hành của kinh 3:50 được mở rộng thêm điều (4) 
và (5).] (1112) 


1H3 [Njyjjyo vụ trộm cắp là dịch chữ gốc gahanäni, nghĩa gốc là “những sự 
lấy, những sự lấy đi”. Mp chú giải là: “Sự lấy những thứ của những khác” 


308 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


(parasantakanam bhangdãnam gahanami).]| (113) 


1114 [Guyhamaniäa. Ö đây chữ mamiã ắt hắn có nghĩa là “những sự mưu tính” 
hay nghĩa là “những sự t vấn” chứ không có nghĩa là những mazra (bùa, 
chú). Mp chỉ đưa ra một sự giải nghĩa dạng động từ là = guhifabbamamia.] 
(1114) 


1Š [Nguyên văn là zz⁄aggahikãya. Mp giải thích là: “Người đó nắm giữ tư 
tưởng bắt-diệt (thường kiến) hoặc tư tưởng tự hủy diệt (đoạn kiến).”] (1115) 


111 [Toàn bộ kinh này, sau lời mở đầu và câu kết đoạn, tức đoạn trong ngoặc 
{...},là giống toàn bộ đoạn (4) của kinh 4:87 (là kinh 4-pháp), nói về một Tỳ 
kheo là “hạng sa-môn tính tế”, trong đó 05 chi đoạn đánh số từ ()... (V) 
người dịch giữ nguyên cách đánh số như vậy [thay vì (1)... (5)] trong kinh 
này (là kinh 5-pháp). - Mời coi lại các chú thích trong kinh 4:87.] (1116) 


117 [Phãsuyihärã: những phương tiện để sống thư thái (an ổn). Những 
phương tiện này còn có thê được gọi là “những nguyên tắc đề hòa-hợp”, như 
được ghi trong các kinh 6:11—12. Về phần nội dung: ngoài những câu mở đầu 
và đặt vấn đề, nội dung này hầu như y hệt kinh 6:12, chỉ khác là nó bỏ đi 
đoạn thứ năm trong kinh 6:12.] (1117) 


1118 [Nguyên văn về cuối là: no param adhisile sampavafa. Tôi coi chữ 
adhisrle ở đây chỉ đơn thuần chỉ có nghĩa là “về mặt/về phẩn/ về vấn đề giới- 
hạn”, chứ không hàm nghĩa chỉ “g/ớï-hạnh bác cao” (tăng thượng giới, gIới- 
hạnh của bậc xuất g1a) [mặc dù, dĩ nhiên, phần giói-hạnh bậc cao cũng cùng 
được kiềm chế bởi Giới Bồn Tỳ Kheo (Patimokkha)]. Mp cũng ủng hộ cách 
diễn dịch chữ øđj¡s7/e theo nghĩa đơn thuần này, nên Mp đã giải nghĩa là: 
“Người đó không phê bình hay chỉ trích người khác về vấn đề giới-hạnh” 
(param silabhävena na garahafi na upavadafi).] (T118) 


1119 [Chữ gốc: cZfuddiso. Mp giải nghĩa là: “Người đó đi lại mà không bị trở 
ngại trong bốn phương” (catisu disãsu appafihafacäro).] (1119) 


112? [Ce không có ghi tên NHÓM này ở chỗ bắt đầu, những nó có ghi tên 
NHÓM trước phần kệ tóm tắt (wđdZna) ở cuối nhóm.] (1120) 


Chú Thích * 309 


112! [Nghĩa chỗ này không rõ ràng, và những phiên bản cũng ghi khác nhau. 
Ce ghi là viyafthữpasevr, Ee vyafthipasevr, Be vissaffhupasevr. Mp (của Be) 
giải nghĩa là: “Người đó giao lưu những gia đình bị chia rẽ (bất hòa) để tạo ra 
sự xích mích bất hòa (giữa họ)” (vissafthani bhinnakulãni ghatanaftthaya 
upasevzri). Mp (của Ce) thì chỉ giải thích gọn là: “Người đó giao lưu với 
những gia đình bị chia rẽ (bất hòa)” (viyafthami bhi-nnakakulami).] (I121) 


1122 [Samnä-dassana: tâm-nhìn chánh đúng; chữ này đồng nghĩa với cách- 
nhìn đúng đắn hay chánh kiến (samma-difthi). Mp diễn dịch có tầm-nhìn 
chánh đúng là: “Có được năm loại chánh-kiến: về trách nhiệm của mình đối 
với nghiệp, về thiền định, về thiền quán, về đạo, và về quả.| (1122) 


1123 [Mp giải nghĩa là: “Ni đó keo kiệt về chỗ-ở (#vãsamaccharin?: không 
(thể) chịu (được) người khác ở đó. Ni đó keo kiệt về những gia-đình (ku- 
lamaccharimï) là những thí chủ đã trợ giúp cúng dường cho mình: không chịu 
không muốn những người tu khác tiếp cận những gia đình đó [để được trợ 
giúp, cúng dường]. Ni đó keo kiệt về những lợi-lộc (lãbhamaccharimi): 
không chịu những người khác cũng được (cho, cúng, tặng) những lợi-lộc đó. 
Ni đó keo kiệt về /ời-khen (gunamaccharinï): không chịu nói lời khen (hay 
thích nghe ai nói lời khen) về những đức-tính tốt của người khác. Và ni đó 
keo kiệt về Giáo Pháp (dhammamaccharin?: không muôn chia sẻ Giáo Pháp 
cho những người khác (học, biết).] (1123) 


1124 [Saddhadeyyam vinipaferi. Mp: “Khi ni đỗ được cúng dường thức-ăn bởi 
những thí chủ vì niềm-tin của họ (đối với tăng đoàn hay Tam Bảo), thì ni đó 
không sớt lấy phần trên [cho mình] và chia phần còn lại cho những ni khác.” 
Giới luật cấm sự phung phí những thứ được cúng dường vì niềm-tin của 
những thí chủ có ghi trong Luật tạng Vin I 298,1-3 như vầy: “Này các Tỳ 
kheo, một món quà được cúng dường vì niễm-tin không nên bị phung phí. Với 
ai phung phí nó, thì đó là một sự phạm tội sai trái” (na ca bhikkhave sad- 
dhadeyyam vinipatetabbam: yo vinipateyya, ãpaffH dukkafassa). Đây là một 
tội vì nó thể hiện sự không tôn trọng đối với lòng bố-thí của người khác. Sau 
khi đã sớt lấy phần trên cho mình, một người tu chia sẻ phần còn lại cho 
người khác. Đức Phật cũng cho phép một điều đặc biệt là một người xuất gia 
có thể đem cho cha mẹ những phân thức-ăn, quần-áo, và những thứ được 
cúng dường khác nếu cha mẹ đang thực sự cần có!.] (1124) 


310 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


!!25 [Về cách đặt dấu câu, tôi làm theo như Be và Ee: nối cụm chữ 
dhammanam udayatthagaminiya paññaya với cụm chữ ajJhafftam yeva safi 
sũpdafthita hoíi¡. Ce thì đặt một dấu phây sau chữ hør¡ và không có dấu câu sau 
chữ pzññãya, như vậy là nối cụm chữ đhammanam udayatthagäminiyä 
paññaya với cụm chữ theo sau là asubhanupassĩ kãye viharafi. Tuy nhiên, 
điều này nối kết với “sự thiên quán về sự không háp-dẫn của thân' với “trí- 
tuệ đề nhận biết sự sinh và diệt, mà sự nỗi kết này, theo tôi hiểu biết, là 
không thấy có nói ở chỗ nào khác trong toàn bộ Kinh Tạng các Nikãya [ngoại 
trừ phần điệp khúc trong bài kinh Các Nền Tảng Chánh-Niệm (Satipatthäna 
Suiía, kinh Niệm Xứ).] (1125) 


1125 [Kịnh Sn 386 gợi ý chữ akãlacãrï ở đây là chỉ sự đi khất thực vào lúc 
không phù hợp. | (1126) 


1127 [Về sự biết hài-lòng (tri túc), mời coi lại chú thích số 55 trong kinh 1:65, 
như vầy: [Nguyên văn: sanuƒ£hiz. Mp phân biệt 03 loại sự biết hài-lòng: (1) 
sự biết hài-lòng với những gì mình có được (zzhälãbhasan-tosa): như biết 
hài lòng với những thứ y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, thuốc-thang, cho dù chúng 
thuộc phẩm cấp tốt hay tệ; (2) sự biết hài-lòng với khả năng của mình 
(yathäbalasamosa): biết hài lòng với những thứ mình có được nhưng biết 
chọn dùng thứ nào thích hợp với sức khỏe của mình nhất (ví dụ người có tiêu 
hóa tệ thì nên chọn ăn những thức-ăn dễ tiêu ...); (3) sự biết hài-lòng với điều 
phù hợp (ya/hãsãruppasamrosa): giữ những thứ căn bản nhất cho mình và cho 
đi những thứ còn lại. - Coi thêm Bodhi 1989: 130-34.].| (1127) 


1128 [“J⁄Z† hương” là tạm dịch chữ parikuppä. Mp chú giải đó là “sự gì có 


bản chất hành hạ dày vò, giống như một vết thương cũ” (parikuppanasa- 
bhãvã puranavanasadisa). Thông dụng hơn thì những hành-động này được 
gọi là những nghiệp nghiêm trọng hay trọng tội (ãnanfariya kamma) dẫn tới 
kết quả tức thì là tái sinh trong địa ngục. Coi thêm kinh 6:93.] (1128) 


1122 [Khổ nạn đối với giới-hạnh (silavyasana) ở đây rõ ràng chỉ những hành 
vi phạm giới-luật về đạo đức, và khổ nạn về cách-nhìn (dithivyasana) là chỉ 
sự năm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), đặc biệt là loại tà kiến chối bỏ nguyên 
lý “nghiệp và nghiệp quả'.| (1129) 


Chú Thích * 311 


1130 [Dhammen°eva cakkam vaffeti. Mp chú giải rằng: “Chữ “Giáo Pháp' ở 
đây là chỉ mười [đường] nghiệp thiện”.| (1130) 


113! [Mp diễn dịch rằng: “Người biết điểu gì là tốt (atthaññi): người biết năm 
phần thiện [Mp-† giải nghĩa thêm năm phần thiện là: điều tốt cho (của) mình, 
điều tốt cho người khác, điều tốt cho cả mình và người, điều tốt thuộc kiếp 
này, và điều tốt thuộc kiếp sau]. Người biết Giáo Pháp (dhammaññn): người 
biết bốn phần Giáo Pháp [Mp-t giải nghĩa thêm bốn phẩn Giáo Pháp là: 
Giáo Pháp về Bốn Diệu Đế, hay bốn loại giáo pháp (dhamma) được phân 
biệt thuộc cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, và siêu thế]. Người biết 
sự đo lường đúng đắn (matfañfñu): người biết sự đo lường đúng đắn trong 
việc nhận và sử dụng bốn thứ cúng dường (y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc- 
thang với chu cấp cho người bệnh). Người biết thời gian phù hợp (kãlaññn): 
người biết thời gian như vây: “Đây là thời gian sống tách-ly; đây là thời gian 
chứng nhập thiền; đây là thời gian dạy Giáo Pháp; và đây là thời gian đề đi 
du hành trong xứ sở”. Người biết hội chúng (parisaññu): người biết: “Đây là 
hội chúng của những người giai cấp chiến-sĩ ... đây là hội chúng những tu 
sĩ”.”](1131) 


1132 [Kinh 1:187 cũng nói điều này về Ngài Xá-lợi-phất.] (1132) 


1133 [Co thêm và so sánh với kinh 3:14.] (Phần nội dung kinh bắt đầu từ câu 


€ 


dưới đây cho đến “... rong hình dạng con người là giỗng hệt trong kinh 
3:14. Phần thứ hai của kinh này có ghi thêm các đối tượng được che chở 
phòng hộ là “các Tỳ kheo ... đệ tử tại gia nữ”, và đĩ nhiên có thêm hai điều 
(4 và (5). Mời quý vị nên đọc lại cái chú thích trong kinh 3:14 không được 


lặp lại trong kinh song hành này.) (1133) 


1134 [Khi luận giải về câu: sưmsuddhagahaniko yãva satamä pitãmahayugä 
akkhitto anupakkuftho jãtivãädena, Mp đã nói rằng cụm chữ yãva satfamä 
pitãmahayugä có thê được hiểu cụm chữ đồng đăng với sưmsuddhagahaniko 
hoặc đồng đẳng với akkhirto anupakkuftho jãtivãdena. Be và Ee thì ghi dẫu 
phẩy như thể nó nên được hiểu theo cách thứ nhất, còn Ce thì coi theo cách 
hiểu thứ hai. Tôi dịch theo Ce.] (1134) 


1135 [Nguyên văn câu cuối: Pa/ibalo aftãnäãgatapaccuppanne atthe cintetum. 


312 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


Mp chú giải là: “Thông qua nhưng ích lợi hiện tại, người đó xem xét điều 
xảy ra trong quá khứ và điều sẽ xảy ra trong tương lai” (so hỉ paccup- 
pannaafthavaseneva “afIepi evaimn ahesum, anagafepi evam bhavissanfi` tỉ 
cimefi).| (1135) 


1136 [S4J3kaggähï: người lấy thẻ. Mp chú giải: “Vào lúc đếm số những con 
voi, nó lấy [tôn] một thẻ đếm.” Thẻ ở đây là tấm thẻ gỗ hay thẻ cây để đếm 
từng voi (ví dụ, mỗi con voi đi qua, người đếm lấy một thẻ hay một que gỗ 
bỏ vô thùng hay rõ, sau đó đếm tổng số thẻ để biết số con voi; giống như 
cách dùng que hay thẻ để đếm những bao lúa bao gạo được vác vào kho hay 
xuống thuyên).] (1136) 


H37 [Ce ghi là pifhamaddano; Be ghi là mañcapifhamaddano (người phá 
giường phá ghê).] 


1138 [Mp: “Vào lúc đếm số Tỳ kheo, người đó lấy một thẻ đếm.] (1138) 


1132 [Chỗ này tôi ưu tiên đọc theo Ee là đhzzmmehi, Ce và Be thì ghi là 
aigehi. Đoạn kết của phần này, và đoạn mở đầu và đoạn kết tương ứng của 
phần nói về một Tỳ kheo thành tựu thì tất cả đều ghi là đhamznehi.] (1139) 


1140 [Mp giải thích: “Người vi phạm (ãrabhati): người đó vi phạm bằng cách 
phạm tội [theo giới luật Tăng đoàn], và sau đó thấy hối hận (vippatisãrT ca 
hoïi) VÌ điều đó. Sự giải-thoát của tâm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ chính là sự 
định-tâm ở thánh đạo A-la-hán và rrí-biết của thánh quả A-la-hán. Người đó 
không hiểu được điều này bởi người đó chưa chứng ngộ tới nó.] (1140) 


11! [Mp giải thích: “Người đó phạm vào một tội nhưng khôi phục được bản 
thân, và nhờ đó không bị hối hận”] (1141) 


114 [Mp giải thích: “Sau khi phạm vào một tội, người đó khôi phục được bản 
thân, nhưng sau đó, mặc dù người đó không phạm tội nữa, người đó không 
thể xua tan sự hối hận.” Lời giải thích này có thê nói đến trường hợp đã được 
ghi trong Luật Tạng (Vinaya), trong đó một Tỳ kheo tin sai rằng mình đã 
phạm vào một tội. | (1142) 


1143 [Mp giải nghĩa là: “Dẹp bỏ những ô-nhiễm sinh ra từ sự phạm tội bằng 


Chú Thích * 313 


cách thú tội hay bằng cách khôi phục bản thân mình khỏi tội đó. Rồi tu tập 
cái tâm minh-sát (viassanaciffam) và trí-tuệ đi kèm với nó”.| (1143) 


114 [Phương pháp tu tập này cũng được giảng giải trong Pafis II 212-13, 
trong đó nó được gọi là “thẳn-thông của bác thánh' (ariy°iddhi). Dựa vào 
nguồn giảng luận đó, Mp đã rút ra những giải thích như vây: (1) Nhận thức 
sự ghê-tởm trong những thứ không ghê-tởm (appafiktle pafikHlasañmn) là: 
người đó quán xét một đối-tượng đáng thích với ý tưởng về sự không hấp- 
dẫn của nó, hoặc chú-tâm (tác ý) tới nó chỉ là vô-thường. (2) Nhận thức sự 
không ghê-tởm trong những thứ ghê-tởm (pafikHle appafiktlasañm) là: (a) 
người đó quán xét một đối-tượng đáng chê đáng ghét bằng râm-ứ, hoặc (b) 
chú-tâm tới nó chỉ là một sự lắp-ghép của những yếu-tố phi nhân mà thôi. (3) 
& (4) Cách thứ ba và thứ tư thì lần lượt áp dụng phương pháp (1) và (2) mới 
nói trên cho cả 02 loại đối tượng (3) và (4). (5) An trú buông-xả (upekkhako 
vihareyya): đây là sự buông-xả 06 phần [đó là sự buông-xả đổi với 6 đối- 
tượng giác quan] giỗng tâm buông-xả của một bậc A-la-hán. Trong kinh này, 
sự minh-sát (thiền quán) được nói đến trong cả năm điều. Mặc dù cách quán- 
xét này được gán là của những bậc A-la-hán, nhưng có thê một Tỳ kheo đã 
phát khởi sự minh-sát thì tu được cách này; nhưng cũng có thể một người có 
hiểu biết, có trí, có học hiểu cũng tu được cách này. Những bậc Nhập-lưu, 
Nhất-lai, Bất-lai thì chắc chắn tu được theo cách này; nên không nhất thiết 
phải nói bậc A-la-hán tu theo cách này.”] (1144) 


145 [Nguyên văn cả đoạn này: Ä⁄Z me kvacini katthaci kiñcana rajaniyesu 
dhammesu rãgo udapadi, mã me kwacimi katthaci kiñcana dosaniyesu 
dhammesu doso udapadl, mã me kwvacimi kathaci kiñcana mohaniyesu 
dhammesu moho udapädï. Sự hình thành công thức này có lẽ là cố ý mạnh 
tinh thần hơn và sâu rộng hơn những trường hợp kế trên. Mp giải nghĩa 03 
câu là: Kwacam †Ú kismifñci ãrammane. Katthacr tỉ kismfñci padese. Kiñcana 
ti koci appamaffakopi.] (1145) 


1146 [Lời kinh gốc là: anägamanaditthiko deti. Mp chú giải là: “Mộ/ người bố 
thí mà đã chưa có được cách-nhìn về sự xảy-đến như vậy: 'Quả của điễều đã 
được làm sẽ đến!” Ö đây có thê ngầm hiểu lời kinh muốn chỉ cách-nhìn về 
nghiệp (kamma) và quả của nghiệp (chánh kiên về nghiệp và nghiệp quả của 
sự bồ-thí).] (1146) 


314 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


117 [Lời kinh gốc là: đgamanadifthiko. Mp chú giải là: “Người đó bó thí với 
niễm-tin vào nghiệp và nghiệp quả.”] (1147) 


18 [Squmayavimuttassa bhikkhuno: một Tỳ kheo được giải-thoát một cách 
tạm thời. Mp giải nghĩa là: “Người đó được giải-thoát trong tâm thông qua 
một sự giải-thoát thuộc thế tục, một sự giải-thoát /@m fhởi có được là nhờ sự 
không chế những ô-nhiễm (lậu hoặc) trong trạng thái tầng thiền định.” (tức là, 
sau khi thoát ra khỏi tầng thiền định thì những ô-nhiễm sẽ có lại, và người tu 
vẫn chưa được giải-thoát một cách rốt ráo. ] (1148) 


114 [Tôi đặt tên kinh này như tên gọi trong phần ứ¡ kệ tóm tắt (uddãna) ở 
cuối chương theo phiên bản của Be, trong đó có ghi là: /ayo sammatfani- 
yãmã; còn trong phần ứ¿ kệ fóm tắt của Ce và Ee thì ghi là: fayo sad- 
dhammanmiyama.]| (1149) 


1159 [Nguyên văn câu này: 4bhabbo miyaãmam okkamitum kusalesu dhammesu 
sammattam. Mp giải nghĩa là: “Người đó chưa đủ phẩm chất, không có khả 
năng nhập vào “đạo lộ đã định xong', (đạo lộ äó) gốm có sự chán-chính 
(đúng đắn) trong những phẩm chất thiện lành" (kusalesu dhammesu sammar- 
tabhutam magseaniyamam okkamitum abhabbo abhđjanam). Mời coi lại thêm 
thuật ngữ này trong kinh 3:22 và chú thích 358 của nó. | (1150) 


!IŠ! [Giống như kinh 4:160, ngoại trừ kinh này có thêm đoạn (5) ở mỗi phần. 
Mời coi lại các chú thích trong kinh 4:160. Coi thêm kính 2:20.| (1151) 


1152 [Đoạn (5) này giống đoạn (5) của kinh 5:54 ở trên.] (1152) 


1153 [So sánh với kinh 5:101, (và coi thêm các chú thích trong kinh đó về sự 
ngại-ngần và sự tự-tn).| (1153) 


115 [(Mp đã nhận dạng) đây là Lã|udäy1, thường được mô tả là một Tỳ kheo 
tự phụ tự cao. Do vậy, những lời kinh tiếp theo có thể được coi như sự quở 
trách của Phật đối với thầy ấy vì thầy ấy chưa đủ chín chắn nhưng luôn muốn 
làm một sư thầy hay sư ông. Một ví dụ khác về sự bốc đồng khinh suất của 
thầy Udãyï là ở cuối kinh 3:80 và trong kinh 5:166. Trong 6:29, và cũng có 
trong kinh MN 136, mục 6, thầy ấy cũng bị quở trách bởi Phật. Trong Luật 
Tạng (Vinaya Pifaka) cũng có mô tả về một Uday! là một Tỳ kheo phạm tội 


Chú Thích * 315 


tà-dâm mà vì chuyện đó nên phải đặt ra một số điều-luật [thuộc tội tăng tàng, 
saighãdisesa); nhưng vẫn còn là câu hỏi liệu UdãyT đó cùng là một người với 
Udãyï này hay không. Thậm chí Udãyï đó có thể không có thực trong lịch sử 
mà chỉ được dùng làm cái “cớ” để đưa ra những điều-luật đó.] (1154) 


115 [Nguyên văn câu này: 4nupubbikatham kathessami. Mp giải nghĩa là: 
“Một người nên chỉ dạy Giáo Pháp cho người khác sau khi đã quyết định 
(quyết tâm, nhất tâm): “Trước tiên tôi sẽ nói về lòng bó-:hứ, kế tiếp là nói về 
giới-hạnh, và tiếp theo là về cõi-trời; hoặc tôi sẽ giảng giải một đoạn kinh 
hay thi kệ theo đúng trình tự của lời kinh.°”] (1155) 


1155 [Câu cuối: Pariyäyadassavr. Mp giải nghĩa là: “Chỉ ra nguyên-nhân 
(kãrana) của điều này, của điều nọ.”] (1156) 


1157 [Nguyên văn: Yazftha bhikkhuno uppanno ãghãto sabbaso pafivinetabbo. 
Tôi dịch câu này theo cách Mp chú giải là: “Khi sự bực tức (tức tối, phẫn nộ, 
căm phẫn, cay ghét) đã khởi sinh trong một Tỳ kheo đổi với một đồi-tượng 
nào đó (yattha arammane), thì nó sẽ được hoàn toàn xua tan bằng năm cách 
này.” Như vậy Mp coi chữ yz/rha có nghĩa là người (đôi tượng, vị ngữ; vì đối 
tượng đó, vì người đó) mà sự bực tức đã khởi sinh, chứ không có nghĩa chỉ 
nơi chốn mà sự bực tức đã khởi sinh.| (1157) 


1Š [Nguyên văn câu này: Labhafi ca kãlena kãlam cetaso vivarain cetaso 
pasadarmn. Mp giải nghĩa là: “Dần dần người đó đạt tới sự khai mở của tâm, 
đó là, một cơ hội khởi sinh trong tâm người đó cho sự vắng-lặng (định) và 
minh-sát (tuệ), và người đó đạt được sự bình-lặng (hiền từ), trong đó có cả sự 
thành tựu của niềm-tin” (kãle kãle samathavipassanäcilassa uppan- 
nokãasasankhatam vivarañceva saddhasampannabhavasankhatam pasadañca 
labhafi).] (1158) 


115 [Nguyên văn câu cuối này: Samantapäsädikam äãvuso puggalam ãgamma 
citan pasrdari. Câu này rõ ràng chỉ riêng về loại người thứ (5) này. Vì các 
hành-vi và tâm của người này đều là trong-sạch, cho nên người tu dễ dàng 
xua tan sự bực tức đối với người đó và lắn tâm xuống thành một trạng thái 
của sự tin-tưởng và sự tĩnh-lặng.| (1159) 


160 [“Wjzmoc (hiên thân tôn tại (sống được) nhờ vào thức-ăn 


316 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


(kabahiharaharabhakkhanam devanan): chính là những thiên thần thuộc cõi 
dục-giới. Mộf nhóm thiên thân được tạo bằng-tâm (aññataran manomayam 
kayan): là một nhóm những trời brahma (phạm thiên) trong (01 trong) 05 cõi 
trời trong-sạch (Tịnh cư thiên, nơi tái sinh của những bậc Bắất-lai), là những 
người được tái sinh bằng £âm của tầng thiên định (jhãna).”] (1160) 


11! [Nguyên văn câu trả lời này: Ye /e, bhante, devã aripino saññämayä. Với 
câu trả lời này, thầy Udãyï đã nhằm lẫn với những thiên thần cõi vô-sắc giới 
là những thiên thần được cho là được tạo bằng nhận-thức (sz7ñãmaya); còn 
đây là thầy Xá-lợi-phất đang nói về số những thiên thần ở cõi dục-giới [bao 
gồm cả năm cõi trời trong sạch, tịnh cư thiên], là những thiên thần được cho 
là được tạo bằng-tâm (manøzmay4).] (1161) 


11% [Chỗ này tôi đọc theo Ce và Ee ghi là: mayđm fe na pucchãma; còn Be 
ghi là: mayam tena na muccãma.] (1162) 


115 [Câu này: Yathã ãyasmantaimnyev`ettha upavanam pafibhaseyya. Mp giải 
thích chữ yaíhã là một chữ chỉ lý do (karanavacanam). Tôi coi chữ 
pafibhasari có nghĩa là “yêu câu, kêu [ai nói về điều ø7]” [coi thêm SED sv, 
chữ przfibhash]. Mp giải thích tiếp rằng (câu này của thầy Ananda như có 
nghĩa là): “Khi điều gì đã được nói ra bởi đức Thể Tôn đê cập về vấn đê này, 
thây nên nghĩ trước những điễu cân để trả lời.” [chữ pativacana có nghĩa là: 
một câu đối-đáp lạï].] (1163) 


11944 [Câu này tôi đọc theo Ce và Ee là: na samvijjjeyyưm, kena nam sabrah- 
macärT sakkareyyum garukhareyyum mãaneyyum pijeyyưmn. Be thì ghi: na 
Sanvij]eyyum, tam sabrahmacarT na sakkareyyM na garuin RareVyVMM na 
maãneyyu1mn na pữjeyywm.] (1164) 


115 [Nguyên văn về cuối là: No kãlena kupitam. Lạ thay chỗ này lời kinh 
dùng chữ kupửa để chỉ sự đang bị quở trách vào lúc thích hợp. Chữ kupita 
thông thường có nghĩa là “bj làm phiên, bị chọc tức, bị chọc gián”, và vào lúc 
thích hợp sẽ thích hợp để quở trách người đó. (Nhưng TKBĐ vẫn giữ dịch 
nguyên nghĩa “bj /àm phiên”). (1165) 


15 [Nguyên văn cả câu này: Affhakusalo, dhammakusalo, niruffikusalo, 
byañJanakusalo, pubbaãparakusalo. Tôi dịch theo thứ tự các cụm tính từ trong 


Chú Thích * 31/7 


câu này theo Ce. Be và Ee thì đặt cụm từ byañjanakusalo trước niruffikusalo. 
Theo thứ tự trong Ce: 03 cụm tính từ đầu rõ ràng tương ứng là 03 loại rr-biết 
(mang tính) phân-tích (pa†isambhida, vô ngại giải trí). Có lẽ 02 cụm tính từ 
sau có thê được bao hàm dưới loại trí-biết là pa/¿bhãna-pafisambhidä (trí-biết 
(mang tính) phân tích về sự biện-tài; biện-tài vô ngại giải trí). Mp chú giải 
05 loại thứ-tự là: thứ tự về ý-nghĩa (ahapubbäpara), thứ tự về Giáo Pháp 
(dhammapubbäpara), thử tự về những âm-tiết (akkharapubbäpara), thứ tự về 
câu chữ (byafjanapubbäpara), và thứ tự về các phần bên trong một bài kinh 
(anusandhipubbapara).| (1166) 


I1” [Tôi thích đọc câu này theo Ce là: fe santafñfñeva sukhia sukham 
pafisamveđemi hơn cách ghi của Be và Ee là: /e sanfarnyeva tusitã sukham 
pafiveđermri.] (L167) 


115 [Nguyên văn câu này: Samefi kho idam ãyasmato bhaddajissa, yadidam 
bahujanena. Tôi đọc theo Be và Ee, nó có ghi dấu chấm hỏi cuối câu. Mặc 
dù câu này không ở thê nghi vấn, nhưng cách đặt động từ lên đầu câu dường 
như đề hàm ý câu hỏi chứ không phải câu khăng định. ] (1168) 


115 [Nguyên văn câu này: Anantarä äsavänamn khayo hoi. Về cái “điêu-kiện 
tức thì (ngay trước, kế cận) để có sự tiêu diệt ô-nhiễm”: mời quý vị coI lại 
chú thích 851 dài và chỉ tiết trong kinh 4:162, đoạn (1).] (1169) 


1° [Nguyên văn cả câu này: Upäsakacandalo ca hoti upäsakamalañca 
upasakapatikuf†tho ca. Candala [chiên-đà-la, mạt chủng, bần cùng, hạ tiện] là 
những người bị bỏ đi, bị khinh khi, là hạng thấp mạt nhất trong tầng lớp bần 
cùng. | (1170) 


H1! [Nguyên văn câu này: /o ca bahiddhaä dakkhineyyatn gavessafi. Nghĩa là, 
tìm kiếm bên ngoài Tăng Đoàn. Về những giá trị của việc cúng dường theo 
những mức độ công đức, mời quý vị coi lại kinh MN 142.] (1171) 


12 [Nguyên văn câu này: Upãsakarafanañca hoti upãsakapadumañca up- 
ãsakapundarihanca.] (1772) 


1173 [Cụm chữ cuối: pavivekam pin. Mp diễn dịch đây là: “niểm hoan-hỷ 
khởi sinh trong tâng thiên định thứ nhất và thứ hai.”] (1173) 


318 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


1174 [Ở đây tiếng Pãli ghi số nhiều: sebi dãrehi sanfuftho. (Có lề bối cảnh Ấn 
Độ với chế độ đa thê).] (1174) 


15 [Be và Ee ghi là arzme; Ce ghi là nãrame. DOP đưa ra cả 02 nghĩa của 
chữ aramzii là “bỏ đi, tránh, tránh xa, tránh khỏi” và “thích thú, khoái thích”. 
Như vậy cách ghi của Be và Ee (mà tôi dịch theo) là phù hợp với nghĩa đầu, 
còn cách ghi của Ce là hợp với nghĩa sau.| (1175) 


H1? [Cụm chữ này: puññafthassa jigimsaio. Mp giải nghĩa dòng này là: 
puffnena atthikassa puññam gavesantassa. Chữ jigimsafi là một dục từ của 
jayati, ở đây có nghĩa là: “muốn đạt được, muốn đắc được”.] (1176) 


117 [Từ câu này trở đi là giống phần thi kệ của kinh 3:57. Mời coi lại cách 
chú thích 417, 418 ở phần thi kệ ở kinh đó.] (1177) 


1178 [“Njêm chân-phúc vô thượng của sự giải-thoát”": ở đây tôi dịch theo Ce 
ghi là: anuffaratm vừùnufftisukham. Be và Ee thì ghi là: anuffaraim vừnuffim.] 


(1178) 


112 [Nguyên văn câu này: Pãpiccho icchãpakato ãraññiko hoii. Mp diễn 
dịch: “Do người đó nghĩ: “Khi ta sống trong rừng, người ta sẽ tôn vinh ta 
bằng bốn thứ cúng dường, họ nghĩ ta là người sống tu trong rừng. Họ sẽ tôn 
kính ta vì những đức hạnh của ta, họ nghĩ ta có đầy lương tri và sống tách ly 
ân dật, và vân vân." Như vậy người đó là người sống trong rừng là do tham- 
muốn đó, người đó bị chi phối bởi tham-muốn (có được y-phục, thức-ăn, 
chỗ-ở, và thuốc-thang mà những thí chủ sẽ cúng dường).” (Sự giải thích 
tương tự cho những loại người trong dãy kinh kế tiếp).] (1179) 


` 
A 6< 


1180 [Phiên bản Ce tiếp tục sau kinh này bằng 01 kinh riêng nói về “zăm loại 
người này sống chỉ dựa vào thức-ăn khất thực được sau một vòng đi khát 
thực mỗi ngày” (pañc` time bhikkhave pindapafika), nhưng kinh này không có 
trong các phiên bản Be và Ee. Chỗ này tôi làm theo Be và Ee, vì Ce đã nới 
NHÓM nảy thành “nhóm 11 kinh” bất thường lệ (đúng lệ thì mỗi nhóm (vag- 
ga) chỉ có 70 kinh). — Tất cả những pháp tu tập (khổ hạnh, đầu-đà) này cũng 
được giảng giải chỉ tiết trong Vism, Chương 2. 


- Trong những loại người tiếp theo bên dưới, loại “người luôn ngôi chứ 


Chú Thích * 319 


không nằm” là người ngủ cũng ngồi chứ không nằm ngủ; loại “#gười nằm 
bất cứ chỗ nào nằm được” là chấp nhận bất cứ chỗ ngủ nào người ta cho, 
không kén chọn; loại “#gười chỉ ngôi ăn một lần trong ngày” là ngồi ăn tất cả 
thức-ăn cần ăn một lần cho cả ngày, sau khi đứng dậy là không ăn bất cứ thứ 
gì nữa; và loại “người bắt đầu ăn thì không nhận thức-ăn nữa” cho đù có ít 
hay nhiều. ] (1180) 


118! [Chỗ này tôi dịch theo Be ghi là: sưmpiyen`eva samvãsam sambandhãya 
sampavaffenfi. Ce và Ee thì ghi chữ samsaggaffthaya thay vì sambandhaya. 
Mp (của Be) dường như ủng hộ Be bằng đoạn luận giải này: pjyo piyam 
upasankamitva pavewiyä bandhanaftham samwasam pavaffayamri. Còn Mp 
(của Ce) thì ghi chữ gamihanaftham thay vì bandhanattham Chữ 
sambandhäya được giải nghĩa = paveniyä, nó có thê chỉ sự liên-tục của gia 
tộc hay dòng tộc.] (1181) 


1182? [Chỗ này Be ghi là: ... sưmpiyenapi samväsam sambandhäãya sampavat- 
temri, có vẻ không được hoàn chỉnh về câu cú. Ee cũng giống như vậy chỗ 
này. Tôi làm theo Ce, đặt ở đây 02 mệnh đề tương phản nhau là: .... 
Sam"DlIyenapl samwaäsam samsaggaftthäaya sampavadffeni, qsampiyenapi 
sanväsain saisaggatthäya sampavafterri; nhưng tôi muốn thay chữ samsag- 
gatthãya trong Ce bằng chữ smbandhäya trong Be cho hoàn chỉnh.] (1182) 


1133 [Lời trách cứ chỉ trích Phật y hệt như vầy bởi một số bà-la-môn Phật 
cũng thấy có trong một số kinh khác. Coi thêm các kinh 4:22 (những bà-la- 
môn già) và 8:11 (bà-la-môn tên VerañJa) cũng trách cứ Phật về điều y hệt 
này, nhưng lúc đó Phật đã là một Vị Thầy thành công từ lâu.] (1183) 


1134 [Nguyên văn chữ này: komarabrahmacariyam. Đây là chỉ một người 
sống độc thân từ nhỏ, từ lúc còn trinh trai.| (1184) 


1185 [Đoạn này hàm ý rằng, trái với những giả định phổ biến, thực ra vào thời 
Đức Phật còn tại thế những bà-la-môn không bị bắt buộc phải “kết hôn và 
sống đời sống của một gia chủ'. Thời sau đó việc lập gia đình là điều thông 
thường đối với những bà-la-môn trong thời gian còn trẻ, nhưng đường như 
trong giai đoạn này có một số bà-la-môn, sau khi hoàn thành việc tu-tập, đã 
chọn con đường từ bỏ đời sống thế tục ngay cả khi còn trẻ, và xuất gia suốt 


320 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


phần đời còn lại. Về những tu sĩ bà-la-môn độc thân, mời coi thêm học giả 
Samuel 2008: trang 122—123, 154-165.] (1185) 


1136 [Nguyên văn cụm chữ cuối: caãro brahmavihäre bhãvetva. Đây là một 
trong vài chỗ ít ỏi trong toàn Kinh Tạng các Wikãya có ghi chữ bzahmavihãra 
đã được dùng để chỉ chung về bốn rạng thái thiển quán này. Nhưng hễ khi 
nào chữ này được dùng trong các Nikãya, thì lập tức sau nó là câu nói về sự 
tái sinh của người tu là trong cối rời brahưna (phạm thiên). ] (1186) 


H87 [Tôi đọc theo Ce và Ee là asucipafipro, khác với Be ghi là asuci- 
patipilito: “bị lấn áp bởi chất ô uế.] (1187) 


H88 [Câu này Ce và Ee ghi là: Sace dona brãhmano anutunim gacchati, tassa 
s hofi brãhmanT neva kãmatthäa na davattha na ratattha, pajatthava 
brãhmanassa brähmanT hoii. Cách ghi này, như nó có vẻ, là kết nối tiên đề 
của giả thiết (mục đích sinh đẻ để tiếp nối dòng tộc) với hệ quả của sự lựa 
chọn (đó là, bà-la-môn chỉ quan hệ với vợ trong mùa người vợ có thể thụ 
thai). Tôi làm theo gợi ý của nhà sư Brahmali xóa bỏ cụm chữ sace dona 
brãhmano anutunim gacchari, để phần lời kinh còn lại có nghĩa rõ hơn. Be 
không có câu hỏi về lý do tại sao bà-la-môn chỉ quan hệ với một phụ nữ vào 
thời gian người đó thụ thai, nhưng ông ta không quan hệ với phụ nữ trong 
thời gian cho con bú sữa, với lời kinh là: /assa sa hofi brãhmag n`eva kãmaf- 
thã na davattha na ratattha, pajatthava brahmanassa brahmag hofi. Có vẻ 
như trong cách ghi này cách ghi này có một mệnh đề đã bị bỏ mắt trong khi 
biên tập.] (1188) 


1182 [Chữ này tôi đọc theo Be và Ee là: pa/a/thäpi, khác với Ce ghi là: na pa- 
jatthava.] (1189) 


1120 [Ngay chỗ này [trong cả 03 phiên bản] tôi nghĩ nên chỉnh lại lại để đọc 
cho đúng là “na kevalam bhikkhacariyayd”, thay vì “kevalam pi bhikkhãcaqri- 
yãyđ”.]| (1190) 


119! [Kinh này giống kinh SN 46:55 (Quyền 5), ngoại trừ kinh SN có thêm 
phần (ID nói về “bảy chỉ giác-ngổ”.] (1191) 


1192 (Về 05 chướng-ngại (ngũ cái) và những cách thoát-khỏi chúng, để tìm 


Chú Thích * 32] 


hiểu và so sánh, mời quý vị đọc lại chú thích bởi Spk trong kinh SN 46:55 
(Quyền 5). Còn trong kinh này, luận giảng Mp giải thích như sau:) 


- [Mp diễn dịch về sự /hoá-khỏi đối với chướng ngại /ham-dục bằng 03 cách 
thoát-khỏi và sự ¿hoáí-khỏi đối với khỏi 04 chướng-ngại còn lại bằng 02 
cách). (1) Đối với chướng ngại fham-dục: (a) sự thoát-khỏi bằng cách khống 
chế (vikkhambhana-nissarana) xảy ra thông qua tầng thiền định thứ nhất dựa 
trên (chủ đề, bản chất) sự không háp-dẫn của thân; (b) sự thoát-khỏi bằng 
cách quán-xét riêng từng trường hợp (tadanganis-sarana) thông qua sự 
minh-sát (thiền quán); và (c) sự fhoáf-khỏi bằng cách tấy-sạch (Samuc- 
chedanissarana) thông qua thánh đạo A-la-hán [diễn dịch theo nghĩa rộng: 
chữ kãmacchanda là tham-dục đôi với bất cứ thứ gì chứ không chỉ riêng 
tham-dục giác quan (nhục dục)]. (2) Đối với chướng ngại sự ác-ý: (a) sự 
thoát-khỏi bằng cách không chế xảy ra thông qua tầng thiền định thứ hai dựa 
trên /âm-từ, và (b) sự thoát-khỏi bằng cách tấy-sạch thông qua thánh đạo 
Bắt-lai. (3) Đối với chướng ngại sự buôn-ngủ và đò-đẫn: (a) sự thoát-khỏi 
bằng cách không chế xảy ra nhờ sự nhận-thức về ánh-sáng [quán tưởng sự 
sáng, ánh sáng], và (b) sự thoát-khỏi bằng cách tẩy-sạch thông qua thánh đạo 
A-la-hán. (4) Đối với chướng ngại sự bất-an và hốồi-tiếc thì: (a) sự hồi-tiếc 
được loại bỏ thông qua thánh đạo Bất-lai; (b) còn sự bắt-an được loại bỏ 
thông qua thánh đâo A-la-hán. Và (5) đối với sự nghỉ-ngờ: (a) sự thoát-khỏi 
bằng cách khống chế thông qua sự tìm hiểu được và định nghĩa được những 
hiện-tượng (dhammavavatthana; trạch pháp; coi thêm Vism 587-93, Ppn 
18.3-24), (sau khi đã hiểu được thì không còn sự nghi-ngò), và (b) sự £hoáf- 
khỏi bằng cách tẩy-sạch thông qua thánh đạo Nhập-lưu 


Lưu ý: Mp không áp dụng “sự thoá-khỏi bằng cách quán-xét riêng từng 
trường hợp (tadanganis-sarana) thông qua sự minh-sát” (0adanganissarana) 
đối với 04 chướng-ngại sau, nhưng Mp-t thì nói rằng: điều đó sẽ xảy ra trong 
đó 04 chướng-ngại có thể bị xua tan nhờ sự quán-chiếu (patisaikhãnavasena 
tassa vinodetabbatäya tadanganissa-ranampi labbhaf`eva).| (1192) 


1193 [Mp diễn dịch ý những thuật ngữ này theo chủ thể là Tăng Đoàn. Sự ố/ 
lành của mình (attarha) là thánh quả A-la-hán, và sự tốt lành của người khác 
(parafrha) là phúc-lợi của những thí chủ tại gia cúng dường giúp đỡ cho Tăng 
Đoàn [vì sự cúng dường đó tạo ra phước-đức cho họ].| (1193) 


322 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


1134 [Mp giải thích những công việc đó là: sau khi thức dậy sớm, ông ta cần 
phải xây xong mấy công mới, một tháp canh mới, và mấy chỗ thành lũy bị hư 
cần được tu sửa.] (1194) 


11% [Mp nhận diện “Thầy Piigiyãni' trước kia là một bả-la-môn giờ là một 
thánh đệ tử đã được thiết lập trong thánh quả Bắt-lai (anagaãmiphale 
patihitan ariyasavaham brahmanam). Việc thường tình ông làm là đến 
thăm Đức Phật để cúng dường dầu hương và những vòng hoa. Lúc này là lúc 
ông trở về từ chỗ Đức Phật.] (1195) 


119 [Không rõ vì lý do nào đó ông chỉ đọc ra 04 trong 09 thể loại kinh kệ mà 
Phật đã giảng dạy về Giáo Pháp. Có lẽ do ông chỉ được nghe hoặc thông 
thuộc về 04 thê loại kinh này, hoặc có thể 04 thể loại này thể hiện là những 
thê loại “gốc” có trước trong số 09 thể loại kinh kệ. (Có 09 thê loại kinh là: 
kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, kinh thi kệ, kinh tự cảm 
hứng nói ra (kinh Phật tự thuyết), kinh trích dẫn, kinh bổn sinh (của Phật), 
kinh những chuyện thần diệu (thần diệu), và kinh vấn đáp.).] (1196) 


117 [Nguyên văn câu này: Pafibhätu tam pingiyanï. Nghĩa đen là: “Hãy chiếu 
sáng mình đi, này Pingiyamnr.”] (1197) 


119 [Trong kinh SN 3:12 (Quyền I), bài thi kệ này được nói bởi đệ tử tại gia 
tên là Candanaagalika, người này cũng thốt ra lời như vậy sau khi niềm cảm- 
hứng dâng trào. Trong bài thi kệ, 4øgizasa là một tên gọi thân mật hay tên 
biệt hiệu của Đức Phật.] (1198) 


11 [Từ chỗ này tới cuối kinh là giống đoạn cuối của kinh 5:143 ở trên.] 
(1199) 


1200 [Tôi đã thêm vào chữ trong ngoặc [Đầy là điểm báo] dựa theo như cách 
dùng chữ pubbanimifia của luận giảng Mp để đặc tả ý nghĩa của những giác 
mộng. Nhà sư Brahmäili thì gợi ý như vầy: “[giác mộng] ... thể hiện/đại diện 
cho sự tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện vô thượng”, VỚI cấu trúc song 
hành cho những phần tương ứng bên dưới.] (1200) 


121 [Nguyên văn cả câu cuối là: 7øssa abhisambodhäya ayam pathamo 
mahãsupino pãturahosi. Nhà sư Brahmäili cũng lại gợi ý chỗ này là: “Đây /à 


Chú Thích * 323 


mộng lớn thứ nhất vốn hữu ích cho sự giác-ngộ của vị bồ-táf” với câu trúc 
song hành cho những phần tương ứng bên dưới. Câu này nghe có vẻ làm nghỉ 
ngờ; nhưng Mp không giảng luận chỗ này và cũng không có bản tương 
đương trong Hán Tạng. Ce và Be ghi chữ /assđ thay vì /assz như Ee ghi. 
Tassa chắc hăn thê hiện cho chữ “sự giác-ngộ toàn thiện vô thượng” (samma 
sambodhi, chánh đẳng chánh giác) trong câu trước, nhưng sẽ phát sinh câu 
hỏi là như vậy chữ a5hisambodhaya (sự đạt đến sự giác-ngộ; diệu ngộ) trong 
đoạn các đoạn (2)-(4) là nói về cái gì, trong khi chữ sarnaã sambodhi không 
được ghi ra. Tôi nhận thấy câu này sẽ dễ hiểu hơn nếu chúng ta đọc chữ đó là 
fassa [trong các đoạn (2)-(4)], coi như nó có nghĩa là “với⁄ đối với vị ấy”, đó 
là đối với vị Phật sắp thành. Rồi chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ câu đó là 
sự khăng định rằng giấc mộng là ám chỉ sự giác-ngộ sắp xảy ra của vị bố-tát.] 
(1201) 


122 [Trong Ce và Be là: ya/tha nemittãnan cakkhu na kamari [Ee ghì chữ 
cuối là nø kkhamari]. Bản thân chữ Päli ở đây đã pha nghĩa ân dụ. (Mắt bước 
tới hay bước qua có lẽ nghĩa là mắt hay tầm nhìn của họ không thê biết tới 
những cản trở đó).] (1202) 


1203 [“*T sĩ đức hạnh” là tạm dịch chữ pabbaÿ/ifa. Trong những kinh khác, tôi 


thường dịch nghĩa chữ pabbajita là “người đã xuất gia” và có khi dịch luôn 
là “?u sĩ, nhà sư”. Nhưng ở đây, để tránh sự nặng nề của cụm danh từ “những 
tụ sĩ đức hạnh là những người đã xuất gia” (nêu dịch cho hết nghĩa) và đề có 
được nghĩa trung dung về giới-tính, tôi dịch chung bằng danh từ chung ngắn 
gọn là “những tu sĩ đức hạnh”. Chữ “nhà” ở đây dịch chữ kula, vốn có nghĩa 
là “gia đình”, nhưng trong ngữ cảnh này dịch là “nhà” cho dễ truyền tải ý 
nghĩa của lời kinh.] (1203) 


12 [“Năm yêu tô của (làm nên) sự thoái-khỏi” là dịch chữ “mnissãraniya 


dhatuyo”. Mp giải thích nghĩa chữ m0 ssãranya là = visainyuffa (tách ly, tách 
rời) và chữ đha£wyo là = aftasuñfñasabhava (bản chất không có cái '†a`, một 
bản chất vô ngã, một sự hiện-hữu không có ngâ).] (1204) 


125 [Mp chú giải rằng: “Sau khi thoát ra khỏi tầng thiền định (dựa trên chủ 
đề) về một đối-tượng không hấp dẫn, người đó gửi tâm theo hướng những 
dục-lạc với mục đích điều tra để biết chúng, giống như một người có thê 


324 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


dùng thuốc giải độc với mục đích điều tra một chất độc.” Mp-t thì nói rằng: 
“Một Tỳ kheo như vậy không phải là chú-tâm (tác ý) tới những dục-lạc theo 
cái nghĩa [người đó bị dính] bởi ô-nhiễm đó. Thay vì vậy, người đó chú-tâm 
để điều tra đề biết lý do: “Tâm của ta giờ đã được có định trong sự từ-bỏ (ly 
dục). Vậy tại sao những ý nghĩ nhục-dục còn khởi sinh?””] (1205) 


1206 [Mặc dù trong cả 3 phiên bản đều ghi chữ vửmuccari, nhưng Mp giải 
thích chữ này là đồng nghĩa adhimuccati. Chữ adhimuccari có nghĩa rõ hơn 
đối với tôi. Những phiên bản chép tay, cũng như những phiên bản in giấy sau 
này, cho thấy những sự biến tấu bất thường này giữa 02 cách ghi trong các bộ 
kinh Nikãya.] (1206) 


1207 [Tôi đọc theo Ce và Be là suga/zm., khác với Ee ghi là su&a/zm. Chữ đầu 
được sự ủng hộ của luận giảng Mp, Mp chú giải rằng: “được khéo bỏ-đi bởi 
vì nó đã đi vào đối-tượng” (gocare gatattã su{thu gatam). Tuy nhiên, tôi vẫn 
tin rằng nghĩa của chữ suga/ưm ở đây là cái tâm đã (bỏ) đi khỏi ô-nhiễm đó, 
nó gắn chặt (chú hướng, chú định, tập trung vào) hơn vào ý niệm (tác ý) 
thoát-ly (nissarana).] (1207) 


122 [Nguyên văn câu này: Na so fưm vedanam vediyaii. Mp giải nghĩa là: 
“Người đó không cảm nhận cảm-giác nhục dục hay cảm-giác khổ sở và sốt 
não đó.”] (1208) 


120 [Be và Ee ghi là vejuvane; Ce ghi là niceluyane. Mp (của Be) có chữ 
niculavane trong bộ đề, và được giải thích là đồng nghĩa mucalindavane. Cả 
PED và SED đều ghi zøcula là một loại cây (giống như cây nước mặn mà ở 
nước ngọt?) và được nhận dạng tên khoa học là Barringtonia acufangula: cây 
lộc vừng.| (1209) 


1210 [Ở đây từ các chữ của lời kinh khó định rõ được phần vắn-đáp của Kim- 
bila và Đức Phật /à nói chung về những điều-kiện làm cho giáo lý của những 
vị Phật biến mắt hay /à nới riêng về những điều-kiện làm cho giáo lý của 
Đức Phật (Thích-Ca) sẽ biến mắt (sau khi Phật Thích-Ca qua đời). Mp dường 
như ủng hộ nghĩa đầu. Mp luận giải rằng Kimbila đã từng là một Tỳ kheo 
trong của Đức Phật Kassapa (Ca-diếp) trong Phật kiếp trước, và ở vào cái 
thời mà giáo lý của vị Phật đó đang bị sa sút (thời mạt pháp). GIiờ trong kinh 


Chú Thích * 325 


này thầy ấy đã hồi tưởng lại thời kiếp quá khứ đó và muốn tìm hiểu từ Đức 
Phật hiện tại (Thích-Ca) về nguyên nhân gây ra sự sa sút của Giáo Pháp trong 
thời kiếp trước. Nhà sư Brahmäli đã không đồng tình với tôi về điều này, và 
thầy ấy viết rằng: “[Bản dịch] này có vẻ như cho rằng Kimbila chỉ đang suy 
nghĩ những điều thuộc thế gian vũ trụ, về những Như Lai như một loại 
chúng-sinh. Nhưng đối với tôi có lẽ thầy ấy chỉ đang đặc biệt quan tâm đến 
điều gì sẽ xảy ra sau khi Đức Phật Thích-Ca qua đời mà thôi.”] (1210) 


121! [Đây chính là kinh 4:112 được mở rộng thêm “sự £hanh thoá£”.] (1211) 
__. [Giống kinh MN 16, mục 2-7.] (1212) 


1213 [Cetokhila: sự cằn-cối của tâm. Trong bộ kinh MN, chữ cetokhila được 
dịch là “sự hoang-đại trong tám” nghe không thỏa đáng. Theo DOP, khla có 
nghĩa là “đất căn cỗi; đất cứng, khô cần”, và “{chỉ tính chất của tội lỗi trong 
suy nghĩ của một người] sự căn cỗi, sự không trồng trọt được; sự cứng trơ, 
thô bạo, hung tính, cương ngạnh”. Mp giải thích là: “sự cứng frơ, thứ vứt bỏ, 
phân chết trơ của cái tâm” (citassa thaddhabhävä kacavarabhävä 
khaãnukabhava).| (1213) 


1214 [Giống kinh MN 16, mục 8—12.] (1214) 


1215 [Cefaso vinibandhä: sự trói-buộc của cái tâm; (trong kinh MN 16, mục 
8—12 địch là cái-còng trong tâm). Mp giải nghĩa là: “Chúng nắm chặt cái tâm 
sau khi đã xiết chặt nó như trong năm tay, do vậy chúng được gọi là 'øững 
sự frói-buộc của cái tâm" (citam vimibandhiva mufthiyam katwa viya 
ganhamfĩ tỉ cefaso vinibandha).| (1215) 


1215 [Nguyên văn là: dantakafthassa akhädane, nghĩa đúng là: “nếu không 
nhai gỗ chà răng”. Thời Đức Phật, người ta làm sạch răng bằng cách lấy 
những cây tăm gỗ chà răng; tăm gỗ là loại làm từ gỗ mềm cây dược liệu như 
cây neem ở Ấn Độ (tức cây sầu đâu ở Việt Nam), làm nhọn và tua tủa một 
đầu giống như lông bàn chải. Cách này hiện nay vẫn còn được dùng ở vùng 
thôn quê Ấn Độ cũng như trong những tu viện ở những xứ Nam Á.] (1216) 


12 [Nguyên văn câu này: 4yafakena giassarena dhammam bhananfassa. 
Vin II 108,5-25 có kế về câu chuyện gốc dẫn tới việc Phật đã đưa ra điều 


326 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


luật cấm tụng giảng thuyết pháp bằng ngữ điệu kéo dài ê a như kiểu đang ca 
điệu một bài hát.] (1217) 


1218 [Nguyên văn câu này: Muƒfhassatissa asampajänassa niddam okkamaya- 
ío. Cũng có ghi ở Vin I 295,14—-24.] (1218) 


1219 [“ð; cất khỏi đường ra” là tạm dịch tắt chữ chinnaparipamtho. Mp giải 
nghĩa là người đó bị cắt khỏi đường hướng thoát khỏi thể gian (siêu thế) 
(lokuttaraparipanthassa chinnattä chinnaparipantho); nhưng cũng có thê câu 
này có nghĩa là: sau khi phạm một trọng tội øđr4/¡ka, tội bị trục xuất khỏi 
Tăng Đoàn, thì người đó không còn đường nào để duy trì danh phận một Tỳ 
kheo nữa.| (1219) 


1222 [Nguyên văn câu này: 4ññaaram sankililtham aãpattiin ãpajjaii. Câu này 
nghĩa có thể người đó phạm loại đội nặng nhất (pãräjika) hay tội nặng nhì 
(sanghädisesa, tăng tàn), nhưng rồi nặng nhất mới được nói ở (1) rồi, nên câu 
này chắc nói đến ứồi nặng nhì (sanghadisesa, tăng tàng). | (1220) 


1221 [Verabahulo: có nhiều sự thù ghét, nhiễu thà hận. Mp: “Người có nhiều 
thù hận, theo cả hai nghĩa: vừa có nhiều kẻ thù và vừa có nhiều sự thù ghét 
bất thiện [trong tâm mình[” (puggalaverenapi akusalaverenapi bahuvero).] 
(1221) 


1222 [Không dễ gì “bắt được” và chuyền dịch cho trọn vẹn chính xác nghĩa của 
chữ øas7đz¡ [qua ngôn ngữ dịch]. Chữ “/in tưởng, có niêm tin” thông thường 
có nghĩa là “bình fĩnh và tự tin”, nhưng đây không phải nghĩa lời kinh muốn 
nói. SED đưa ra những nghĩa trong tiếng Phạn là pra-sad, pra-sidari: “lắng 
xuống, được rõ và sáng, trở nên bình lặng hay tĩnh lặng; ... được thỏa ý, hay 
được vừa ý, hay vui mừng”. SED diễn dịch động từ tác nhân pra-sãdayzii là: 
“làm rõ, làm trong sạch; làm tĩnh lặng, làm vui lòng; làm tĩnh tại, làm dịu, 
xoa địu, làm an lòng”. Trong những nghĩa này, nghĩa “làm vui lòng, làm vừa 
ý” có phần nào “bắt được" sự tác động của cách hành-xử khích lệ niễm-tin 
[päsãdika] của một người đổi với những người khác; sự “được làm vui lòng” 
hay “được vừa ý” là cách người ta phản ứng lại với cách hành-xử đó của 
mình. Nhưng cách hành-xử như vậy cũng đánh thức sự //n-fzởng của người 
khác về mình, (họ sẽ coi mình) như một người được thanh lọc về tâm linh và 


Chú Thích * 327 


nó cũng khích lệ siểm-tin vào giáo pháp mà họ đang theo. Như vậy, cách 
hành-xử như vậy sẽ “khích lệ niêm-tin” bên trong người khác. Khi hành vi 
hay thái độ của một người thể hiện một cách phản ánh về bản thân mình, thì 
người đó “ở nên tĩnh lặng [hay bình lặng”, đây có thê là cách tốt nhất để 
diễn dịch nghĩa của động từ øas72zứ¡.] (1222) 


1223 [Madhurãä là thủ đô của bang Surasena, nằm bên bờ sông Yamunä ở miền 
bắc Ấn Độ. Sau đó nó trở thành một trung tâm quan trọng của những người 
theo nhánh phái Nhất Thuyết Hữu Bộ  (Milasarvastivada/ 
Milasarvästivadin). Lời kinh thê hiện như Đức Phật không thích nơi này, do 
vậy người ta có thê thắc mắc liệu có thê bài kinh này đã được “chêm' vô bởi 
những người theo phái Phản Tích Bộ (Vibhajjaväda/ Vibhajjavadin) để bôi 
bác những trung tâm của nhánh phái đối thủ của họ.] (1223) 


1 [Nguyên văn: đighacarikam anavafthacarikam. Mp giải nghĩa chữ 
anavafthacarikam là avavafthitacarikam: có lẽ nghĩa là “sự du hành không 
định đích, vô định, không mục đích”. Ngược là chữ samavafthacare trong 
đoạn dưới, nghĩa là “sự du hành có định đích, được phân thành những chặng 
đêu nhau”.] (1224) 


1225 [Bốn tội đầu là thuộc hạng những /ồi nặng nhất: tội Pãcittiya 46, 45, 44, 
và 7. (Về tội thứ năm, việc cấm các Tỳ kheo chỉ dạy riêng cho một phụ nữ 
quá năm sáu câu có lẽ cũng vì mục đích phòng ngừa sự tiếp xúc riêng tư có 
thể làm khởi sinh nhục dục giới tính trong mộ Tỳ kheo ).] (1225) 


1225 [Về những tội ô-nhiễm, mời coi thêm chú thích thứ sáu ở kinh 8:51, chú 
thích (1089). (Tội ô-nhiễm là từ chung để chỉ những đội nặng nhất (ba-la-di) 
và fồi nặng nhì (tăng tàn)).] (1226) 


1227 [Nguyên văn là: ssửzabhatte kule. Chữ ussữra có gốc từ chữ Phạn là 
ufsuira [SED dịch nghĩa là: “thời gian lúc mặt trời lặn, buổi cuối chiêu”). Mp 
giải nghĩa là: “một bữa cơm nấu trễ trong ngày” (atidiväpacanabhatte).] 
(1227) 


1223 [Nguyên văn là: sưmayabharre kule. Đê có thê cúng dường thức-ăn cho 
những tu sĩ và bà-la-môn thì bữa ăn nên được nấu xong và có sẵn trước giữa 
trưa (giờ ngọ), vì những người tu “kiêng cữ ăn ngoài thời gian quy định” (tức 


328 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


không ăn phi thời, không ăn sau giờ ngọ).] (1228) 


1222 [Đề ý lời kinh chỗ này mang đậm tính trọng nam khinh nữ trong bối cảnh 
lịch sử Ấn Độ cô. Người đọc có thể phân phân không biết những lời kinh này 
có thể do người kết tập đưa vào hay không. Thầy TKBĐ có phân tích và nhận 
định về tư tưởng “khinh nữ' trong một số kinh thuộc bộ kinh AN này; ở phần 
giới thiệu bản dịch tiếng Anh của AN, trang 60-61.] (1229) 


1230 [Vì 02 sự nguy-hại đầu thì đã rõ nghĩa nên đoạn cuối không cần giải 
thích. | (1230) 


123! [Nguyên văn câu cuối: Dhammadassane niveseti. Mp diễn dịch: “Người 
đó thiết lập họ trong sự nhìn-thấy Giáo Pháp là Bốn Diệu Để.] (1231) 


122 [Câu này: Arahaggatam ãyasmamio safin upafthapetha. Mp giải nghĩa 
là: “Thiết lập sự tôn trọng đối với ba cơ-sở [niềm tin], chỉ quy y [nương tựa] 
theo Tam Bảo, đó là nơi xứng đáng nhất trong tất cả những nơi đáng tôn 
vinh.” Trong các kinh có khi dùng thêm chữ ãyas?namfo (các vị đáng kính, 
đáng tôn) là chữ một Tỳ kheo dùng để gọi những người tại gia. Rõ ràng chữ 
này có thê được dùng để gọi bất kỳ ai đáng tôn trọng, chứ không chỉ dùng để 
xưng hô với các Tỳ kheo, nhà sư.| (1232) 


1 [Đây là một trong những hình phạt cho những Tỳ kheo phạm một tội 
nặng nhì (tội tăng tàng, sazøhaasesa).] (1233) 


1234 [Những dấu chấm lửng trong nguyên bản tiếng Pãli có thể tạo cho chúng 
ta ấn tượng rằng: ở điều (3) và (4) người thành tín đó cũng mất lòng tin vào 
những Tỳ kheo khác. Người đó không chỉ mắt lòng tin vào những Tỳ kheo 
phạm tội và bị phạt, mà người đó cũng mắt lòng tin vào những Tỳ kheo bỏ đi 
phương khác (có lý do hoặc không rõ lý do, ví như: không chịu được điều- 
kiện sống ở xứ đang lưu trú, hoặc do mích lòng với sư thầy, sư huynh, hay sư 
đệ; hoặc có thể bỏ đi theo các giáo phái khác ...) và những Tỳ kheo bỏ tu 
hoàn tục. Nhưng điều thứ () nếu hồi xét thì cũng thuộc dạng điều (3) và (4), 
tức cũng không phải do phạm tội và bị phạt. Nhưng ở đây có khác là người 
đó chỉ có lòng-tin đối với một thầy tu duy nhất trong Tăng đoàn ở đó, nên sau 
khi vị thầy đó bỏ đi hay qua đời, người đó cũng không muốn gặp gỡ những 
Tỳ kheo nào khác.] (1234) 


Chú Thích * 329 


1235 [Từ NHÓM này trở về sau không còn có những phần /j¿ kệ tóm tắt 
(uddaãna) các tên các bài kinh (thông thường các tên của các kinh được tóm 
tắt ghi trong một bài thi kệ ở cuối nhóm, mục đích để cho người đọc tụng 
truyền nhớ được các tên kinh đễ dàng hơn). Do vậy tôi dịch tên các kinh dựa 
theo câu đầu tiên của mỗi kinh trong phiên bản Ce.] (1235) 


123 [Có nhiều công thức “øăm phẩm-chất” cho phép một Tỳ kheo có thể cấp 
đại thọ giới (cụ túc giới), cấp sự nương-dựa (sở y chỉ), hay được có sa-di làm 
hầu cận (thị giả); mời coI trong Luật Tạng, Vin I 62—65.| (1236) 


127 (Như chú thích ở đoạn (2), kinh 5:79 ở trên:) [“Sự nương-dựa” là tạm 
dịch chữ missaya. Ở đây, một thủ tục theo Luật Tạng, là một Tỳ kheo nhỏ tuổi 
(tuổi hạ) cần tập sự bản thân dựa theo một Tỳ kheo trưởng lão thiện thạo, 
thông thường vị đó là vị thầy hướng dẫn (sư phụ, sư huynh; y chỉ sư) của 
người đó. Thủ tục tương tự đối với những Tỳ kheo ni. Giai đoạn missaya 
(nương-dựa vào vị y chỉ sư) thường là 05 năm sau khi vị Tỳ kheo trẻ đã thụ 
đại thọ giới (toàn-bộ giới Tỳ kheo; cụ túc giới), nhưng thời gian cũng có thể 
nhiều hơn trong trường hợp Tỳ kheo tập sự đó (y ch đệ) cần có thêm nhiều 
thời gian mới đạt tới sự thiện giỏi. Về chỉ tiết, đọc thêm nhà sư Thãnissaro 
2007a: 29-40.] (1085)] (1237) 


1238 [Chữ này Ce và Ee ghi là pa/ikiffham. Be ghi là pafikuffham, là quá khứ 
phân từ của chữ øaƒ/kkosafi.] (1238) 


123 [Ở đây tôi làm theo cách sắp xếp của Be và Ee. Còn Ce thì đặt tất cả hai 
mẫu (không dẹp bỏ và sau khi dẹp bỏ) nói về bốn tầng thiền định trước, sau 
đó mới tiếp tục dồn hai mẫu nói về bốn thánh quả.] (1239) 


1240 [Tựa đề nguyên văn là: ƒaggđifirekasuttäni. Đây là tựa đề mà Ce đã đặt 
cho toàn bộ phần kết cuối này. Be không đặt tên tựa đề chung cho phần cuối 
này mà chỉ xếp những kinh thêm này thành ba NHÓM “Tóm Lược & Lặp 
Lạ?” và đánh số các nhóm là 1,2, và 3. Trong đó, NHÓM 1 nói về bài kinh 
đầu tiên trong mỗi dãy kinh, được gọi là được gọi là Nhớm Sammutipeyyälam 
(Dãy kinh tương đông tóm lược & lặp lại). Tôi dùng cả hai tựa đề của Ce và 
cả những tựa đề của từng NHÓM kinh trong Be. Ee thì không đặt tựa đề 
riêng nào cho cả phần này, cũng không có tựa đề riêng cho mỗi NHÓM 


330 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


kinh.| (1240) 


1241 [“Người phân những phân ăn” là dịch chữ bhattuddesaka (thấy thầy 
& p 


Minh Châu dịch là “ø¡ phạz”). Coi thêm Luật Tạng Vin II 175,36-76. 
Những thủ tục bố nhiệm những tăng chức trong Tăng Đoàn và những phận sự 
cụ thể của họ cũng được giảng giải chỉ tiết bởi nhà sư Thãnissaro, trong 
Thãnissaro 2007b: 323-—57.] (1241) 


12 [Tôi dịch chỗ này theo Be và Ee. Bản dịch từ Ce thì ghi là: “Này các Tỳ 
kheo, người có năm phẩm-chất không nên được cử làm một người phân 
những phần ăn. Nếu người đó được cử, thì người đó không nên được gửi đến 
(được triệu táp)."]| (1242) 


1243 [“Ngyởi phân (cấp) những chỗ-ở” là dịch chữ senãsana-paññäpaka. Về 
KưƠI P 


những phâm-chất (cần có) của người này, coi Luật tạng Vin II 176,9-14. 
Những phận sự của [Tỳ kheo Dabba Mallapufa là| một senasana- 
paññapaka cũng được mô tả trong Luật tạng Vin II 15§—-60. 


- Những phẩm-chất của những tăng chức khác trong Tăng Đoàn cũng được 
giải thích trong những chú thích tiếp theo bên dưới [trừ chú thích kế tiếp], và 
cũng được mô tả lần lượt trong Luật tạng Vin II 176_—77.] (1243) 


1244 [“Người chỉ định (giao) những chồ-ở” là dịch chữ senäsana-ggãhäpaka. 
& 


Chức danh này không thấy có (hay đã bị lược bỏ) trong phiên bản Ee. Đối 
với tôi cũng không rõ sự khác nhau giữa chức danh này và chức danh kế trên. 
Theo nhà sư Thãnissaro cũng quan sát và nói rằng [trong Thãnissaro 2007b: 
340]: “Các Rỗ Kinh có đưa ra 02 loại tăng chức phụ trách về những chỗ-ở: 
người phân (cấp) những chỗ-ở (senäsana-paRññapanaka) và người chỉ định 
(giao) những chỗ-ở (senãsana-gähãpaka). Trong các Rỗ Kinh cũng như 
những luận giảng đều không có phân biệt rõ về sự khác nhau về phận sự của 
02 chức danh này.”] (1244) 


124 [Nguyên văn điêu thứ ba này: a»rzahmacärr hoi. Mặc dù các giới này dựa 

trên khuôn mẫu “#ăm-giới” của đệ tử tại gia, những điều thứ ba [không tà- 

đâm tà dục] đã được sửa lại theo nghĩa rộng hơn và nhân mạnh hơn vê giới- 
^„¬993 


hạnh “sống độc-thân” của tăng và mĩ; (tức cấm cả tà dâm và chính dâm).] 
(1245) 


Chú Thích * 331 


1246 [Nguyên văn điều thứ ba này: abrahmacariyä pativirato hoti.] (1246) 


1227 [Kqmesu micchäcärim: tà-dâm, sự quan hệ tính dục bất chính; kãmesu 
micchäcära: kiêng cữ tà-dâm tà dục, còn chánh-dâm vợ chồng thì được phép. 
Còn đối với người xuất gia thì giới thứ ba này được mở rộng thành cắm tất cả 
mọi sự dâm-dục, đó là nghiêm giữ sự (hạnh) sống độc-thân.] (1247) 


128 L4/7yaka là một giáo phái là có cùng thời Đức Phật. Đạo sư Makkhali 
Gosãla được coi là người sáng lập giáo phái, hoặc nếu không, ông là một 
trong những vị sư thầy nổi bật ảnh hưởng nhất của giáo phái đó. Những bài 
kinh này chỉ đưa ra những điều-kiện khiến những tu sĩ ngoại đạo bị đọa địa 
ngục, chứ không nói về những điều giúp họ được tái sinh trên cõi trời.] 
(1248) 


12 [Đối với những danh từ mãgandika ... tedandika ... ãruddhaka... gofa- 
maka_... devadhammika, Mp chỉ nói đó là những loại tu sĩ các giáo phái 
khác, những người ngoại đạo (#hiyä). Tôi không chắc chữ nào trong các 
danh từ này chỉ rõ giáo phái nào và chữ nào chỉ về một cách thực hành nảo. 
Do vậy, tôi viết hoa chữ cái đầu của các danh từ (như 4jwaka, Nigantha) đê 
chỉ rõ những giáo phái đã có vào đương thời Đức Phật. | (1249) 


1250 [Be đánh số kinh cuối cùng là 1151, nhưng đúng ra thì tổng số các bài 
kinh trong NHÓM “Tóm Lược & Lặp Lạ” này là 850, bao gồm: 05 phần 
nhân với “05-điều” = 25 điều [nhận-thức về sự không hắp-dẫn ... HNăHg lực 
trí-tuể] rồi nhân cho 10 loại sự chứng-ngộ [sự trực-tiếp biết, sự hoàn-toàn 
hiểu ... sự từ-bỏ] đôi với từng mỗi loại ô-nhiễm [17 ô-nhiễm: tham, sân, sỉ... 
sự lơ-tâm phóng dật]. Do vậy, tính bắt đầu từ kinh 5:303 thì kinh cuối cùng 
sẽ có số là 1152 (NHÓM 3 có tổng số 850 bài kinh).] (1250) 


+—++ 


332 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 5 


